TỔNG QUAN 
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI 
Quyển II (Bộ 3 Quyển) 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THẾ GIỚI 
QUYỂN II (TRỌN BỘ 3 QUYỂN) 
THÍCH VIÊN LÝ 


Bodhi 
Đan 


DN Publishing 
Xuất bản lần thứ Nhất, California, Hoa Kỳ, 2020 


Copyright” by Thích Viên Lý 


Thiết kế bìa & Dàn trang: Lê Giang Trần 


THÍCH VIÊN LÝ 


Tôn (Jan 
Lịch § Phật 6iáo Thé Giới 


(QUYỀN II) 


Bodhiđà 


Wisdom 
DN Pubilishing 


LữI TỰA 


Một cách phổ quát, lịch sử được hiểu là nghiên cứu 
về quá khứ với tất cả những lựa chọn và sự kiện phức 
tạp của nó mà đối tượng chủ yếu là con người và xã hội. 
Mục tiêu nghiên cứu không chỉ giới hạn trong một phạm 
trù hay lĩnh vực nào đó mà còn bao hàm tất cả xã hội 
loài người qua nhiều góc cạnh và bối cảnh lịch sử mang 
nhiều hình thức khác nhau. Bản thân của lịch sử không 
øì khác hơn chính là sự thật, một tổng hợp về nhiều câu 
chuyện sinh động, do nhiều người thuộc nhiều thế hệ 
mô tả bằng nhiều phương pháp qua cách đánh giá khách 
quan hoặc chủ quan đôi lúc mâu thuẫn, xung đội... 

Lịch sử Phật Giáo là một dòng chảy xuyên suốt mà 
mối liên hệ gắn bó của nó không chỉ là những thời khắc 
ngắn ngủi nhưng lại là một nối kết mật thiết được khởi 
đi từ nhiều kiếp quá khứ. Chính thế, khi đặt bút để viết 
về lịch sử Phật giáo Thế giới chúng tôi đã hết sức đắn đo 
vì sự giới hạn về thời gian trước bao nhiêu trọng trách 
cần phải hoàn tất. Thế nhưng, do nhu cầu tìm hiểu bằng 
chính tầm nhìn của mình nhằm rút ra những bài học giá 


8 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN II 


trị hầu soi sáng cho các hành hoạt qua tấm gương lịch 
sử dù xấu hay tốt, đúng hay sai, thành hay bại, hưng 
thịnh hay suy thoái, thái bình hay biến loạn... tất thảy 
đều là những bài học giá trị cần chiêm nghiệm và chiêm 
nghiệm một cách nghiêm túc, cẩn trọng. Đó là lý do tại 
sao chúng tôi đã đầu tư thời gian cho bộ Tổng Quan Lịch 
Sử Phật Giáo Thế Giới được in thành ba tập này. 


Trải qua nhiều năm, khi tham dự các diễn đàn quốc 
tế về nhân quyên cũng như vận động cho tự do và dân 
chủ tại nhiều quốc hội của những quốc gia, trong đó có 
quốc hội Hoa Kỳ, Âu Châu và Liên Hợp Quốc, đặc biệt 
sau khi làm cố vấn cho Tổ chức Liên Hữu Phật Giáo Thế 
Giới (WFB), tôi đã có ý nghĩ là cần phải viết tên của các 
nhân vật, tổ chức và địa danh bằng chính ngôn ngữ bản 
địa và phiên âm theo mẫu tự Latinh, vì như thế sẽ giúp 
cho người đọc dễ dàng nhận diện một cách nhanh chóng 
các địa danh, tên gọi v.v... thay vì phải mất thì giờ để tra 
cứu xem “Cựu Kim Sơn” hay “Hoa Thịnh Đốn” là thành 
phố nào và ở đâu, là ví dụ điển hình. 

Hiện nay, tại một số nước Phật giáo mới du nhập 
với thời gian chưa lâu, nguồn tài liệu để tra cứu tương 
đối khan hiếm, chính vì vậy mà chúng tôi chỉ viết một 
cách tổng quát, tuy nhiên, khi tìm được những đữ liệu 
liên hệ, chúng tôi sẽ cố gắng bổ sung thêm trong khả 
năng có thể. 

Mùa An Cư năm 2014 


TK Thích Viên Lý 


TÚNG QUAN LỊ(HS$Ú - 
PHẬT 61ÁU JAPAN — NHẬT BẢN 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Nhật-Bản là một quốc gia hải đảo ở Thái Bình 
Dương, phía cực Đông Lục Địa Á Châu, bao gồm một 
quần đảo hình cung. 

- - Diện tích tổng cộng 379,954km? (lớn hạng thứ 65 
trên thế giới) 

°_ Dân số gồm 127 triệu (đứng vào hạng thứ 10 trên 
thế giới) 

° Thủ đô là Tokyo 

- Theo chế độ quân-chủ lập-hiến. 

Những di tích khảo cổ cho thấy, vào khoảng 15,000 
năm trước Tây lịch trên quần đảo Nhật-Bản đã có con 
người sinh sống. Từ 13,000 năm trước Tây lịch dân cư 
trên quần đảo Nhật-Bản đã biết canh tác thô sơ và sống 
định cư. 


2. Thành phần tôn giáo 

Tôn giáo ở Nhật Bản, được thống trị bởi hai tôn 
giáo chính: Thần đạo - Shinto (tôn giáo dân gian của 
Nhật) và Phật giáo với các tổ chức liên quan. 

Theo cuộc điều tra được thực hiện vào năm 2006 
và năm 2008, dưới 40% dân số của Nhật Bản tự nhận 


10 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


đi theo một tôn giáo có tổ chức: khoảng 35% là Phật 
Giáo, 3% đến 4% là tín đồ của Thần đạo và các tôn 
giáo phái sinh từ Thần đạo, và ít hơn 1% đến 2.3% dân 
số theo Ki(o giáo. 












Japan 
————— lìternational Boundary 
Road 

River 

t¿ational Capital 

€ity or Town 











* 





0 10 200 KM 







0 100 200 Miles 


@2007 Geology .com 


Quốc kỳ và bản đồ Nhật Bản 


3. Phật giáo du nhập Nhật-Bản 


Theo sử sách của Nhật-Bản, đạo Phật bắt đầu du 
nhập vào nước này vào năm 538, thuộc thế kỷ thứ VI 
khi một phái đoàn của vương quốc Baekje (Bách Tế) 
từ Bán Đảo Triều Tiên sang Nhật-Bản và hiến tặng 
một tượng Phật bằng đồng mạ vàng cùng với những 
kinh sách về Phật Giáo cho triều đình của Thiên Hoàng 
Kinmei (Khâm-Minh Thiên Hoàng, 509 đến 571) 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN 11 


Trong thời gian đó, tôn giáo của toàn dân Nhật là 
Shinto (Thân Đạo). Khi vua hỏi ý kiến các quan trong 
triều đình về vấn đề có nên tiếp nhận Phật Giáo hay 
không thì các quan chia thành hai phe. Phe bảo thủ 
trung thành với Thần Đạo nói rằng nước Nhật đã có 
tôn giáo cổ truyền rồi, không nên tiếp nhận thêm một 
tôn giáo từ nước ngoài. Nhưng vị đại thần Soøa Iname 
khuyên vua nên tiếp nhận Phật Giáo. Ông trình bày cho 
vua thấy rằng vào thời đó hầu hết các xứ trong Lục Địa 
Á Châu đã tin theo Đạo Phật và ông tin tưởng rằng Phật 
Cáo sẽ ø1úp cho văn hóa Nhật càng thêm phong phú. 

Nhật Hoàng Kimmei, nghe lời cố vấn của vị đại thần 
này và ban cho ông pho tượng vàng cùng với những bộ 
kinh sách do vương quốc Bách Tế hiến tặng. Sau đó, vị 
đại thần Soga đã xây một ngôi chùa trong khu tư dinh 
của ông để rước tượng Phật về thờ. 


4. Thái Tử Shotoku (Thánh Đức) nhiệt thành 
ủng hộ Phật Giáo 

Khoảng 40 năm sau, Thái Tử Shotoku (574-622) 
trở thành Hoàng Thân Nhiếp Chính của Nữ Hoàng 
Suiko (554-628). Thái tử Shotoku là người Nhật đầu 
tiên thấm nhuần giáo pháp vi diệu của đức phật và có 
niềm tin bất hoại đối với chánh pháp. Là một Phật tử 
thuần thành và giàu kiến thức về Phật Giáo, Thái Tử 
Thánh Đức đã tuyên dương đạo Phật thành quốc giáo, 
vì ông tin tưởng rằng nhờ trở thành quốc giáo những 
giáo lý vi diệu của Đức Phật sẽ giúp thống nhất nước 
Nhật đồng thời cũng sẽ giúp cho văn hóa Nhật thêm 
phong phú, ø1úp cho nước Nhật và dân tộc Nhật văn 
minh hơn. Thái tử Shotoku dùng tư tưởng Phật giáo như 


12 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


mục tiêu chiến lược để chỉ đao, lấy một số nguyên tắc 
của Nho gia làm cơ sở lý luận chính trị và, lấy qui tắc 
Pháp gia làm phương pháp thực th1ị. 


Để thực thi những kế hoạch của ông, tháng 4 năm 
12 năm 604, Thái Tử công bố một Pháp Lệnh của triều 
đình gồm 17 điều khoản, trong đó nhấn mạnh về những 
nguyên tắc chân chánh của Phật Giáo và một số nguyên 
tắc của Khổng Giáo. Điều Khoản số 2 có tựa đề là “Chí 
Thành Tôn Kính Tam Bảo”. VỊ Thái Từ nhấn mạnh 
rằng, toàn dân cần phải chí thành tôn kính Tam Bảo 
Phật Pháp Tăng như là ngọn đuốc dẫn đường tối cao 
khả kính, là cực tông của vạn quốc, là trung quy của 
sinh tử... 

Ông cũng ra lệnh cho các quan hãy kiến thiết nhiều 
chùa chiên; trong số đó có ngôi chùa nổi tiếng Horyu-]ji 
(hô ri riu gi) - đây là ngôi chùa bằng gỗ xưa nhất thế 
giới vẫn còn tôn tại gần Cố Đô Nara cho tới nay. Nhờ 
công đức của vị thái tử này, từ đó Phật Ciáo đã đặt được 
nền tảng vững chắc ở Nhật-Bản. Thái tử Shotoku đã xây 
dựng 46 ngôi chùa và có hơn 1376 Tăng nI. Năm 645, 
Sau khi công bố “chiếu thư” đầu tiên về việc phát triển 
Phật giáo, Phật giáo đã được phát triển rất nhanh. Vào 
cuối thế kỷ thứ VII trên toàn nước Nhật đã có hơn 540 
ngôi chùa và hơn 3363 Tăng mi, Phật tử. 


5. Thời kỳ Nara (710-784) Phật Giáo được triều 
đình bảo trợ 

Sau khi Thái Tử Thánh Đức băng hà, Phật Giáo tiếp 
tục hưng thịnh với nhiều tín đồ thuần thành trong giới 
quý tộc và trong dân chúng. Nhật Hoàng Shomu Tenno 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN 13 





Lạ ý T. “l.C V. _ M sài 
? ...- TẢ 
vợ . =< X s ƒ 
NI: Tản C ` : ^ í v3”: 


Chua HoryHU-JI với hoa anh đào nở rộ ở lkaruøa. 


ra lệnh kiến thiết những ngôi chùa Quốc Tự trong mỗi 
tỉnh trên toàn quốc, với ngôi chùa trung ương tên là 
TodaI-JI (Đông-Đại tự) ở kinh đô Nara. 


Trong thời kỳ này nhiều kinh sách Phật Giáo bằng 
Hán văn được thỉnh từ Trung-Hoa sang Nhật-Bản và 
được tăng đoàn Nhật nghiên cứu trọn vẹn, hầu như không 
thay đổi. Đồng thời nhiều tượng và hình ảnh Phật Giáo 
được các nghệ nhân Nhật tạo nên và một số vẫn còn tôn 
tại cho tới nay trong những ngôi chùa cổ xưa. 


Vào thời đó, các ngôi chùa trở thành những trung 
tâm văn hóa, không phải chỉ là nơi lễ bái mà còn được 
dùng làm trường học, bệnh xá điều trị và cung cấp 
thuốc cho dân chúng, cô nhi viện, và viện dưỡng lão. 
Chư tăng đảm nhiệm những công tác dạy học, chữa 
bệnh, kiến thiết, và làm cố vấn cho dân chúng về những 
vấn đề nan giải. 


14 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Vì vậy, triều đình Nhật khuyến khích và ủng hộ về 
tinh thần và vật chất cho các cơ sở Phật Giáo và tăng 
đoàn để tăng đoàn có thể hợp tác với chính quyền địa 
phương và chu toàn các công tác đó một cách hữu hiệu. 


6. Sáu tông phái Phật Giáo Nhật trong thời kỳ 
Nara 

Khi số lượng Tăng đoàn gia tăng trên toàn quốc, 
Tăng đoàn dân dân kết hợp thành 6 tông phái, gồm: 

°ÒỒ ÖTam-Luận Tông 

°«Ổ Luật Tông 

°Ổ Thành Thật Tông 

°ÒỔ Pháp Tướng Tông 
°« Câu-Xá Tông 

°Ò Hoa Nghiêm Tông. 

Những tông phái này được du nhập trực tiếp từ Trung- 
Hoa và được nghiên cứu trong những ngôi quốc tự. 

Sáu tông nói trên không phải là những tông phái 
biệt lập mà thường hiện hữu bên cạnh nhau trong cùng 
một ngôi chùa, tương tự như những phân khoa khác 
nhau trong một trường đại học; và mỗi tông đã đóng 
góp nhiều vào tiến trình phát triển của Phật Giáo Nhật- 
Bản từ đó tới nay. 


7. Thời ky Heian (794-1185) 

Trong năm 784, kinh đô nước Nhật được dời từ 
Nara tới Kyoto và kinh đô mới đương nhiên trở thành 
trung tâm Phật Giáo của Nhật-Bản. 

Sau đó, hai tông phái mới là Thiên- Thai và Chân- 
Ngôn được du nhập từ Trung-Hoa. Dần dân hai tông mới 


QUYỂN II » TỔNG (UAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN 15 


này trở thành thịnh hành 
hơn sáu tông nói trên. 

Đại-Sư Saicho (Tối 
Trừng) (767-822) thành 
lập Thiên Thai Tông Nhật 
Bản trên núi HieIsan (TĨ- 
Duệ Sơn) gần Kyoto và 
chú tâm vào nỗ lực tổng 
hợp những khái niệm 
đương thời của Phật Giáo. 

Trong thời gian du 
học ở Trung Hoa ngài 
đã nghiên cứu về Mật 
Tông, Thiển Tông, Tịnh 
Độ Tông cùng với Thiên 
Thai Tông. Khi trở về 
Nhật ngài tán dương giáo lý Nhất Thừa căn cứ vào 
Kinh Pháp-Hoa. Giáo lý Nhất Thừa nhấn mạnh rằng tất 
cả các pháp trên thế gian đều có căn bản bình đẳng để 
ø1úp người tu hành đạt tới Phật Tánh. Nhờ giáo nghĩa 
này, ngài đã giúp cho Phật Ciáo dung hòa với tôn giáo 
truyền thống của Nhật-Bản là Thần-Đạo. 





#jz?§y mm 


Sau ngài Tối Trừng, có hai vị Đại-Sư là Ennin 
(tên viết theo Hán văn là lã|{ˆ hay [H1£ˆ) (794-64) 
và Enchin (614-891) đã nghiên cứu cả Thiên Thai 
Tông và Mật Tông ở Trung-Hoa. Nhờ những đóng 
sóp thêm của hai vị cao tăng này, Thiên Thai Tông và 
Mật Tông Nhật-Bản đã đáp ứng được những nguyện 
vọng của các Phật Tử muốn học hỏi về những nghi 
thức bí truyền, vì ngài Tối Trừng chỉ chuyên biệt về 


16 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Thiên Thai Tông và không thông thạo về những giáo 
lý mật truyền. 

Hai vị cao tăng này đã tiếp nối sự nghiệp của ngài 
Tối Trừng để giúp cho Thiên Thai tông phát triển ở 
Nhật-Bản. 

Vào khoảng thế kỷ thứ IX đến thế kỷ thứ X, Thiên 
Thai tông đã có những ảnh hưởng sâu đậm và tác động 
mạnh đến hệ thống giáo dục của Nhật Bản. Tendai (^ 
3Zấ - Tendai-shũ) là một trường phái Phật giáo Đại 
thừa được thành lập tại Nhật Bản vào năm 806 bởi ngài 
Saichou, được biết với tên là Dengyö Daishi. Trường 
phái Tendai đã phát triển mạnh trong thời Heian (794- 
1185). 


Tuy nhiên, trong cuộc chiến Genpei (1180-1185), 
một cuộc nội chiến quốc gia giữa hai tộc Taira và 
Minamoto trong thời kỳ cuối Heian của Nhật Bản, 
nhiều nhà sư tách rời Thiên Thai tông và trong một số 
trường hợp đã thành lập các trường phái Phật giáo khác. 


$. Thành lập Chân Ngôn Tông 

Đại-Sư Kukal (774-835) sinh trưởng trong một ø1a 
đình quý tộc, sống cùng thời đại với ngài Tối-Trừng và 
đã nghiên cứu về Mật Tông ở Trung-Hoa do sự hướng 
dẫn của Đại Sư Huệ-Quả (746-805). 

Khi trở về Nhật-Bản ngài thành lập Chân Ngôn 
Tông trên núi Koyasan và truyền bá những giáo lý về 
Đại-Nhật Như Lai (Vatrochana Buddha) căn cứ vào 
Đại-Nhật Kinh (Mahavalrocana Sutra). 

Ngài Kukai chấp nhận những giới luật của cả hai 
phái Nguyên Thuỷ và Đại Thừa và giải thích những 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN 17 


giới luật đó tùy theo những giáo lý của Mật- Tông theo 
như ngài hiểu. 

Ngài phân chia những giáo lý của Đạo Phật thành 
hai loại: Mật truyền và công-khai truyền và giải thích 
rằng tất cả các tông phái Phật Giáo, ngoại trừ Chân- 
Ngôn tông, đều thuộc loại công-khai truyền, vì đã được 
Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni truyền bá công khai. 

Phật Giáo mật truyền gồm những chân lý ẩn tàng và 
cần được hướng dẫn để khai ngộ. 

Trước khi sang Trung-Hoa, ngài KuKai (Không 
Hải) đã cố gắng khảo cứu Kinh Đại Nhật, một trong 
những kinh điển căn bản của Mật Tông. Nhưng vì chưa 
thông thạo chữ Phạn cho nên ngài thấy khó hiểu và 
phát nguyện rằng cần phải sang Trung-Hoa để tìm sư 
phụ, vì vào thời đó ở Nhật-Bản chưa có ai hiểu rõ về 
bộ kinh này. 

Năm 804 ngài đi bằng thuyễn tới tỉnh Phúc-Kiến, 
rôi đến kinh đô Trường An. Trong thời gian này Mật 
Tông đang thịnh hành ở Trung-Hoa, sau khi Đại-Sư 
Bất Không Kim Cang dịch nhiều kinh sách của tông 
này sang Hán văn. 

Sau khi tới Trường An ngài Kukal (Không Hải) 
chuyên tâm học Phạn ngữ. Khi đã thông thạo Phạn ngữ 
ngài đi tìm Đại Sư Huệ-Quả để học hỏi về Mật tông. 
Tương truyền rằng ngay khi trông thấy ngài Kukai 
(Không-Hải), Đại Sư Huệ-Quả nói: “7ø biết người 
đến Trường-An từ lâu, và ta đã chờ người cho tới hôm 
nay. Ta chẳng còn sống bao lâu nữa, nhưng chưa có 
đệ tử xứng đáng để truyền đây đủ Mật pháp. Bây giờ ta 


18 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


sẽ truyền mật pháp cho người để người thừa kế ta lưu 
truyền Mật Giáo.” 


Sau đó, ngài Kukai được Đại Sư Huệ-Quả truyền 
Thai-Tạng Giới, rồi tới Kim-Cang Giới và những giáo 
pháp Mật Tông khác. 

Tương truyền rằng, chỉ trong thời gian ba tháng ngài 
Kukai (Không-Hải) đã tiếp nhận đây đủ giáo nghĩa 
chân truyền của Mật Tông từ sư phụ là Đại sư Huệ Quả. 

Sau khi Đại Sư Huệ-Quả viên tịch vào cuối năm 
805, ngài Kukai (Không-Hải) trở thành vị tổ thứ VII 
của Mật Tông Trung-Hoa. 

Cuối năm 806 ngài Kukai (Không-Hải) trở về Nhật 
Bản và mang theo 216 bộ kinh, trong đó có l24 bộ 
thuộc về Mật Tông. 

Tới năm 822, sau khi ngài thiết lập trung tâm của 
Chân Ngôn Tông tại Todai-Ji (Đông-Đại tự) ở Nara 
thì tông phái này phát triển nhanh chóng và tiếp nhận 


— _"^—“ = „ 
su — 7z” » 


TH TT — ÁN ch - 
NNY 


Chua Todai-JI (Đông-Đại Tự) ngày nay. 





QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN 19 


nhều môn đồ, 
trong số đó có 
Thái Tử Takaoka. 

Năm 630 ngài 
hoàn tất bộ Thập 
Trụ Tâm Luận gồm 
10 quyền nói về 10 
giai đoạn phát triển 
tâm và phương thức 
tu tập theo Chân 
Ngôn Tông. 

Vào tháng Tư 
năm 835, sau khi 
truyền di huấn cho 
các đệ tử, ngài Kukai (Không Hải) ngôi kiết già và an 
nhiên thị tịch. 

Vào thế kỷ thứ X, 





Ngài Không Hải được hậu thê tôn 
vinh là Hoang Pháp Đại-Sư. 


Thiên Hoàng Dalgo Ấ\ (@WÏs]3 t9 
tuyên dương công đức J}[22In032 [3WSI]NIM 


của Đại Sư KukaI (Không 
Hải) và tôn vinh ngài là 
Hoằng Pháp Đại-Sư. 

Vì vậy, người đời 

sau øỌI Đại Sư KukaI là 
Hoằng Pháp Đại Sư. 
Ghi chú: Bài này căn cứ 
phân lớn vào cuốn sách 
Anh ngữ “A QGulde to 
Japanese Buddhism ” 





20 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


9, Phật Giáo Nhật-Bản trong thời Liêm Thương 
từ cuối thế kỷ XII tới giữa thế kỷ XIV - Thời 
Kamakura (1192-1333) 

Trong những thế kỷ đầu tiên, sau khi Phật Giáo du 
nhập vào Nhật Bản, Phật giáo chỉ thịnh hành trong các 
giới có đặc quyên, như các quan lại trong triểu đình, 
các nhà quý tộc, giới học giả, và giới nghệ sĩ, nghĩa là 
những người có thời giờ và khả năng học hỏi và nghiên 
cứu về những giáo lý uyên thâm và những nghi lễ trang 
nghiêm của Phật Giáo. 

Nhưng tới thời Kamakura (Liêm Thương) đã có 
những thay đổi quan trọng trong lãnh vực tôn giáo ở 
Nhật Bản, khi Phật Giáo bắt đầu được đại chúng hóa. 

Ở vào thời kỳ Kamakura là thời kỳ mà Phật giáo 
được gọi là “quần chúng hóa” hay còn gọi là “Tân 
Tăng”. Phái Tân Tăng chủ trương các tu sĩ Nhật Bản 
được phép lập gia đình với triết lý sống: Phật ở tâm và 
mọi người đều có thể trở thành Phật. Trong thời kỳ này 
đã xuất hiện một số tư tưởng gia nổi tiếng của Phật giáo 
như: Honen (I 133-1212), Shinran (I I73-1262), Dogen 
(1200-1253) và Nichiren (1222 -1282).. Bốn vị này đã 
sáng lập ra bốn giáo phái mới. Bốn giáo phái này đã có 
những những đóng góp to lớn đối với lịch sử Phật giáo 
lịch sử tư tưởng Nhật Bản. 

Trong thời Liêm Thương (từ năm I 192 tới nắm 333) 
giai cấp võ sĩ ở Nhật Bản lên cầm quyền. Tình trạng rối 
loạn và bất ổn trong thời kỳ này xảy ra liên tục, khiến 
cho nhân tâm ly tán, dân chúng đi tìm niểm tin và sự 
nương tựa Ở tôn giáo. 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN 21 


Vì vậy, trong thời gian đó Phật Giáo Nhật Bản đã 
xuất hiện năm vị đại sư nổi tiếng, gồm các ngài: 

1- Pháp Nhiên (Honen, 1133-1212) 

2- Thân Loan (Shinran, 1173-1262) 

3- Vinh Tây (EIsal, 1141-1215) 

4- Đạo Nguyên (Dogen, 1200-1253) 

5- Nhật Liên (Nichiren, 1222-1282) 


Cùng với một số nhà lãnh đạo Phật Giáo khác, cũng 
đã xuất hiện và xiển dương những giáo lý giải thoát khổ 
đau cho dần chúng Nhật Bản. 


10. Đạo Phật hướng về đại chúng 

Các vị đại sư trong thời kỳ này hướng về phía đại 
chúng nhiều hơn. Trước đó, chỉ những người có trình 
độ học thức cao mới có thể hiểu thấu những giáo lý của 
Đạo Phật. Họ có thể chiêm ngưỡng những họa phẩm, 
tượng điêu khắc của những nghệ nhân Phật tử. 


Các nhà lãnh đạo Phật Giáo thuộc trào lưu mới bắt 
đầu tái thẩm định về những giáo lý do Đức Phật khai thị 
qua những kinh nghiệm sống đây gian truân và đau khổ 
mà chính họ đã trải qua trong những giai kỳ đất nước 
rơi vào tình trạng rối loạn. 

Trên nền tảng của giáo nghĩa thậm thâm vi diệu do 
Đức Phật khai thị, những nhà lãnh đạo Phật giáo đương 
thời đã đi tới kết luận rằng, mọi người và mọi loại đều 
có Phật tánh. Do đó, chúng sanh đều có thể được chư 
Phật cứu độ một cách bình đẳng nếu đặt niềm tin kiên 
định và quyết tâm hành trì giáo pháp do chư Phật chỉ 
dạy. 


020, THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Những tư tưởng này căn cứ trên giáo lý Bồ-Tát 
Thừa của Phật Giáo Đại Thừa, nhất là những giáo lý 
của Thiên Thai Tông đặt căn bản trên kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa, với niềm tin tưởng vững chắc rằng mọi chúng 
sanh đều có Phật tánh và do đó đều có khả năng thành 
Phật. 

Trong thời kỳ cai trị của giới võ sĩ Nhật Bản, với 
kinh đô đặt tại Liêm Thương từ năm 1192 tối năm 
1333, có năm tông phái Phật Giáo đáng kể nhất được 
lần lượt thành lập ở Nhật Bản gồm có: 

°Ò Tịnh Độ Tông 

°Ò Tịnh Độ Chân Tông 
‹Ổ Thiền Lâm Tế 

° Thiên Tào Động 

°« Nhật Liên Tông. 

Tất cả năm tông phái này đều đặt nên tảng trên giáo 
lý của Thiên Thai Tông, nhưng mỗi tông có những chỉ 
dẫn riêng do xuất phát từ những chứng nghiệm qua sự 
tu tập. 


11. Ngài Pháp Nhiên và Tịnh Độ Tông 

Ngài Honen (Pháp Nhiên, 1 133-1212) được coi là 
vị tổ thứ nhì của Tịnh Độ Tông Nhật Bản. Ngài đã 
nghiên cứu giáo lý của Thiên Thai Tông trên núi TÌ 
Duệ Sơn, nhưng không thỏa mãn với những kinh điển 
của tông này, vì không tìm thấy con đường giải thoát. 
Ngài muốn tìm con đường siải thoát cho bản thân và 
muôn loài chúng sanh. 


^ 29 


Một hôm ngài đọc cuốn “Vãng Sanh Yếu Tập” của 
ngài Genshin, được coi là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Nhật 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN 23 


Bản, trong đó 
có trích dẫn một 
đoạn của Đại Sư 
Thiện Đạo (Shan- 
dao) của Phật 
Ciáo Trung Hoa 
nói rằng: “Chỉ 
cần nhất tâm 
miệm danh hiệu 
Đúc Phật A Di 
Đà thì hành giả 
sẽ đạt được giải 
thoát và sẽ được 
vãng sanh vào cối 
Tĩnh Độ của Đúc 
Phật A Di Đà, vì 
Đúc Phật A Di Đà 
đã phát nguyện cứu độ tất cả những ai nhất tâm niệm 
danh hiệu của Ngài. ” 

Từ đó, Đại Sư Pháp Nhiên tin tưởng rằng ngài đã 
tìm thấy con đường giải thoát cho bản thân và chúng 
sanh. Đây là con đường dễ tu hành cho chúng sanh 
đang đắm chìm trong biển khổ của thời mạt pháp. 

Đại Sư Pháp Nhiên chính thức thành lập Tịnh Độ 
Tông Nhật Bản. Ngài không phủ nhận giá trị của những 
giáo lý thâm sâu và những phương thức tu hành khó 
hơn của các tông phái khác, nhưng ngài vững tin rằng 
phương thức niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là con 
đường đơn giản nhất để đạt giải thoát trong thời mạt 
pháp, vì không cần tới sự học hỏi những giáo lý cao 
siêu và thi hành những nghi thức phức tạp. 





Đại Sư Pháp Nhiên 
thành lập Tịnh Độ Tông Nhật Bản 


24 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Hành giả của Tịnh Độ Tông, chỉ cần nhất tâm niệm 
“Nam Mô A Di Đà Phật” ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc 
nào, sẽ được Phật A Di Đà tiếp dẫn vào cõi Tịnh Độ 
Tây Phương Cực lạc, do Ngài kiến lập. 


se Tịnh Độ Tông bị sanh ghét 

Vào năm [[75, ngài Pháp Nhiên chính thức thành 
lập Tịnh Độ Tông Nhật Bản, căn cứ vào những bộ “Kinh 
Vô Lượng Thọ”, “Kinh A-ÙDi-đà” và “Kinh Quán Vô 
Lượng Thọ. ” 

Đại Sư Pháp Nhiên đã biên soạn bộ sách “Tuyển 
Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập” đề lý giải lý do tại 
sao ngài chỉ chuyên tâm quảng bá giáo lý đơn giản dễ 
tu dễ chứng của Tịnh Độ Tông. 

Tuy nhiên, sự nổi danh và sức thu hút đông đảo 
tín đồ của Tịnh Độ Tông đã khiến cho tông này bị các 
trường phái khác chống đối và giềm pha với chính 
quyền. 

Vì vậy, vào năm 1207, khi Đại Sư Pháp Nhiên đã 
75 tuổi, ngài bị lưu đày tới một hải đảo cùng với một số 
đệ tử thân tín. Bốn năm sau đó ngài được trở về chùa và 
phương pháp tu tập của ngài lại được công nhận. 

Một năm sau, Đại Sư Pháp Nhiên viên tịch thế, thọ 
80 tuổi. 


12. Đại Sư Thần Loan thành lập Tịnh Độ 
Chân Tông 

Một đệ tử của ngài Pháp Nhiên là Đại Sư Shinran 
(Thân Loan, 1173-1262) đã thành lập Tịnh Độ Chân 


QUYỂN II » TÔNG (UAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN 25 


Tông. Ngài Thân 
Loan hiểu thấu 
bản chất yếu đuối 
của nhân loại và 
tin rằng đa số 
đại chúng chỉ có 
thể đạt giải thoát 
bằng cách hoàn 
toàn nhờ cậy vào 
năng lực từ bi cứu 
độ của Đức Phật 
A Di Đà. 


.. ` ~ 


—- 













Đại Sư Thân Pha gg0i 0p vào 
Loan đã kết hôn MA . x2 xC đc, _.. 
và lập gia đình, SSSĐ SN tớ ¬ 
Kon ^^, 


vì nøài muốn tự 
đồng hóa mình 
Với giới thường 
nhân trong đại chúng để thực hiện con đường giải thoát 
sanh tử phiên não. 


Ngài Thán Loan, 
đệ tử của Đại Sư Pháp Nhiên 


Một số sử gia tin rằng sau khi Đại sư Pháp Nhiên 
và đệ tử của ngài là Đại sư Thân Loan bị lưu đày, sau 
đó được trở về chùa hành đạo, Đại sư Pháp Nhiên đã 
khuyên ngài Thân Loan hãy lập gia đình để đồng hành 
với quảng đại quần chúng và giúp họ giải thoát đau khổ. 


13. Thiền Tông Lâm Tế 


Phật Giáo Thiên Tông được ngài Eisai (Vinh Tây, 
1141-1215) truyền vào Nhật Bản từ Trung Hoa, sau đó 
được Thiên Sư Đạo Nguyên duy trì và phát triển rộng rãi. 


26 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Phật Giáo Thiền 
Tông được ngài 
Eisai (Vinh Tây, 
1141-1215) truyền 
vào Nhật Bản từ 
Trung Hoa, sau 
đó được Thiền Sư 
Đạo Nguyên duy 
tì và phát triển 
rộng rãi. 

Ban đầu ngài 
Vinh Tây đã tu 
theo Thiên Thai 
Tông trên Tỉ Duệ 
Sơn, sau đó ngài 
sang Trung Hoa 
tu học. Tại Trung- 
Hoa ngài nhận 
thấy Thiên Thai Tông đang mất dân ảnh hưởng, trong 
khi Thiền Tông ngày càng thịnh hành hơn. 





Thiên Sư Jĩnh Tây 


Vì vậy, ngài chú tâm nghiên cứu Thiên Tông rồi 
đem về Nhật nhiều kinh sách giảng dạy về Thiển, trong 
đó có bộ “Lâm-Tế Neữ Lục” và bộ “Bích Nham Lục ”. 
Sau đó, ngài thành lập Thiền Tông Nhật Bản. 

Giáo lý của Thiển Tông nhấn mạnh rằng, mọi người 
đều có Phật tánh nhưng thường bị vô minh che khuất 
do vậy người tu hành cần phải dựa vào chính bản thân 
mình để đạt giác ngộ. 

Mục đích của Thiền là rũ bỏ những vô minh và chấp 
ngã để trực ngộ chân tâm. Muốn được như vậy, hàng 
ngày hành giả phải thiền quán để “?rực chỉ nhân tâm. ” 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN 27 


Thiển Tông Lâm Tế cũng coi trọng phương pháp 
tham quán những “công-án”. Thí dụ “Bản lai điện 
mục của ta là gì?” là một công án rất nổi tiếng. 


10. Thiên Tông Tào Động 


Ngài Đạo Nguyên 
(Dogen, 1200- 
1253) cũng đã 
nghiên cứu Thiền 
Tông ở Trung 
Hoa, và sau khi hồi 
hương ngài thành 
lập Thiên Tông 
Tào Động. Ngài 
thường xa lánh 
những chuyện thế 
tục và không ưa 
những người cai trị 
đất nước. Ngài lên 
=—mm núi lập Chùa Vĩnh 

Thiên Sư Đạo Nguyên thành lập Bình và viết 95 tập 
Thiên Tông Tào Động Nhật Bản 





luận thuyết. 

Khi mới xuất gia ngài Đạo Nguyên chuyên tâm 
nghiên cứu Thiên Thai Tông. Nhưng, về sau ngài theo 
học với Thiên Sư Vinh Tây, người đã thành lập Thiền 
Tông Lâm Tế, nhưng chỉ học được một thời gian ngắn 
thì Thiển Sư Vinh Tây viên tịch. 


Năm 1223, ngài Đạo Nguyên sang Trung-Hoa và 
tìm đến thọ giáo với Thiền Sư Trường Ông Như Tịnh 
ở Thiên Đông Sơn. Sau khi học đầy đủ giáo pháp của 
Thiển Tông Tào Động, ngài trở về Nhật và thành lập 
tông phái Thiên Tào Động Nhật Bản. 


28 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Ngày nay, ngài Đạo Nguyên được người Phật tử 
Nhật Bản thuộc mọi tông phái tôn thờ và được coi là 
một trong những đại sư có tầm ảnh hưởng quan trọng 
nhất của Phật Giáo Nhật Bản. 


15. Đại Sư Nhật Liên và Kinh Pháp Hoa 


Ngài Nichiren (Nhật Liên, 1222-1282), đã nghiên 
cứu tất cả kinh sách của các tông phái Phật Giáo đương 
thời và sau cùng đã chọn kinh Diệu Pháp Liên Hoa vì 
xem đây là bộ kinh bao gồm những giáo lý vi diệu 
nhất mà Đức Phật 
đã thuyết giảng ở 
thời kỳ cuối trong 
đời ngài. 

Năm 1253 ngài 
chính thức thành 
lập Nhật — Liên 
Tông, đây là tông 
phái Phật Giáo 
hoàn toàn xuất 
phát từ Nhật Bản. 
Danh hiệu “Nhật 
Liên” có nghĩa là Đại Sư Nhật Liên, 





“Hoa Sen Nở Lúc sơ tô Nhật Liên Tông 
Bình Mình. ” 


Ngài Nhật Liên đi nhiều nơi để thuyết giảng Kinh 
Pháp Hoa. Ngài viết bộ sách “Lập Chính An Quốc 
Luận” để khuyến cáo các giới cai trị nước Nhật thời 
bấy giờ hãy áp dụng chính nghĩa để trị quốc an dân. 
Các nhà cai trị chẳng những không sửa sai chính sách 
mà còn lưu đày ngài ra một hải đảo. 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN 20 


Trong những năm cuối đời, ngài Nhật Liên được 
phép trở về vùng kinh đô và đã thiết lập những ngôi 
chùa cho Nhật Liên Tông. 

Đại Sư Nhật Liên tin tưởng rằng, Kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa bao gồm những tỉnh túy trong giáo pháp của 
Đức Phật Thích Ca Mâu-Ni¡ và tàng chứa bí quyết để giải 
trừ những khổ đau của loài người, giúp cho xã hội thăng 
hoa và thế giới nhân loại sống trong thái bình an lạc. 

Theo Đại Sư Nhật Liên, Kinh Pháp Hoa xác định 
rằng toàn thể nhân loại, bất kể giai cấp, chủng tộc, đều 
có sẵn Phật tánh; vì vậy, tất cả mọi người đều xứng 
đáng được tôn kính. Khi mọi người đều tôn kính lẫn 
nhau thì thế giới sẽ an lạc thái bình. 


16. Phật Giáo Nhật-Bản từ thế kỷ XIV tới thời 
hiện đại 

Trong suốt dòng lịch sử Phật Giáo Nhật Bản, thời 
kỳ Liêm Thương (Kamakura) đó là thời hưng thịnh 
nhất, với sự xuất hiện của năm vị đại sư Pháp Nhiên, 
Thân Loan, Vinh Tây, Đạo Nguyên, và Nhật Liên để 
thành lập năm tông phái Tịnh Độ, Tịnh Độ Chân Tông, 
Thiển Tông Lâm Tế, Thiên Tông Tào Động, và Nhật 
Liên Tông. 

Sau thời kỳ phát huy quan trọng đó, Phật Cáo 
Nhật Bản đã không khai sinh thêm tông phái đáng kể 
nào khác. Điều đó đã khiến các sử gia Phật Giáo suy 
luận rằng sau thời Liêm Thương không có những nhân 
duyên quan trọng nào có thể làm nảy sinh thêm những 
tư tưởng Phật Giáo mới ở Nhật Bản, ngoại trừ năm tông 
phái nói trên. 


30 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Vì vậy, các học giả Phật Giáo quan niệm rằng trong 
lịch sử nước Nhật, thời Liêm Thương — kéo dài 141 
năm từ cuối thế kỷ XI tới giữa thế kỷ XIV - là thời đại 
hưng thịnh nhất của Phật giáo Nhật Bản, khi ý thức tôn 
giáo tiến lên tới tột đỉnh và tâm thức cá nhân của dân 
chúng Nhật thoát ra khỏi những ràng buộc ngoại tại đã 
gây cản trở cho sự phát huy sức mạnh tâm linh nội tại 
của họ. 


Chúng ta thấy rằng Phật Giáo Nhật Bản cũng đã trải 
qua những thăng trầm như lịch sử Phật Giáo ở những 
nơi khác. 


17. Phát huy văn hóa từ thế kỷ XIV tới thế kỷ 
XVI 


Tuy rằng, chế độ do giới võ sĩ và lãnh chúa cai 
trị trong thời kỳ Liêm Thương đã có công thống nhất 
nước Nhật và chiến thắng hai cuộc xâm lăng của quân 
Mông-Cổ vào năm 1274 và năm 1281. Nhưng, chế độ 
đó bắt đầu suy thoái và sụp đổ sau gần một thế kỷ rưỡi 
cầm quyển. 

Một lần nữa đất nước Nhật Bản lại rơi vào tình trạng 
bất ổn với những rối loạn về chính trị và xã hội do 
những cuộc nội chiến gây ra. Dân chúng khắp nơi đều 
lâm vào tình cảnh bất an và thiếu thốn về vật chất. Một 
hậu quả đương nhiên của tình trạng này là dân chúng 
cảm thấy cần đi tìm sự nương tựa nơi tôn giáo. Trong 
thời loạn lạc gây nhiều tang thương, giới Phật tử Nhật 
rất coi trọng sự thờ phượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tái. 


Sau khi Tướng Quân Ashikaga TakauJi bình định 
đất nước và lên cầm quyển vào năm 1336, toàn quốc 


QUYỂN II » TỔNG (UAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN 3] 


Nhật Bản lại được thống nhất. Thêm nhiều chùa và tu 
viện được kiến thiết nhờ có sự bảo trợ của chính quyền 
hoặc do Phật tử quyên góp. Trong thời kỳ này, văn hóa 
Phật Giáo cũng phát triển nhanh chóng. Các tăng sĩ 
Phật giáo từ Trung Hoa đã đưa vào Nhật Bản những 
môn hội họa vẽ tranh thủy mặc, nghệ thuật viết chữ 
đẹp, trà đạo, nghệ thuật cắm hoa, tạo vườn đá, đã gây 
nhiều ảnh hưởng tới văn hóa Nhật Bản và tiếp tục phát 
huy cho tới ngày nay. 


18. Thời kỳ Momoyama (1573-1603) 
Phật Giáo bị Lãnh Chúa đàn áp 

Sau khi Sứ quân Oda Nobunaga đánh bại các phe 
đối nghịch và lên cầm quyền vào năm 1573, ông này 
đã thi hành chính sách đàn áp những cơ sở và đoàn 
thể Phật Giáo, vì lo ngại về sự gia tăng quyền lực của 
những ngồi chùa và những tu viện, trong khi các ngôi 
chùa và tu viện đó ủng hộ những địch thủ của Sứ quân 
này. Vì những lý do chính trị, Sứ quân Nobunaøa đã thì 
hành những chính sách ưu đãi những tôn giáo mới du 
nhập từ Tây phương, để được các tu sĩ và tín đồ của tôn 
ø1áo này ủng hộ. 

Sau khi Sứ quân Nobunaøa qua đời, người thừa kế 
là ToyotomI HideyoshI cũng đàn áp các chùa và đoàn 
thể Phật Giáo. 

Trong thời kỳ này, các môn nghệ thuật Phật Ciáo 
không có cơ hội phát triển và nhường chỗ cho các môn 
nghệ thuật thế tục. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian 
ngắn, Phật giáo Nhật Bản lại phục hoạt mạnh mẽ. 


32 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


19. Thời kỳ Edo (1603-1867) 


Nhật Bản tự cô lập và cấm truyền bá Ki-Tô Giáo 


Khi Tướng Quân Tokugawa Ieyasu, thiết lập Sứ 
Quân của dòng họ Tokuegawa vào năm 1603 ở Edo 
(ngày nay là 
Tokyo). Ông bắt 
đầu ngăn cấm 
người Nhật ra 
khỏi nước, đồng 
thời cấm người 
ngoại quốc vào 
Nhật Bản, trừ một 
số ngoại lệ. 

Thời ø1an 
Nhật Bản tự cô 
lập kéo dài 260 
năm, trong thời 
gian đó Phật Giáo 





Đại Sư Hakuin EkakUu đã ở Ta 
(Bạch Án Huệ Hạc) ä ĐỐC phục hồi. 
Nhiều chùa và tu 


viện trước đây bị chế độ cũ phá hủy bây giờ được tái 
thiết. Trong thời kỳ này tất cả các ngôi chùa được dùng 
làm văn phòng ghi danh hộ tịch cho dân chúng, để làm 
giấy khai sinh, hôn thú, khai tử. 


Thiền Tông Nhật Bản, tiếp tục phát I triển và hưng 
thịnh. Đại Sư Hakuin Ekaku (Bạch Ấn Huệ Hạc) 
xuất hiện và ngài đã phục hưng và cải cách dòng Thiền 
Tông Lâm Tế. 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN 


Thiên Sư Thi Sĩ Matsuo Basho 


để thành lập Thiển Tông 
Hoàng Bá. Đây là một chi 
nhánh của Thiên Tông Lâm 
Tế. Ngài được vị Tướng 
Quân đương thời hiến tặng 
đất đai để thành lập thiễn 
viện Hoàng Bá Sơn Vạn 
Phúc Tự. 


Năm 1681, Thiền Sư 
Tetsusen Dökö (3tHšã? 
1630-1682) đã In bộ Đại 
Tạng Kinh đời nhà Minh 
theo kỹ thuật ấn loát mới 
với nét chữ rõ hơn. 





33 


Thiên Sư Thi 
Sĩ Matsuo Basho 
(1644-1694) khai 
sinh thể thở “hài- 
cá” (haiku), mỗi 
bài thơ gồm 17 chữ, 
với nội dung chịu 
ảnh hưởng từ triết 
lý Thiễển tông. 

Năm 1655, triều 
đại nhà Minh, Đại 
Sư Án Nguyên 
Long Kỳ (riu kì) 
Ingen Ryuki được 
thỉnh từ Trung- 
Hoa sang Nhật Bản 





Xà Ô ÔẾO, ẾẾ dày 
Mk£) 2 4 
l3%17 (củ, 
s3v# vẽ: rlị Ỳ( 2 
E9) 2 16 7 
Thiên Sư Tefsuøen DokO 


34 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Tuy nhiên, từ thế kỷ XVII Phật Giáo Nhật Bản 
giảm bớt ảnh hưởng, trong khi Thần Đạo và Khổng 
Giáo cũng được nhiều người Nhật tôn sùng. 

Ba tôn giáo Phật Giáo, Khổng Giáo và Thần Đạo đã 
giữ những vai trò quan trọng trong văn hóa truyền thống 
của Nhật Bản. Phật Giáo chú trọng vào những vấn đề 
thuộc về tôn giáo; Khổng Giáo chú trọng tới những vấn 
đề thuộc về luân lý và đạo đức; trong khi Thần Đạo chú 
trọng vào những vấn để trị quốc. Sự phân chia những 
vai trò riêng biệt của ba tôn giáo này đã tiếp tục bắt rễ 
sâu trong tâm thức của người Nhật cho tới ngày nay. 


20. Phật Giáo thời Đế Quốc Nhật (1848-1945) 
Phật Giáo bị áp chế trong thời Minh Trị Thiên Hoàng 

Quốc sách “Minh Trị Duy Tân” được áp dụng từ 

năm 1868, dẫn tới sự chấm dứt thời kỳ bế quan tỏa 

cảng tự cô lập của nước Nhật và phục hồi quyền lực của 
Thiên Hoàng đã bị các chính phủ của giai cấp võ sĩ và 
lãnh chúa lấn át suốt 800 năm. 

Nước Nhật, bắt đầu mở cửa ra thế giới bên ngoài và 
đối diện với những ảnh hưởng từ văn hóa, kỹ thuật và 
công nghệ của Tây Phương. Chính sách của chính phủ 
Minh Trị là triệt để hiện đại hóa nước Nhật để theo kịp 
các cường quốc Tây phương. 

Cuối thời Edo, chủ nghĩa “Tôn vương nhượng di” 
xuất hiện, chiến dịch bài Phật được phát động, truyền 
thống Thần-Phật hợp nhất ngày một suy yếu dần để 
nhường chỗ cho Thần đạo (thời kỳ Minh Trị duy tân 
HHÏ†lã, 1868-1912). Chính quyền Minh Trị đã củng cố 
qyên lực bằng cách lợi dụng đức tin vào Thần đạo, để 
thiết lập cơ cấu chính trị tập trung vào Thiên hoàng. 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN 35 


Trong giai đoạn đó, Phật giáo bị lâm vào hoàn cảnh 
khó khăn, một số chùa bị phá hủy, Tăng ni bị bách hại. 
Tuy nhiên, vì Phật Giáo đã bám rễ rất sâu trong truyền 
thống văn hóa của dân chúng Nhật. Vì vậy, những giáo 
lý mầu nhiệm và hữu ích của Đạo Phật đã tiếp tục được 
giữ gìn trong mọi tầng lớp dân gian. Cho nên, những 
hành vi cấm đoán và đàn áp của chính quyền đã không 
gây nhiều ảnh hưởng trong giới tín đồ Phật Giáo. 

Đứng trước bối cảnh đầy chướng duyên lúc ấy, trong 
tỉnh thần ôn hòa nhưng quyết liệt, những nhà lãnh đạo 
Phật giáo đã phản kháng chính sách hà khắc của của 
Thiên hoàng. Vì thế, năm 1889, Hiến pháp Nhật đã có 
điều 28 quy định về tự do tín ngưỡng. 

Để thích ứng với bối cảnh xã hội mới, Phật giáo 
Nhật Bản đã áp dụng một số phương pháp đổi mới 
trong đó có việc cải cách hệ thống giáo dục Phật giáo 
đồng thời hướng những hoạt động Phật giáo vào đời 
sống xã hội cụ thể và tạo cho Phật giáo Nhật một sinh 
khí với tinh thần nhập thế hết sức mới mẻ, làm tiên đề 
cho những hoạt động tham chính của một số tổ chức 
Phật giáo sau đó, tiêu biểu là Soka Gakkai (Ñ4if“⁄3 
- Sáng GI1á Học Hội). 

Thời kỳ Taisho (KIE, 1912-1926), do sự gặp gỡ 
giữa hai nên văn hóa Đông-Tây, Phật giáo Nhật bản 
xuất hiện nhiều tổ chức, hội đoàn mới, các tổ chức này 
đặc biệt chú trọng vào việc xây dựng, củng cố và phát 
triển tổ chức. 

Năm 1915, lần đầu tiên Phật giáo Nhật Bản hình 
thành tổ chức thống nhất lấy tên là “Hội Liên hiệp Phật 


36 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


giáo” nhưng các tông phái Phật giáo tại Nhật vẫn giữ 
nguyên truyền thống tu học của mình. 


21. Thời hiện đại - 1945 cho tới nay 

Từ khi, chính phủ quân phiệt Nhật đầu hàng các 
cường quốc Đồng Minh trong năm 1945. Phật Giáo 
Nhật Bản không tùy thuộc vào các đoàn thể tôn giáo, 
các cơ quan chính quyền, hoặc một giai cấp nào đó. 

Sự quảng bá và nghiên cứu những giáo lý Đạo Phật 
đã được các giới tăng sĩ và học giả thi hành trong những 
ngôi chùa và các trường đại học. Những ngôi chùa trước 
đây bị phá hủy đã được tái thiết và trở thành trung tâm 
nghiên cứu Phật Pháp song song với những nghi thức 
thờ phụng. Nhiều hội nghị Phật Giáo quốc tế đã được 
triệu tập ở Nhật Bản, với những chương trình trao đổi 
văn hóa và du học giữa các giới Phật tử của những quốc 
gia Phật Giáo khắp thế giới. 

Phần đông, Phật tử Nhật coi trọng thực chất và cốt 
tủy của Đạo Phật hơn là những danh nghĩa và hình 
thức, và họ tin rằng những giáo lý vi diệu của Đức Phật 
đã thấm nhuần khắp thế gian. Ngày nay, Phật pháp 
hiện hữu khắp mọi nơi và Phật tử cần phải sống hòa 
nhập với thế giới. Sự tin tưởng này phù hợp với những 
giáo lý của Phật Giáo Đại Thừa, của hạnh Bồ-Tát, chủ 
trương ø1úp mọi chúng sanh giải thoát. 

22. Những đặc tính của Phật Giáo Nhật-Bản 

Theo thống kê của Nha Văn hóa Nhật Bản công 
bố trong năm 2002, trên toàn quốc có 95 triệu Phật 


tử, khoảng 250,000 tăng ni và 86,000 ngôi chùa và tu 
viện. Có một điểm đáng lưu ý là nếu chúng ta cộng con 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN 37 


số 95 triệu Phật tử với 106 triệu tín đồ của Thần Đạo 
(Shinto) thì con số tổng cộng tín đỗ của hai tôn giáo 
này lên tới hơn 200 triệu, trong khi dân số của nước 
Nhật trong năm 2002 chỉ gồm 120 triệu người. Những 
con số thống kê này bao gồm, tín đồ đã ghi danh vào 
những ngôi chùa Phật giáo và những ngôi đến Thần 
Đạo. Như vậy có nghĩa là nhiều người Nhật là tín đồ 
của cả hai tôn giáo Thần Đạo và Phật giáo. Đây là điều 
khó hiểu đối với người Tây phương, vì hầu hết người 
Tây phương chi là tín đồ của một tôn giáo. 

Người ngoại quốc có thể thắc mắc và đặt câu hỏi, 
“Có phải 95 triệu người gh1 danh là Phật tứ trong những 
ngôi chùa thật sự là tín đồ Phật giáo hay không?” 


Khi người ngoại quốc hỏi một người Nhật, “Ông 
⁄ bà có phải là Phật tử không ?” thì cầu trả lời của họ 
thường có vẻ mơ hồ, thí dụ như, “Có /hể tôi là Phật 
f#”. Câu trả lời như vậy không có nghĩa rằng người đó 
không phải là Phật tử. Đối với nhiều người Nhật, một 
câu hỏi như vậy chẳng khác øì hỏi họ, “Ông / bà có 
phải là người lương hảo không?” Chúng ta sẽ bối rối 
và cảm thấy khó trả lời khi gặp một câu hỏi như vậy. 

Đa số người Nhật ngần ngại xác nhận họ là tín dồ của 
tôn giáo nào. Họ không muốn tự “giới hạn” vào khuôn 
khổ gò bó của một tôn giáo nào đó; bởi vì họ có khuynh 
hướng coi tôn giáo chỉ là phương tiện để thăng hoa và 
tiến lên một bình diện cao hơn trong cõi luân hồi). 

Theo “Niên giám tôn giáo ” của Nha Văn hóa Nhật 
Bản thì Nhật Bản có 127 triệu Phật tử, 250,000 Tăng 
m1, 56,000 ngôi chùa, tu viện và hơn 30,000 tượng Phật. 


38 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Phật giáo Nhật Bản, có 13 tông phái lớn tiêu biểu 
(Thập tam tông, thập lục phái). Tuy nhiên, trong thời 
cận đại, với tinh thần nhập thế tích cực, Phật giáo Nhật 
Bản đã có nhiều tổ chức hoạt động rất năng động và đã 
tạo một tác hưởng hết sức to lớn. 
Mười ba Tông phái lớn của Phật giáo Nhật Bản 
ôm Có: 
[. Luật Tông (RItsu) 

. Câu Xá Tông (Kusha) 

. Thành Thật Tông (JoJitsu) 

. lam Luận Tông (Sanron) 

. Pháp Tướng Tông (Hosso) 

. Hoa Nghiêm Tông (Kegon) 

. Thiền Lâm Tế (Rinzai Sect) 

. Thiền Tào Động (Soto/Tsao-tung) 
9. Thiền Hoàng Bá (Obaku sect) 

10. Tịnh Độ Tông (Jodo/Pureland Sectf) 

II. Thiên Thai Tông (Tendai-shù), còn được gọi là 

Pháp Hoa Tông. 


® ¬\ €Œ© C(¡ + C2 


12. Nhật Liên Tông (Nichiren-shù) cũng còn được gọi 
là Pháp Hoa Tông (Hokke-Sect) hay Nhật Liên 
Pháp Hoa Tông (Nichiren Hokke). 

13. Chân Ngôn Tông (Shingon Sect) còn gọi là Mật 
Tông (Esoteric Sect) 


23. Phật Giáo và Thần Đạo bổ túc cho nhau 
Khoảng 80% người Nhật cử hành nghi lễ kết hôn 


trong đến thờ Thần Đạo. Trong khi đó, khoảng 90 % 
người Nhật cử hành tang lễ theo nghi thức Phật giáo. 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN 30 


Đối với người Nhật, những giáo lý của Thần Đạo 
giúp họ chiêm nghiệm về những vấn để liên quan tới 
những lạc thú của đời sống: trong khi những giáo lý của 
Đạo Phật thiên về những vấn đề thương tâm trên biển 
khổ của thế gian và tìm cách giải thoát biển khổ đau 
mênh mông ấy cho hết thảy muôn loài. Vì đa số người 
Nhật có khuynh hướng phối hợp những vấn đề tâm linh 
như vậy cho nên họ thường bối rối nếu phải xác định 
họ theo tôn giáo nào. 


Sự đa dạng về tín ngưỡng của người Nhật không 
thể hiểu theo cách lý luận đơn giản phù hợp với các tôn 
giáo của người Tây phương, như Ki-tô giáo, Do- Thái 
giáo, hoặc Hồi giáo. 

Phần đông người Nhật thấy rằng, các tôn giáo có 
thể “bổ rúc cho nhau”. Đặc tính bao hàm và phóng 
khoáng về tâm linh ăn sâu trong văn hóa và đời sống 
của người Nhật tới độ tôn giáo trở thành một thực thể 
vô hình trong đời sống hàng ngày của họ, trừ khi nào 
tôn giáo hiện ra một cách rõ rệt trong những dịp lễ. 

Vì vậy, có thể nói rằng Phật giáo và Thần Đạo giống 
như hai đỉnh của một tảng băng sơn vĩ đại hiện lên trên 
mặt đại dương; hai đỉnh cao đó cùng có chung một căn 
bản thần bí và thiêng liêng làm nên tảng cho đời sống 
của dân chúng Nhật. 

24. Tập quán lễ bái của Phật Tử Nhật 

Phật tử Nhật, thường đặt bàn thờ của gia đình — gồm 
tượng Phật và hình ảnh thân nhân quá cố — trong phòng 
khách. Họ coi bàn thờ của gia đình như một ngôi chùa 
thu nhỏ đã được lưu truyền từ cha mẹ cho người con 


40 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


trai trưởng. Những người con khác cũng đặt bàn thờ 
của tiểu gia đình mình, sau khi cha mẹ họ từ trần. Khi 
làm lễ cầu siêu, họ thường mời chư Tăng tới tư gia để 
tụng niệm tại bàn thờ gia đình, hoặc làm lễ trong ngôi 
chùa có khu nghĩa trang an táng gia tiên của họ. Trong 
những lễ cầu siêu, họ mời thân bằng quyến thuộc tới dự 
để thắt chặt thêm tình thân hữu, nhân dịp tưởng niệm 
người quá cố. 

Khi Phật tử Nhật Bản phải đối phó với những vấn 
để khó khăn liên quan tới đời sống và cái chết — dù 
thuộc về tâm linh, thể xác hay kinh tế — họ thường tới 
viếng chùa và thỉnh cầu chư Tăng chú nguyện để mong 
được chư Phật phù hộ và soi sáng, giúp họ vượt qua 
những khó khăn, hàn gắn những vết thương và thành 
tựu trong mọi ước vọng tốt đẹp trong đời sống. 

Có những người Phật tử Nhật thường đi hành hương 
chiêm bái những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng để cầu 
xin chư Phật phù hộ và hỏi thêm giáo pháp để hành trì. 

Một số Phật tử Nhật rời khỏi gia đình để tu hành 
trong chùa một thời gian cố định, sau đó họ trở về nhà; 
nhưng có khi họ vào tu viện xin thọ giới tỳ-kheo để tu 
tập suốt đời. 

25. Chức năng khác nhau của bốn loại chùa ở 
Nhật Bản 


Ngày nay các ngôi chùa ở Nhật Bản thường được 
phân chia thành bốn loại tùy theo chức năng, nhưng sự 
phân biệt này không luôn luôn rõ tệt. 


I- Những ngôi chùa được dùng làm trung tâm để 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN 41 


cử hành những nghi thức tang lễ và cầu siêu 
cho Phật tử địa phương. 

2- Những ngôi chùa được dùng làm /hiên viện, 
dành cho Phật tử địa phương tới tham thiên, 
tụng niệm và cầu nguyện. 

3- Những ngôi chủa được dùng làm trung tâm đäo 
tạo tăng nỉ trở thành pháp khí để tuyên lưu giáo 
pháp. 

4- Những ngôi chùa được sử dụng như viện bảo 
tàng đề trưng bày những bảo vật Phật giáo cho 
công chúng tới chiêm bái. 

Loại chùa thứ nhất. thường có thêm một khu gia 
cư dùng làm nơi cư ngụ cho gia đình của vị tăng sĩ 
trụ trì. VỊ tăng sĩ này đảm nhiệm việc cử hành những 
nghi lễ tôn giáo đông thời phụ trách những công tác 
xã hội, giáo dục dành cho Phật tử và cộng đồng địa 
phương. Trước khi có phong trào Minh- Trị Duy Tân từ 
năm 1868, Tăng Đoàn Phật giáo Nhật Bản — ngoại trừ 
những người thuộc phái Tịnh Độ Chân Tông - đều tuân 
thủ giới luật sống độc thân. 

Nhưng ngày nay một số tăng sĩ thuộc một số tông 
phái Phật giáo Nhật Bản kết hôn và sống cùng với gia 
đình tại ngôi chùa mà họ trụ trì. Tiền cúng dường cho 
những công tác Phật sự và xã hội, cùng với việc sẵn 
sóc khu nghĩa trang của gia đình Phật tử địa phương, 
là nguồn tài trợ đành cho những vị tăng sĩ trụ trì trong 
các ngôi chùa thuộc loại này. Họ cũng có thể làm thêm 
những công tác như cai quản một nhà ø1ữ trẻ, một trường 
mẫu giáo, một nhà dưỡng lão hoặc làm việc trong các 
đại trường học và cơ sở xã hội địa phương. 


42 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Những ngôi chùa thuộc loại Thứ Hai, thường 
thu hút những Phật tử tới viếng để yêu cầu cử hành 
những nghi lễ tụng niệm và cầu nguyện cho gia đình 
họ, thường là khi trong gia đình có người lâm bệnh, 
hoặc khi gặp những vấn đề nan giải. Đa số, những ngôi 
chùa loại này thuộc Nhật Liên Tông, Chân Ngôn Tông, 
và Thiên Thai Tông. Chư tăng trụ trì trong những ngôi 
chùa đó đã thụ huấn những chương trình huấn luyện 
chuyên môn tùy theo tông phái mà họ đang tu tập. 


Loạt chùa Thứ Ba là các tu viện thường tọa lạc 
trong khu trụ sở trung ương của mỗi tông phái. Tăng sĩ 
thuộc các ban giảng huấn cùng sống với các khóa sinh 
trong những tu viện này suốt khóa học, để huấn luyện 
và thực tập những giáo lý và nghi thức thuộc về tông 
phái của họ. Những tu viện này không tiếp khách tới 
lễ bái. 

Loạt chùa thứ Tư thường tọa lạc trong những 
thành phổ cổ kính, như Kyoto, Nara, Kamakura, tàng 
trữ và bảo tồn những công trình điêu khắc, kiến trúc, 
và hoa viên liên quan tới lịch sử Phật giáo Nhật Bản. 
Có những ngôi chùa thuộc loại này đã được chỉ định là 
viện bảo tàng quốc gia, hoặc di sản văn hóa quan trọng, 
và thường thu hút nhiều khách tới thăm viếng. Đa số, 
những ngôi chùa đó thu lệ phí vào cửa để đóng góp vào 
ngân sách bảo tôn và điều hành. 


26. Ảnh hưởng sâu rộng của Phật Giáo ở Nhật Bản 


Trong lịch sử lâu dài, Phật giáo đã thấm nhuần vào 
đời sống của người Nhật tới độ người ta khó có thể 
đo lường được tầm mức sâu rộng của ảnh hưởng này. 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN 43 


Người ngoại quốc có thể nhận ra điều đó, khi họ tới 
viếng nước Nhật và trông thấy vô số ngôi chùa tọa lạc 
trong các thành phố, hoặc trên những khu đổi núi khắp 
nước Nhật. 


Sự phong phú của con số chùa chiển cho thấy tầm 
quan trọng của Phật giáo trong đời sống của toàn dân 
Nhật. Nhìn bễ ngoài những ngôi chùa này có vẻ giống 
nhau, nhưng thật ra có một số đặc điểm khác biệt về 
nguồn gốc và chức năng. 


Ngôi chùa đầu tiên ở Nhật Bản được kiến tạo vào 
năm 606, gân cố đô Nara, theo lệnh của Nữ Hoàng 
Suiko. Sau đó, các ngôi chùa khác được kiến thiết với 
sự bảo trợ của triểu đình hoặc những dòng họ quý tộc. 
Vì vậy, thời xưa từ thế kỷ thứ VH tới thời đại Liêm 
Thương (Kamakura period) thế kỷ XII — các chư Tăng 
trụ trì trong những ngôi chùa này thường đảm nhiệm 
những nghi lễ cầu siêu và thờ cúng các hương linh của 
dòng họ đã bảo trợ cho công trình kiến thiết. 

Nhưng sau đó đa số những ngôi chùa được thành 
lập là do sự bảo trợ của những người thuộc các giai cấp 
võ sĩ và thương gia ngày càng có nhiều thế lực hơn so 
vỚi giai cấp quý tộc. 

27. Giáo dục công chúng về Đạo Phật 

Các ngôi chùa hoặc các tổ chức và đoàn thể Phật 
giáo Nhật Bản, thường đảm nhiệm những buổi diễn 
thuyết về giáo lý và tin tức Phật sự. Mỗi sáng Chủ Nhật, 
có những chương trình truyền hình và truyền thanh về 
Phật giáo trên toàn quốc. Các chùa và đoàn thể Phật 
giáo cũng thường phân phát cho công chúng và thành 


44 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


viên của họ những sách báo và tài liệu về thông tin Phật 
sự và về Phật pháp. 


Mỗi năm, trên toàn quốc Nhật Bản có khoảng 2000 
cuốn sách về Phật giáo được xuất bản. Một số sách về 
giáo lý và về những vấn đề liên quan tới Phật giáo đã 
trở thành những sách bán chạy nhất ở Nhật Bản. Phật 
giáo Nhật bản, rất chú trọng đến vấn đề văn hóa và 
giáo dục đặc biệt là mặt hành trì. 


Để bảo lưu giá trị quan trọng và đặc hữu của mình, 
các tông phái Phật giáo truyền thống tại Nhật đã có 
những bước đối mới cân thiết, cụ thể là lập ra các Phong 
trào như Phong trào Tam Tôn Phật Phụng Tế của tông 
Tào Động; Phong trào Hộ pháp của tông Nhật Liên v.v. 

Tại Nhật Bản, Phật giáo luôn luôn là lực lượng có 
quần chúng đông đảo nhất, tiêu biểu là các phái Nhật 
Liên, Tịnh Độ, Thiền và Chân Ngôn. 

Sau Thế Chiến thứ II, Phật giáo Nhật Bản đã có 
những đóng góp to lớn cho những hoạt động từ thiện xã 
hội và hòa bình, đồng thời đã hướng tới mục tiêu đưa 
Phật giáo đáp ứng thoả đáng những nhu cầu ngày một 
nâng cao của dân chúng. Với cuộc sống đầy căng thẳng 
do ảnh hưởng bởi nền công nghiệp hiện đại, người Nhật 
đã tìm thấy ở Phật giáo sự giải thoát an lạc đích thực 
như một nhu yếu không thể thiếu. 


Những đoàn thể như: 
° _ Reiyukai (1£ - Linh Hữu hội) 
°Ổ Rissho Kosei-kai (17IF1Z2hkZ23 - Lập Chính 
Giảo Thành hội) 
°- Soka Gakkai (ÑfiU⁄ˆ23 —- Sáng Giá Học hội) 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN 45 


Và đã xuất hiện và phát triển nhanh chóng, nhờ 
cách tổ chức linh hoạt đây sáng tạo và thích ứng nhanh 
chóng với hoàn cảnh xã hội cũng nhu cầu thiết thực của 
dân chúng. 

Nhật Bản là một quốc gia phát triển trên nhiều lĩnh 
vực ở trình độ cao. Một trong những nguyên nhân giúp 
Nhật Bản thành công chính là sự tác động đây thuyết 
phục của nền văn hóa vô cùng độc đáo với bản sắc hết 
sức đặc thù Nhật Bản. Ngay từ lúc mới du nhập, giáo lý 
Phật giáo đã hoà quyện cùng nền văn hóa bản địa và đã 
tạo nên một giá trị truyền thống đặc sắc tập hợp và phát 
huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân, biến Nhật 
Bản thành một quốc gia hùng mạnh, thống nhất, thịnh 
vượng và thái bình. 


Thảm họa động đất và sóng thần vào ngày 
11/3/2011 tại Nhật đã tước đi 19,000 nhân mạng và 
gây thiệt hại nặng nê đối với nhiều dân cư tại thành 
phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi nhưng cả thế giới đã vô 
cùng thán phục trước tinh thần đây vị tha vô ngã của 
những người dân Nhật khi họ đối diện trước một tình 
huống hết sức bi thảm. 


28. Kết luận 


Trước sự phát triển vượt tốc của nên khoa học kỹ 
thuật hiện đại, nhất là trước những diễn biến phức tạp 
và nhanh chóng, nhiễu tra vấn đã được đặt ra nhất là đặt 
ra trước những nhà lãnh đạo Phật giáo. Làm sao để hiện 
đại hóa phương pháp hoằng pháp trên qui mô rộng lớn 
và hữu hiệu nhưng vẫn không bị tha hóa, biến chất? 


Nhật Bản có hơn 75.000 ngôi chùa Phật giáo trên 
khắp Nhật Bản, từ đỉnh núi xa xôi đến giữa các thành 


46 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Bản thở của gia đình người Nhát 
được coi như một ngôi chùa thu nhỏ 





` và MC : 
b- ` S4. 5£. "`... “sò 
» XÃ G/ - NI xác 


Đa số nghĩa trang ở Nhật do các chùa đảm nhiệm sãn sóc 


QUYỂN II » TỔNG (UAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN 47 


phố. Phật giáo Nhật Bản có nhiều Tông phái và tu sĩ 
Phật giáo tại Nhật cũng không phải là một số lượng 
nhỏ. 

Một số quan tâm rằng, Phật giáo ở những khu vực 
nông thôn tại Nhật Bản đang mai một dân. Nhiều ngôi 
chùa nhỏ thuộc sở hữu gia đình xem tang lễ như dịch 
vụ kinh doanh và đám tang trở thành nguồn thu nhập 
chính của họ. Nhưng, giới trẻ ở Nhật hiện nay ít quan 
tâm đến việc tổ chức tang lễ ở chùa mà họ đến các nhà 
quàn ngày càng nhiều hơn. 


Nhiều Phật tử Nhật muốn các tu sĩ trở lại cuộc 
sống độc thân và mong muốn họ chú ý nhiều hơn đến 
phúc lợi xã hội, nếu không, một số Tông phái Phật 
giáo tại Nhật sẽ lùi dân vào bóng tối. Tuy nhiên, nhiều 
người tin rằng, Phật giáo không chỉ là một phần của 
nên văn hóa và truyền thống đặc thù của người Nhật, 
mà còn là một định hướng cho cuộc sống, tất nhiên 
yếu tố tâm linh là yếu tố cốt lõi trước trào lưu một 
bản ngã như đang ngày một được khẳng định mạnh 
mẽ. Cuộc sống không chỉ đơn thuần là vật chất mà 
là một kết hợp được xem như một tổng thể bao gồm 
nhiều lĩnh vực. Làm thế nào để vượt ra khỏi các ràng 
buộc vốn được xem như khuôn thước của quá khứ để 
có thể thích ứng với thời đại và là ngọn hải đăng soi 
đường, xác quyết niềm tin vào chân lý không chỉ là 
trách nhiệm của những công trình sư Phật giáo mà còn 
là sứ mệnh thiêng liêng cao cả của những nhà lãnh đạo 
Phật giáo Nhật Bản đương đại. 


TÚN( QUAN LỊUH {Ú . 
PHẬT GIÁU KÚRFA — ĐẠI HÀN 


I. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Đất nước Triễểu Tiên còn có những tên gọi khác: 
Cao-Ly, Hàn Quốc, Đại Hàn. Người Việt Nam chúng 
ta thường gọi nước này là Đại Hàn, gồm Nam-Hàn và 
Bắc Hàn. Các nước Tây-phương gọi là Korea (là do từ 
ngữ Goryeo — từ này được phiên âm sang Hán văn là 
Cao-Ly). 

Bán đảo Triều Tiên, thuộc khu vực Đông Á Châu, 
có biên giới với Trung Quốc về phía Tây Bắc, với Liên 
Bang Nøa về phía Đông Bắc, ngăn cách với quần đảo 
Nhật Bản về phía Đông-Nam qua eo biển Triều Tiên. 

Hiện thời xứ Triều Tiên phân chia thành hai nước 
với ranh giới tại Vĩ Tuyến 38: 

° Ở phía Nam là Đại Hàn Dân Quốc, được gọi vắn 
tắt là Hàn-Quốc (Hanguk) theo chế độ tự do dân 
chủ giống như các nước Tây phương - người Việt 
Nam thường gọi quốc gia này là Đại Hàn hoặc 
Nam Hàn. 

° Ở phía Bắc là nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
Triều Tiên theo chế độ cộng sản độc tài — người 


50 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Việt chúng ta thường gọi nước cộng sản này là 
Bắc Hàn. 
Diện tích tổng cộng của cả hai miễn Nam và Bắc 
Hàn là 219,140 km? và dân số tổng cộng 75 triệu người 
— sổm 50 triệu ở Nam Hàn và 25 triệu ở Bắc Hàn. 


North Kozca 
(Cemod3ic ®e22les 
ftepubiic O( Kasee) 





Bản đồ Bặc Hàn 












Quốc kỳ Nam Hàn 
và bản đồ Nam Hàn 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐẠI HÀN 51 





2. Phật Giáo trong thời đại 3 Vương Quốc 


Thời kỳ Goruyeo (Cao Ly), Baekje (Bách Tế) và Silla 
(Tân La) trong thế kỷ Thứ V từ năm 57 trước Tây 
Lịch đến năm 668 sau Tây Lịch 


Phật Giáo, du nhập vào nước Goruyeo (Cao-Ly) 
năm 372 từ Trung Quốc (trong triều đại Tiên Tân của 
Trung Hoa, thời đại Ngũ Hồ Thập Lục Quốc). Trong 
thời gian đó, Bán Đảo Triều Tiên phân chia thành ba 
vương quốc, gồm Goruyeo (Cao-Ly) từ năm 37 trước 
Tây lịch đến năm 668 sau Tây lịch; Baekje (Bách Tế) 
từ năm 18 trước Tây lịch đến năm 660 Tây lịch; và Silla 
(Tân-La) từ năm 57 trước Tây lịch năm 935 Tây lịch. 


52 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Năm 372, Đại sư Thuận Đạo từ Trung Hoa đến 
Œoguryeo (Cao-Ly), ngài đem theo những kinh sách 
và tượng Phật để truyền bá Phật pháp. Phật Giáo, đã 
được quốc vương, quần thần, và dân chúng Cao-Ly tiếp 
nhận một cách nhiệt thành. 

Vua Sosurim đã khuyến tấn người dân là “hấy fìm 
lấy hạnh phúc trong sự tôn sùng Phật pháp”, đồng thời 
vua Sosurim đã phát tâm kiến lập 9 ngôi chùa trong 
đó có chùa Ibullansa tại Pyongyang, là thủ đô của 
Goguryeo (Cao Ly). 


Năm 384 Phật Giáo được truyền bá từ Goguryeo 
(Cao-Ly) vào vương quốc Baekje (Bách Tế) và được 
vua, quần thân và dân chúng tiếp nhận. Vua cùng quần 
thần và rất nhiễu dân chúng đã quy y Tam bảo. Vương 
triều (Bách Tế) rất quy kính Phật giáo, vua đã đi bộ từ 
hoàng cung ra bên ngoài vài Km (cây số) để cung đón 
chư Tăng từ Trung Quốc với tất cả lòng tôn kính. 

Sau đó, Phật Giáo đã rất hưng thịnh tại hai nước 
Cao-Ly và Bách Tế. Năm 538, một phái đoàn truyền 
giáo từ Bách Tế đã đem theo kinh sách Phật Giáo sang 
Nhật Bản để truyền bá Phật pháp và đã thành công như 
chúng ta thấy trong phần nói về Lịch sử tổng quan của 
Phật Giáo Nhật Bản trước đây. 


Trong số ba vương quốc nói trên, Silla (Tâần-La) 
là nơi Phật Giáo du nhập sau cùng vào thế kỷ thứ V. 
Đến thế kỷ thứ VI, trong triều đại của Vua Pháp Hưng 
(Pophung, 514-540) Phật Giáo đã phát phát triển sâu 
rộng trong dân gian và trở thành quốc giáo của nước 
Silla (Tần La). 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐẠI HÀN 53 


Ở Silla (Tần La) Phật giáo rất hưng thịnh được xem 
là ngọn đèn tiêu biểu của Phật giáo trong thời kỳ ba 
Vương triều, thế nhưng trong vòng 150 năm trước đó, 
Phật giáo đã không được Vương triều Silla (Tân La) 
chính thức công nhận. Trong thế kỷ thứ VII, tại Silla 
xuất hiện nhiều bậc cao Tăng thạc đức trong đó nổi bậc 
nhất là Đại sư Jajang (590-658), Ngài đã cổ xúy dân 
chúng ở vùng núi Odaesan, tỉnh Gangwon hết lòng tin 
Phật và khái niệm “Đất Phật” là thành quả khả kính của 
chủ trương bản địa hóa Phật giáo tại S1lla. 

Đại sư Jajang (590-658) chào đời trong hoàng gia 
Kim (Kim Seonjons), ở vương quốc Silla. Năm 636, 
Đại sư Jajang du hành đến Trung Quốc để tham học 
7 năm. Sau khi trở về lại Silla, Ngài đã sáng lập ngôi 
chùa Tongdosa vào năm 64ó, nay là thành phố Busan. 
Vì là một bậc cao Tăng bác lãm xuất chúng nên rất 
nhiều lần vua đã yêu cầu Ngài đảm nhận trách nhiệm 
lớn tại triều đình nhưng Đại sư Jajang liên tục từ chối, 
cuối cùng vua đã đưa ra tối hậu thư: “Nếu Ngài không 
chấp nhận lời yêu câu của tôi Ngài sẽ bị chặt đầu vì 
tội bất tuân.” Đại sư Jajang khẳng khái trả lời “7ôi thà 
chết để phụng trì giới luật do Đức Phật chế định trong 
một ngày hơn là sống trong một trăm năm mà hủúy 
phạm các giới cấm.” Từ đó nhà vua đã không ép Đại sư 
Jajang làm theo tư ý của vua, ngược lại rất cung kính và 
hỗ trợ các Phật sự do Ngài chủ xướng. 


2.1. Phật Giáo Đại Hàn trong triều đại Silla - 
Tần La Thống Nhất (668-918) 


Trong ba thế kỷ V, VI và VII, thế lực của vương 
quốc Tần-La trở nên hùng mạnh và chinh phục hai 


54 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


nước lân bang để thống nhất thành một quốc gia. Năm 
668, Tần La sáp nhập hai vương quốc Cao-Ly và Bách 
Tế thành lập vương quốc Tâần-La Thống Nhất. Nhờ đó, 
Phật Giáo trong ba vương quốc này cũng được thống 
nhất và đã giúp phát triển các ngành văn hóa, giáo dục, 
nghệ thuật Phật Giáo. Đồng thời, nhiễu ngôi chùa được 
kiến thiết. Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Pháp Hoa được 
chư Tăng nghiên cứu và hành trì trong khi nhiều Phật tử 
thờ phượng Phật A-Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm. Tới 
cuối triều đại Tần-La, Phật Giáo Thiền Tông bắt đầu 
được truyền bá vào Bán Đảo Triều Tiên từ Trung Hoa. 


Vào cuối thời đại Ba Vương Quốc, đã có một số chư 
Tăng Triều Tiên du hành sang Trung Hoa và Ấn Độ để 
nghiên cứu Phật Pháp. Năm 526 có Đại sư Khiêm Ích 

(BÉ 2ï) từ 'VƯƠng quốc Bách Tế du hành bằng đường 
biển sang Ấn Độ để học Phạn ngữ và nghiên cứu Luật 
Tạng. Ngài Paya (j#Zï, 562-613) đi từ vương quốc 
Cao-Ly sang Trung Hoa để xin thọ giáo với Thiên Sư 
Trí DI của Thiên Thai Tông. 

Một số tông phái Phật Giáo, đã phát triển ở Triều 
Tiên trong thời đại này. Trong đó có ba tông nổi bật 
nhất: 

1- Tam Luận Tông (Sanlun) đặt nền tảng trên 

Trung Quản Luận, Thập Nhị Môn Luận của 
Ngài Long Thọ và Bách Luận của ngài Đề Bà — 
Thánh Thiên. 

2- Luật Tông (Vinaya) chuyên chú vào GIới Luật 

(S1la). 
3- Niết Bàn Tông (Nirvana), đặt nền tảng trên 
Kinh Đại Bát Niết Bàn. 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐẠI HÀN 55 


Vương triêu Silla (Tân La) đã thay thế chế độ thị 
tộc bằng thể chế quân chủ tập quyển với một tinh thần 
thống nhất quốc gia rất vững mạnh nhờ sự hỗ trợ tích 
cực của Phật giáo. 

Phật giáo trong vương triều Silla đã trở thành quốc 
giáo và thể hiện rõ nét đặc trưng hy hữu. Ngài Uisang 
(625-702) đã xây dựng Phật Học Viện để đào tạo Tăng 
tài và tạo một tác hưởng vô cùng to lớn. 

Vào thời kỳ cuối của Silla, Phật giáo Seon (Thiên 
tông) được truyền vào Đại Hàn và sau đó đã nhanh chóng 
biến thành tư tưởng chủ đạo của Phật giáo Đại Hàn. 


2.2. Triều đại Goguryeo (Cao-Ly 918-1392) 


Vào đầu thế kỷ thứ X, triều đại Tần-La Thống Nhất 
suy tàn và bị triều đại Cao-Ly thay thế, trong khi Đạo 
Phật vẫn là quốc giáo. Nhiều vị quốc vương trong triều 
đại Cao-Ly là Phật tử thuần thành và đã có công đức 
kiến thiết nhiều ngôi chùa cũng như dốc tâm hoằng 
dương Phật pháp. Thiền Sư Nghĩa Định (Ui-chon, 
1055-1101) vốn là một hoàng tử, con của Vua Minh- 
Tôn (MunJong, trị vì từ năm 1047 tới năm 1063), đã 
sang Trung Hoa du học để nghiên cứu Phật pháp và 
mang về nước hàng ngàn kinh sách, trong số đó có trọn 
bộ Đại Tạng Kinh. Sau đó, trọn bộ Đại Tạng Kinh đã 
được phiên dịch từ Hán văn sang ngôn ngữ Triều Tiên 
và được khắc vào hàng ngàn tấm bảng bằng gỗ. 

Cũng trong triều đại Cao-Ly, Thiên Sư Chỉnul (T? Hã 
XIữjủ Tri-Nột, 1158-1210) đã kiến lập Chùa Songøwang 
(Tùng Quang) trên núi Tào-khê (Chogye). Ngôi chùa 
này đã trở thành tổ đình của Thiển Tông Triều Tiên. 


56 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Chín tông phái Thiển 
của Phật giáo Triều 
Tiên, đã được Thiền Sư 
Tae-øo (Thái-Cổ - Ä 11 
# lì, 1301-1382) thống 
nhất để trở thành Thiên 
Tông Tào-Khê và tông 
phái này đã phát triển 
sâu rộng ở Triều Tiên 
và vẫn còn tôn tại cho 
tối ngày nay. Ngài Tae- 
go (Thái Cổ) đã dày 
công đào tạo nhiều đệ tử 
để truyền bá Phật pháp, 
đặc biệt là về Thiên 
quán và chú giải những 





kinh sách do chính ngài Thiên Sư Chinul (Tri-Nột) 
biên soạn. Trong số đó đã xây Chùa Tùng-(Quang 
có những bộ: trên núi Tào-Khê. 
°Ồ Mục Ngưu Tử Tu 
Tâm Quyết (1--#lÉ2bï#) 
‹ Chân Tâm Trực thuyết (2b Efñi) 
-- Viên Đốn Thành Phật luận (|JBl#fJfbiR) 
° _ Khán Thoại Quyết Nghi luận (#rññ3*'5Ýñn) 
°_ Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh bạt (7š1H‡X® HN) 
°_ Pháp Tập Biệt Hạnh lục Tiết Yếu Tịnh Nhập tư ký 
(XSlT9#Ñ542ƒ À Â\ñ0) 
° Hoa Nghiêm Luận Tiết yếu (ŠjZià R5) 
Triều đại Goryeo (Cao Ly) đã để lại nhiều dấu ấn 
trong lĩnh vực nghiên cứu, sáng tác đặc biệt là nghệ 


QUYỂN II » TỔNG (UAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐẠI HÀN 57 


thuật sáng tác tiêu 
biểu nhất là nghệ 
thuật chạm khắc 
Tripitaka Koreana 

(Tam Tạng kinh - 
điển Hàn bản) gồm 
hơn 850.000 mộc 
bản. Công trình này 
được thực hiện vào 
đầu thế kỷ thứ XIHI 
cũng là thời gian 
Đại Hàn đang có 
cuộc chiến tranh với 
Mông Cổ. Tripitaka 
Koreana (Tam Tạng 
kinh điển Hàn bản) 
là công trình quốc Thiên Sự Thái Cô (Taego Bou) 





gia và là sự kết tinh 
đặc hữu của một nên văn hóa dân tộc được khởi đi từ 
Bồ đề tâm của những người Phật tử. 

Cuối triêu đại Goryeo, Phật giáo đã suy yếu dân, 
xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó có 
cả nội và ngoại tại. 


2.3. Triều đại Joseon (Triều Tiên 1392-1910) 


Tới cuối thế kỷ XIV, triều đại Cao-Ly suy yếu và 
sụp đổ vào năm 1392 và bị triều đại Triễu Tiên thay 
thế. Đạo Phật cũng bị ảnh hưởng và suy thoái, trong khi 
các vị vua của triểu đại mới này tôn sùng Khổng Giáo 
và đàn áp Phật Giáo. 


58 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Năm 1388, một tướng quân có nhiều quyền lực tên 
là Y¡ Seong-sye (1335-1408) dùng quân đội truất phế 
vị quốc vương Cao-Ly đương thời để lên làm vua, sau 
đó thiết lập triểu đại Triều Tiên (Choson hay Joseon) 
kể từ năm 1392, với sự ủng hộ của những người theo 
phong trào Tân Khổng Giáo. Sau đó, các vị vua của 
triều đại này tôn sùng Khổng Giáo và đàn áp Phật giáo. 
Triều đình ra lệnh cấm xây chùa gần các thành phố và 
phải di chuyển chùa viện vào những khu rừng núi hẻo 
lánh. Nhiễu ngôi chùa bị phá hủy, tăng sĩ bị cấm đi vào 
những thành thị vì triều đình muốn ngăn cản họ truyền 
bá Phật Giáo cho dân chúng. Trong triều đại này, con 
số hàng trăm ngôi chùa trước đây đã giảm xuống chỉ 
còn 36 ngôi. 

Tuy bị đàn áp nặng nễ nhưng Phật Giáo Triều Tiên 
vẫn phát triển và đến thế kỷ XVI đã phục hồi. Một trong 
những lý do giúp Phật Giáo phục hồi là nhờ thành tích 
của các Tăng sĩ và Phật tử giúp cho vương quốc Triều 
Tiên ngăn chặn những cuộc xâm lăng của Nhật Bản. 

Thiền sư Cheongheodang Hyujeong - 3 ð|S#‡S4 
(1520-1604), còn có đạo hiệu là Seosan Daesa — 
Ä|2+†LJ|A[ và Thiền sư Yeonggyu (Tỉ, ? - 1592) đã 
cùng với các môn đệ của hai Ngài và hàng ngàn Phật 
tử đã giúp đánh bại những đợt xâm lăng liên tiếp của 
Nhật Bản từ năm 1592 tới năm 1596. Trong thời gian 
đó, nội bộ vương quốc Triều Tiên xảy ra những tranh 
chấp và trở thành suy yếu. Sự góp sức của chư Tăng 
và nghĩa quân Phật tử đã là yếu tố quan trọng giúp đẩy 
lùi những chiến dịch xâm lăng từ Nhật Bản. Kể từ đó, 
Phật Giáo không còn bị triều đình đàn áp, nhất là tư 


QUYỂN II » TÔNG (UAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐẠI HÀN 50 


tưởng Phật giáo đã thấm sâu vào nếp sống của người 
dân và trở thành dưỡng tố không thể thiếu của dân tộc 
Đại Hàn, do vậy Phật giáo đã không bị diệt vong dù bị 
đàn áp nặng nễ bởi một vương triều đặt niềm tin nơi 
Khổng giáo. 


3. Phật Giáo trong thời gian Triều Tiên bị Nhật 
Bản đô hộ 

Năm 1910, Nhật Bản ép buộc Triều Tiên ký Thỏa 
Ước Sát Nhập Hàn-Nhật. Ngay sau khi trở thành thuộc 
địa của Đế Quốc Nhật Bản, Phật Giáo Triều Tiên trải 
qua nhiều thay đổi nghiêm trọng. 

“Sắc Lệnh Tự Viện” (SƑl^*) do Đế Quốc Nhật 
Bản ban hành trong năm 1911 đã làm thay đổi hoàn 
toàn truyền thống Phật Giáo Triều Tiên. Theo sắc lệnh 
này, những ngôi chùa của Triều Tiên trước đây do Tăng 
Đoàn của xứ này quản lý tập thể, bây giờ phải áp dụng 
thể thức điều hành theo kiểu mẫu của những ngôi chùa 
ở Nhật Bản, nghĩa là do vị tăng sĩ trụ trì cai quản và 
chư tăng trụ trì phải được chính quyển Nhật Bản bổ 
nhiệm. Một điều quan trọng hơn nữa là đã có những 
tăng sĩ Triều Tiên bắt đầu thực hành những quy luật của 
tăng sĩ Nhật Bản, theo đó họ được phép kết hôn và lập 
gia đình. Tuy nhiên, phần đông tăng sĩ Triều Tiên vẫn 
nghiêm chỉnh tuân hành giới luật sống độc thân. Do đó, 
trong thời kỳ này tăng đoàn Triều Tiên chia thành hai 
phái: một phái duy trì giới luật sống độc thân và một 
phái lập gia đình. 

Năm 1920, “Sốc Lệnh Tự Viện ” bị sửa đổi để chính 
phủ Nhật Bản giữ quyển quản trị trực tiếp tất cả các 


60 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Chùa Beopjusa (Ei“>^À{) trên sườn núi Songnisan 
(S£|l^Ù) rong Tỉnh Chungcheong, Nam Hàn. 


ngôi chùa ở Triều Tiên. Sau khi Nhật Bản xâm chiếm 
Trung Hoa năm 1937, Phật Giáo Triều Tiên lại càng bị 
kiểm chế gắt gao hơn nữa. Sau đó, chính quyền thực 
dân Nhật tịch thu nhiều tác phẩm nghệ thuật Phật Giáo 
Triều Tiên để đem về Nhật Bản. Ngày nay, các chính 
phủ Đại Hàn đã liên tiếp yêu cầu chính phủ Nhật trả lại 
những tác phẩm này. 

Sau khi Triều Tiên được giải phóng khỏi ách đô 
hộ của Nhật Bản vào năm 1945, chư Tăng thuộc dòng 
Thiền Tông Tào-Khê (là tông phái Phật Giáo lớn nhất 
của Triều Tiên và vẫn giữ giới luật sống độc thân) bắt 
đầu được bàn giao để đòi lại và giữ trách nhiệm cai 
quản những ngôi chùa trước đó bị phái tăng sĩ lập gia 
đình quản thủ trong thời gian Triểu Tiên bị Đế Quốc 
Nhật đô hộ. 


4. Phật Giáo Triều Tiên từ năm 1945 tới nay 


Năm 1945, sau khi Thế Chiến Thứ Hai chấm dứt, 
Triều Tiên được giải phóng khỏi ách cai trị của Nhật 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐẠI HÀN 61 


Bản. Nhưng, ngay sau đó Bán Đảo Triều Tiên bị Liên 
Hiệp Quốc phân chia tại vĩ tuyến 38 thành hai nước 
Nam Hàn do Hoa Kỳ kiểm soát và Bắc Hàn do Liên 
Bang Xô- Viết kiểm soát. 


Chính quyển cộng sản Bắc Hàn, đã thi hành chính 
sách vô tôn giáo. Nhưng, họ cũng thành lập Giáo Hội 
Phật Giáo Triều Tiên do chính phủ điều hành. Chế độ 
Cộng Sản không muốn cho dân chúng thực hành bất 
cứ tôn giáo nào. Tất cả những hoạt động tôn giáo ở 
Bắc-Hàn đều bị nhà nước theo dõi chặt chẽ. Tuy nhiên, 
chính quyển Bắc-Hàn nói rằng hiện thời có khoảng 
10,000 Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo Triều Tiên 
do nhà nước bảo trợ. 


Trong khi đó ở Nam-Hàn, sau Thế Chiến Thứ Hai, 
vấn đề cho phép tăng sĩ lập gia đình đã dẫn tới những 
tranh cãi gây gắt. Phái Thiển Tông Tào Khê nói rằng, 
điều lệ cho phép tăng sĩ lập gia đình là do ảnh hưởng từ 
thời gian Triều Tiên bị Nhật Bản cai trị. Bây giờ, cần 
phải bãi bỏ và tất cả tăng sĩ phải trở về với giới luật 
sống độc thân của những bậc Tỳ-kheo. 

Sau những vụ tranh tụng về pháp lý tại các tòa án, 
những tăng sĩ có g1a đình đã rời khỏi các chùa và tu viện 
để trao những nơi này cho các tăng sĩ của Thiền Tông 
Tào-Khê (ià tông phái đã luôn luôn duy trì giới luật fỳ 
kheo sống độc thân và cũng là tông phái lớn nhất của 
Phật Giáo Triều Tiên). Dòng Thiền Tông Tào-Khê tự 
coI Tông phái này là đại diện chân chánh của Phật Giáo 
Triều Tiên truyền thống. 


62 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


5. Những thăng trầm của Phật Giáo Nam-Hàn 
sau Thế Chiến Thứ Hai 

Trong thập niên 1950, Tổng Thống Lý Thừa-Vãn 
(một tín đồ Đạo Tin-Lành) đã làm suy yếu Tăng-Đoàn 
Triều Tiên. Trong những cuộc vận động tranh cử ông 
hô hào dân chúng hãy chống lại những Phật tử đã bị 
“Nhật Bản-hóa” Trong thập niên này, nội bộ Phật 
Giáo Nam-Hàn đã xảy ra nhiễu cuộc tranh chấp giữa 
hai phái tăng sĩ độc thân và tăng sĩ lập gia đình, những 
tranh chấp này càng khiến Phật Giáo Triều Tiên thêm 
suy yếu. 

Trong thập niên 1960, Phật Giáo Triều Tiên hồi 
phục đáng kể, với sự thành lập của những hội đoàn Phật 
tử độc lập không thuộc vào những tông phái lớn. Những 
hội đoàn này chú trọng vào giới thanh thiếu niên để 
giáo huấn về Phật pháp, để phát huy tâm linh và tình 
huynh đệ giữa Phật tử. Một điểm đáng chú ý là những 
hội đoàn này đã áp dụng một số phương pháp tổ chức 
và điều hành giống như các đoàn thể thanh niên của 
các nước tây phương. Các hội đoàn này đã đóng góp rất 
nhiều vào tiến trình hiện đại hóa Phật Giáo Nam-Hàn. 
Trong thời gian đó chính phủ Nam-Hàn bắt đầu dành 
những ngân khoản đáng kể để tái thiết, tân trang những 
ngôi chùa cổ kính và giúp phục hưng Phật Giáo. Tổng 
Thống Park Chunghee là Phật tử, cầm quyền từ năm 
1961 tới năm 1979. Ông đã thành công trong nỗ lực 
hòa giải các tông phái Phật Giáo Triều Tiên và thành 
lập Tổng Hội Phật Giáo Toàn Quốc. 

Trong thập niên 1980, Tổng Thống Chun Doohwan 
một tín đồ đạo Tin-Lành đã áp dụng những chính sách 


QUYỂN II » TÔNG (UAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐẠI HÀN 63 


kỳ thị và hạn chế những hoạt động của Phật tử. Trong 
thời gian ông cầm quyên, nhiều ngôi chùa cổ kính đã bị 
quốc hữu hóa và biến cải thành những “công viên quốc 
ø¡z” đành cho du khách tới viếng. 

Những hành vi này, đã khiến cho Tăng Đoàn và Phật 
tử, nhất là những người thuộc tông Tào-Khê, lên tiếng 
phản đối. Vào tháng 10 năm 1980, chính quyền lấy có 
“điều tra những hoạt động chống chính phủ” và “thanh 
lọc” Phật Giáo, để ra lệnh bố ráp những ngôi chùa lớn 
trên toàn quốc, gồm cả trụ sở trung ương của Dòng Tào- 
Khê ở thủ đô Seoul. Trong chiến dịch đàn áp này, 55 vị 
tăng sĩ bị bắt giam và nhiều vị khác bị thẩm vấn và tra 
tấn, trong số đó có Hòa Thượng trụ trì của ngôi chùa nổi 
tiếng Naksansa (Ÿ#LÍ|Sÿ) đã từ trần trong khi bị bắt giữ. 
Trong suốt thập niên 1980, các giới Phật tử đã bị cơ quan 
an ninh của chính quyển theo dõi nghiêm ngặt, nhiều 
người bị truy tố do những lời vu cáo rằng họ ủng hộ cộng 
sản hoặc âm mưu chống chính phủ. 


Từ cuối thập niên 1980 cho tới nay, Phật Giáo Triều 
Tiên đã chú trọng vào những hoạt động truyền thông 
đại chúng và giáo dục để hoằng dương đạo pháp. Hai 
hệ thống truyền hình lớn của Phật Giáo Nam-Hàn là 
Buddhist Broadcasting System được thành lập năm 
1990 và Buddhist Cable TV Network được thành lập 
năm 1995. Các tổ chức Phật Giáo Nam-Hàn, cũng bảo 
trợ hoặc điễu hành ba trường đại học, 26 trường trung 
học, và 16 học viện trên toàn quốc. Thiền Viện Quan 
Âm (Kwan Um School oƒZen - http://www.kwanumzen. 
orø/) là một trong những tổ chức hoằng dương Phật Pháp 
quốc tế thành công nhất của Nam-Hàn. 


64 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Trong thập niên 1990, đã xảy ra những va chạm 
giữa các nhà lãnh đạo Phật Giáo với chính quyền Nam- 
Hàn và các giáo phái đạo Tin Lành. Chính quyền cáo 
buộc một số đoàn thể Phật Giáo có hành vi bất chính 
và nhiều đoàn thể của đạo Tin Lành dùng cơ hội này 
để thúc đẩy những hoạt động truyền giáo của họ. Trong 
thời gian đó, một số chùa và tác phẩm nghệ thuật Phật 
Giáo bị những tín đồ quá khích của Đạo Tin Lành thiêu 
đốt hoặc phá hoại. Những người chống Phật Giáo, đã 
sơn chữ thập đỏ lên tường của chùa và những tác phẩm 
nghệ thuật, đập võ đầu những tượng Phật. Năm 1990, 
hai thanh niên đột nhập một đài phát thanh của Phật 
Giáo hai ngày trước khi đài khai trương, để phá hủy 
những thiết bị trị giá khoảng 200,000 Mỹ kim. Trong 
những vụ phá hoại đó, khi những thủ phạm bị bắt quả 
tang họ không bị truy tố. 

Trong thời gian đó, một số sinh viên của những 
trường đại học Phật Giáo báo cáo rằng có những người 
vào khuôn viên của trường để khuyến dụ họ cải đạo.! 

(Ki-Tô-Giáo du nhập vào Triều Tiên trong thế kỷ 
XVIII Ngày nay, ở Nam-Hàn có một số nhà thờ thuộc 
vào hạng lồn nhất thế giới và đây là quốc gia Á Châu 
có tổng số tín đồ Ki-Tô-Giáo cao thứ nhì, sau Phi Luật 
Tân. Nam-Hàn cũng có đặc điểm là đã thành lập tổng 
số các phái đoàn truyền đạo Ki-Tô-Giáo nhiều thứ nhì 
thế giới, chỉ đứng sau Hoa-Kỳ.ˆ) 


l WIkIpedia — http://en.wIkIpedia.org/wIk1/Korean BuddhIism 
2 “Religlons of Korea Yesterday and Today”, Se-Woong Koo — http:// 
spIce.fs1.stanford.edu/docs/religlons_ of_korea_yesterday_and_today 


QUYỂN II » TÔNG (UAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐẠI HÀN 65 


Những va chạm và căng thẳng giữa tín đỗ cực đoan 
của đạo Tìn Lành và Phật tử thường xảy ra là vì các 
viên chức chính phủ - trong số đó có nhiều tín đồ Tin 
Lành - thường thiên vị và ưu đãi những người đồng 
đạo. Điều này, khiến cho các giới Phật tử bất mãn. Một 
sự kiện hiển nhiên là sau khi ông Lee Myungbak đắc 
cử chức vụ tổng thống, đa số công chức Nam-Hàn là 
tín đồ Tin Lành — điểm nổi bật mà mọi người đều thấy 
là trong nội các của vị tổng thống này chỉ có một bộ 
trưởng là Phật tử.” 

Trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều công 
dân Nam-Hàn lên tiếng chỉ trích một số hội thánh Tin- 
Lành và các nhà lãnh đạo tôn giáo của họ về những 
hành vi thù nghịch đối với những đoàn thể Phật giáo, 
đồng thời thi hành những công tác truyền giáo một cách 
quá khích. Ngay cả một số tín đỗ đạo Tin-Lành cũng 
phản đối những hành vi này trong chính hội thánh của 
họ và đã ly khai để cải đạo thành Phật tử hoặc thành tín 
đồ Thiên chúa giáo. 

Chính phủ của tân Tổng Thống Park Geunhye đã 
quan tâm tới vấn đề ngăn cản những hành vi thù nghịch 
của các giáo hội Tin-Lành đối với Phật tử và tín đồ 
Thiên chúa giáo. Chính phủ của bà Phác đã kêu gọi 
mọi tôn giáo hãy sống hòa thuận với nhau và hợp tác 
với chính quyền. 

Trong năm đầu tiên sau khi nhậm chức, chính phủ 
của bà đã cử hành đại lễ Phật Đản - đây là một hành 
động khác hắn với những hành vi lấn át Phật Giáo từ 


3 Wikipedia — http://en.wikIpedia.org/wIki/Korean BuddhIism 
4_ WikIpedia — http://en.wIkIpedia.org/wIkl/Korean_ Buddhism 


66 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


chính phủ của cựu Tổng Thống Lee Myungbak. Tuy 
thân phụ và thân mẫu của bà là ông bà (cố Tổng Thống 
Phác Chánh-Hy) đều là Phật tử, nhưng bà Phác tự nhận 
mình là người không theo tôn giáo nào. 
Theo thống kê của chính phủ Nam-Hàn vào năm 
2005: 
° 46.5% tổng số dân chúng khai rằng họ không theo 
tôn giáo nào. (Gồm 21,865,160 người). 
°Ổ 53.1% tổng số dân chúng khai rằng họ có tôn 
giáo. (Gồm 24,970,766 người). 
Trong tổng số những người khai có tôn giáo gồm 
những thành phần tỉ lệ như sau: 
° 43% là tín đồ Phật giáo. 
°Ò 34.5% là tín đồ đạo Tin-Lành. 
‹« 20.6% là tín đồ Công-Giáo La-Mã (Roman 
Catholic). 
Vì đạo Tin Lành và đạo Công-Giáo La-Mã đều 
thuộc Ki-Tô-giáo, cho nên tổng số tín đỗ Ki-Tô-giáo ở 
Nam Hàn cao hơn tổng số Phật tử. 


6. Tình hình Phật Giáo Đại Hàn hiện đại 

Ngày nay, Thiên Tông Tào-Khê là tông phái Phật 
Giáo có số chư Tăng và tín đỗ cao nhất ở Nam-Hàn, 
và họ vẫn còn duy trì hầu hết những truyền thống lâu 
đời của Thiên Tông, với nhiều ngôi chùa lớn và tu viện 
trong những vùng sơn lầm. Thông thường, những ngôi 
chùa này đều do các vị Cao Tăng Thiên Tông Tào-Khê 
trụ trì. 

Hiện thời Thiên Tông Taego Seon là tông phái Phật 
Giáo có số chư Tăng và tín đồ lớn thứ nhì ở Nam-Hàn. 
Tuy rằng, tông này có nhiều chùa hơn tông Tào-Khê. 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐẠI HÀN 67 


Phương cách tu hành của Thiền Tông Đại Hàn ngày 
nay vẫn còn duy trì truyền thống nguyên thủy của Đại 
Sư Jinul, coi trọng sự phối hợp thiển quán với việc 
nghiên cứu kinh sách, như Kinh Kim-Cang, Kinh Hoa- 
Nghiêm, Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Kinh Nhập 
Lăng Cà, Bát Nhã Tâm Kinh. 

Một đặc điểm của Tăng-Đoàn Nam-Hàn là các chư 
tăng ni thường có đời sống tu hành lưu động: Tuy mỗi 
vị tăng hoặc ni đều có một ngôi chùa “nguyên quán”, 
nhưng họ thường xuyên đi viếng những ngôi chùa cùng 
tông phái ở những vùng sơn lâm trên toàn quốc và họ 
có thể lưu lại trong những ngôi chùa này để học tập và 
tu hành bao lâu tùy ý. 


Một điểm đáng kể là kể từ hậu bán thế kỷ XX, trong 
những tu viện đào tạo chư Tăng ở Nam-Hàn thường có 
những Phật tử Tây phương đến tu học. 


Đa số Tăng ni Nam-Hàn ngày nay, có trình độ giáo 
dục khá cao. Ngoài việc tu học và nghiên cứu kinh sách 
và giới luật theo truyền thống tu viện, họ cũng thường 
đi học trong những trường đại học hiện đại. Chư Tăng, 
thường phân chia thời gian để có khi tu hành trong các 
ngôi tự viện ở những vùng sơn lâm, có khi trở về những 
ngôi chùa trong những khu vực gân thành thị để phục 
vụ Phật tử địa phương. 

Phật giáo Đại Hàn xuất phát từ bốn tông phái chính 
gôm có Thiên tông, Pháp Hoa tông, Hoa Nghiêm tông 
và Mật tông phân thành 18 tông phái khác. Tất cả 18 
tông phái đều hành trì theo truyền thống Phật giáo Đại 
thừa. 


68 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


L.h 
Lm. T9 





Chùa Naksansa #41lÙIS# (iÊE3ZiUl1ll 
của Thiên Tông Tảo-Khê. 





Các tăng-sĩ Thiên Tông Tào-Khê Nam Hàn. 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐẠI HÀN 69 


1» ` 


` 


_ — \ 
) 4. ..§P 
À : -A„ .. tự 
\ ] ` 
rò j¬~ , 


- 


— 





1® 2` 
Diễn viên điện ảnh và Phật tử Mỹ Richard (ere 
tới viếng một ngôi chùa của Thiên Tông Tào Khê 
ở thu đồ Seoul, Nam Hàn. 


70 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





_—m 


L ý ' đ.  -.Ằ. 


| ¬n|¬ƒ 
s. \ ` 


N.““..x 





“e 





=— 


Phật tử Tây phương du học trong một tu viện ở Nam Hàn. 


Phật giáo Hàn Quốc hiện đại có hơn 10.000 ngôi 
chùa và hơn 20.000 tu sĩ. Hơn 900 ngôi đền đã hơn 50 
năm tuổi. Hướng dẫn du lịch làm nổi bật một số trong 
những người nổi tiếng, và thú vị hơn. 

Nhóm lớn thứ hai, T”aego, chiếm 7% tổng số và 
cho phép các nhà sư của mình kết hôn. 

Thiền phái Tào Khê (Joyge Order), còn gọi là Tào 
Động, do Thiền sư Tae-Go (Thái Cổ 1301-1382) sáng 
lập hiện là tông phái lớn nhất có khoảng 18.000 Tăng ni 
và khoảng 6.000.000 Phật tử, khoảng 1700 ngôi chùa 
và có nhiều chi nhánh ở trong và ngoài nước. 

Trong triêu đại Silla (Tân La) Thống Nhất. Tông 
phái Tào Khê (Joyge Order) được truyền từ Trung 
Quốc vào Đại Hàn bởi Đại sư Doui (Đạo Nghi) và một 
số Thiển sư Trung Hoa. 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐẠI HÀN 7Ị 


Tông phái Taego, là Tông phái lớn thuộc vào hàng 
thứ hai tại Nam Hàn và các tu sĩ của phái này có quyền 
lập gia đình. 


Phật giáo Nam Hàn xây dựng nhiều trường tiểu học, 
trung học, cao đẳng và đại học trên toàn quốc. Trường 
Đại học Phật giáo Dongguk (tiếng Hàn: S† 1l, Hanja: 3E 
Ä) được thành lập vào năm 1906 với tên là Myeongjin 
School (8 AlS†l; B11 2J2) bởi Hội Nghiên cứu Phật 
giáo (=ulfi-ts|: #b#1jƒZšÿ#?), vào năm 1953 trường 
này trở thành Đại học Dongsguk. Hiện nay Đại học 
Dongguk đã có các chi nhánh ở Seoul và KyongJu. 

Vài thập niên qua một dòng chảy ngày càng tăng 
của những người phương Tây theo tu học tại các tu viện 
Nam Hàn. 





Chua Yakcheonsa, tại LqeDo-dong, SeOØ9WIDo-sI 
ở đáo JeJu, một ngôi chùa lớn thuộc phải Tào Khế. 


f9) THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Hiện nay, Phật giáo Hàn Quốc đang tự chuyển mình 
để thích ứng với hoàn cảnh của một đất nước ngày một 
thay đổi nhanh chóng. 


7. Phật Giáo tại Bắc Hàn 

Sau thế chiến thứ II, năm 1945 đất nước Đại Hàn bị 
chia đôi. Phật giáo tại Bắc Hàn như có vẻ vẫn còn tổn 
tại nhưng trên thực tế thì đó chỉ là hình thức và, không 
riêng øì tại Bắc Hàn mà tại hầu hết các quốc gia Cộng 
sản đều như thế, vì các chế độ Cộng sản đều có những 
chánh sách ngăn cấm và kiểm soát quyển tự do tôn 
g1áo. 

Điều 14 của hiến pháp của nhà nước Bắc Hàn năm 
1948 quy định rằng: “công dân của Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Triều Tiên sẽ có quyên tự do tín ngưỡng tôn 
giáo và thực hiện các dịch vụ tôn giáo”. Và, Điều 54 
của hiến pháp Bắc Đại Hàn năm 1972 cũng tuyên bố 
rằng “công dân có quyên tự do tôn giáo và quyền tự do 
chống lại tôn giáo. ” 

Theo một số ước tính, vào năm 2005 tại Bắc Hàn có 
3,846.000 (16% tổng dân số) tín đồ của pháp sư Hàn 
Quốc (Korean shamanism), 3.245.000 (13,5%) người 
theo đạo Hỏi, 1.082.000 (4,5%) Phật tử và 406.000 
(17%) Kitô hữu. 


Năm 2018, một cơ quan nhân quyền có tên là Trung 
Tâm Cơ Sở Dữ Liệu Về Nhân Quyên Của Bắc Triều 
Tiên (Database Center for North Korean Human Rights) 
có trụ sở tại Seoul, đã thực hiện một cuộc khảo sát trên 
13.349 người đào thoát Bắc Hàn và đang định cư tại 
Nam Hàn. 99,6% trong số những người được hỏi đã trả 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐẠI HÀN Kí 


lời rằng là Bắc Hàn không có tự do tôn giáo, ngược lại 
có thể bị trừng phạt vì hoạt động tôn giáo. 

Tại Bắc Hàn hiện có Liên đoàn Phật giáo Hàn Quốc 
hoạt động trong khuôn khổ giới hạn được xem như 
công cụ của nhà nước để chứng minh với quốc tế là tại 
Bắc Hàn có tự do tôn giáo. Các tôn giáo khác cũng như 
thế. Các nhà sư ở Bắc Hàn không cạo đầu cũng không 
cư trú tại các chùa. Họ đến chùa mỗi sáng, mặc một 
bộ đồ, giống như nhân viên văn phòng đi làm. Tại các 
chùa họ thay đổi trang phục dành cho các tu sĩ. Hầu hết 
đều đã kết hôn. Họ được xem như là nhân viên quản lý 
ngôi chùa. 

Trước khi Đại Hàn chia hai thành Nam và Bắc Hàn, 
đã có hơn 700 tu sĩ Phật giáo ở phía bắc bán đảo Triều 
Tiên. Tuy nhiên, vào năm 2014, từ 700 Tu sĩ đã giảm 
xuống và hiện chỉ còn 300. Trước đây hơn 400 ngôi 
chùa nằm rải rác ở phía bắc Đại Hàn, nhưng bây giờ chỉ 
còn khoảng 60 ngôi chùa ở miễn Bắc. 

Trong một cuốn sách có tựa đề “Temples in North 
Korea” xuất bản bởi “Korean Buddhism Promotion 
Foundation” tại Hàn Quốc vào năm 2009 thì có 64 chùa 
ở miền Bắc Đại Hàn. Nếu thống kê theo khu vực, thì 
có 5 ngôi chùa Phật giáo ở Bình Nhưỡng, 4 ngôi chùa Ở 
Gaeseong, 19 ngôi chùa ở tỉnh Bắc Pyongan, 3 chùa ở 
tỉnh Nam Pyongan, 2 chùa ở tỉnh Jagang, 4 chùa ở tỉnh 
Bắc HwangHae, 6 chùa ở tỉnh Nam HwangHae, 4 chùa 
ở tỉnh Bắc Hamgyong, 7 chùa ở tỉnh Nam Hamgyong 
và 9 chùa ở tỉnh Gangwon. 


Những ngôi chùa nổi tiếng bao gồm chùa Pohyon 
(#3) tại Mt. Myohyang (HP, chùa Kwangbop 


74 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


#lE) tại Mt. Taesong (LÏ||), chùa Pyohun (1+) tại 
Mt. Geumgang, chùa Jahye (Ä[ö|) ở tỉnh HwangHae 
và chùa Songbul (23) tại Mt. Jongbang (S3 8”). 

Các ngôi chùa Phật giáo ở Bắc Hàn được coi là di 
tích văn hóa từ xưa, chứ không phải là nơi thờ cúng và 
tu học. Vì vậy, dưới chánh sách của Bắc Hàn, bảo vệ 
các ngôi chùa là được hiểu là bảo tôn tài sản văn hóa. 

Bắc Hàn sử dụng lịch sử quá khứ như một công cụ 
tuyên truyền cho chế độ hiện tại. vì Bắc Hàn tìm cách 
chứng minh cho thế giới bên ngoài thấy rằng đất nước 
của họ có tự do tôn giáo. 


8. Kết luận 
Tại Đại Hàn hiện nay có những điểm đặc sắc đó là: 
Số khối gỗ được sử dụng trong thế kỷ 13 để chạm trổ 
Tam Tạng kinh điển Đại thừa của Hàn Quốc Tripitaka 
Koreana: 80.000 
Ít nhất ước tính có hơn 9.000 ngôi tự viện, trong đó 
có khoảng 34 ngôi chùa có chương trình văn hóa và tu 
học cho phép du khách trải nghiệm đời sống tu sĩ. 
Phương tiện truyền thông đại chúng của Phật giáo ít 
nhất có 4 cơ quan: 
1- Hệ thông phát thanh Phật giáo (Buddhist 
Broadcasting System) 
2- Mạng cáp truyền hình Phật giáo (Buddhist 
Cable TV Network) 
3- Mạng lưới truyền hình Phật giáo (Buddhist 
Television Network) 
4- Báo Phật giáo: Hyundae Bulgyo 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐẠI HÀN 75 


Các phong trào cải cách của Phật giáo Đại Hàn 
trong mục đích khế cơ đặc biệt là đối với các mối quan 
tâm hiện đại ngày một càng øia tăng. Dựa vào bối cảnh 
xã hội thực tế, chắc chắn Phật giáo Đại Hàn sẽ tiếp tục 
phát triển mạnh và sẽ là một đặc điểm sinh động quan 
trọng của văn hóa Đại Hàn. 

Sự hiện diện của những ngôi chùa đô thị hiện đại 
ở Seoul đã minh chứng rằng, Phật giáo đã không chỉ 
có khả năng thích nghi với thế giới hiện đại, mà còn là 
nhân tố quan yếu như mạch nước ngầm tươi mát giúp 
xã hội vượt thoát được những trở lực xuất phát từ những 
khuynh hướng quá thiên trọng về hưởng thụ vật chất. 


TỦN QUAN LỊUII 3Ú 
PHẬT GIÁ0 TIBET — TÂY TẠNH 


1. Bối cảnh địa lý và lịch sử 
Tây Tạng nằm trong vùng trung tâm của Châu Á giữa 
Ấn-Độ và Trung Quốc, với diện tích 2.5 triệu km2, xung 
quanh là những dãy núi cao nhất thế giới, cùng với một 
vùng cao nguyên và thung lũng bao la có những dòng 
sông lớn chảy qua, là quê hương của 6 triệu người Tây 
Tạng. độ cao trung bình của xứ này là 4,500km. Vì vậy, 
Tây Tạng thường được gọi là “Mái nhà của thế giới. ” 
Địa danh “7ây 7ạng ” dùng trong bài này có ý nghĩa 
bao gồm toàn thể lãnh thổ của quốc gia Tây Tạng trước 
khi bị Trung Cộng xâm chiếm trong năm 1959. Ngày 
nay chính quyển Trung Cộng phân chia Tây Tạng 
thành 4 tỉnh: 
°Ò Thanh Hải, Cam Túc, Tứ Xuyên và Vân Nam. 
‹ _ Tỉnh Amdo bao gồm 3 huyện là Thanh Hải, Cam 
Túc, và Tứ Xuyên. 
°Ổ Tỉnh Kham (phần lớn bị sáp nhập vào những 
Huyện Tứ Xuyên, Vân Nam và Thanh Hải của 
Trung Cộng). 
°Ò Và Tỉnh Vệ Tạng (U-Tsang) gồm phân đất mà 
ngày nay chính quyền Trung Cộng gọi là “Khu 


78 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Tự Trị Tây Tạng” (Tibet Autonomous Reglon — 
TAR), được Bắc Kinh thành lập trong năm 1965. 


Diện tích của Khu Tự Trị Tây Tạng chỉ rộng dưới 
1⁄2 diện tích của lãnh thổ trước khi bị Trung Cộng xâm 
chiếm. Một điểm quan trọng là ngày nay chính quyền 
Trung Cộng coi Khu Tự Trị này như là toàn thể lãnh 
thổ Tây Tạng. Những phần còn lại của quốc gia Tây 
Tạng thời xưa, bây giờ bị coi là lãnh thổ của Trung 
Quốc. 

Nhưng đối với người 
Tây Tạng thì quốc gia 
của họ bao gồm tất cả 
3 tính nói trên — nghĩa 
là toàn thể lãnh thổ Tây 





TIBET 
UNDER PR CHINA 1949-1999. 
The Year & Types of Territorial Sub-Divisions CHINA 


I[ANZU (AC): 1950” 
[Tib: Pari) 


++ 


U-TSANG 
IBET AUTONOMOUS REGION (TAR): 1965 << 


BURMA 





- - ¬ 
Ho ital-C segra ly & [ksgn: Pisstenr Cxsecil, CTA, Dharzmsala- SN 


Bản đồ Tây Tạng trên Website của Central Tibetan 
AdministraHion (chính phủ lưu vong của Tây Tạng) 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 70 


Tạng trước khi xảy ra cuộc xâm lăng của Trung Cộng 
trong hai năm 1949-1950. 


Sau hơn 60 năm bị người Hán xâm chiếm và đàn áp, 
dân chúng Tây Tạng luôn luôn kiên cường tranh đấu 
đòi độc lập. Rất nhiều Thầy và người dân Tây Tạng bị 
sát hại, hơn 6.000 tu viện Phật giáo bị phá hủy trong 
Cách mạng Văn hóa. 


Chính sách hiện thời của Bắc Kinh bao gồm, sự phối 
hợp của một số kế hoạch nhằm biến Tây Tạng thành 
một tỉnh của Trung Quốc, như thúc đẩy người Hán di 
dân tập thể vào Tây Tạng, tạo ra những biện pháp kinh 
tế khiến cho dân chúng địa phương phải lệ thuộc vào 
họ, cùng với những thủ đoạn có mục đích làm cho thế 
giới bỏ quên vấn đề độc lập của Tây Tạng, trong khi 
dân dân làm tàn lụi dân tộc tính của dân chúng nước 
này. Ngày nay, ở Tây Tạng người Hán có dân số đông 
hơn người bản xứ trong chính đất nước của họ.! 

Tuy rằng, lịch sử sơ khai của Tây Tạng được coi là 
khởi đầu vào khoảng cuối thế kỷ thứ II trước Tây lịch. 
Nhưng, đất nước Tây Tạng mà chúng ta thấy ngày nay 
chỉ được thống nhất vào thế kỷ thứ VII theo Tây lịch, 
do công trạng của Vua Songtsen Gampo (phiên âm 
Hán Việt: Tùng Tán Cán Bố) và những người thừa kế. 
Trong suốt ba thế kỷ sau đó, Tây Tạng đã trở thành một 
tronø những quốc gia hùng mạnh nhất ở Châu Á - theo 
như những chữ ghi khắc trên một thạch trụ đặt dưới 
chân Lâu Đài Potala ở Lhasa và trong sử liệu của đời 
nhà Đường bên Trung Quốc cũng xác nhận như vậy. 


L A Historical @verview of Tibet, by Michael Van Walt Praag, 
Buddhanet.Net 


S0 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


2. Thời sơ khai của Phật Giáo Tây Tạng dưới 
triều vua Trisong Detsen, thế kỷ thứ VHI 

Người Tây Tạng, bắt đầu biết đến Phật Giáo khi 
họ tiếp xúc với những nơi có nhiều Phật tử trong vùng 
Trung Á. Một thời gian sau đó, vào thế kỷ thứ VIH dưới 
triều vua Trisong Detsen (Ngật-Lật-Song Đề-Tán, 755- 
797), có hai vị Cao tăng Ấn Độ đó là Ngài Šãnfaraksita 
(Tịch Hộ) và ngài Padmasambhava (Liên Hoa Sinh) 
còn được gọi là Đạo sư Ơurpa, đến Tây Tạng để truyền 
bá Phật pháp và hai ngài đã thành lập tu viện đầu tiên 
ở đây vào năm 787. 

Vua Trisong Detsen đã khởi xướng phiên dịch nhiều 
kinh sách Phật giáo từ tiếng Phạn sang tiếng Tây Tạng 
cũng như giảng dạy Phật pháp và tạo nên truyền thống 
NyIngma, được gọi là “7rường dịch thuật cũ. ” 

Tuy nhiên, trong thời sơ khai đó Đạo Phật đã không 
phát triển mạnh, vì dân chúng địa phương đã có tín 
ngưỡng cổ truyền của họ là Đạo Bon. 


3. Phật giáo Tây Tạng dưới triều vua Langdarma, 
thế kỷ thứ IX 

Vào thế kỷ thứ IX, dưới triểu đại của vua Langdarma, 
Phật giáo ở Tây Tạng đã bị đàn áp và suy tàn. Vua đã 
biến đối các tu viện Phật giáo thành các cơ sở của đạo 
Bon. 


4. Phật Giáo Tây Tạng trong thế kỷ thứ X 

Đến thế kỷ thứ X, các bậc Cao Tăng Ấn Độ và 
những Phật tử Tây Tạng mới theo đạo đã giúp phổ biến 
Phật pháp cùng với những tinh hoa của văn hóa Ấn Độ. 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁ0 TÂY TẠNG S1 





Lâu Đại Potala ở thủ đồ Lhasa là dinh thự của các vị Đạtf- 
Lai Lạt-Ma (họ được coi là Quốc Trưởng của Táy Tạng), 
một kỳ quan của thê giới. 


Kể từ đó, Phật giáo đã mau chóng phát triển trong dân 
chúng Tây Tạng. 

Bởi vì trong thời gian đó, Phật giáo Mật Tông là 
môn phái đang thịnh hành nhất ở Ấn Độ, cho nên tông 
phái này đã được truyền bá và phát triển ở Tây Tạng. 


5. Phật Giáo Tây Tạng ở thế kỷ thứ XI đến thế 
kỷ XV 

Vào thế kỷ thứ XI, Phật giáo đã hồi sinh và phát triển 
ở Tây Tạng. Trong thời kỳ này, sự nghiệp dịch thuật lần 
thứ hai đã được bắt đầu và được gọi là các truyền thống 
Sarma hoặc “7rường dịch thuật mới”. Trong số đó các 
trường phái như Kagyu, Sakya và Gelug được biết đến 
nhiều nhất. 


82 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Ngài Marpa lo(sawa (1012-1097), đã mang truyền 
thống Kagyu đến Tây Tạng. Ngài Khon Konchog 
Gyalpo (1034-1102) đã thành lập truyền thống Sakg. 
Tsongkhapa (1357-1419) đã hình thành truyền thống 
CcÌug. 

6. Phật Giáo Tây Tang trong thế kỷ XVH 

Trong thế kỷ XVII, người đứng đầu Phật Giáo Mật 
Tông Tây Tạng là Đức Dalai Lama đời thứ V được 
tôn lên làm Quốc Vương Tây Tạng. Đức Dalai Lama 
V (Ngawang lobsang Gyafso — =m =a= ấ' aa=, 1617- 
1682) là Đức Dalai Lama người người đã thống nhất 
toàn bộ Tây Tạng sau khi có sự can thiệp của quân đội 
Mông Cổ đồng thời chấm dứt một kỷ nguyên kéo dài 
của các cuộc nội chiến. Ngài là vị đầu tiên mang sức 
mạnh tâm linh đến khắp Tây Tạng, là một nhà lãnh 
đạo tôn giáo và nguyên thủ của đất nước Tây Tạng 
độc lập. Gyatso được cho là một nguyên thủ quốc gia 
độc lập. Đức Dalai Lama V đã thiết lập mối quan hệ 
ngoại giao với Trung Quốc và các nước trong khu vực 
và cũng là người tiếp xúc với những nhà thám hiểm 
châu Âu đầu tiên. Ngài cũng là tác giả của các tác 
phẩm tôn giáo và học thuật gồm có 24 tập nội hàm 
nhiều chủ đề rất giá trị. 

Kể từ đó, những vị Dalai Lama được coi là hậu thân 
của ngài đã liên tục trị vì Tây Tạng. 


7. Phật Giáo Tây Tạng trong thế kỷ XX 


Từ năm 1951, sau khi Tây Tạng bị Trung Cộng lấn 
áp và xâm chiếm, tuy sinh sống trong một vùng dân cư 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG S3 


thưa thớt và hầu như bị cô lập về phương diện địa lý vì 
xung quanh là những dãy núi cao nhất thế giới, người 
Tây Tạng đã dần dần xây dựng và xiển dương chánh 
pháp khiến Phật giáo Tây Tạng thành một trong những 
tông phái phong phú và thâm thúy nhất của Đạo Phật. 


Nhưng một số sử gia cho rằng, vì các vị Lạt Ma Tây 
Tạng nhiễu uy quyển và có tỉnh thần bảo thủ không 
muốn canh tân đất nước và tránh tiếp xúc với thế giới 
bên ngoài, cho nên Tây Tạng đã dễ dàng bị Trung Cộng 
xâm lăng trong năm 195]. 

Từ năm 1959 tới năm 1977, chính quyển Trung 
quốc áp đặt chính sách tiêu diệt Phật giáo ở Tây Tạng 
và khiến cho hàng trăm ngàn dân chúng xứ này phải 
chạy ra ngoại quốc sống lưu vong. 

"Tuy nhiên, chư tăng Tây Tạng lưu VONg ‹ đã tiếp tục 
xiến dương chánh pháp sau khi định cư ở Ấn Độ. Rồi 
từ thập niên 1960, họ đã đạt được những thành quả tốt 
đẹp trong những công tác xây dựng chùa viện và những 
trung tâm Phật Giáo trong các nước Tây-phương.” 


§. Khai triển mẫu tự Tây-Tạng để dịch kinh 
sách Phật giáo 

Một công trạng lớn lao khác của Vua Songtsen 
Gampo là ông đã phái Sứ Giả Thonm1I Sambhota sang 
Ấn Độ để thu thập kinh sách và học hỏi Phật pháp. Sau 
khi sang Ấn Độ vị sứ giả thông tuệ và uyên bác này đã 
sáng chế và khai triển bộ mẫu tự và hệ thống văn phạm 
đầu tiên của ngôn ngữ Tây-Tạng, dựa theo văn phạm 
của Phạn ngữ, với mục đích dùng mẫu tự này để phiên 


2_ Dharma Data — TIibet, www.buddhanet.net 


84 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





tua Sronetsen (ŒGampo và hai Hoàng lậu Bhrikufi 
øốc Nepal (bên tay phải của Vua) và Hoàng Hậu 
Van- Thành gốc Trung Hoa. 


dịch kinh sách Phật giáo từ chữ Phạn sang ngôn ngữ 
Tây- Tạng. 


9. Phật Giáo Tây Tạng với 4 trường phái 
chủ yếu 

Tuy rằng, người Tây-Tạng đã tiếp xúc với Phật 
giáo từ khi Phật giáo được truyển bá tới vùng Trung 
Á trong những thế kỷ đầu tiên của Tây lịch, sau khi 
vị Vua Phật tử Kaniska (Ca-Ni-Sắc-Ca) bành trướng 
Đế Quốc Kushan (Quế Sương) tới vùng này và đã gửi 
những phái đoàn truyền giáo tới đây. Tuy nhiên, lịch sử 
Phật giáo Tây-Tạng được coi là khởi đầu từ năm 641 
khi Vua Songtsen Gampo (Tùng Tán Cán Bố) thống 
nhất các lãnh thổ có người Tây-Tạng sinh sống. VỊ vua 
này đã kết hôn với hai Vương Phi đều là Phật tử thuần 
thành: Đó là Công Chúa Văn Thành (Wen Cheng) con 
Vua Đường Thái Tông của Trung Hoa và, Công Chúa 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG S5 





Sứ Giả Táy-lạng Thomm Sambhota được gửi sang 
An Độ đề nghiên cứu Phật Pháp 


Bhrikuti (phiên âm chữ Hán: Ba-Lợi-Khố-Cơ) của 
Vương Quốc Nepal. 

Ngày nay, bốn trường phái chủ yếu của Phật giáo 
Tây-Tạng đã phát triển sang các nước Mông-Cổ, 
Bhutan, cùng với hai nước thuộc Liên Bang Nga là Tuva 
và Kalmykia cùng một số vùng khác ở miễn Bắc Ấn-Độ. 

Thêm vào đó, các cộng đồng Tây-Tạng lưu vong đã 
tiếp tục truyền bá Phật giáo Tây-Tạng tới nhiều nước 
Tây phương và ngày càng có thêm nhiều tín đồ trong 
những nước này, phần lớn là nhờ uy tín và của Đức 
Dalai Lama đời thứ XIV. 

Sự truyễn bá và phát triển Phật giáo ở Tây Tạng 
hình thành nhiều trường phái chính và phụ khác nhau. 
Các trường phái có cùng mục đích và nguyên lý, nhưng 
có một số điểm khác biệt về triết học và thực hành. 


S6 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Truyền thống Phật giáo Tây Tạng có 4 tông phái 
lớn đó là: 

1- Nyinsmapa (Cô Mật, Kim Cương thừa- Mũ đỏ) 

2- Kasvyupa (Mũ đen) 

3- Gelugpa (Mũ vàng) 

4- Sakyvapa (Mũ trăng) 

Bốn dòng phái lớn này còn được phân thành nhiều 
chi nhánh nhỏ. 
a.1. Phái Nyingmapa (Cổ Mật- Kim cương thừa: Mũ 
đỏ) là trường phái Phật giáo Tây Tạng xưa nhất 

Nyingma, có nghĩa là “Cổ xưa” và đây là trường 
phái Phật giáo xưa nhất tại Tây Tạng được thành lập 
bởi ngài Padmasambhava. Truyền thống Nyingma 
cũng có một số trường phái phụ. 

Theo Rebecca McClen Novick, có 3 trường phái 
phụ: Sems-sde, kUong-sde, Man-ngasg-sde. 


Theo Novick, Giáo lý và sự truyền thừa của trường 
phái Nyingma được chia ra 3 nhóm chính: khẩu truyễn, 
thánh điển và biểu tượng. 

Ở phương Tây, các lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng 
như Sogval Rinpoche và Namkhai Norbu Rinpoche 
truyền bá trường phái này. 

Trường phái Nyingma đã được truyền bá từ thế kỷ 
thứ VIII trong triểu đại của Vua Trisong Detsen. VỊ vua 
này, đã cung thỉnh hai vị Đại Sư Mật Tông Ấn Độ là 
ngài Shantarak-shita (Tịch Hộ) và Padmasam-bhava 
(Liên Hoa Sinh) sang Tây Tạng để hoằng dương Phật 
pháp và thiết lập những tu viện Phật giáo Mật Tông. Đại 
Sư Liên Hoa Sinh đã đi cùng với 25 đệ tử của ngài. Đại 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG S7 


| Ngài Liên Hoa Sinh (Padmasam- bhava) 
được coi là Sự Tổ của Phật giáo Tây Tạng 





sư Liên Hoa Sinh đã giúp thành lập tu viện Samye và là 
tác giả của sách “Tử Thư”. Đại Sư Liên Hoa Sinh được 
coi là Tổ Sư của Phật giáo Tây-Tạng và, Phật tử ở Tây 
Tạng tôn thờ, cung kính ngài vào bậc thứ nhì, sau Đức 
Phật Thích-Ca Mâu-NI. 


a.2. Irường phái Gelugpa - Mũ vàng (Đức Dalai 
Lama thuộc trường phái này) 

Gelug có nghĩa là Đạo đúc, truyền thống này do ngài 
Tsong Khapa (1357-1419) thành lập. Theo Landaw 
và Bodlian, trường phái này bắt nguồn từ truyền thống 


Kadam, do ngài Atisha từ Ấn Độ đến Tây Tạng năm 
1042 thành lập. 


Truyền thống Gelug chú trọng đến hành động đạo 
đức, biện chứng triết học và thực hành Trantra. Theo 


88 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Novick truyền thống 
Gelug chú trọng giới 
luật trong đời sống 
tu viện, học rộng 
kinh điển và giáo lý 
Tantra. 

Trường phái 
Phật giáo Tây- Lạng 
€Geluepa được Tây- 
phương biết tới 
nhiều nhất là vì hiện . 
nay người đứng đầu „ 
trường phái này là 
Đức Dalai Lama 
đời thứ XIV. Bắt 
đầu từ thế kỷ XVII, 
Geluspa trở thành 
trường phái có nhiều 
quyển lực nhất ở 
Tây-Tạng và, kể từ 
đó truyền thống lãnh đạo này đã liên tục cho tới khi Tây- 
Tạng bị Trung Cộng xâm chiếm trong thập niên 1950. 





Đương Kmm Đạt-Lai Lạt-Ma 
đời thứ I4 thuộc trưởng phái 
Mù Vàng ŒGelugpa 


Đại Sư Tsong Khapa, vị tổ sáng lập Trường Phái 
Gelugpa sinh quán tại Tỉnh Amdo. Ngài bắt đầu học hỏi 
Phật pháp ở tuổi niên thiếu từ một vị Lạt-ma thuộc trường 
phái Sakya. Lúc 16 tuổi, ngài du hành tới miễn Trung 
Tây-Tạng để học hỏi thêm về Phật pháp trong những tu 
viện có nhiều uy tín nhất. Ngài đã học hỏi trong những tu 
viện thuộc các trường phái khác nhau: Học y-khoa Tây- 
Tạng trong những tu viện thuộc phái Kagyu — học tập 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG S9 


các môn Đại Thủ 
Ấn và Du Già Mật 
Tông từ Đại Sư Atd AT 
Atisha - học Luận GHI". AI cv cu 
Tạng trong các tu lo J? - St 
viện của trường 
phát Sakya. Ngài 
đặc biệt lưu tâm 
tới triết học Trung 
Quán (Madhya- 
mika) của Đại-Sư 
Long Thọ. Sau khi 
quán triệt những 
điều đã học hỏi, _ | 
ngài kết hợp tất cả Đại Sư Tšong Khapa 
những giáo lý này  (7óng-Khách-Ba- 1357-1419) 
thành một trường 

phái Phật giáo mới. Ngài Tsong Khapa đã luận giải về 
trường phái do ngài sáng lập trong hai tác phẩm chính 
là “Bô-Đê Đạo Thú Đệ” và “Chân Ngôn Đạo Thú Đệ.” 
Những tác phẩm khác của ngài đã được góp lại thành 
tông cộng 18 quyền. 





Ngài Tsong Khapa (Tông Khách Ba), vị Tổ sáng 
lập Trường Phái Geluspa quan niệm rằng, một Tăng sĩ 
cần phải nghiên cứu và am tường năm ngành học (Ngũ 
Minh). Trong năm ngành học đó, về Triết học, ngài 
khuyên hãy học Trung Quán (rHiẪï —- Madhyamika), 
một trường phái Đại (hừa của Đại sư Long-Thọ. (l 
JöI - Nãgãrjuna) và ngành Nhân Minh học (Hetuvidyä); 
về Thiên định thì nên nghiên cứu tư tưởng của kinh 


90 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Bảt-nha-ba-la-mát-đa và A-fi-đqf-ma (Abhidharma), 
về một đời sống đạo đức chân chính thì nên phụng trì 
Cnới luật trong Luật Tạng. 

Ngài Tông Khách Ba đã hoàn tất bốn công trình lớn 
đáng kể đó là: Nghiêm trì giới luật như một nhân tố bảo 
vệ mạng mạch của chánh pháp, tu bổ một bức tượng 
quan trọng của đức Phật Di-Lặc, xây dựng nhiều bảo 
tháp và thành lập lễ Nguyên đán Mon-lam. 

Sau khi bắt đầu thu nhận đệ tử, vào năm 29 tuổi, 
ngài bắt đầu đội mũ màu vàng. Các đệ tử của Ngài sau 
đó cũng đều đội mũ vàng, từ đó đã hình thành Hoàng 
Mạo Phái (phái mũ vàng). Một đại đệ tử của Ngài Tông 
Khách Ba là Lama Gendun Drupa (1391-1474) đã kiến 
lập nhiều tu viện và được coi là một trong những học 
giả Phật giáo uyên bác nhất của Tây-Tạng. Các VỊ 
Dalai Lama đều thuộc Trường Phái Gelugpa. 


a.3. Trường phái Sakyapa — Mũ trắng 

Trường phái Sakya do ngài Kon-chok Gyalpo 
(1034-1102), thuộc dòng họ quý tộc Khon thành lập, 
được cho rằng có nguồn là chư thiên. Lịch sử của trường 
phái này có nhiều liên quan với những để tài thuộc về 
thần thoại Tây-Tạng. 

Theo truyền thuyết, một hôm Ngài Konchok Gyalpo 
cưỡi ngựa qua một thành thị và trông thấy một đoàn ca 
sĩ hát dạo ngoài đường đang hát những ca khúc được 
coi là thiêng liêng và bí truyền của Phật giáo Mật Tông. 

Là Phật tử Mật Tông thuần thành cho nên ngài hết 
sức kinh ngạc, vì ngài đã được giáo huấn rằng, những 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 91 


điu liên quan 
ti Mật Tông 
| phải được coI là 
__ bí truyền, không 
được phép phổ 
biến công khai 
trong dân gian. 

Sau đó, 
Konchok_ Oyalpo 
đi tìm các vị đại 
sư để học hỏi về 
Mật tông Ấn Độ. 
Ngài Kon- gi0ÿ Gyalpo (1034-1102) Rồi ngài phối hợp 
những gì đã học với những giáo pháp Mật Tông bí 
truyền của dòng họ Khon. 





Năm 1073, ngài Konchok Gyalpo thành lập một tu 
viện Mật Tông tại địa phương Sakya, trong vùng miền 
Trung Tây-Tạng. Kể từ đó, tu viện này đã trở thành 
trung tâm của Trường Phái Sakya cho tới khi các Phật 
Tử ở đó phải chạy đi lánh nạn trong thập niên 1950, sau 
khi Tây-Tạng bị Trung Cộng xâm lăng.” Các kỹ thuật 
thiên định của trường phái Sakya được gọi là Lamdre, 
dựa vào Hevajra Tantra, theo Novick, đây là tác phẩm 
tổng hợp tantra của trường phái Sakya. Lamdre phân 
làm 4 loại: 

°_ Hiểu đúng về tính Không 
° "Thực hành thiển định 

°Ò LỄ nghi 

°«Ổ Cñiác ngỘ 


3 Theo Barbara OˆBrien trong www.buddhIsm.about.com 


92 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Trường phái Skya có 2 trường phái phụ là Ngorpa 
và Tsarpa. 

q.4. Trường phái Kagyupa — Mú đen (thực hành 
thiên định và Đại ấn) 

Một trong những trường phái Phật giáo Tây Tạng 
đầu tiên, thiết lập dòng truyền thừa thông qua tái sinh 
(Karmapa). Trường phái Kagyu có 2 nguồn gốc chính. 
Theo NoviIck, từ Marpa Chokyi Lodoe (1012-1099) và 
Khyungpo Nyaljor (978-1079). Trường phái Kagyu nổi 
tiếng về hành giả nhập thất lâu dài, nhấn mạnh về thực 
hành thiền định và thực hành Đại ấn “Thực hành đem 
lại giác ngộ tính Không và bản chất tối hậu của tâm. ” 

Trường Phái Kagyu được truyền bá sang Tây-Tạng 
do vị Đại Sư Mật Tông Ấn Độ Tilopa (thế kỷ thứ X và 
XI). Ngài Tilopa, đã khai triển phương pháp thiển quán 
Đại Ấn Thủ (Maha- CỤ) để dùng làm nền tảng thực 
hành của tông phái này." 

Một đại đệ tử của Ngài Tilopa là Marpa — Lotsawa 
(1012-1097), thường được gọi là Dịch giả Marpa, vì 
ngài đã có công lớn trong việc phiên dịch nhiễu kinh 
sách từ Phạn ngữ sang ngôn ngữ Tây- Tạng. 

Một trong những đệ tử chân truyền của ngài Marpa 
là ngài Jetsun Milarepa (1052-1135), người được coi 
là đại thi hào của Tây- Fạng. Trước khi trở thành Phật 
tử, thị sĩ Milarepa đã thực hành những bùa phép ma- 
thuật huyền bí. Sau khi trở thành Phật tử ngài sám hối 
và đi tìm ngài Marpa để học Phật pháp. Sau đó ngài 
liễu triệt Phật pháp và đạt đại giác ngộ. 


4 Theo Barbara O”Brien trong www.buddhism.about.com 
5 Theo Barbara O"Brien trong www.buddhIsm.about.com 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 93 


Một đại đệ tử 
của ngài Milarepa 
là ngài Gampopa 
Sonam Rinchen 
(1079-1153), 
người đã có 
công khai triển 
và phát huy tông 
phái Kagyu. Bốn 
đệ tử của Ngài 
Campopa đã 
thành lập bốn 
Chi Phái Kagyu 
là Barom Kaøyu, 
Phaktru Kagyu, 
Karma Kaøyu và 
1SalÌpa Kqøyu. 


Điểm đáng Marpa — Lotsawa (1012-1097) 
chú ý là Chỉ Phái 
Phaktru Kagyu đã trở thành Quốc Giáo của Vương 
Quốc Bhutan và vị Quốc Vương của xứ này là người 
kiêm nhiệm địa vị Hộ-Pháp của Phật-CGiáo Bhutan. 





Karma Kasyu là trường phái đầu tiên đã khai sinh 
truyền thống tái sanh của các vị Lạt Ma thủ lãnh. VỊ 
Lạt Ma đầu tiên của trường phái này là Ngài Dasum 
Khyanpa (1110-1193), đệ tử của Tổ Sư Gampopa. Theo 
yêu cầu của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma đời thứ XIV, ngày 
nay phái Karma Kasyu được coi là tông phái đứng đầu 
của tất cả 4 phái Kagyu. 


94 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Ngài Jefsun Mila-repa 
(1052-1135) (1110-1193) 




















(ngài Gam-popa So-nam Ngài Tilopa 
Rin-chen (1079-1153) 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 95 


Mục đích của 4 trường phái chính của Phật giáo Tây 
Tạng không khác nhau vì 4 trường phái đều nỗ lực thành 
tựu viên mãn sự giác ngộ và an lạc. Nhưng, dòng truyền 
thừa, quan điểm triết học của 4 trường phái có sự sai 
khác. Ngày nay, tất cả 4 trường phái Phật giáo Tây Tạng 
đều truyền bá lời dạy của đức Phật trên khắp thế giới. 

Phật giáo Tây-Tạng chịu ảnh hưởng sâu đậm từ 
“Kmn Cương Thừa” (tông phái VaJrayäna phát xuất từ 
Phật Giáo Đại Thừa ở miền Bắc Ấn Độ vào cuối thế kỷ 
thứ V), là con đường để đạt đến trí tuệ kim cương, Phật 
tánh như kim cương bất hoại, không ô nhiễm bởi phiên 
não sinh tử. Phật tánh ấy bản chất sáng suốt vô cùng tận 
(như Phật ÀA DI Đà có nghĩa là Vô lượng quang), nền 
trong Kim Cương Thừa, tánh sáng thanh tịnh đó được 
gọi tên là Tịnh Quang. Phật tánh ấy thể hiện trong ba 
thân: Pháp thân, Báo thân và Hóa thân. Do vậy mục 
đích của Kim Cương Thừa là đạt đến ba thân ấy. Một ý 
nghĩa nữa là, Kim cương là sự kết hợp không thể phân 
chia của trí tuệ, tánh Không và Đại bi. 


10. Các Vị Dalai Dama 


Sau khi Lama Gendun Drupa viên tịch vài năm, 
một cậu bé có tên là Gendrun Gyatso ra đời ở miễn 
Trung Tây-Tạng được coi là hậu thân tái sanh của 
Lama Gendun Drupa. 

Ngài Gendrun Gyatfso (1475-1542) trở thành vị 


Lama đứng đầu các tu viện do Ngài Gendrun Drupa 
thành lập. 


Sau Khi Lama Gendrun Gyatso viên tịch, Sonam 
Gvyatfso (1543-1588) được coi là hậu thân tái sanh của 


96 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Lạt-Ma Gendun rupa (1391-1474) 
ngài. Lama Sonam Gyatso được Hoàng Đế Mông-Cổ 
Altan Khan thỉnh vào hoàng cung để thuyết giảng Phật 
pháp cho hoàng g1a và phong cho ngài danh hiệu Dalai 
lama, có nghĩa là “Đại-Dương Trí- Tuệ.” 


Ngài Sonam Œyatso được coI là vị Dala Lama đời 
thứ II, và hai vị Lạt-Ma tiễn nhiệm của ngài là Gendrun 
Drupa và Gendrun yatso được phong là Dalai Lama 
đời thứ I và đời thứ H. 

Danh hiệu Dưlai Lama được vua Mông Cổ Altan 
Khan phong vào năm 1578. Kể từ 1617, Đức Dalai 


Lama đời thứ 5 đã trở thành người lãnh đạo chính trị và 
tinh thần của Tây Tạng. Từ đó, người Tây Tạng xem 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG Q7 


đúc Dalai Lama l= 
là hiện thân của lã 


Quán Thế Âm và 


Ban-thin Lạt-ma 


là người phụ chính. Š ` t 


Mỗi một đức Dalai 


Lama được xem DA 


là tái sinh của đức 7% 
Dalai Lama đời ~ˆ* 


trước. 
Đức Dalai 


Lama hiện nay ®#— + Ằ 
là vị thứ 14, đang š  # 


sống lưu vong tại 


Ấn Độ từ 1959 đến 
SN Để 


nay. Ngài được 
trao giải Nobel 
Hòa bình vào năm 
1989, đồng thời 
là người đại diện 








——mii.. 


Ngài Gendrun Œyafso (1475-1542) 


Phật giáo xuất sắc hiện nay trên thế giới. 


Sau đây là 14 đời Dalai Lama của Phật giáo Tây 


Tạng: 


I- Gendun Drup ( ¬8ìaSa q—xxr, 1391-1474) 

2- Gendun Œyatfso ( ¬fì4c3:a sẽ, 1475-1542) 

3- Sonam €ryafso ( nĂ='aaww'2 a5 , 1543-1588) 

4- Yonten Gyafso ( sa, I 569-1616) 

5- Ngawang Lobsang Gyatso ( ==sa=ĩas=a sẽ, 


1617-1682) 


6- Tsangyang Oyatso ( z=w=s=sgs#, 1683-1706) 


98 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


7- Kelzang Œyatso ( ngỊAIas=a sử, 1708-1757) 
s- Jamphel Gyatso ( a=s==«zs#„, |758- | 804) 
0- Lungtok yatso ( Q=ấn'a số, 1606-1815) 
10- Tsultrim Gyafso ( rAsxzs#, 1816-1837) 
[I- Khedrup ƠOyatso ( 2Isxït<T2 siE, 1638-1856) 
12- Trinley Gvatso ( aEja'ara siE, IS§56-1875) 
I3- Thubten Gyafso ( gaagaga#, L876- 1933) 
I4- TenzIn Oyatso ( sssa3sgz#, |935 — đến nay) 


11. Truyền thống Hóa Thân 

Phật giáo Tây Tạng rất xem trọng truyền thống hóa 
thân. Hóa thân (4t) (chữ Phạn: #imãna-kãya — chữ 
Tây-Tạng: //kz), còn được gọi là Ứng hóa thân (4 
#†) hoặc Ứng thân (Jš-#). Hóa thân là Thân nhất thời 
của Phật. Thân thị hiện còn được gọi là Biến hóa thân 

(S4). Thân được thị hiện bằng năng lực thần thông. 
Ứng thân là một trong Tam thân (—“-#Ÿ) của Đức Phật, 
học thuyết tam thân được Kinh Lăng Già Tâm Ấn giải 
thích một cách rất chi tiết và sâu sắc. Thân biến hóa của 
Phật ứng hợp với sắc tướng, căn cơ, trình độ của chúng 
sinh trong từng quốc độ để giáo hóa và cứu độ. 

Trên phạm trù Tích môn tức là trên phương diện lịch 
sử, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đản sanh trước Tây 
lịch 554 năm; sau 49 năm giáo hóa độ sanh, nguyện đã 
mãn, hạnh đã tròn, ngài đã thị tịch Niết-bàn tại rừng 
Sa la song thọ cách nay 2.558 năm. Tuy nhiên, đối với 
Tích Môn thì đó chỉ là Ứng thân để tùy cơ hóa độ, vì 
Đức Phật còn có Pháp thân (dharma-kaya) vô tướng 
thường trụ và hiện hữu một cách hằng hữu qua mọi 
không gian và thời gian, bao trùm khắp mười phương 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 90 


pháp giới. Pháp thân là 
bản thể chân như của 
mọi hiện tượng. Pháp 
thân là tự tánh chân 
thật và bình đẳng của 
tất cả các pháp. Pháp 
thân thường trụ, bất 
sinh bất diệt. Ngoài 
Úng thân, Đức Phật 
`\ 1£ 7ƒ, còn có Báo thân với 

_ “SG đây đủ phước trí trang 

Sư S\U, nghiêm siêu vIiỆt. 





báo thân là thân 
C.. tấn Gai bazáub„ 2. kết tính của tuệ giác 
Sonưm Œyafso (1543-1565) — siêu việt và công đức 
vị Lạt Ma đời thứ LH 





s N§ . 


vô lượng mà trải qua 
vô lượng vô số kiếp 
Đức Phật đã tu tập hạnh Bồ tát và thành tựu đại nguyện 
một cách viên mãn. Báo thân là thân công đức trang 
nghiêm vô lượng sắc tướng, mà chỉ có bậc Bồ-tát Tam 
hiển, Thập địa mới thấy được trọn vẹn. Ngoài ra, những 
hoạt dụng siêu xuất, những phẩm chất thắng diệu, tuyệt 
hảo của Ứng thân cũng được xem là một biểu hiện của 
Báo thân Phật. Suốt 49 năm lưu bố chánh pháp, hóa độ 
muôn loài, Báo thân của Đức Phật được thông qua Ứng 
thân đã thi thiết vô số phương tiện thù thắng giải thoát 
nỗi khổ đau trầm thống của vô lượng vô số chúng sanh. 


Pháp thân, bản thể chân như của các pháp. Pháp 
thân bao trùm khắp pháp giới, cả không gian và thời 


100 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


ø1an. Pháp thân thường 
trụ, bất sinh bất diệt, 
là tự tánh chân thật và nh 
bình đẳng của tất cả +” 
các pháp. Pháp thân #2 \\ 
là Tỳ-lô-giána, biến FC 
nhất thiết xứ. S 

Khi luận về 7m ` 
thân (triRaya), chúng 
ta cần tham khảo nhiều 
kinh luận để có thể liễu j 
triệt một cách rốt ráo l5 llÍ + 
ý nghĩa sâu thăm của Ti lÌ ` 2Ä: -x#=®-; 
Tam thân. : `. 





Trong Phật Giáo ha nhân chúng học Mỹ Walter 
Tây Tạng, Tưiku, có Pvans-Wemz, dịch giả Tư-Thu, 
nghĩa là Chuyển thế. và Lạt-Ma Kazi Dawa Samdup 
giả (TH T7), hay Hóa (khoảng năm 1919) 
thân. Đây là thuật ngữ được dịch từ chữ n0rmana-kãya 
của Phạn ngữ. 


Thuật ngữ Tulku, cũng được sử dụng để nói về 
những dòng íái sinh liên tiếp (jãimala) của những 
người khi chết nhưng không quên mất bản tính, sau đó 
đầu thai trở lại để tiếp tục sứ mệnh hoằng pháp độ sanh 
của kiếp trước. 

Phật giáo Tây Tạng có 4 dòng tái sinh lớn mà dòng 
quan trọng nhất là dòng Đạt-Lai Lạt-ma. Các vị Tulku 
được dân chúng Tây- Tạng tôn xưng là vị “Phật sống” 
(Hoạt Phật). 


Phật giáo Tây Tạng rất xem trọng khả năng chủ 
động trong việc tái sinh. Người chưa đoạn trừ được vọng 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 101 


tưởng, phiên não, nên phải tùy thuộc vào Wgihiệp lực dẫn 
dắt (karma) để chuyển sinh nơi những cảnh giới tương 
ứng, hoàn toàn thiếu tự chủ và không được tự tại. Nhưng, 
những bậc chân tu đã đoạn trừ vô minh ái nhiễm, thì 
chứng ngộ Pháp ránh (S† ft, dharmara). không còn bị 
nghiệp lực chi phối do vậy họ hoàn toàn tự chủ trong vấn 
đề sinh tử, để tùy duyên hoằng hóa độ sanh, 


Khi một vị Tulku (thí dụ: Đức Đạt Lai Lạt Ma) 
viên tịch, Hội đồng gồm các vị Lạt-Ma cao cấp được 
triệu tập để tìm kiếm hóa-thân của vị Tulku đó. Theo 
truyền thống thì Hội đồng Lạt-Ma thường sử dụng một 
số phương pháp cổ truyền để tìm kiếm vị hóa thân như 
việc tìm kiếm chúc-thư của vị Tulku viên tịch để lại, để 
xem vị này bày tỏ ý nguyện là sẽ tái sanh ở địa phương 
nào hoặc chư vị sẽ hỏi những người đã từng sống chung 
với vị Tulku đó để tìm hiểu xem trước khi viên tịch vị 
Tulku đó truyền đạt những gì và căn cứ trên sự truyền 
đạt ấy Hội đồng sẽ suy luận để đi tìm vị tái sanh. Có 
một trường hợp, những vị Lạt-Ma cao cấp nằm chiêm 
bao thấy những điểm liên quan đến đứa trẻ đã hóa thân, 
thí dụ như những đặc điểm về địa lý của ngôi nhà có 
đứa trẻ tái sanh, cha mẹ của vị tái sanh... Hoặc bằng 
những điểm thuộc về thiên nhiên khác, như thấy cầu 
vông hiện ra phía trên của ngôi nhà. 

Quan niệm tái sinh đóng một yếu tố vô cùng quan 
trọng trong hàng giáo phẩm, điển hình là các đức Đạt- 
lai Lạt-ma. 


12. Man-đà-la trong Phật Giáo Tây Tạng 


Ngoài thuyết tái sanh, Phật giáo Tây Tạng rất chú 
trọng đến Mạn Đà La. Mạn-đà-la (S'U§Ê; mandala, 


102 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


⁄ 239 


có nghĩa là “fnh tfáy ”+ “chứa đựng ”). Mạn Đà La là 
một hình vẽ biểu thị của vũ trụ qua lăng kính của một 
bậc giác ngộ. Mandala được quan niệm là một đồ hình 
thu nhỏ của vũ trụ. Mạn-đà-la được xem là một đàn 
tràng để những hành giả thiết trí những pháp khí hay 
lễ vật cho nghi thức hành lễ, tu luyện, cầu nguyện v.v. 

Với Kim-Cương-thừa thì Mạn đà la là một mô hình 
về vũ trụ hoàn hảo. Mật Tông đã thiết lập hai Mạn đà 
la chủ yếu: 


Thứ nhất là 7høi tạng giới Mạn đà la. Thứ hai là Kửn 
cương giới Mạn đà la. Mạn đà la được hình thành trên 
nên tảng tư tưởng của kinh Đại Nhật và kinh Kim Cương 
Đỉnh. Theo giáo nghĩa của Phật giáo thì vũ trụ gồm có 
hai phần, đó là nhân cách và thế giới của nhân cách, là 
pháp sở chứng và thọ dụng của chư Phật. Hai Mạn đà la 
này chính là sự dung hợp giữa thụ tri và sở fr1. 


Thai-Tạng-Giới Mạn đà la (Garbhadhafu mandala) 
là yếu tố thụ động, biểu đạt về phương diện tĩnh của vũ 
trụ, đó là mặt lý tính, giống như thai mẹ chứa đựng thai 
nhi và công đức được phát sanh từ lý tính thaI tạng này 
và đây là biểu hiện cho đại bi tâm của chư Phật. 


Kjm-Cương-giới Mạn đà la (VaJjradhatu mandala) 
là yếu tố tác động, biểu hiện cho tuệ giác siêu việt viên 
mãn, đó là trí tuệ được chứng đắc của Phật (trí tuệ sở 
chứng) và Ngũ Trí Như Lai là trọng tâm của Kim- 
Cương-giới Mạn đà la. 

Những Mạn đà la của Phật giáo Tây Tạng thường 
được thêu, in hoặc vẽ bằng những mẫu hoa theo hình 
kỷ hà (geometry). 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 103 





Hai hình trên: Mạn-Đà-La bằng cát 


Những vị Lạt ma khi đi du hóa thường tạo Mạn-đà- 
la bằng cát với nhiều màu sắc sinh động. Những mạn 
đà la này được duy trì trong nhiều tuần lễ và sau đó 
được xoá bỏ để minh thị cho sự vô thường của muôn 
hữu vũ trụ. Ngoài ra, còn có những Mạn đà la ba chiều 
xem giống cung điện. 

Mạn đà la có hình dạng tiêu biểu là một hình tròn, 
thường được gọi là nguyệt luân (candra-mandala). Bên 
trong nguyệt luân này có biểu tượng của năm đức Như 


104 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Lai. Chính giữa vòng tròn là đức Đại Nhật Như Lai 
(MahaVairocana-lathagafa), đầy là Pháp thân Phật 
(Dharma-kaya Buddha), Diệu nghĩa của Đức Đại Nhật 
Như lai được hiểu như là mặt trời tỏa sáng khắp cả vũ 
trụ. Xung quanh Đức Đại Nhật Như Lai là bốn đức Như 
Lai và bốn đức Như Lai này có 4 vị Bồ Tát thân cận và 
bốn vị Nhiếp Bồ Tát khác. 

Trên căn bản của Thai tạng giới, muôn hữu vũ trụ 
được thai nghén và tác dưỡng thành đàn tràng của Thai 
tạng-giới và được hình dung như một đóa hoa sen gồm 
tám cánh. Tám cánh sen bao gồm bốn đức Như Lai 
và bốn Bồ Tát lớn biểu hiện cho nhân cách của nhân 
và quả. Bốn đức Như Lai có danh hiệu là Bảo Tràng 
Như Lai, Khai Phu loa Vương Như Lai, Võ Lượng 
Thọ Như Lai và Thiên Cô Lôi Âm Như Lai. 


Các tiểu thần vây chung quanh những tượng chính 
được bố trí theo một hệ thống trật tự và mỗi một vị thần 
đều ngôi trên một tòa sen. 

Mạn-đà-la trong Phật giáo Tây Tạng đã được duy 
trì và phát triển tốt đẹp và hiện nay Mạn đà là được xem 
như một phương tiện nghệ thuật đặc thù đối với nhu cầu 
tâm linh trong phương pháp thiển quán 

Cuốn Đại Giải Thoát Thông Qua Sự Nehe Trong 
Bardo còn được nhiều người biết đến dưới tên 7T Thư 
của ngài Guru Rinpoche (tức là ngài Liên Hoa Sinh) 
được tìm thấy vào khoảng thế kỷ XIV rất được người 
Tây Tạng tôn kính và tin tưởng. 

Tử thư (2E*Š, bo. Bardo Thodol =x'#wấfxr, Nguyên 
nghĩa là “Giải thoát qua âm thanh trong Trung hữu”, 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 105 


en. L/berafIon throush hearing 1mm the Bardo). Đầy là 
tác phẩm chứa đựng những lời khai thị cho người sắp 
lâm chung. 

Tử thư phân chia tiến trình của cái chết thành ba 
giai đoạn, liên hệ mật thiết với Tam thân Phật: 

Giai đoạn đầu ngay sau khi vừa mới chết, là Pháp 
thân (dharmakaya) xuất hiện dưới dạng Tịnh quang 
còn được gọi là Cực quang (abhasvara), ánh sắng rực 
rỡ thanh tịnh. 

Giai đoạn thứ hai là Báo thân còn được gọi là Thọ 
dụng thân, (sambhoga-käya) xuất hiện dưới dạng Ngũ 
Như Lai (buddhakula), gồm những hình tượng của chư 
Phật với nhiều màu sắc khác nhau. 


Giai đoạn thứ ba là Ứng thân (mirmãna-kãya) 
xuất hiện dưới dạng lục đạo tức tái sinh trong sáu nẻo 
của Dục giới (bhavacakra). 


Trong ba giai đoạn đó, thần thức của người chết có 
thể lắng nghe lời khai thị để đạt được sự giải thoát vì tri 
nhận được mọi hiện tượng đều phản hiện từ chính tâm 
thức của mình. 


Tiến trình của cái chết theo Tử thư là một tiến trình 
rũ bỏ thân xác Tứ đại, năm uẩn hủy diệt dần dần. Lúc 
cái chết vừa mới đến, thế giới ngoại quan tan rã thì thể 
tính sâu kín nhất của tâm đồng lúc xuất hiện dưới dạng 
của ánh sáng rực rõ, đó là Tịnh quang hay Cực quang 
(abhasvara), hoặc Tình. 

Nếu người chết tri nhận thời điểm để tự đồng nhất 
với ánh sáng thì sẽ đạt được giải thoát. Nếu người chết, 
không tri nhận và tự đồng hóa với ánh sang Tịnh quang 


106 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


trải qua g1a1 đoạn he thân, (mano-kaya) tức thân được 
hình thành bởi ý thức. I4 ngày sau đó là g1ai đoạn được 
øỌI là Pháp tính trung hữu (dharma-tanta-rabhava). 


Phật giáo và dân tộc Tây Tạng là một. Phật giáo Tây 
Tạng xem đất nước và dân tộc Tây Tạng như sinh mệnh 
của chính mình. Phật giáo là trung tâm điểm của mọi 
truyền thuyết bao gồm cả những sự kiện lịch sử. Phật 
giáo là nhân tố chủ yếu tạo nên sức mạnh tổng hợp giữa 
các tù trưởng của các bộ lạc, chính vì thế Phật giáo đã 
trở thành nguồn sống và sức sống của dân tộc Tây Tạng. 


Hầu hết, mỗi người Tây Tạng tự chọn cho mình một 
vị Lạt-ma làm thầy Bổn sư để qui y và tôn kính suốt đời. 


Mọi sinh hoạt đời thường như ma chay, cưới hỏi, 
sinh nhật, chúc thọ, cầu an v.v... cho đến việc chăn 
nuôi, canh tác, trị bệnh v.v... họ đều thỉnh câu vị thầy 
bổn sư hướng dẫn và cầu nguyện. 


Người Tây Tạng quan niệm rằng, đất nước Tây 
Tạng là “hóa khu” của đức Bồ Tát Quán Thế Âm và 
được đức Phật Thích Ca Mâu Ni phú chúc. Vì thế, họ 
tin rằng Tây Tạng là Phật quốc được hóa hiện ở thế 
gian và được Bồ Tát Quán Thế Âm phù hộ. Với sự tin 
tưởng như thế nên những bậc cao Tăng, những vị vua 
anh minh được người dân Tây Tạng cho là hóa thân 
của Bồ tát Quán Thế Âm, đặc biệt là đối với Đức Dalai 
Lama. Thường thì vị Ban Thiên Lạt ma là vị thầy dạy 
học của đức Dalai Lama nên người dân Tây Tạng họ tin 
rằng, vị Ban Thiền Lạt ma là do Phật A Di Đà thị hiện. 
Họ cũng tin rằng, Ban Thiển Lạt ma chính là hóa thân 
của ngài “Kữm Cang Trì. ” 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 107 


Từ đời đức Dalai Lama thứ V đến đời Đức Dalai 
Lama thứ XIV người Tây Tạng cũng gọi các đức DalaI 
Lama là Thánh Quán Tự Tại tức là Bồ Tát Quán Thế 
Âm. 


Tây Tạng, được xem là một vùng đất thiêng đây 
huyền bí. Tây Tạng cũng được xem nóc nhà của thế 
giới vì độ cao nơi của nhiễu dãy núi non trùng điệp. 
Phật giáo du nhập vào Tây Tạng rất sớm nhưng mãi 
cho đến thế kỷ thứ VIII Phật giáo tại Tây Tạng mới 
phát triển tốt đẹp và trở thành quốc giáo. Đã có những 
ø1aI đoạn, Phật giáo tại Tây Tạng tưởng chừng như bị 
diệt vong. Nhưng, như một mầu nhiệm vi diệu, Phật 
giáo Tây Tạng lại vươn lên và phát triển khắp nơi trên 
thế giới. 

Theo Đại Sư Patrul Rinpochbe thì, trải qua nhiễu thế 
kỷ, rất nhiều những kết hợp của các giáo lý của Đức 
Phật đã được trao truyền từ đạo sư xuống tới đệ tử trong 
nhiều dòng truyền thừa bao gồm bốn trường phái chính 
(Nyingma, Sakya, Kagyu, Gelug) của Phật Giáo Tây 
Tạng mà chúng ta biết tới ngày nay. Các thành viên 
của những dòng truyền thừa này không chỉ đơn giản là 
những học giả uyên bác nghiên cứu các giáo lý mà họ 
nhận lãnh, mà là những bậc đã thể chứng, đã từng hành 
trì và thông suốt những øì đã được truyền dạy cho họ, 
và như thế có đầy đủ phẩm tính để truyền thụ giáo lý 
cho các đệ tử của mình. 

Giống như những hình thức dị biệt của Phật Giáo 
tại nhiều nơi khác nhau ở Á Châu đã được kế tục và 
biến thái để đáp ứng nhu cầu của những con người và 


108 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


văn hóa khác nhau thì mỗi một trường phái trong bốn 
trường phái [của Kim Cương Thừa tại Tây Tạng] đều 
có nguồn gốc hình thành và phát triển trong những 
hoàn cảnh hết sức khác biệt gồm có lịch sử, địa dư và 
nøay cả chính trị —- những khác biệt về lịch sử, địa dư và 
chính trị này được dùng như một lăng kính để phân chia 
ánh sáng của giáo lý của Đức Phật thành một quang 
phổ nhiều màu của những truyền thống và dòng truyền 
thừa khác nhau. (Điều đáng buôn là có một số Phật tử 
có khuynh hướng quên đi rằng ánh sáng này có chung 
một nguôn mạch, và như trong các tôn giáo lớn khác 
của thế giới, sự phân chia bè phái đôi khi đã che lấp 
mất thông điệp chân chính yếu của Phật Giáo). 

Những giáo lý được bảo tôn trong các dòng truyền 
thừa của Phật Giáo Tây Tạng được chứa đựng trong 
khối Kinh văn linh hiển khổng lỗ của truyền thống đó. 
Kangyur (Lời Đức Phật), gồm trên một trăm bộ, bao 
gồm những Kinh điển có nguồn gốc từ thời của Đức 
Phật. 

Được phân ra thành: 

°Ò_ Luật Tạng (Vinaya) 

°_. Kinh Tạng (Sutras) 

° Luận Tạng (Abhidharma) 


Có nhiều luận giải viết về những kinh tạng này, 
cũng như viết về những tác phẩm Phật Giáo chính yếu 
khác. Những bộ luận giải này, đã được biên soạn và 
sau đó đã tạo thành hơn hai trăm pho sách của Tangyur 
(nghĩa: Dịch Các Luận Giải). 

Kangvyur lẫn Tangyur được dịch qua tiếng Tây Tạng 
chủ yếu là từ tiếng Phạn, tạo thành Đại Tạng Kinh Điển 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 109 


Phật Giáo Tây Tạng (Tibetan Buddhistf Canon). Thêm 
vào số này còn có một khối lượng khổng lồ những trước 
tác khác gồm những giáo lý từ Ấn Độ được đưa vào 
Tây Tạng từ thế kỷ thứ VIII trở đi (kể cả nhiều giáo 
lý Kim Cương Thừa) và vô số những bình giảng về cả 
ba Thừa (Thanh Văn Thừa, Đại Thừa và Kưn Cương 
Thừa) do các Đạo Sư Tây Tạng biên soạn. 


Trong khi, những hấp lực của chủ trương duy vật có 
một ảnh hưởng bất lợi cho đời sống tâm linh cổ truyền 
ở khắp Châu Á. Thì, có một số đông những người Tây 
phương, càng lúc càng gia tăng, đang tỏ ra quan tâm 
đến những triển vọng tốt lành mà việc nghiên cứu và 
thực hành theo Phật Giáo có thể đem lại cho họ. 

Khi sự tương tục của những dòng truyền thừa Phật 
Giáo bị đe dọa bởi các biến động chính trị ở Tây Tạng 
trong những năm bắt đầu từ 1950 trở đi, nhiều vị Lạt 
Ma với đây đủ phẩm hạnh - là những vị không chỉ thọ 
nhận những dòng truyền dạy đúng đắn từ các vị Thây 
của mình, mà đã hoàn toàn thấu triệt và chứng ngộ các 
giáo lý qua công phu nghiên cứu và thiên định, các vị 
ấy đã mưu cầu việc bảo tôn những giáo lý này bằng 
cách đưa những giáo lý ấy sang Ấn Độ. 


Vào cùng thời điểm đó, một số du khách Tây phương 
tới Ấn Độ bắt đầu tỏ vẻ quan tâm tới các Lạt Ma và tới 
đi sản tâm linh của các Ngài. Do bởi Đức Liên Hoa 
Sanh (Gwru Rinpoche) đã có nói, trong các giáo lý 
Đạo Phật, Kim Cương Thừa sẽ chứng tỏ (cho thấy tiềm 
năng) đặc biệt mãnh liệt và hữu hiệu cho những người 
sống trong một thời đại mà những cảm xúc ô nhiễm 
lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nên, nhiều vị Thâầy đã 


110 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


cảm thấy việc đưa những giáo lý này sang Tây phương 
là một việc làm vô cùng thích hợp. Kim Cương Thừa, 
đặc biệt mềm mỏng uyển chuyển và thích ứng được với 
những loại tình cảnh mà con người thời đại tự đâm đầu 
vào, và ø1ờ đây giáo lý ấy đang được s1ảng dạy cho đủ 
loại người trên khắp thế giới mà vẫn không đánh mất đi 
hình thức cổ truyền (Tâm Bảo Đàn, Từ Bi Hoa — Vief 
Nalanda FoundatfIon). 


13. Trung Quốc thi hành chính sách diệt chủng 
văn hóa 

Chính sách xâm lăng và cai trị bằng đàn áp và diệt 
chủng của Bắc Kinh đã dẫn tới sự hủy diệt nền độc lập, 
văn hóa, tôn giáo, môi sinh và nhân quyền của quốc gia 
và dân tộc Tây Tạng. 

Với hơn 2000 năm lịch sử, Tây Tạng đã tôn tại như 
là một quốc gia độc lập trước khi bị Trung Quốc xâm 
chiếm. Nhưng, vì họ không có đại diện tại Liên Hiệp 
Quốc, cho nên các quốc gia trên thế giới hầu như chỉ 
đứng nhìn khi Trung Quốc dùng võ lực để xâm lăng, 
chiếm đóng và đàn áp dân chúng nước này. 


14. Đức Dalai Lama đời Thứ 14 vượt biên ty nạn 


Năm 1950, sau khi Trung Quốc chủ trương xâm 
lược Tây Tạng, Đức Dalai Lama 14 được toàn dân tín 
nhiệm trong vai trò đảm trách hoàn toàn quyên lực 
chính trị. Năm 1954, Ngài đến Bắc Kinh để gặp Mao 
Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và Chu Ấn Lai để thương 
thảo về chủ quyên của tây Tạng. 

Sau nhiều năm biểu tình khắp nơi tại Tây Tạng, với 
áp lực ngày một nặng nê của Trung cộng, cuối cùng 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 111 


một cuộc khởi nghĩa toàn diện của nhân dân Tây Tạng 
ở Lhasa đã bùng lên. Trong tình trạng nguy khốn, vào 
ngày 17 tháng 3 năm 1959, sau một cuộc tham vấn với 
thần Nechung Oracle, Đức Dalai Lama thứ 14 đã quyết 
định tạm giả từ Tây Tạng để lên đường ty nạn cùng với 
vệ sĩ Khampa và đoàn tùy tùng bao gôm một số thành 
viên của gia đình vào tháng 3 năm 1959. 

Ba tuần sau khi rời khỏi Lhasa, vào ngày 31 tháng 3 
năm 1959, Ngài và đoàn tùy tùng đã đến biên giới Ấn 
Độ và được quân lính biên phòng Ấn Độ hộ tống đến 
thị trấn Bomdila ở bang Arunachal Pradesh. Chính phủ 
Ấn Độ đã đồng ý cho Ngài và những người theo Ngài 
được ty nạn tại Ấn Độ. Ngay sau khi đến Mussoorie, 
vào ngày 20 tháng 4 năm 1959, Đức Dalai Lama đã 
øặp ông Nehru, Thủ tướng Ấn Độ, và hai người đã thảo 
luận về chương trình giáo dục người tị nạn Tây Tạng. 
Trong cuộc hỌp báo đầu tiên của Đức Dalai Lama tại 
Mussorie ở Ấn Độ năm 1959, Ngài từ chối “Thỏa 
thuận 17 điển” được ký kết tại Bắc Kinh vào ngày 23 
tháng 5 năm 1951. 

Vào ngày 10 tháng 3 năm 1960 ngay trước khi lên 
đường đến Dharamsala cùng với tám mươi quan chức 
của Chính quyển Trung ương Tây Tạng, Đức Dalai 
Lama đã tuyên bố về lập trường và cuộc tranh đấu 
trường kỳ của người dân Tây Tạng đối với đất nước 
Tây Tạng. 

Chính Phủ Lưu Vong Tây Tạng dưới sự lãnh đạo 
của Đức Dalai Lama đã nhiều lần kháng cáo lên Liên 
Hợp Quốc để yêu cầu xem xét về vấn đề Tây Tạng. Đại 


N9) THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Hội Đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua ba Nghị Quyết 
về Tây Tạng vào các năm 1959, 1961 và 1965. 

Năm 1963, Đức Dalai Lama đã đưa ra một dự thảo 
Hiến pháp Dân chủ cho Tây Tạng. Hiến pháp Dân chủ 
mới được với danh xưng là “Hiến Chương Tây Tạng 
Lưu Vong.ˆ 


Năm 1992, Chính Phủ Lưu Vong Tây Tạng đề xuất 
việc thiết lập một Chính phủ Lâm thời có trách nhiệm 
bầu một Hội đồng Hiến pháp để soạn thảo và thông qua 
một Hiến pháp dân chủ cho Tây Tạng. 

Tháng 5 năm 1990, với quyết tâm cải cách của Đức 
Dalai Lama, chính phủ Tây Tạng Lưu Vong đã được dân 
chủ hóa. Những người Tây Tạng lưu vong tại ở Ấn Độ 
và hơn 33 quốc gia khác đã bầu 46 thành viên vào một 
Hội Đồng Nhân Dân Tây Tạng lần thứ 11. Sau đó Hội 
đồng này đã bầu ra các thành viên của một nội các mới. 
15. Nạn đói ở Tây Tạng từ năm 1960 tới 1962 

Chiến dịch “Bước Nhảy Vọr” của Mao Trạch Đông 
trên khắp lãnh thổ Tây Tạng từ năm 1960 tới năm 1962, 
đã biến nên kinh tế nông nghiệp của Tây Tạng thành 
một xã hội cộng sản đầy ảo tưởng, gây ra nạn thiếu thực 
phẩm trầm trọng khiến cho hàng trăm ngàn dân chúng 
xứ này bị chết đói. 

Trong khi bị ép buộc phải hợp tác với chính phủ 
Bắc Kinh, Đức Ban Thiền Lạt Ma nói trong một văn 
thư gửi cho Thủ Tướng Trung Quốc Chu Ấn Lai trong 
năm 1962: “Ở một số địa phương trọn cả những gia 
đình người Tây Tạng đã chết đói... Trong quá khứ, 
Tây Tạng từng sống trons chế độ phong kiến lạc hậu, 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 113 


nhưng không bao giờ thiếu thực phẩm như vậy, nhất là 
sau khi Phật Giáo được truyễền bá trong dân gian... ” 


Trong chiến dịch “Bước Nhảy Vọr” từ năm 1960 
tới nắm 1962, và trong “Cuộc Cách Mạng Văn Hóa ” 
từ năm 1966 tới năm 1976, hàng ngàn tu viện và chùa 
Phật Giáo ở Tây Tạng đã bị phá hủy. Trong tổng số 
6,259 tu viện ở Tây Tạng trước khi xứ này bị Trung 
Quốc xâm chiếm, tới năm 1976 chỉ có 8 tu viện còn tồn 
tại nguyên vẹn. 


16. Chính sách đồng hóa của Trung Cộng 


Sự chiếm đóng của Trung Quốc, đã khiến cho Hán 
văn càng nøày càng thay thế cho Tạng văn. Chính 
quyền Trung Quốc dùng chính sách hủy diệt văn hóa 
Tây Tạng bằng cách dùng Hán văn thay cho ngôn ngữ 
của Tây Tạng trong mọi lãnh vực. 

Ngày nay, hệ thống giáo dục của Tây Tạng hoàn 
toàn do chính quyền Bắc Kinh kiểm soát và bị dẫn dắt 
để thích hợp với những nhu cầu của di dân gốc Hán. 
Học sinh Tây Tạng phải chịu thiệt thòi, khi chính quyền 
buộc họ phải trả học phí cao, trong khi những vùng 
nông thôn của họ thiếu trường học. 


17. Phật Giáo Tây Tạng được truyền bá ở 
Tây phương 

Trong khi phải sống lưu vong, các vị Lạt Ma Tây 
Tạng đã chú trọng vào những công cuộc hoằng dương 
Đạo Pháp. Nhất là trong những nước Tây phương. Khi 
được truyền bá trong các nước Mỹ Châu, Âu Châu và 
Úc, Phật giáo Tây Tạng hầu như vẫn giữ nguyên những 


114 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


truyền thống về giáo lý, nghi thức hành lễ v.v. Một 
thí dụ là Tổ Chức Bảo Tôn Truyền Thống Đại Thừa 
(FoundaHon ƒor the PreservaHon oƒ the Mahayana 
Tradition — FPMT). 

Đây là một mạng lưới, bao gôm những trung tâm 
Phật Giáo Tây Tạng theo truyền thống của trường 
phái Gelugpa. Được thành lập vào năm 1975, do hai 
vị Lat Ma Thubten Yeshe và Thubten Zopa Rinpoche, 
khi họ bắt đầu truyền bá Phật pháp cho những người 
Tây phương ở Nepal. Cho tới nay tổ chức FPMT đã 
có hơn 142 trung tâm Phật giáo trong 32 quốc gia trên 
thế giới. 


18. Chủ trương bảo vệ Môi Sinh và Hòa Bình 
của Đức Dalai Lama thứ 14 


Vào ngày 2Ï tháng 9 năm 19657 tại Washington DC, 
Hoa Kỳ, đức Dalai Lama đã đề nghị một Kế Hoạch 
Hòa Bình 5 Điểm cho Tây Tạng như là bước đầu hướng 
tới một g1ảái pháp hòa bình ở Tây Tạng như sau: 

1- Biến toàn thê Tây Tạng thành một vùng hòa bình. 

2- Loại bỏ chánh sách chuyền đồi dân số của Trung 

Quốc đe dọa đến sự tôn tại của người dân Tây 
Tạng như là một dân tộc. 

3- Tôn trọng quyên tự do, dân chủ căn bản và nhân 

quyên của người Tây Tạng. 

4- Khôi phục và bảo vệ môi trường tự nhiên của 

Tây Tạng đồng thời từ bỏ việc sử dụng đất nước 
Tây Tạng để sản xuất vũ khí hạt nhân và đồ xả 
chất thải hạt nhân của Trung Quốc. 

5- Mở đầu các cuộc đàm phán nghiêm chỉnh về 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 115 


tương lai của Tây Tạng và mối quan hệ giữa nhân 
dân Tây Tạng và nhân dân Trung Quốc. 

Năm 1989, Đức Dalai Lama được trao Giải Nobel 
Hòa Bình vì cuộc đấu tranh ôn hòa bất bạo động của 
Ngài trong sự nghiệp giành lại độc lập. tự do, dân chủ 
cho Tây Tạng. 


19. Đức Dalai Lama thứ 14 tuyên bố thoái vị 
ngôi vị lãnh đạo thế tục 

Ngày 14 tháng 3 năm 2011, Đức Dalai Lama l4 
đã viết thư cho Đại biểu của Hội Đông Nhân Dân Tây 
Tạng (Quốc Hội) yêu cầu giải tỏa quyền lực chính trị của 
Ngài, và Ngài khẳng định là sẽ tiếp tục truyền thống của 
bốn vị Dalai Lama đầu tiên là chỉ liên quan đến những 
vấn đề tâm linh và người lãnh đạo chính trị sẽ được bầu 
chọn một cách dân chủ để lãnh đạo đất nước. 


20. Những niên biểu quan trọng trong lịch sử 
Tây Tạng 

Từ thế kỷ thứ VII tới thế kỷ thứ IX: Các quốc vương 
Tây Tạng, bắt đầu thống nhất những khu vực có sắc dân 
Tây Tạng sinh sống. Đồng thời họ chính phục những 
vùng lãnh thổ xung quanh và hành vi này thường dẫn 
tới xung đột với Trung Quốc. 

Trong năm 822, Tây Tạng và Trung Quốc ký hòa 
ước để phân chia biên giới giữa hai nước. 

Trong thế kỷ XIII, các nhà lãnh đạo Tây Tạng ký 
kết một hiệp ước với Đế Quốc Mông Cổ để tránh cho 
Tây Tạng khỏi bị quân Mông Cổ xâm chiếm. Theo 
hiệp ước này, các vị Lạt Ma lãnh đạo Tây Tạng hứa sẽ 


116 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





lrong tháng Š năm 2011], ông Lobsang Sangay, một Luật 
Gia Tây Tạng tốt nghiệp Đại Học Harvard, được người Tây 
Tạng lưu vong trên thể giới bấu vào chức vụ lãnh đạo chính 
Phủ Lưu Vong Tây Tạng, đề thay thể ĐứcDalai Lama. 


Gendun Choekyi Nyima, 
6 tuổi, được Đức Đạt Lai 
Lạt Ma nhìn nhận là hóa 
thân của Ban Thiên Lạt 
Ma đời thứ X. Nhưng sau 
đó cậu bị chính quyền Bắc 
Kinh bắt cóc và trở thành 
“tù nhân chính trị trẻ tuổi 
nhất thế giới. ” 





QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 117 


trung thành với Đế Quốc Mông Cổ. Đồng thời, họ đảm 
nhiệm truyền bá Phật pháp cho người Mông Cổ, để đất 
nước của họ được hưởng sự bảo vệ của Đế Quốc. Liên 
hệ về tôn giáo giữa người Tây Tạng và người Mông Cổ 
trở thành mật thiết và quan trọng tới độ vào cuối thế kỷ 
XII, sau khi Đại Hãn Hốt Tất Liệt chinh phục Trung 
Hoa và thành lập triều đại Nhà Nguyên ông đã thỉnh 
các vị Lạt Ma Tây Tạng vào triều đình để giảng dạy 
Phật pháp và đảm nhiệm chức vụ Tăng Thống của Đế 
Quốc Mông Cổ. 

Năm 1935, người sau này trở thành Đức Đạt Lai 
Lạt Ma đời thứ XIV, chào đời trong một gia đình nông 
dân ở vùng đông-bắc Tây Tạng. Hai năm sau đó, các vị 
lạt-ma Tây Tạng công nhận cậu bé này là hậu thân của 
Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ XIIH. 

Năm 1949, Mao Trạch Đông thành lập nước Cộng 
Hòa Nhân Dân Trung Quốc và đe dọa “giải phóng” 
Tây Tạng. 

Năm 1950, Mao Trạch Đông tuyên bố Tây Tạng 
thuộc vào lãnh thổ của Trung Quốc và đặt Đức Đạt Lai 
Lạt Ma vào địa vị lãnh đạo xứ Tây Tạng. 

Năm 1951, Trung Cộng buộc các lãnh tụ Tây Tạng 
ký kết “Hiệp Ước 17 Điểm”. Theo hiệp ước này, Bắc 
Kinh bảo đảm quyễn tự trị và tôn trọng Phật giáo. 
Nhưng, đồng thời thiết lập những cơ sở hành chánh và 
quân sự ở Lhasa. 

Giữa thập niên 1950, Người Tây Tạng căm phẫn 
chế độ cai trị hà khắc của Bắc Kinh và xảy ra những 
cuộc kháng chiến vũ trang lẻ tẻ. 


118 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Trong năm 1954, Đức Đạt Lai Lạt Ma viếng Bắc 
Kinh để thương thuyết với Mao Trạch Đông. Nhưng, 
Trung Cộng vẫn không tôn trọng những điều khoản 
trong Hiệp Ước 17 Điểm. 


21. Sơ lược quá trình nổi dậy chống Trung Cộng 

Vào tháng 3 năm 1959, cuộc nổi dậy của toàn dân 
Tây Tạng bắt đầu bùng nổ trong thủ đô Lhasa. Quân 
đội Trung Cộng đàn áp tàn bạo, giết hàng chục ngàn 
người Tây Tạng. Đức Đạt-Lai Lạt-Ma và đa số viên 
chức cao cấp trong chính phủ của ngài chạy sang miễn 
bắc Ấn Độ lánh nạn, với khoảng 80,000 người Tây 
Tạng đi theo họ. 


Năm 1965, Bắc Kinh thành lập Khu Tự Trị Tây 
Tạng. Năm 1966, cuộc Cách Mạng Văn Hóa lan tràn 
tới Tây Tạng, dẫn tới những vụ phá hủy trên 6,000 tu 
viện Phật giáo và những di tích văn hóa. 

Năm 1989, Đạt-Lai Lạt-Ma được tặng Giải Nobel 
Hòa Bình. 


Tháng 7 năm 2006, Bắc Kinh khánh thành đường xe 
lửa mới nối liên thủ đô Lhasa của Tây Tạng với thành 
phố Golmud trong Huyện Thanh Hải. Người Tây Tạng 
nói rằng tuyến đường xe lửa này sẽ giúp cho người Hán 
dễ dàng xâm lấn vào Tây Tạng và mau chóng hủy hoại 
nên văn hóa truyền thống của họ. 

Tháng Tư năm 2011, Đạt-Lai-Lạt-Ma tuyên bố 
từ nhiệm chức vụ lãnh đạo Chính Phủ Tây Tạng Lưu 
Vong. Dân chúng Tây Tạng lưu vong bầu ông Lobsang 
Sangay — một Luật gia tốt nghiệp Đại Học Harvard — 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 119 


lên thay thế ngài. Tháng I1 năm 2011, Đạt-Lai Lạt-Ma 
(đời thứ l4) chính thức bàn giao những trách nhiệm 
chánh trị cho ông Lobsang Sangay. 


Tháng 2 năm 2013, tổ chức Free Tibet (Tây Tạng 
Tự Do), trụ sở ở Luân Đôn, loan báo rằng kể từ năm 
Tháng 3 năm 2011, đã có hơn 100 người Tây Tạng tự 
thiêu để phản đối chính sách đàn áp của Trung Cộng. 

Tháng 6 năm 2014, Chính Phủ Tây Tạng Lưu Vong 
một lần nữa kêu gọi nhân dân trên khắp thế giới hãy 
ủng hộ chiến dịch đòi quyển tự trị cho nhân dân Tây 
Tạng. 


22. Kết luận 


Phật giáo đã và đang gặp đại nạn tại Tây Tạng, tuy 
nhiên, ngày nay Phật giáo Tây Tạng đã lưu bố trên khắp 
năm châu nhờ uy tín, đức độ và tài lãnh đạo ưu việt của 
đức Dalai Lama 14 cũng như sự hết lòng xiến dương 
chánh pháp của các tu sĩ Tây Tạng và những Phật tử 
người Tây phương. Đức Dalai Lama 14 đã dạy rằng, 

“Phật giáo Tây Tạng là khoa học về tâm trí, tôn 
giáo của tôi là lòng từ bị. Thấu triệt bản chất thực sự 
của tâm trí và rèn luyện tâm trí là trọng tâm của con 
đường hướng tới giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng 
sinh. ” 


TÍN UAN LỊUII 3Ú 
PHẬT 6IÁ0 LAWS — IÀU 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Lào là một quốc gia trong vùng Đông Nam Á Châu, 
không có bờ biển, phía Đông giáp Việt Nam, phía Tây 
giáp Thái Lan, phía Bắc giáp Miến Điện và Trung 
Quốc, phía Nam giáp Cambodia. 

Dân số thống kê vào năm 2014 gồm khoảng 
6,800,000 người, trong đó 55% dân chúng thuộc sắc 
tộc Lào, phần còn lại thuộc hàng chục sắc tộc thiểu số. 
Thủ đô và thành phố lớn nhất là Vientiane (Phát âm: 
Viên-Chăn). 

Địa thế nước Lào, hầu hết là rừng núi và cao nguyên, 
chỉ khoảng 5% diện tích trên toàn quốc là đất canh tác. 

Trước thế kỷ XIV, vùng miền Bắc nước Lào thuộc 
quyền đô hộ của Vương Quốc Nam Chiếu mà ngày nay 
thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. 

Lịch sử nước Lào, bắt đầu thành hình giữa thế kỷ 
XIV, khi Hoàng Tử Fa Ngum (phát âm: Phà Ngừm) 
bình định và thống nhất các tiểu quốc để thành lập 
Vương quốc Lạn-Xạng (có nghĩa là “Triệu Con Voi”) 
và lên ngôi vua năm 1354. Hoàng hậu Kiều Lạc là một 


|2?) THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Phật tử thuần thành đã thúc đẩy vua Phà Ngừm cung 
thỉnh nhiều bậc cao tăng từ Cambuchia đến Lào để 
hoằng dương Phật Pháp. Nhiều tu viện đã được kiến 
lập và nhiều tượng Phật cũng như kinh điển Phật giáo, 
được thỉnh về đất nước Lào và Phật giáo là đã trở thành 
quốc giáo. 

Sau khi vua Pha Ngửm băng hà, con trai của ông 
là Praya Xảm Xẻn Thay nối ngôi và đã xây dựng một 
đất nước bễn vững về chính trị, phôn thịnh về kinh tế 
và thái bình, ổn định về mặt xã hội nhờ dựa vào nên 
tảng từ bi và trí tuệ của Phật giáo. Vua cho kiến tạo 
chùa viện khắp nơi, tổ chức học hỏi, nghiên cứu Phật 
pháp và thiết lập nhiều đạo tràng để đại chúng tu tập. 
Nhiều công trình kiến trúc được thực hiện, pho tượng 
Phật tại chùa Wat Manorom là một công trình điêu 
khắc rất nổi tiếng. 

Dưới thời vua Vixunharat (1501-1520), nhiều công 
trình kiến trúc Phật Giáo giá trị khác được thực hiện, 
nổi tiếng nhất là ngôi chùa Vixun (1503) nơi thờ ngọc 
Xá lợi của đức Phật. Vua Vixunharat là một Phật tử rất 
thuần thành, ông chủ trương bài trừ bùa chú, mê tín dị 
đoan được bắt nguồn từ Linh Hân Luận (Animism). 


Dưới thời vua PhotIsanarat (1540), kinh đô Lào được 
đời về Vientiane. Vua đã cho kiến lập nhiễu chùa viện 
tại kinh đô mới. Ngôi chùa nổi tiếng có tên Phật Ngọc 
(Wat Phra Keo) được xây dựng trong thời g1an này. 

Vua Photisanarat cũng đã kiến lập That Luông 
(1566), một ngôi tháp lịch sử đồ sộ tọa lạc cách phía 
bắc Vientiane khoảng 2km. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO LÀO 123 


Sau một thời gian bị Miến Điện xâm chiếm, 
năm 1637, vua Soulina Vongxa tái thiết đất nước. 
Nhà vua rất sùng mộ Phật giáo nên đã mở những trung 
tâm tu học và nghiên cứu Phật Giáo và lúc ấy nước 
Lào đã trở thành trung tâm Phật Giáo tại Đông Nam 
Á, nhiều Tăng Ni từ Thái Lan và Kampuchia đã sang 
Vientiane để nghiên cứu Phật pháp. 


Vương Quốc Lạn-Xạng, tổn tại cho đến thế kỷ 
XVII thì bị phân tán thành 3 vương quốc là Luang 
Phrabang, Vientiane và Champasak. 


Năm 1893, thực dân Pháp thống nhất 3 vương quốc 
đó thành nước Lào, đặt dưới quyền cai trị của nước Pháp. 


Năm 1945, Lào bị quân đội Nhật Bản chiếm đóng 
và trên danh nghĩa được coi là một quốc gia độc lập. 
Nhưng chỉ vài tháng sau đó Nhật Bản bại trận và Thế 
Chiến Thứ Hai chấm dứt. Pháp trở lại cai trị nước Lào 
như cũ. Đến năm 1949, Pháp trao quyền tự trị cho Lào 
và đặt dưới quyền lãnh đạo của Vua Sisavang Vong. 


Sau Hiệp Định Geneve năm 1954, Lào trở thành 
một quốc gia độc lập và theo thể chế quân chủ lập hiến. 

Từ năm 1968, cộng sản Bắc Việt gửi quân đội sang 
trợ giúp cộng sản Pathet Lào để chiến đấu với quân của 
chính phủ Lào và đồng minh Hoa Kỳ. 


Năm 1975, sau khi cuộc nội chiến chấm dứt, cộng 
sản Pathet Lào lên cầm quyền, dưới sự lãnh đạo của 
Hoàng Thân Souphanouvong, tuyên bố chấm dứt chế 
độ quân chủ để trở thành nước Cộng Hòa Dân Chủ 
Nhân Dân Lào, và đưa Quốc Vương Savang Vatthana 
vào trại Cải Tạo. 


124 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 








Š2_HANOI 
$, 





DIEN BIEM PHÙ 


— F~. 
—.”. ”>“Ẫo°. 7m. 


⁄4 
/C(AMBODIA 


Quốc kỳ và bản đồ Lào 





Từ cuối thập niên 1980, Lào theo chân cộng sản 
Việt-Nam và áp dụng chính sách đổi mới kinh tế. Ngày 
nay Lào là thành viên của tổ chức Hiệp Ước Mậu Dịch 
Á Châu Thái Bình Dương (APTA), Hiệp Hội Các Quốc 
Gia Đông Nam Á (ASEAN), và Tổ Chức Mậu Dịch 
Thế Giới (WTO). 


2. Phật Giáo du nhập vào đất nước Lào 

Phật Giáo, được truyền vào xứ Lào trong thế kỷ thứ 
VII và thứ VHI, qua vương quốc Dvaravati do chư Tăng 
thuộc sắc dân Mon phát xuất từ miền Nam Miến Điện. 

Vào thế kỷ thứ VII, Phật Giáo Mật Tông cũng đã 
thấm nhuâần trong đời sống của dân chúng do được 
truyền bá từ Vương Quốc Nam-Chiếu, một vương quốc 
của dân tộc Tai (fÃ) tập trung ở Vân Nam. Các học giả 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO LÀO 125 


Phật Giáo tin rằng, Vương Quốc Nam Chiếu đã truyền 
bá cho người Lào về truyền thống coi quốc vương là 
người có trách nhiệm bảo vệ Phật Pháp. Đây là một 
truyền thống quan trọng, về sự tương quan giữa hoàng 
ø1a và Lăng Đoàn mà thời xưa được thực hành trong 
nhiều quốc gia Phật Giáo Đông Nam Á, và ngày nay 
còn được duy trì ở Thái Lan. 


3. Phật Giáo trong thế kỷ XI và XI 


Trong Thế kỷ XI và XI, các nhà cai trị nắm quyền 
kiểm soát Muang Sua, khu vực lịch sử của vương quốc 
Luông Pha Băng ở miền bắc Lào. Trong thời kỳ này, 
Phật giáo Đại thừa đã thay thế Phật giáo Nguyên thủy. 
Các nguồn tài liệu xác nhận rằng, các vương quốc Lào 
đầu tiên thể hiện những dấu hiệu rõ ràng về việc Phật 
giáo hóa quyền lực hoàng gia vào giữa thế kỷ XV khi 
các vị vua được xem là cakkavattI (Pali cho vua là 
'Người quay vòng bánh xe của Phật pháp'). 


4. Phật Giáo Lào trong thế kỷ thứ XIII 


Vào thế kỷ thứ XIII khi tộc người Lào Thay đã chinh 
phục toàn bộ Bắc Lào rộng lớn, họ đón nhận Phật giáo 
Nam tông và giúp phát triển ở vùng Bắc và Trung Lào. 
Đây là giai đoạn Phật giáo Lào có mối quan hệ mật 
thiết với Phật giáo Sri Lanka. Phật giáo Lào cũng chịu 
ảnh hưởng của Phật giáo Khmer ở phía Nam. Từ thế kỷ 
thứ VII đến thế kỷ thứ XII, dưới thời đế chế Angkor, 
Phật giáo Đại thừa đã du nhập vào Lào. Vào thế kỷ thứ 
XIV, khi vua Phạ Ngùm (1316-1373) thống nhất toàn 
bộ lãnh thổ Lào, vua đã đón nhận Phật giáo Nguyên 


l_Wikipedia 


126 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


thủy từ Campuchia sang và hỗ trợ giúp cho Phật giáo 
Nam Tông phát triển trên toàn quốc. 

Ngược lại dòng lịch sử, trước khi lên ngôi vua, Hoàng 
Tử Phà-Ngừm đã kết hôn với công chúa Kiều Lạc người 
Khmer. Khi thành lập Vương Quốc Lạn-Xạng giữa thế 
kỷ XIV, Vua Phà-Ngừm, đã thỉnh một cao Tăng Phật 
Cáo người Khmer có đạo hiệu là Phramaha Pasaman, 
làm cố vấn cho vua và lãnh đạo Tăng-đoàn của tân 
vương quốc. VỊ cao Tăng này đã thỉnh theo một tượng 
Phật quý báu tên là Phra Bang do Vua Khmer hiến cho 
Vua Lạn-Xạng, và tên của tượng Phật Phra Bang đã 
được dùng để đặt tên cho Kinh Đô Luang Prabang và 
được coi là biểu tượng của vương quốc. 


Những mối bang giao thân thiện giữa Vương Quốc 
Lạn-Xạng với hai nước Miến Điện và Thái Lan đã giúp 
cho Phật Giáo giữ địa vị như là quốc giáo. Các sử gia 
nhận xét rằng, trong khi lãnh thổ Lào gồm hầu hết là 
rừng núi, giao thông khó khăn, chính quyền trung ương 
khó kiểm soát những vùng làng mạc xa xôi hẻo lánh, 
và Phật Giáo đã trở thành nên tảng thống nhất của văn 
hóa Lào vì các chùa đều là những trung tâm giáo dục 
và xã hội rất quan yếu. 


Năm 1961, Hiến Pháp Lào được ban hành và Điều 
7 của Hiến Pháp ghi rằng: “Phật Giáo là quốc giáo; 
quốc vương là người bảo hộ cao nhất”. Điều 8 của 
Hiến Pháp quy định: “Quốc vương phải là tín đô Phật 
Cáo nhiệt thành. ” 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO LÀO 127 


5. Vai trò của chư Tăng tại Lào 

Chư Tăng ở Lào rất được người dân kính trọng và 
đóng một vai trò thiết yếu trong xã hội vì là những người 
xả bỏ đời sống thế tục để hy hiến cuộc đời cho tha nhân, 
đặc biệt là tận tâm chăm sóc đời sống tâm linh cho dân 
chúng. Do vậy chư Tăng gắn bó với người dân một cách 
thiết thân như một phần hữu cơ trong cuộc sống. 


Khi người mẹ mang thai, người nhà thường cung 
thỉnh chư Tăng đến nhà làm lễ và lắng nghe sự khuyến 
giáo để được an triêm phước đức. Người mẹ không chỉ 
cố gắng tu tâm tích đức theo lời Phật dạy khi ở nhà mà 
còn về chùa tụng kinh lễ Phật và thực hành lời Phật 
dạy. Đến nsày lâm bồn, gia đình thỉnh chư Tăng đến 
nhà để làm lễ cầu an. 

Sau khi chào đời gia đình mang cháu bé về chùa lễ 
Phật và nhờ chư Tăng đặt tên. 

Trước khi đến trường, cha mẹ đưa các cháu về chùa 
để học giáo lý và đạo đức làm người. 

Đến tuổi trưởng thành, người thanh niên vào chùa để 
tu học trước khi lập gia thất. Trong lễ thành hôn gia đình 
cung thỉnh chư Tăng đến chủ lễ. Ngoài ra chư Tăng còn 
được người dân cung thỉnh làm lễ cầu siêu cho các thân 
nhân đã quá cố hay hộ niệm cho những đám tang v.v. 
Vì thế chư Tăng tại Lào có một mối liên hệ thiết cốt với 
dân chúng. 


6. Truyền thống xuất gia ngắn hạn 


Trước khi Cộng Sản Pathet Lào, lên cầm quyển 
giữa thập niên 1970. Theo truyền thống, hầu như tất cả 


128 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


nam nhân Lào đều trải qua một thời gian đi tu và thọ 
giới sa-dI hoặc tỳ-kheo, trước khi lập gia đình, hoặc khi 
họ đã tới tuổi già và nhiều người đã phát tâm xuất gia 
trọn đời để xiển dương chánh pháp. Khi thọ giới sa-di 
và tỳ-kheo, dù chỉ là tạm thời, họ được xem là người đã 
đem lại vinh dự cho g1a tộc. 


Thời gian đi tu thường ngắn hạn, phần đông đã lựa 
chọn thời gian ba tháng để tu tập một tu viện; nhưng, 
cũng có những người gia nhập tăng-đoàn nhiều năm 
để được giáo dục cả về Phật pháp lẫn những môn học 
thế tục. Chư Tăng tại Lào cần phải học ngôn ngữ Pali 
để nghiên cứu những kinh sách Phật giáo. Khi thọ giới 
tỳ-kheo phải tuân thủ 227 giới luật. Những thanh thiếu 
niên dưới 20 tuổi khi phát tâm thọ giới sa-di phải hành 
trì giới luật một cách nghiêm túc. 

Chỉ có một số ít phụ nữ Lào trở thành nữ tu. Họ 
sống trong tu viện và nghiêm trì những giới luật dành 
cho nữ tu, nhưng không đảm nhiệm việc cử hành. Vì 
Phật giáo tại Lào đa số theo hệ phái Nam tông Tiểu 
do vậy có khoảng hai mươi ngàn chư Tăng và chỉ có 
khoảng hơn 400 vị Ni, số lượng sư tăng chiếm đa số 
(chỉ có hơn 400 vị Ni. Chư NI mặc bạch y và chỉ được 
thọ tám gi.) 

7. Ngôi chùa là trung tâm đời sống của người Lào 

Hầu hết, mọi làng trong những vùng bình nguyên và 
đồng bằng đều có một hoặc hai ngôi chùa. Đối với dân 
chúng trong những vùng này, chùa và trường học là hai 
địa điểm trung tâm trong đời sống của dân làng. Ngôi 
chùa được xem như là biểu tượng cho mỗi làng đồng 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO LÀO 129 


thời là địa điểm để cử hành những nghi lễ hoặc hội-hè. 
Trước khi có những chương trình thiết lập trường công 
tại các địa phương, trẻ em trong mỗi làng đi học trong 
những lớp sơ cấp tại các chùa do chư Tăng phụ trách. 
Mỗi chùa có ít nhất một tòa nhà dùng làm nơi cư ngụ 
cho chư vị tỳ-kheo và sa-dI, và một ngôi chánh điện 
rộng lớn để thờ Phật và dùng làm nơi để dân làng tụ 
họp và lễ bái thọ trì. 


Tùy theo điều kiện tài chánh từ sự cúng dường của 
dân làng, những kiến trúc của các ngôi chùa có thể chỉ 
làm bằng gỗ hoặc tre, hoặc là những cấu trúc bằng gạch 
và xi-măng được trang hoàng bằng những bức bích họa 
nhiều màu sắc. Một ủy ban gồm các vị bô lão khả kính 
trong làng được ủy thác để đảm nhiệm những vấn đề 
chăm sóc và tổ chức những khóa lễ và hội-hè tại chùa 
theo truyền thống dân gian. 

Nghệ thuật kiến trúc của những ngôi chùa Lào 
mang phong cách như các chùa Khmer tuy nhiên cũng 
có những nét đặc trưng theo truyền thống kiến trúc của 
Lào. Trong quân thể của các ngôi chùa Lào có 2 loại 
tháp, một là tháp thờ xá lợi Phật và hai là tháp thờ tro 
cốt của người chết. 

Những ngôi chùa ở Lào đóng một vai trò hết sức 
quan trọng trong đời sống của dân chúng. Một cách 
nghiễm nhiên, ngôi chùa là Trung tâm văn hóa của bản 
làng và là nơi đào tạo nhân tài cho đất nước. Người dân 
Lào không xem ngôi chùa như một chốn huyền bí mà 
quan niệm như một đại gia đình có mối quan hệ mật 
thiết trong cuộc sống. 


130 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Chua That Luang ở Thủ Đó Vientiane. 


8. Phật Giáo Lào vào cuối thập niên 1950 


Từ cuối thập niên 1950, phe Pathet Lào đã thi hành 
chính sách răn đe và khuyến dụ những người tu ngắn 
hạn làm theo những điều họ mong muốn. Đông thời, lợi 
dụng uy tín của Tăng-già để tạo ảnh hưởng trong dân 
chúng. Những chính sách tuyên truyền lừa phỉnh của 
Pathet Lào đã đạt được phần nào kết quả. Một số nhà 
báo Tây phương làm việc ở Lào cho rằng, một phần 
nguyên nhân dẫn tới những kết quả đó là vì phe chống 
Cộng đã không tạo được hợp tác giữa hoàng gia, chính 
phủ và Tăng-đoàn để yểm trợ lẫn nhau trong nỗ lực 
chống cộng sản. 

Nhiều người dân chán ghét các giới giàu có và nhiều 
thế lực, trong khi đó họ cũng giảm bớt sự tin tưởng và 
kính trọng vào tăng-g1à, vì các vị ty-kheo chia rẽ thành 


QUYỂN II  TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO LÀO 131 


hai phe, một phe thân cộng sản và một phe chống cộng 
sản. 


9, Phật Giáo dưới thời cộng sản Pathet Lào 

Vào ngày 2 tháng 12 năm 1975, Pathet Lào lật đổ 
chính phủ Vương quốc Lào, buộc Quốc vương Savang 
Vatthana thoái vỊ. 

Chính phủ Pathet Lào dưới quyển Kaysone 
Phomvihane đã đổi tên nước thành Cộng Hòa Dân Chủ 
Nhân Dân Lào. 


Sau khi Pathet Lào lên cầm quyển vào năm 1975, 
số lượng thanh thiếu niên xin thọ giới tỳ-kheo và sa- 
di giảm sút trầm trọng, nhiễu ngôi chùa bị bỏ hoang. 
Số Phật tử tham gia những khóa lễ hằng tuần và hằng 
tháng cũng giảm thiểu. 

Từ cuối thập niên 1980, sau khi chính phủ cộng sản 
Lào thi hành những chính sách đổi mới kinh tế và nới 
lỏng về chính trị, những số tiên cúng dường cho các 
chùa và số Phật tử tham gia những khóa lễ và những dịp 
hội-hè tại các chùa đã gia tăng khá cao. Những lễ-hội ở 
cả thành thị lẫn thôn quê được tổ chức một cách trọng 
thể và chu đáo hơn. 


Số thanh thiếu niên xin thọ giới tỳ-kheo và sa-di gia 
tăng đáng kể cả ở thành thị lẫn thôn quê, nhiều Phật tử 
cử hành những nghi lễ cầu an và thỉnh các vị chư Tăng 
đến nhà của họ để làm lễ. 

Tuy rằng địa vị của Phật Giáo ở Lào đã thay đổi 
vĩnh viễn từ khi phải đối phó với một chính phủ cộng 
sản độc tài, nhưng sự quan trọng lớn lao của Đạo Pháp 
đối với nhu cầu tâm linh của dân chúng và xã hội Lào 


132 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


My S-.⁄Z 





T- -kheo Lào đi khất thực trong khi Phật tử chờ săn bên lê ` 
đường để cúng đường. 


khó có thể bị bất cứ thế lực chính trị nào hủy diệt. Nhà 
cầm quyên cộng sản Lào đã nhận thấy điều đó. 


10. Chánh sách Pathet Lào đối với Phật 

Từ ngữ “Parhet Lào ” có nghĩa là “Nước Lào ” hoặc 
“Quốc Gia Lào”. Đây là tổ chức Cộng Sản, chủ trương 
bãi bỏ chế độ quân chủ của Vương Quốc Lào để lên 
cầm quyền. Được thành lập trong năm 1950, sau đó 
đã liên kết với Đảng Cộng Sản Việt-Nam để chống lại 
chính quyền Pháp cai trị Đông Dương (gồm Việt-Nam, 
CambodIia và Lào). 

Từ cuối thập niên 1960 tới năm 1975, quân đội du 
kích Pathet Lào mở những chiến dịch chống Chính Phủ 
Hoàng Gia và đã chiếm giữ vùng Đông-Bắc Lào. Tới 
Tháng 5 năm 1975, Pathet Lào chiến thắng Quân Đội 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO LÀO 133 


Hoàng Gia được Hoa Kỳ yếm trợ, rồi lên cầm quyển, 
bãi bỏ chế độ quân chủ và tuyên bố thành lập nước 
Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào. 


Chính sách của Pathet Lào đối xử với tôn giáo có 
những điểm không giống như chính sách của các chế 
độ cộng sản khác trên thế giới. Thay vì thẳng tay đàn 
áp hoặc ngăn cấm những hoạt động tôn giáo, Cộng Sản 
Lào tìm cách lợi dụng Phật Giáo như là một phương 
tiện để đạt những mục tiêu chính trị. Chủ nghĩa Mác- 
Xít cho rằng, tôn giáo là công cụ mà giai cấp thống trị 
dùng để dụ dỗ giai cấp bị áp bức để dễ cai trị họ. 

Tuy nhiên, mặc dù Pathet Lào coi Phật Giáo là đối 
nghịch với Mác-Xít, nhưng họ tin tưởng rằng họ vẫn có 
thể dung hòa một số quan điểm giữa hai phía. 

Để có thể lợi dụng Phật Giáo, Pathet Lào tuyên 
truyển rằng có những điểm tương đồng giữa Đạo Phật 
và những mục tiêu của Mác-Xít.ˆ Thí dụ như họ viện 
dẫn sự kiện Đức Phật đã từ bỏ địa vị cao sang của một 
hoàng tử để trở thành khất sĩ. Vì vậy, Ngài có thể được 
coi như là một nhà cách mạng chối bỏ những đặc quyền 
và sự giàu sang của giai cấp cai trị. Họ tuyên truyền 
răng Đức Phật chủ trương bãi bỏ hệ thống giai cấp của 
xã hội Ẩn-Độ, như vậy là phù hợp với chủ nghĩa cộng 
sản cũng chủ trương tạo một xã hội vô giai cấp. Đây là 
cách lý giải rất sai lầm về Đức Phật và giáo lý của Phật 
giáo, do vậy dù bị nhà chính phủ Lào tìm đủ mọi cách 
để kiểm soát, khống chế nhưng lúc nào Tăng Đoàn 
cũng nỗ lực trong khả năng có thể nhằm duy trì mạng 


2_ L.N. Morey, (1998) Religion, State and SocIety 1n Contemporary 
Laos. 


134 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


mạch của chánh pháp giữa một bối cảnh xã hội đầy 
chướng duyên nghịch cảnh. 

Sau khi cộng sản Pathet Lào lên cầm quyển, giới 
tu sĩ Phật Giáo là những người đầu tiên bị quy tụ để ép 
buộc phải tham dự những cuộc học tập chính trị. 


Trong những buổi học tập này cán bộ cộng sản giải 
thích về Đạo Phật theo cách lý giải sai lầm của Pathet 
Lào. Cán bộ Cộng sản Lào tuyên truyền rằng, Mác-Xít 
và Phật Giáo đều chủ trương bình đẳng giữa con người. 
Rằng Tăng-Đoàn cũng giống như một cộng đồng Mác- 
Xít, vì cả hai đều từ bỏ quyên sở hữu cá nhân về tài sản. 
Rằng Mác-Xít và Phật Giáo đều chủ trương giúp cho 
con người thoát khỏi đau khổ để đạt hạnh phúc. 


Trong khi tuyên truyền rằng Phật Giáo và Mác-Xít 
có nhiều điểm tương đông một cách sai lầm, cộng sản 
Lào thi hành những thủ đoạn để khiến cho Phật tử ít 
học nhầm lẫn Phật Pháp với những lý thuyết Mác-Xít. 
Họ khuyến cáo, Phật tử không nên cúng dường để tránh 
làm hao tổn tài nguyên đang khan hiếm. 


Pathet Lào, ngấm ngâm thi hành những âm mưu 
biến Tăng-Già thành một công cụ làm lợi cho những 
chính sách của Đảng Cộng Sản Lào. Họ nhận thấy 
cần phải lợi dụng Tăng-Gñà, vì đây là tổ chức đã có hệ 
thống quy mô trong khắp nước Lào, từ thành thị cho tới 
những vùng núi và làng mạc. 

Sau khi khi lên cầm quyên, cộng sản Lào cưỡng 
buộc Tăng-Già và các tổ chức Phật Giáo thành lập Giáo 
Hội Phật Giáo Lào Thống Nhất. Sau đó, Giáo hội bị đặt 
dưới quyền lãnh đạo của Cơ Quan Đặc Trách Tôn Giáo, 
trực thuộc Bộ Giáo Dục. Hệ thống tổ chức Tăng-Đoàn 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO LÀO 135 


cổ truyền bị bãi bỏ. Những chức vụ điều hành Giáo Hội 
Phật Giáo Lào Thống Nhất nằm trong tay những người 
do Đảng Cộng Sản Lào bổ nhiệm. Những vị tỳ-kheo 
e1ữa những chức vị cao buộc phải đi học những lớp cải 
tạo chính trị kéo dài một tháng. Trong những lớp học 
này, những vị tỳ-kheo bị coi là chưa giác ngộ đường lối 
của chính phủ đều bị đưa ra phê bình kiểm thảo. Nhiều 
vị tỳ kheo bất hợp tác và đã tìm cách rời khỏi Lào để 
sang Thái Lan ty nạn. 


Từ đầu năm 1976, cộng sản Lào bắt đầu thi hành 
những chính sách đàn áp Phật Giáo mạnh bạo hơn. Họ 
cấm giảng dạy những bài học thuộc về luân lý và đạo 
đức của Phật Giáo trong các trường học. Cán bộ địa 
phương thường xuyên sách nhiễu chư Tăng. Nhưng, sau 
một thời gian, cộng sản Lào phải ngừng những hành 
động quấy rối này vì bị dân chúng phản đối kịch liệt. 

Cuối năm 1976, Pathet Lào chấm dứt những hành 
động sách nhiễu Tăng sĩ. Tuy nhiên, chư Tăng vẫn còn 
bị bắt buộc phải tham dự những dịp lễ do nhà nước tổ 
chức, như Lễ Quốc Khánh, v.v. 


Tuy chư Tăng không còn bị sách nhiễu, nhưng nhà 
cầm quyễn đòi hỏi rằng, trong những bài giảng Phật 
Pháp họ phải khuyến khích dân chúng hãy ủng hộ Đảng 
Cộng Sản và những chính sách của nhà nước. Sự kiện 
này đặt chư Tăng vào hoàn cảnh khó xử: Nếu cưỡng lại 
chỉ thị của Đảng Cộng Sản, họ sẽ bị sách nhiễu, đàn áp, 
nhưng nếu làm điều øì có lợi cho Cộng sản thì họ sẽ 
bị Phật tử chê trách và coi thường. Theo truyền thống 
Phật Giáo, địa vị độc lập của Tăng-Đoàn đối với chính 
quyền khiến cho các vị tỳ-kheo được Phật tử tôn kính. 


136 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Khi nhà cầm quyền dùng các Tăng sĩ như là công cụ 
tuyên truyền thì uy tín đạo đức của Tăng Đoàn bị sút 
giảm đối với Phật tử. 

Nhiều vị Tăng sĩ đã chạy sang Thái Lan ty nạn, nói 
rằng, những áp lực của Pathet Lào đối với Tăng-Đoàn 
từ năm 1976 đến năm 1979 ngày càng trầm trọng hơn. 

Một vị tỳ-kheo rời khỏi Lào vào tháng 12 năm 1976 
cho biết, chính quyền cộng sản dùng những biện pháp 
kỷ luật đối với những tu sĩ không tuân lệnh sẽ bị gửi 
từng cá nhân vào trại cải tạo một thời ø1an, nhưng không 
có tu sĩ nào bị hành quyết. Tuy nhiên, đến năm 1979 
cộng sản dùng biện pháp cứng rắn hơn, khoảng 1000 
vị tỳ-kheo bị đày tập thể vào những trại tập trung. Có 
những tin nói rằng một số vị tỳ-kheo đã bị hành quyết. 

Trong tháng 3 năm 1979, Đại Trưởng Lão Tăng 
Thống Thammayano, 87 tuổi, dùng một cái bè làm 
bằng ruột bánh xe hơi để vượt qua sông Mekong từ 
Lào sang Thái Lan ty nạn. Trước đó, ngài đã bị quản 
thúc trong chùa và không được phép thuyết pháp. Ngài 
nói rằng, cộng sản Lào tuyên truyền cho các giới thanh 
thiếu niên Lào để khuyến cáo họ đừng đi tu, trong khi 
những bài thuyết pháp của chư Tăng cần phải phù hợp 
với những khuôn mẫu chỉ đạo của chính phủ. 

Từ năm 1976 tới năm 1979 số lượng chư Tăng ở 
Lào đã suy giảm trầm trọng, vì có nhiều vị hoàn tục, 
hoặc sang Thái Lan ty nạn, hoặc bị đưa vào trại cải tạo. 
Nhà cầm quyển cộng sản khuyến khích các vị sa-di 
hãy hoàn tục để được nhà nước cho đi học trong những 
trường huấn nghệ. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO LÀO 137 


Với những chính sách đàn áp nói trên, cộng sản Lào 
muốn các tu sĩ và Phật tử hãy hợp tác với họ. Nhưng, 
con số chư Tăng chạy sang Thái Lan ty nạn hoặc hoàn 
tục và gia nhập những tổ chức kháng chiến chống cộng 
sản cho thấy rằng, Pathet Lào đã thất bại trong những 
mưu toan đó. 


11. Tình trạng Phật Giáo Lào từ cuối thập niên 
1980 


Từ cuối thập niên 1950, phe Pathet Lào đã thi hành 
chính sách răn đe và khuyến dụ những người tu ngắn 
hạn làm theo những điều họ mong muốn. Đông thời, 
lợi dụng uy tín của Tăng-già để tạo ảnh hưởng trong 
dân chúng. Những chính sách tuyên truyền lừa phỉnh 
của Pathet Lào đã đạt được phần nào kết quả. Một số 
nhà báo Tây phương làm việc ở Lào cho rằng một phần 
nguyên nhân dẫn tới những kết quả đó là vì phe chống 
Cộng đã không tạo được hợp tác giữa hoàng gia, chính 
phủ và Tăng-đoàn để yểm trợ lẫn nhau trong nỗ lực 
chống cộng sản. 


Sau khi Pathet Lào lên cầm quyển vào năm 1975, 
số lượng thanh thiếu niên xin thọ giới tỳ-kheo và sa-di 
giảm sút trầm trọng, và nhiều ngôi chùa bị bỏ hoang. 
Số Phật tử tham gia những khóa lễ hằng tuần và hằng 
tháng cũng giảm thiểu. 

Từ cuối thập niên 1980, sau khi chính phủ cộng sản 
Lào thi hành những chính sách đổi mới kinh tế và nới 
lỏng về chính trị, những số tiên cúng dường cho các 
chùa và số Phật tử tham gia những khóa lễ và những dịp 
hội-hè tại các chùa đã gia tăng khá cao. Những lễ-hội ở 


138 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


cả thành thị lẫn thôn quê được tổ chức một cách trọng 
thể và chu đáo hơn. 

Số thanh thiếu niên xin thọ giới tỳ-kheo và sa-di gia 
tăng đáng kể cả ở thành thị lẫn thôn quê, nhiều Phật tử 
cử hành những nghi lễ cầu an và thỉnh các vị chư Tăng 
đến nhà của họ để làm lễ. 

Tuy rằng địa vị của Phật Giáo ở Lào đã thay đổi kể 
từ khi phải đối phó với một chính phủ cộng sản độc tài, 
nhưng sự quan trọng lớn lao của Đạo Pháp đối với nhu 
cầu tâm linh của dân chúng và xã hội Lào khó có thể 
bị bất cứ thế lực chính trị nào hủy diệt. Nhà cầm quyển 
cộng sản Lào đã nhận thấy điều đó. 

Do vậy, từ cuối thập niên 1980, song song với chính 
sách đổi mới kinh tế, những chính sách của Cộng sản 
Lào đối với Phật Giáo cũng đã cởi mở hơn trước. 

12. Phật Giáo Lào từ thập niên 1990 

Đến đầu thập niên 1990, Phật Giáo Lào đã đi vào 
thời kỳ chấn hưng đáng kể. Những ngôi chùa được 
phục hồi địa vị trung tâm trong đời sống xã hội của dân 
chúng. Những đoàn tỳ-kheo đi khất thực mỗi buổi sáng 
không bị gây cản trở, và con số Phật tử tham dự những 
dịp lễ lại đông đảo giống như trước thời cộng sản. 

Tuy chính sách của chính phủ Lào đối vối tôn giáo 
đã cởi mở hơn trước, nhưng Tăng-Già vẫn còn bị chính 
phủ kiểm soát. Từ thập niên 1990, Phật Giáo Lào được 
phục hồi địa vị của một tổ chức tôn giáo thuần túy. 

Những tu viện đào tạo chư Tăng dành nhiều thời 
gian hơn để giảng dạy về ngôn ngữ Pali, kinh điển, 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO LÀO 139 





K7-. : la ... > 
^ r2 : - ° , 
3- v~ K - 
~<x 4 =®6i ¬ 
—“...- : ` -auua.m 


—...-.y 


Du khách Táy ph 


ương cúng dường t)-kheo Lào đi khất thực 


giới luật, và về cuộc đời Đức Phật. Nhiều vị tỳ-kheo 
đã dùng những phương tiện truyền thông hiện đại, như 
truyền hình và phát thanh, để thuyết giảng đạo pháp. 
Họ cũng được phép tới các trường học để giảng giáo lý 
cho học sinh và họ vào những bệnh viện để an ủi bệnh 
nhân. 


Tăng-Đoàn Lào, đã phục hồi địa vị truyền thống để 
bảo tôn văn hóa của quốc gia, nhất là đảm nhiệm trọng 
trách bảo trì và săn sóc cho những ngôi chùa và tu viện 
trên toàn quốc. 

Phật Giáo, đã luôn luôn tôn tại vì giữ địa vị trọng tâm 
và gắn bó với truyền thống văn hóa của dân tộc Lào. 

Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, thịnh suy của 
lịch sử, Phật giáo tại Lào đang được củng cố và phát 
triển tốt đẹp. Mặc dù, Phật giáo tại Lào hiện nay không 
phải là quốc giáo. Tuy nhiên, ảnh hưởng sâu đậm của 


140 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Phật giáo trong cuộc sống của người dân Lào là một 
ảnh hưởng rất khá đáng kể. 

Lào là xứ sở của hoa Chămpa (hoa Đại), qua đó 
chúng ta có thể tri nhận những dấu ấn đặc hữu của Phật 
giáo lên đời sống và nên văn hóa đặc thù của người dân 
Lào một cách rõ nét. Những dấu ấn đây ấn tượng này, 
đã không chỉ giới hạn trong những nét đặc trưng nơi 
những ngôi chùa cổ kính, mà đã có mặt và gắn liền một 
cách sinh động trên mọi bình diện với người dân Lào 
như một yếu tố chủ yếu trong đời sống tâm linh. 


Tại Lào, ngoài sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh, những 
ngôi chùa Phật giáo đã đóng một vaI trò võ cùng quan 
trọng và trở thành những trung tâm văn hóa, xã hội, giáo 
dục của bản làng. Trong lịch sử Lào, chùa đã không chỉ 
là nơi thuần túy truyền đạt những kiến thức căn bản mà 
còn là nơi đào tạo nhân tài cho quốc gia. 

Qua cái nhìn của người Lào thì những nam thanh 
niên đã trải qua thời gian xuất gia tại chùa được xem là 
trưởng thành, đáng tin tưởng. 

Trong quá trình xiến dương chánh pháp, Phật giáo 
tại Lào đã hiện hữu như một thực thể bất khả phân trong 
tâm thức dân chúng và đã tạo nên những giá trị truyền 
thống hết sức đặc thù. Đó cũng chính là lý do, tại sao 
đù trải qua những g1a1 đoạn vô cùng nghiệt ngã của lịch 
sử, nhất là dưới thời độc tài của Cộng sản Phật giáo Lào 
vẫn tiếp tục tổn tại và vẫn chứng tỏ được bản sắc đặc 
thoát của mình. 

Có thể nói Giáo pháp do Đức Phật khai thị chính là 
nhân tố chủ yếu cho một sức sống đây năng động trong 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO LÀO 141 


mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, sự nỗ lực hoằng truyền Phật 
đạo của Tăng Đoàn và sự hết lòng hộ pháp của chư Phật 
tử cũng đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong 
việc duy trì và kết nối mạng mạch của chánh pháp nơi 
một đất nước có nhiều hưng phế như xứ sở được mệnh 
danh là hoa chămpa. 


13. Ảnh hưởng sâu đậm của Phật Giáo tại đất 
nước Lào 

Dù ở Lào Phật giáo không được coi là quốc giáo, 
tuy nhiên sự ảnh hưởng sâu đậm của Phật giáo tại Lào 
là một thực tế không thể phủ bác. 

Trên mặt văn hóa, từ nghệ thuật kiến trúc, cho đến 
điêu khắc, hội họa, văn tự, ngôn ngữ, văn học, thi ca 
v.v... bao gồm cả phong cách ẩm thực, trang phục đều 
in đậm dấu ấn của Phật giáo. 

Trên mặt tâm linh, không chỉ có những buổi lễ thuần 
túy Phật giáo mà ngay cả những tín ngưỡng, lễ hội nhân 
gian, bản sắc Phật giáo được thể hiện một cách sinh 
động, đa dạng. 

14. Phật Giáo Lào hiện nay 

Đối với tôn giáo, vào ngày 5 tháng 7 năm 2002, 
chính phủ Lào đã ban hành Sắc Luật số 92/TT. Ngày 
16 tháng 8 năm 2016, chính phủ đã ban hành Sắc Luật 
số 135/CP về công tác quản lý và bảo vệ tôn giáo ở Lào 
gồm § chương, 37 điều để thay thế Sắc Luật số 92/TT, 
ngày 5 tháng 7 năm 2002. 

Ngày 9 tháng I1 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
đã đề ra Sắc lệnh số 16/TT về công tác quản lý và hoạt 


142 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


>> „4 ⁄ x 

œ.—- 

⁄⁄4 }Ã 
“4' 

¡ 

UY 


Tượng Phật trong hang động Pak Qu bên bở Sông Mekong 
cán cô đồ Luang Prabang. 





động của các tôn giáo ở Lào, do vậy các tôn giáo nói 
chung và Phật giáo nói riêng đều bị chính phủ Lào quản 
lý kiêm soát chặt chẽ. 


15. Kết luận 

Mặc dù, ngày nay chính phủ cộng sản Lào không 
xem Phật Giáo là quốc giáo, nhưng theo truyền thống 
và trên thực tế thì kể từ thời đại của Vương Quốc Lạn 
Xạng Phật Giáo đã luôn luôn là tôn giáo của hầu hết 
dân chúng Lào. Tuy rằng, có nhiều Phật tử Lào cũng 
thực hành những tín ngưỡng bản địa song song với Phật 
Cáo. 

Trong nhiều thế kỷ qua, Phật Giáo Lào đã trở thành 
nên tảng của văn hóa Lào. Chính phủ Lào không có 
những con số thống kê chính thức, nhưng các nhà khảo 
cứu ghi nhận rằng tỷ lệ Phật tử Lào có thể lên tới khoảng 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO LÀO 143 


90%, nếu tính cả những tín đồ thờ vật linh và thờ gia 
tiên đồng thời cũng thực hành một số giáo lý nhà Phật 
và đi lễ chùa." 

Bối cảnh xã hội lúc nào cũng có nhiều phức tạp, 
nhất là trải qua những giai đoạn đổi thay trong suốt 
chiều dài lịch sử của đất nước; tuy nhiên Phật giáo luôn 
gắn liền với vận mệnh thăng trầm của quê hương và 
dân tộc Lào như bóng với hình và trở thành chất liệu 
tối thiết nuôi sống người dân Lào đồng thời giúp họ có 
đủ sức mạnh nội tại để vượt qua bao thách đố trên nền 
tảng của Từ bi và Trí tuệ, khoan dung và nhãn nại, vô 
ngã và vị tha. 


3 Theo tài liệu International Religious Freedom Report2007—BUREAU 
OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, AND LABOR - Bộ Ngoại 
Cao Hoa-Kỳ: http://www.state.gov/J/drl/rls2rf2007/90142.htm 


TÔN( ÿUAN LỊ(H §Ú PHẬT GIÁU 
(AMPU(HIA — (AM BẾT 


1. Địa lý và dân số 

Campuchia, tên chính thức là Vương quốc 
Campuchia (còn gọi là Cam Bốt. do thời thực dân Pháp 
đặt tên cho nước thuộc địa này là Cambodia, Pháp ngữ 
là Cambodge). Campuchia (còn đọc là Kampuchea, 
lấy từ tiếng Sanskrit: Kambuja) là một quốc gia nằm 
trên bán đảo Đông Dương thuộc vùng Đông Nam Á, 
giáp với Việt Nam ở phía Đông, Thái Lan ở phía Tây, 
vịnh Thái Lan ở phía Nam, và Lào ở phía Bắc. 

Diện tích sôm 181.035 km2. Theo tài liệu được 
phổ biến vào năm 2006 thì dân số có 13,9 triệu dân 
(7/2006): người Khmer chiếm 90%, còn lại là các sắc 
tộc khác. 


Thủ đô của Campuchia là Phnôm Pênh (dân số 
khoảng I1,2 triệu người). Campuchia có 20 tỉnh và 4 
thành phố. 

Ngôn ngữ chính thức của Campuchia là tiếng 
Khmer. Trước đây Campuchia còn được gọi là Chân 
Lạp (chữ Nho: Elã) và Cao Miên (1). Hiện nay 
Campuchia theo chế độ quân chủ lập hiến. 


146 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


963383£73661342388t6 Sa KINGDOM OF CAMBODIA 
















Bản đồ và quốc kỳ 
Vương quốc Cam-Bótf 


2. Nét đặc sắc của Phật giáo Campuchia 


Cam Bốt, Lào và Việt Nam là ba quốc gia cùng 
nằm trên bán đảo Đông Dương, cùng chịu chung một 
vận mệnh lịch sử thăng trầm hưng phế tương tự, nhưng 
ngày nay Phật giáo Campuchia vẫn giữ được giá trị 
truyền thống lâu đời, hiện đang là quốc giáo và là linh 
hỗn và nhựa sống của dân tộc, có tầm ảnh hưởng sâu 
rộng trên mọi lĩnh vực từ xã hội, văn hóa, giáo dục, 
nghệ thuật v.v... trong đời sống của dân tộc Campuchia 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO GAM BỘT 147 


3. Phật giáo du nhập Campuchia 

Phật giáo du nhập vào Campuchia trong thế kỷ thứ 
II trước Tây lịch, nhưng mãi đến vào khoảng thế kỷ 
thứ V và thế kỷ thứ VI mới bắt đầu phát triển. 

Từ thế kỷ thứ II trước tây lịch, vua A Dục đã cung 
thỉnh hai bậc cao Tăng có tên là Sona và Uttara sang đất 
Kim Địa (Suvannabhumn) để hoằng pháp. Kim Địa là 
vùng đất từ Miến Điện cho tới Mã Lai Á. Khoảng năm 
400-500 trước tây lịch, theo sự khảo chứng của các học 
giả, một số ít người Ấn Độ đã đến buôn bán tại vùng 
Đông Nam Á và đến đầu thế kỷ thứ I, thì người Ấn Độ 
bắt đầu di dân vào Đông Nam Á với mức độ quy mô. 
Họ vừa kinh doanh vừa truyền bá tôn giáo, đặc biệt là 
Phật giáo và văn hóa của Ấn Độ vào các quốc gia này. 
4. Thời kỳ Phù Nam 

Trong thời kỳ xứ Phù Nam lập quốc, sách Lương 
Thư ghi lại như thế này, “Người Phù Nam theo đạo Bà 
La Môn giáo, trước khi Phật Giáo du nhập. Đạo Bà La 
Môn được xem là quốc giáo, sau đó là Phật Giáo. ” 

Tác phẩm Tc Cao Tăng Truyện quyền thứ nhất viết 
rằng: “7hây Sanghapala (Tăng Già Bà La, Tăng Khải) 
là người Phà Nam. Từ thuở nhỏ đã xuất gia, trình độ 
Phật Pháp rất uyên bác ... chuyên nghiên cứu về “Luận 
A Tì Đàm”, rất có uy tín... Ngài đã dịch bộ “Luận Giải 
Thoát Đạo ” và bộ “Kinh A Dục Vương ” 

Ngài Mạn Đà La (Mandra - Hoằng Nhược), một 
bậc cao tăng khác của xứ Phù Nam, đã phiên dịch nhiều 
kinh sách, trong đó có Kinh Văn Thù Bát Nhá, Kinh 
Pháp Giới Thể Tính, Kinh Bản Vân... 


148 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Tác phẩm Lịch Đại Tưm Bảo Kỷ đã viết về sự hỗ 
trợ lẫn nhau trong việc xiển dương chánh pháp giữa hai 
nước Trung Quốc và Phù Nam vào năm 524. rằng: 


“Nước Phù Nam đã cung thỉnh ngài Tăng Già Bà 
La mang sang Trung Quốc cúng dường những bộ kinh 
như: Kinh Khổng Tước Vương, Kinh Cát Tường Kinh 
A Dục Vương, Kinh Bồ Tát Tạng, Kinh Văn Thù Sư Lợi 
... tổng số gốm 100 bộ kinh. Hai bậc cao Tăng người 
Phù Nam, dưới thời vua Sadabafna là ngài Già Bà La 
và Mạn Đà La đã được cung thỉnh sang Trung Quốc để 
tuyên lưu chánh pháp. ” 

Theo “Phù Nam Phật Giáo khảo” thì, “Về mặt tôn 
giáo của đất Phù Nam, trước tiên theo đạo Bà La Môn, 
sau đó Phật giáo được hung thịnh, đặc biệt, lúc ấy Phù 
Nam một trung tâm chuyển dịch lớn của Phật giáo trên 
hành trình di chuyển về phía đông. ” 


5. Thời kỳ Chân Lạp 

Từ năm 540 trở đi, Phù Nam bị Chân Lạp một quốc 
gia ở phía bắc của nước Phù Nam tiêu diệt dân dần. 

Năm 604. triều đình vua Bhavavarman I (550-600) 
của Chân Lạp đã đánh chiếm Phù Nam, trong thời điểm 
ấy đạo Bà La Môn vẫn là quốc giáo vì Chân Lạp lúc 
bấy giờ tôn thờ Bà La Môn giáo. 

Tác phẩm “Nam Hải Quy Truyện” của Pháp 
sư Nghĩa Tịnh ghi rằng: “Chân Lạp dưới triều vua 
Bhavavarman Ì và Mahendravarman đều theo đạo Bà 
La Môn. Phật Giáo từng bị búc hại. ” 


QUYỂN II + TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO GAM BỘT 149 





Đến Phnom Bakheng trên đính núi, ngọn núi này tượng 
trưng cho nui Meru, ngôi nhà của các vị thân Himdu và 
cũng là đên đải của nhà vua Ÿasovarman TÚ. 


6. Thời Kỳ Anskor 

Khi vua Yasovarman (559-900) lên ngôi, Phật Ciáo 
bắt đầu được phát triển. Nhiều Tự viện Phật Giáo được 
kiến lập. 

Vua Suryavarman VII cũng là một tín đồ Phật Giáo 
thuần thành. Vua cho xây dựng những ngôi nổi tiếng 
như chùa: điện tháp Phổ Long và chùa Neak Pean ở Ta 
Proym. Chùa Banteay Chonan, Angkor Thom và chùa 
Bayon. 


Chùa Bayon gồm có 54 tòa tháp bằng đá, tháp chính 
ở giữa cao 43 mét, có tượng Phật ngôi, sau tượng Phật 
có tượng Long Vương NaJa. Chung quanh các tòa tháp 
đá đều có những công trình điêu khắc văn hóa Phật 
Cáo. 


150 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Angkor Thom là thủ đô cuối cùng của để chế Khơ me. Trải 
dài trên diện tích 9 km vuông, lngkor Thom được Vua 
Jayavarman V]Ìl xáy dựng sau Angkor Wat gán 100 nam. 





Đền Bayon có khoảng 50 tháp băng đá cùng với bốn khuôn 
mặt của Bồ Tát Avalokiteshvara (Quán Thế Âm) khắc ở 
đỉnh ngôi đên. Đên nằm ở giữa Angkor Thom, xây dựng 
vào cuối thể kỷ 12, đặc trưng như ngôi đên chính thức của 
nhà vua Mahayana Jayavarman VÌI 


QUYỂN II + TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO GAM BỘT 151 





Bốn khuôn mặt của Bồ Tát Avalokiteshvara 
(Quản Thê Am) trên đỉnh đên BayoH. 


shz» cTR € : =.. 
ˆ ` .Z s Vợ đệ 
t án 2 ý ý 4A z 
3 






Đến Ta Prohm được vua Jayavarman VII xây dựng vào 
giữa thể kỷ 12 để tưởng nhớ mẹ của mình. Những tàn tích 
của Ta Prohm bây giờ bị bao phủ bởi cây cối to và những 
cây nho treo, dây rễ cổ thụ bám quanh. 


152 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Tác phẩm “Ấn Độ Chi Na văn minh sử” ghi rằng: 

“Vua Suryavarman VII do chịu ảnh hưởng của Phật 
Giáo, nên rất nhân từ, đức hậu. Vua đặc biệt quan tâm 
đến phúc lợi của xã hội thời đó. Vua đã cho xây dựng 
nhiều y viện để chữa trị cho dân. Mỗi y viện đều có 
tượng của đức Dược Sư Quang Vương Phật. Chùa 
Bayon có pho tượng rất lớn của đức Bồ Tát Quan Thế 
Âm... Angkor lúc bấy giờ là trung tâm của Phật Giáo 
Đại Thừa. Tôn kính Phật Giáo, nhưng cũng tôn trọng 
Bà La Môn Giáo...” 


“Do đời sống nhân từ đạo đúc đó, nên khi sau băng 
hà, vua Suryavarman VII được triều đình tôn xưng là 
“Người Phật tử vĩ đại tốt cao” (Maha Paramasusaia). 
Chân Lạp Phong Thổ Ký viết rằng: “Đây là thời kỳ 
huy hoàng nhất của triều đại Angkor. Mọi tôn giáo đều 
được tôn trọng. Chư tăng của Phật C(Iáo được gọi là 
“Chaukou; nhân sỹ của Nho giáo được gọi là “PandHIta `; 
đạo sĩ của Lão Giáo được gọi là “Tanpassin”. Những 
danh xưng ấy tiêu biểu cho đạo hạnh của mỗi tôn giáo. 
Các tự viện đều lợp ngói và chỉ thờ tôn tượng của Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni (gọi là Prah). Chư tăng mặc y 
vàng hở vai, mặc khậu vàng, cạo tóc, đi chân đất”. Dựa 
theo cách diễn tả trên, rõ ràng ở thời đại Angkor Phật 
giáo Nguyên Thủy đã phát triển tốt đẹp tại Kampuchia 
hoàn toàn khác với những thời kỳ Phật giáo Đại thừa 
có mặt tại Phà Nam và Chân Lạp trước đó. 

“Năm lS2I, trên một văn bia được khai quật ghi 
rằng: “Vào khoảng cuối thế kỷ XIII từ Lục Khôn, 
nhiều vị cao Tăng đã đến Angkor để hoằng pháp. Lục 
Khôn là xú đặt dưới quyên cai trị của vua Mã Lai.” 


QUYỂN II + TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO GAM BỘT 153 


Vào thế kỷ XIV tình hình Phật giáo tại Campuchia đã 
thay đổi. Một Bì ký được tìm thấy tại Kapilapura cho 
biết: “Trong giai đoạn này (1330), cả Bà La Môn Giáo 
và Đại Thừa Phật Giáo ở triều đại Angkor dân dân bị 
suy thoái, đông lúc Thượng Tọa Bộ từ Tích Lan đã du 
nhập sang. ” 

Trong thời kỳ này, vua SrIJayvarman nhường ngôi 
báu cho người em để xuất gia học đạo. Sử liệu cho thấy, 
Phật Giáo đã phát triển sâu rộng, và Bà La Môn giáo 
chỉ còn lưu những chứng tích tại cung đình. 

Sau thời kỳ Angkor, Vua Ang Chan là một Phật tử 
thuần thành và được xem là một nhà lãnh đạo vĩ đại khả 
kính, ông đã cho kiến lập rất nhiều chùa tháp Phật Giáo 
tại kinh đô cũng như nhiễu nơi phụ cận. 


7. Phật giáo dưới thời Pháp thuộc 

Năm 1863, Pháp buộc vua Norodom ký hiệp 
ước chấp nhận sự bảo hộ của Pháp trên vương quốc. 
[Năm1884 Campuchia hoàn toàn trở thành thuộc địa 
của Pháp]. 

Pháp tiến hành chính sách đồng hóa buột trường 
học phải học tiếng Pháp. 

Phật giáo không được coi trọng, trong suốt gần 90 
dưới thời Pháp thuộc tuy nhiên giáo lý Phật giáo đã 
thấm nhuần sâu xa trong lòng dân tộc Campuchia nên 
Phật giáo vẫn được lưu bố rộng rãi. 


$. Phật giáo dưới thời Công Sản 
Sau Hiệp Định Genève được ký kết vào tháng 7 
năm 1954, Phật giáo Campuchia lại được phục hưng, 


154 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


tuy nhiên vào ngày 17/4/1975, Pol Pot đã lật đổ chế độ 
Cộng Hòa của Lon Nol, thành lập nước “Campuchia 
dân chủ” và áp dụng chánh sách diệt chủng hết sức tàn 
khốc. 


Trong g1aI đoạn này, Phật giáo bị rơi vào tình trạng 
vô cùng đen tối, chùa viện bị chiếm dụng, chư Tăng bị 
cưởng buộc hoàn tục, kinh sách bị thiêu đốt... 


9. Ảnh hưởng sâu đậm của Phật giáo 

Nhìn chung, nên văn hóa của dân tộc Campuchia 
mang ảnh hưởng sâu đậm bởi các tôn giáo như Hindu 
giáo và Phật giáo. Tuy nhiên, một cách khách quan, 
xuyên suốt chiêu dài lịch sử Campuchia thì tư tưởng 
Phật giáo đã trở thành dấu ấn đây ấn tượng trên mọi 
lĩnh vực của đời sống từ văn hóa, xã hội, nghệ thuật ... 
bao gôm cả vật chất lẫn tinh thần. Từ những nghệ thuật 
kiến trúc đỗ sộ nguy nga như quần thể Angkor, một di 
sản văn hóa thế giới nổi tiếng thế giới cho đến những 
công trình kiến trúc như chùa viện, công sở, trường 
học, nhà ở, kể cả những bài hát, những điệu vũ truyền 
thống trong các ngày lễ hội ... đều ảnh hưởng sâu sắc 
hương vị ngọt ngào của Phật giáo. 

Ngoài những ảnh hưởng sâu đậm bởi những tư tưởng 
của Phật giáo và Ấn Độ giáo, dân tộc Campuchia đã có 
nên văn hóa đặc hữu bản địa. 


Campuchia là một quốc gia mà ở đó dân chúng có 
đức tin rất kiên định vào các tôn giáo. Đặc biệt kể từ thế 
kỷ thứ VII đến nay, Phật giáo đã ảnh hưởng sâu đậm 
trên mọi mặt từ các chuẩn tắc đạo đức xã hội đến các 
hành xử đối với đời sống của người dân Campuchia. 


QUYỂN II + TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO GAM BỘT 155 


Phật giáo du nhập vào Campuchia trong thế kỷ thứ 
3 trước Tây lịch, nhưng mãi đến vào khoảng thế kỷ thứ 
V và thế kỷ thứ VI mới bắt đầu phát triển. 

Vào thế kỷ thứ XII, vua Jayavarman II đã xây dựng 
đền Angkor để thờ thần Vishnu. Sau này Đền Angkor 
được phát triển và mở rộng thành Angkor Wat; tuy 
nhiên đến triểu vua Jayavarman VII, trị vì từ năm 1181 
đến năm 1215 thì, Phật giáo đã phát triển mạnh mẽ và 
thay thế vai trò của Ấn Độ giáo, một tôn giáo đã có một 
thời g1an dài đóng vai trò quan trọng tại Campuchia, 
lúc ấy Đền Angkor Wat chuyển sang thờ Phật, và vua 
Jayavarman VỊI cũng đã cho kiến lập nhiều ngôi đền 
khác để thờ Phật trong thành Angkor Thom và, ngôi 
đên được biết nhiều nhất là đền Bayon. Hiện nay, tại 
tỉnh Siem Reap, Angkor Thom được kiến lập vào cuối 
thế kỷ XI là cơ sở Phật giáo lớn nhất của Campuchia. 





Đề Thiên Đề Thích (Angkor Wat) 


156 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


r "ợ 
1 
“H vŒ. 4 | 
/»|w D1 ni 


LIÀ À b #q: ¿Ì sÀ, À.k = 





Họa đồ kiến tạo Đề Thiên Đề Thích (Angkor Wat) 


QUYỂN II + TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO GAM BỘT 157 


Năm 791 gân đên Đế Thiên Đế Thích (Angkor 
Wap) hiện nay, những nhà khảo cổ học đã tìm thấy một 
văn bản chứng minh rằng, Phật giáo Đại thừa đã có mặt 
tại đây bên cạnh với việc thờ thần Thấp-bà (sa. Šiva). 


Sự pha trộn này rất có thể đã được bắt nguồn từ tín 
ngưỡng tôn thờ đức Bồ Tát Quán Thế Âm, mà ở thời 
điểm đó Thấp-bà được xem là một trong vô số hóa thân 
của ngài. Song song với quan niệm vừa trình bày, khi 
Phật giáo ảnh hưởng sâu đậm vào nếp sống của người 
dân Campuchia, những vị vua của Campuchia đã được 
dân chúng xem là hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ 
Tát. Tuy nhiên, chỉ trong một trong thời ngắn, quan 
niệm thân Thấp-bà là hóa thân của Bồ tát Quán Thế 
Âm đã không còn hiện hữu và mãi cho đến thế kỷ thứ 
XIII, thì dân chúng lại tôn thờ thần Thấp-bà... 

Một trong những nghệ thuật kiến trúc nổi tiếng tại 
Campuchia đó là ngôi đền Bayon gồm có 256 khuôn 
mặt của ngài Avalokitesvara (Bồ tát Quan Ấm). Qua 


_ 





—=. Ốc S— - Ta ma : | _ BE 
- A — »" LÍ 
==———= TC —T — = 


Đền Bayon có tổng cộng 256 gương mặt đá tạc Bồ Tát 
Avalokiteshvara mỉm cười trên 54 tháp nhìn ÄKháp hướng. 


158 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


đó ta có thể thấy được ảnh hưởng của Phât giáo Đại 
thừa ở vào thời điểm ấy là một ảnh hưởng đáng kể. 

Năm 1914, ngôi trường dạy tiếng Pali cao cấp (Pali 
Hiph School) đã được thành lập tại thủ đô Phnom- 
pênh, trường dành để dạy cho những người xuất gia với 
chương trình 4 năm, song song với chương trình dạy 
tiếng Pali, trường cũng đã huấn luyện một số bộ môn 
có liên quan đến kiến thức phổ thông hiện đại. Sau này 
ngôi trường này đã đổi thành Học viện (College). 

Năm 1930 chính phủ Campuchia đã thành lập Viện 
nehiên cứu Phật giáo sau đó đã thành lập “Tam Tạng 
ủy viên hội” do sự chỉ định của chính phủ. Trong Tam 
Tạng Ủy Viên Hội có nhiều học giả nổi tiếng, đã biên 
soạn những thánh điển bằng tiếng Pali và dịch ra tiếng 
Campuchia để ấn hành. 

Năm 1933 đã hình thành trường học tiếng Pali sơ 
cấp. chương trình giải dạy gồm 3 năm. Mô hình của 
chương trình giảng dạy của ngôi trường học này sau 
đó đã phát triển mạnh và có đến khoảng 400 trường, 
được xây dựng trên khắp đất nước và mỗi năm đã có 
khoảng 1000 học sinh tốt nghiệp. Năm 1955, trường 
Đại học Phật giáo đã được thành lập. Chính phủ cũng 
đã xây dựng một thư viện hoàng gia có tầm cỡ tại thủ 
đô Phnom-pênh, vạch ra kế hoạch chỉ đạo tôn giáo. 

Hiện nay Tăng đoàn của Phật giáo Campuchia được 
phân chia thành hai tông phái chính: 

[. Đại Tông Phái (Mahanikaya) và, 

2. Pháp Tông Phái (ThammaJutnikay). 

Phái Đại Tông là phái truyền thống chiếm 94% 
trong tổng số chùa viện và 90% chư Tăng. 


QUYỂN II + TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO GAM BỘT 159 


Tại Campuchia có khoảng 3000 ngôi chùa và 
khoảng 82000 Tăng sĩ. 


Theo con số thống kê thì năm 2501 PL (1957): Tại 
Campuchia có khoảng 88% dân số là Phật giáo. Trong 
hiến pháp của Campuchia có điều lệ quy định “nhân 
dân tự do tính ngưỡng”, và “Phật giáo là quốc giáo”, 
đồng thời Quốc vương là người tượng trưng cho người 
ủng hộ duy trì tôn giáo. Phần lớn những thanh thiếu 
niên tại Campuchia đều phát tâm xuất gia ít nhất một 
lần, với mục đích là để tiếp nhận sự trong sáng và tâm 
từ bi nhằm giúp cho cuộc sống hoàn hảo, tốt đẹp hơn. 

Bản thân của những vị quốc vương cũng xuất gia 
trong một thời gian dài hay tùy theo sự phát tâm của 
mỗi vị. 

10. Những đóng góp của Phật giáo 

Nhận thức rõ nên giáo lý hòa bình, khai phóng đây 
vị tha vô ngã của Phật giáo kể từ thế kỷ thế VI trở về 
sau, các vương quyền đã tích cực hỗ trợ cho Phật giáo 
và vì lợi ích lâu dài của quốc dân, Phật giáo Campuchia 
cũng nỗ lực đóng góp khả năng của mình trong công 
cuộc ổn định xã hội, phát triển đất nước và chăm sóc 
nếp sống đạo đức tâm linh cho dân chúng. 

Phật giáo đã gắn liền vận mệnh của mình với vận 
mệnh thăng trầm hưng phế của vương quốc Campuchia, 
do vậy sự cường thịnh của quốc gia, là sự cường thịnh 
của Phật giáo và sự suy vong của quốc gia cũng cũng là 
sự suy vong của Phật giáo. Như đã trình bày, Phật giáo 
Campuchia đã trở thành nhân tố quan trọng tạo nên bản 
sắc văn hóa đặc thù của đất nước Chùa Tháp. 


160 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


11. Kết luận 


Như một số quốc gia Phật giáo khác, những ngôi 
chùa và tu viện của Phật giáo tại Cam Bốt vừa là nơi 
chăm sóc đời sống đạo đức tâm linh vừa là trung tâm 
văn hóa, giáo dục, nghệ thuật nhưng đồng thời cũng là 
những cơ sở từ thiện, xã hội... Hiện nay, Phật giáo vẫn 
đang là nên tảng căn bản của nên văn hóa đặc thù của 
đất nước Campuchia. 


©/”'B/ ni! (C 


_.= nh LẮC vê xế tú Ywefe 
¬g VyẤ. =>: Đó 
S: tá ti 


J. LÊN 





QUYỂN II + TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO GAM BỘT 161 








x"ế 
. .. 
Wụạ 


Chùa Vàng chùa Bạc tọa lạc ở trung tâm thủ đô Phnom 
Penh, năm trong quân thể kiến trúc cung điện Hoàng Gia 
Wat Preah Keo Morakat. Chùa Vàng chùa Bạc Khi nhĩn tử 
xa có màu vàng và Đạc đô sộ. Sở dĩ được Øọi là chùa Bạc 
vì trên nên nhà của ngôi chùa có đính hơn 5000 miếng bạc 
lộng lẫy. Được gọi là chùa Vàng vì trong chùa có pho tượng 
Phật đúc bằng vàng ròng cao 2 mét uy nghi, là tượng Phật 
nổi tiếng nhất tại Campuchia, nặng 90kg, được đính hơn 
2000 viên kim cương. 


162 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Sảnh đường bên rong ngôi chùa vàng mm me trí inifno 
bức tranh tưởng, diễn ta về sử thì Ramayana (Reamker). Đo 
thời gian, một sô 2 phân của tranh đã bị hư hỏng. Trước đây, 
sảnh đường này sứ dụng làm nơi học đạo cho tăng sinh. 





Ngồi chủa Bạc lưu trữ nhiều Đi p vật của tôn giáo và hơn 
1650 bảo vật. lrung tám ngọn tháp đạt bức tượng Phát 
Ngọc Lục Bảo. Dứng irWước (tượng máy là (tượng Phát Di- 
Lạc đục bằng 90Kg vàng ròng và găn 2056 viên kim cương. 
Ngoài ra côn bực tượng Phật ngôi trong một tháp nhỏ bằng 
vàng và bạc đặt trên cao đăng sau. 


QUYỂN II + TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO GAM BỘT 163 





Chua Putkiri với 84.000 tượng Phật Vàng, gắn pm Penh. 
Đặc biệt chủa Putliri có hơn 2.000 tượng Phát đạt đứng 
thành hai hàng hai bên dãy bậc thang dân lên Dức tượng 
Phật lớn nhất cao 10m tọa lạc trên đỉnh đôi. 


TH 
N 


.. ~ 





= =—- " 
Trung tâm Angkor Thom là đên ! Bayon với bốn cửa theo bồn 
hướng. Hình trên là cửa “Chiến thẳng” năm về ¿ phía Dồng. 
Angkor Thom chỉ còn là phê tlch năm bên trong rừng ru dày 
đặc, khó biết có đên điện cổ trong đó. 


ct b- — 
^ 
* 


164 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 












nc” /J#Ýto-sử 

_ _Z sI Tăng sĩ đến viếng phê 
SÃ: 2522 tích đên đài Đề Thiêng 
7 D¿75ích,; Ví: pịớ 

` điệu chạm những tượng 


_ “Á> Phật; một tranh vẽ tu 








TÔNG QUAN LJ(II 3Ú 
PHẬT GIÁ INDNESIA — NAM DUUNứ 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Cộng Hòa Indonesia (trong tiếng Việt được gọi là 
“Quần Đảo Nam Dương”) là một quốc gia quân đảo 
nằm giữa Đông Nam Á và Úc-Châu, bao gồm hơn 
13,000 hòn đảo lớn nhỏ, trong số đó khoảng 6,000 là 
đảo hoang không có người Ở. 

Dân số năm 2015 khoảng 255,000,000 người, 
Indonesia là quốc gia có dân số cao thứ tư trên thế giới 
(sau Trung Quốc, Ấn Độ, và Hoa Kỳ). 

Indonesia có biên giới trên bộ với Malaysia, Papua 
New Guinea, và Đông Timor. Biên giới trên biển với 
các nước Singapore, Malaysia, và Philippines về phía 
bắc và Australia về phía Nam. 

Thủ đô Jakarta trên Đảo Java là thành phố lón nhất, 
với dân số khoảng 12 triệu người. 

Diện tích tổng cộng 1,919,440km?, Indonesia là 
nước lớn hạng thứ 16 trên thế giới. 

Những di tích khảo cổ cho thấy vùng quần đảo này 
đã có người tiền sử sinh sống cách đây hơn 500,000 
năm. Sắc dân Nam Đảo (Austronesian) chiếm đa số ở 


166 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Indonesia đã di cư tới vùng quần đảo này từ Đài Loan 
và vùng Đông Nam Á cách đây khoảng 4,000 năm, họ 
đã lấn chiếm đất của sắc dân bản địa Melanesia. 

Các vương quốc Phật Giáo và Ấn Độ Giáo đã phát 
triển và lớn mạnh trong vùng quần đảo từ thế kỷ thứ 
VII cho tới thế kỷ XV, trước khi bị những người Hồi 
Giáo xâm lấn. 

Các thương gia cùng với các nhà truyền giáo Bồ 
Đào Nha đã tới quần đảo Indonesia và truyền bá Ki- 
Tô-Giáo từ đầu thế kỷ XVI. Đến cuối thế kỷ XVI, thực 
dân Hòa Lan đến thiết lập những căn cứ địa trên đảo 
Java để bành trướng sang những vùng lân cận, với mục 
đích kiểm soát ngành giao thương hương liệu rất phát 
đạt thời bấy giờ. 

Từ đầu thế kỷ XX, Indonesia trở thành lãnh địa 
của Đế Quốc Hòa Lan. Trong Đệ Nhị Thế Chiến, 
Nhật Bản xâm chiếm Indonesia với mục đích chủ yếu 
là để khai thác dầu hỏa (là nhiên liệu rất cần thiết 
đối với quân đội Nhật). Sau khi Nhật Bản đầu hàng 
Đồng Minh Tây phương, vào ngày 17 tháng 8 năm 
1945, lãnh tụ Sukarno tuyên bố Indonesia trở thành 
một quốc gia độc lập. Nhưng sau đó, Indonesia vẫn 
còn bị Anh Quốc và Hòa Lan tiếp tục dùng sức mạnh 
quân sự để kiểm soát. Sau cuộc chiến tranh giành độc 
lập, vào cuối năm 1949 Indonesia đã được Hòa Lan 
trao trả độc lập. 

Sau những thời kỳ rối loạn từ khi giành độc lập, từ 
đầu thế kỷ XXI Indonesia đã ổn định về chính trị và 
phát triển kinh tế đáng kể. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁ0 NAM DƯƠNG 167 





NV 


LỆ PHILIPPINES 


4 


`... 













El @ @@ I +o e ' 


Quốc kỳ 


va bản đồ Indonesia 


2. Thành phần tôn giáo ở Indonesia 

Tuy đại đa số dân chúng là tín đồ Hồi Giáo, nhưng 
theo hiến pháp, Indonesia là một quốc gia có thể chế 
chính trị thế tục, nghĩa là không cho phép tôn giáo xen 
lấn vào các địa hạt chính trị và xã hội. Hiến pháp của 
Indonesia bảo đảm tự do tôn giáo. Tuy nhiên, chính 
phủ chỉ công nhận 6 tôn giáo chính thức, gồm: Hồi 
giáo, Tin Lành, Thiên Chúa giáo (Catholic), Ẩn-Độ 
giáo, Phật giáo, và Khổng giáo. 

Tuy nhiên, theo những số liệu thăm dò dân ý, ở 
Indonesia có tới 245 tôn giáo không chính thức. Luật của 
xứ này đòi hỏi mọi công dân phải mang thẻ căn cước trên 
đó xác định người mang thẻ thuộc tôn giáo nào trong số 


168 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


6 tôn giáo chính thức nói trên, nhưng các công dân có 
quyền để trống mục đó trên thẻ căn cước. 

Chính quyển Indonesia không công nhận những 
thuyết vô-thần, “bất khả tri”, và những hành động phỉ 
báng tôn giáo bị coI là phạm pháp. 

Theo thống kê năm 2010: 

- 87% dân số là tín đồ Hồi Giáo (với 99% thuộc hệ 
phái Hồi Giáo Sunni, chỉ có 1% thuộc các hệ phái Hồi 
Cáo khác). 

- 6.06% là tín đồ đạo Tin Lành. 

- 2.091% là tín đồ Thiên Chúa Giáo. 

- 1,69% là tín đồ Ấn-Độ Giáo. 

- 1.02% là tín đồ Phật Giáo. 

- 0.05% là tín đồ Khổng Giáo. 

- Số còn lại 0.51% không khai tôn giáo. 


3. Phật Giáo du nhập Indonesia 

Tuy rằng, ngày nay Phật tử ở Indonesia chỉ là thiểu 
số, nhưng Phật Giáo đã có lịch sử lâu dài ở xứ này, với 
khá nhiều di tích khảo cổ cho thấy Phật giáo đã du nhập 
vùng quần đảo này từ thế kỷ thứ H. 


4. Phật Giáo tại Indonesia 


Theo con số thống kê toàn quốc trong năm 2000, 
khoảng 0.8% dân số Indonesia (khoảng gân 2 triệu 
người) khai là Phật tử. Đa số Phật tử tập trung trong thủ 
đô Jakarta và những thành phố lớn. Phần đông Phật tử 
Indonesia là những người gốc di dân Trung-Hoa, nhưng 
cũng có một số Phật tử thuộc các sắc dân bản xứ, như 
các sắc dân Java và Sasak. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO NAM DƯƠNG 169 


Tôn giáo lâu đời nhất ở Indonesia là Ấn-Độ giáo, kế 
đó là Phật giáo. Lịch sử của Phật giáo Indonesia có liên 
hệ mật thiết với lịch sử Ẩn-Độ giáo, vì một số vương 
quốc chịu ảnh hưởng văn hóa Ẩn-Độ đã thành lập trong 
cùng thời kỳ mà Ẩn-Độ giáo và Phật Giáo du nhập vào 
vùng quần đảo này. 

Phật Giáo du nhập Indonesia đã bắt đầu với những 
hoạt động giao thương từ thế kỷ thứ I qua Con Đường 
Tơ Lụa Trên Biển giữa Ấn- Độ và Indonesia. 


Di tích khảo cổ lâu đời nhất ở Indonesia là quần thể 
của Bảo Tháp Batujaya trong vùng Karawans, miễn 
Tây Đảo Java. Quân thể này có diện tích rộng 5km? và 
bao gồm khoảng 30 cấu trúc. 


Trong số đó các nhà khảo cổ tìm thấy cấu trúc lâu 
đời nhất được kiến thiết vào khoảng thế kỷ thứ II, và 
cấu trúc mới nhất là khoảng thế kỷ XI (trước khi Phật 
Giáo suy vong ở Indonesia). Ngoài ra, còn có nhiều 
di tích khảo cổ khác liên quan tới Phật Giáo đã được 
tìm thấy ở nhiều nơi như Jambi, Palembang trên Đảo 
Sumatra, Riau và Miễn Đông và miễn trung Đảo Java. 
Vùng Quần Đảo Indonesia từng có thời là lãnh thổ của 
các vương quốc Phật Giáo như Sailendra (ở thế kỷ thứ 
VIIID, Mataram (từ thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ thứ X) và 
Srivijaya (từ thế kỷ thứ VI đến thế kỷ thứ XII). 


4. Các bậc Cao Tăng từng dừng chân ở Indonesia 


Trong lịch sử Phật Giáo Trung-Hoa, khi Đại Sư 
Nghĩa Tỉnh (635-713) du hành bằng đường biển sang 
Ấn- Độ du học và thỉnh kinh sách, đại sư đã dừng chân 
và lưu lại một thời gian trong Vương Quốc Srivijaya và 


170 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


nhận xét rằng, đây là một vương quốc hùng mạnh trên 
đảo Sumatra ở thế kỷ thứ VĨII, trong khi cũng là một 
trung tâm giáo dục Phật Giáo của khắp vùng quần đảo 
IndonesIa. 

Nơi đây là quê hương của ngài DharmakIrti (tức 
Đại-Sư Pháp Xứng), một vị hoàng tử của Triều 
Đại Sailendra, chào đời vào thế kỷ thứ VII trên Đảo 
Sumatra. Ngài là một học giả và cũng là hành giả 
rất nổi tiếng, đồng thời cũng là một thi sĩ, Ngài đã 
sang Ấn- Độ để giảng dạy về Phật Pháp tại Đại Học 
Nalanda. Ngài đã viết nhiều bài luận giải về những tác 
phẩm của Đại Sư Trần-Na (Dignaga — nhà khai sáng 
của Luận-Lý Học Phật Giáo). 

Trong số những vị đại-sư khác từng đến viếng vùng 
quần đảo Indonesia, trong thời kỳ Phật Giáo hưng 
thịnh, có ngài Atisha (A-Đề-Sa), ngài Dharmapala 
(Hộ-Pháp — cũng là một giáo sư của Đại Học Nalanda), 
và ngài VaJabodhi (Kim Cang Trí). 

Srivijaya là vương quốc Phật Giáo lớn nhất đã thành 
lập trên quần đảo Indonesia, trải rộng tới khắp Bán Đảo 
Malaysia và vùng Nam Thái-Lan. 

Ngài Pháp Hiền (520? 420), bậc cao tăng của 
Trung Quốc trên đường từ Ấn Độ trở về Trung Quốc, 
đã từng dừng chân tại Indonessia. Năm 410, Ngài đã 
dùng đường biển để đến Tích Lan, Sumatra và Java. 


Đại sư Á Tï-sa (950-1054), một bậc cao Tăng của 
Ấn Độ, đã cùng hơn 100 đệ tử đến Sumatra và bản thân 
Ngài đã lưu lại nơi này trong suốt 12 để tu học với vị 
cao Tăng Dharmarakshita (Tôn giá Pháp Xứng), tên 
tiếng Tây Tạng là Serlingpa Tchokyi Drakpa. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁ0 NAM DƯƠNG 171 


5. Dưới triều đại Sriwijaya 

Dưới triều đại Sriwijaya, vào khoảng từ thế kỷ thứ 
7 đến thế kỷ thứ 14, Phật giáo ở Indonesia đã rất hưng 
thịnh. Triều đại Sriwijaya đã từng xây dựng Idonesia 
thành một vương quốc Phật giáo lớn nhất ở Đông Nam 
Á. Nhiều Tu viện và trường Đại học Phật giáo và được 
kiến lập. Những học giả và hành giả nổi tiếng như ngài 
Dharmapala và ngài Sakyakrrti đã từng giảng dạy tại 
quê hương Phật giáo này ở vào thời kỳ ấy. 

Trong thế kỷ thứ VIII và thế kỷ thứ IX, dưới sự cai 
trị của bộ tộc Sailendra, Vương quốc lớn thứ hai theo 
Phật giáo ở Đông Nam Á là Mataram tại miền trung 
Java. Trong giai đoạn này, nhiều tự viện Phật giáo được 
kiến lập và nhiều kinh điển cũng được khắc trên các 
phiến đá. 

Triều đại Shailendra thế kỷ thứ VI, tại Java, các dự 
án xây dựng Phật giáo với quy mô lớn như Borobudur. 
Các hình ảnh Phật giáo bằng đồng và bạc... có liên 
hệ đến Mật Tông như Mandalas và Ngũ Phật Như Lai 
Tathagatas. 


6. Thời kỳ suy vong 

Vào thế ký XII, Phật giáo phát triển mạnh ở Đông 
Java, vương quốc Singhasari của vua Kertanegara của 
Singhasari đã nhiệt tâm hỗ trợ Kim Cương thừa và, Phật 
giáo tiếp tục phát triển mạnh dưới Đế chế Majapahit 
của Ấn Độ giáo (1293-1527). Thủ đô Trowulan của họ 
đã có nhiều lễ hội hàng năm của Phật giáo, Shaivism và 
Vaishnavism. Một số vị vua của họ là các học viên của 
Kñm Cương thừa, như Vua Adityawarman (1347-1379) 


172 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


mà chứng tích là có dòng chữ khắc rằng, ông “luôn tập 
trung vào Hevalra”. Trong thời kỳ này Phật giáo Java 
thờ cúng các vị Bồ Tát và các vị thần Prajnaparamita, 
Tara, BhaIrava và Lokesvara... 


Vào thế kỷ XII, Hồi Giáo được truyền bá tới vùng 
quần đảo Indonesia và bắt đầu chiếm ưu thế trong 
những khu đông dân cư ở những vùng duyên hải. Sự 
suy tàn của đế quốc Majapahit (gồm đa số tín đồ Phật 
Giáo và Ấn CIáo) Ở cuối thế kỷ XV đã dẫn tới sự suy 
vong của văn minh Ấn- Độ ở Indonesia. Tới cuối thế kỷ 
XVI, Hồi Giáo lấn lướt hai tôn giáo phát xuất từ Ẩn- 
Độ để trở thành tôn giáo chủ yếu trên hai đảo Java và 
Sumafra. 

Kể từ đó, Ấn Giáo và Phật Giáo càng ngày càng 
giảm bớt số tín đồ ở Indonesia, đông thời nhiều ngôi 
chùa, bảo tháp, và kinh sách đã bị bỏ hoang và thất lạc. 
Trong thời gian này chỉ còn một số ít dân cư trên quần 
đảo vẫn còn là Phật tử, với đa số là những kiểu dân 
Trung-Hoa đã di cư hàng loạt đông đảo tới Indonesia 
trong thế kỷ XVII. Sau 450 năm, Phật giáo mai một 
dần tại Indonessia. 

Ngày nay, nhiều ngôi chùa của di dân Trung-Hoa ở 
Indonesia thường là những chùa thuộc loại Tam- Tông- 
Miếu thờ phụng cả ba tôn giáo của người Trung-Hoa, 
gồm Phật Giáo, Khổng Giáo và Lão Giáo. 

Vào năm 1934, Hòa thượng Narada Thera (1898- 
1983), vị Cao tăng từ Sri Lanka viếng thăm Indonesia, 
một số nam Phật tử đã phát tâm xuất trong buổi lễ 
trông cây Bồ để trước Borobudur vào ngày 10 tháng 
năm1934. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁ0 NAM DƯƠNG 173 


Năm 1955 Thượng tọa Ashin Jinarakkhita đã đến 
nhiều nơi trên Indonesia để xiển dương chánh pháp và 
tạo được một luồng sinh khí mới nhưng vẫn cân rất 
nhiều nỗ lực của nhiễu bậc cao Tang và quần chúng 
mọi giới mới mong Phật giáo sẽ có ngày hồi sinh tại 
IndonesIa. 


7. Các tông phái Phật Giáo Indonesia 

Tông phái Phật Giáo lâu đời nhất ở Indonesia là 
Kim Cang Thừa. Nhiều ngôi chùa cổ xưa trên các đảo 
Java và Sumatra thuộc tông phái này, trong số đó có 
Đại Bảo Tháp Borobudur được thiết kê theo mô hình 
nổi 3 chiều của một Mạn-Đà-La. Ngày nay ở Indonesia 
có những cơ sở Phật Giáo của tông phái Theravada do 
chư Tăng đến từ Sri Lanka và Thái-Lan điều hành và 
Mahayana của Nhật-Liên-Tông Nhật Bản điều hành. 


§. Ngôi đền cổ Borobudur 


Borobudur là một ngôi đền lộ thiên vĩ đại của Phật 
Giáo Đại Thừa được kiến tạo vào thế ký thứ IX ở miền 
trung Đảo Java tại Indonesia. Ngôi đền gồm 10 tầng: 7 
tầng hình vuông và 3 tầng hình tròn, trên cùng là một 
ngôi bảo tháp hình cầu. 





174 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Đồ hình Đên Borobudur là 
mồỗ hình của một Mạn-Đà- 
La vĩ đại tượng trung cho 
Tam CIỚI, gôm Dục GIỚI, 
Sắc Giới và Vô Sắc Giới 


Toàn thể ngôi đến, 
được trang trí 2,672 bức 
họa phù điêu và 504 tượng 
Phật. Ngôi bảo tháp trên 
thượng tầng có 72 pho tượng Phật vây quanh, mỗi 
tượng Phật này được đặt trong một tiểu tháp. Đây là 
ngôi đến và kiến trúc Phật Giáo vĩ đại nhất thế giới, với 
chiều dài của mỗi cạnh hình vuông là 123m, điểm cao 
nhất có chiễu cao 42m. Tên Borobudur là sự phối hợp 
s1ữa Phạn ngữ và ngôn ngữ của đảo Java có nghĩa là 
“Tình Xá Phật trên Núi. ” 


Theo các học giả Phật Giáo, đồ hình Đền Borobudur 
là mô hình của một Mạn-Đà-La vĩ đại tượng trưng cho 





QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁ0 NAM DƯƠNG 175 





Borobudur Cross Section and Building Ratio 
Bornbudur, Central Jawa, Indonesia 






Man Square holed 
Sĩ La Stupas 
ị H Rhamius holed 


+tỒfii-Et8-Ed-5 W 





„_ Nụ Lả 
Shin Sisninisisinisbissisisisidisisisisine 


___Ễ vn. ã ES 















ty TH ` 
z 2 AV 4 ta " 
'=]=R 
}_ 7u 


f 
ẢN.§y) „y. 





Mô hình thiết diện các tháp với tỷ số chiếu cao là 4:6:9 theo 
thứ tự cho chân, thán, và đâu của ngôi đên Borobudur: 


Tam Giới: Hai tầng dưới cùng tượng trưng cho Dục Giới 
(Kamadham, cảnh giới của tham dục). Năm tầng hình 
vuông kế tiếp tượng trưng cho Sắc Giới (Rupadhatu, 
cảnh giới của Sắc Tướng), và ba tầng hình tròn trên 
cùng tượng trưng cho Vô Sắc Giới (Arupadham, cảnh 
giới Vô Sắc Tướng.) 

Dục Giới, là cảnh giới thấp nhất, gồm có 6 cõi: cõi 
trời, cõi người, A tu la, súc sanh, nøạ quỷ và địa ngục. 
Cõi sắc gồm có 19 cõi trời. Cõi vô sắc gồm có 4 cõi: 
Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ và 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Theo lời Phật dạy, cả ba 
cõi, Dục, Sắc và Vô Sắc đều còn nằm trong vòng luân 
hồi sanh tử. 


176 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Ngôi đền Borobudur được khởi công kiến tạo vào 
giữa thế kỷ thứ VIII và hoàn thành vào đầu thế kỷ thứ 
IX, trong Triều Đại Sailendra của Indonesia, công trình 
kiến thiết này đã kéo dài 75 năm. Ngôi đến đã được 
kiến tạo theo nghệ thuật kiến trúc của Phật Giáo Java 
thời xưa, nhưng cũng biểu lộ sự ảnh hưởng từ nghệ 
thuật kiến trúc trong triều đại Gupta của Ẩn-Độ. 


Triều đại Sailendra, gồm có những quốc vương tôn 
sùng và thấm nhuần Phật Giáo Đại Thừa và đã CaI trỊ 
Đảo Java từ thế kỷ thứ VHI. Một số học giả Ấn Độ 
nhận định rằng, dòng dõi của các quốc vương trong 
triều đại này phát xuất từ một dòng họ lãnh chúa trong 
vùng duyên hải ở miền Đông Ấn Độ trong thời gian 
Phật Giáo Đại Thừa đang thịnh hành ở đó. Trong lúc bị 
áp lực chính trị và quân sự từ một dòng, họ vua chúa Ấn 
Độ khác, họ đã di cư từ miền Đông Ấn Độ sang Đảo 
Java vào cuối thế kỷ thứ VII. 

Những bằng chứng khảo cổ cho thấy công trình 
kiến thiết được hoàn tất vào đầu thế kỷ thứ IX và bị bỏ 
quên từ thế kỷ XIV, sau khi Hồi Giáo phát triển mạnh 
trên đảo Java. 

Năm 1814, trong khi Đảo Java là thuộc địa của 
Đế Quốc Anh, quan toàn quyển Anh là Sir Thomas 
Stamford Raffles được dân chúng địa phương cho biết 
về di tích của ngôi đền và ông đã cử một đoàn thám 
hiểm đi tìm và khai quật di tích Phật Giáo này. Từ đó 
đến nay, Borobudur đã trải qua vài công trình trùng tu. 
Dự án trùng tu lớn nhất được thi hành từ năm 1875 tới 
năm 1882, do tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc 
và chính phủ Indonesia thực hiện. Sau đó Borobudur 
được UNESCO liệt kê vào danh sách Di Sản Thế Giới. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO NAM DƯƠNG 177 


Ngày nay Borobudur là một địa điểm du lịch và 
hành hương Phật Giáo nổi tiếng thế giới. Mỗi năm Phật 
tử Indonesia cử hành đại lễ Phật Đản tại ngôi đền này. 

Các nhà khảo cổ và sử gia ước đoán rằng ngôi đến 
này đã bị bỏ hoang từ đầu thế kỷ XI, sau khi kinh đô 
của vương quốc trên đảo Java di chuyển từ miễn Trung 
tới miễn Đông của đảo, vì vùng miền Trung thường xảy 
ra thiên tai do núi lửa phun. Đã từng có thời Borobudur 
bị chôn vùi dưới những lớp tro của núi lửa và cây cối 
mọc bên trên. 

Đảo Java, trở thành thuộc địa của Đế Quốc Anh 
từ năm 1811 đến năm 1816, dưới quyêễn cai trị của 
Quan Toàn Quyền Sir Thomas Stamford Raffles — là 
người ưa thích tìm hiểu về lịch sử của Đảo Java. Ông 
thích sưu tầm những cổ vật của Đảo Java và thường ghi 
chép những nhận xét và những cuộc tiếp xúc với dân 
địa phương mỗi khi ông đi tham quan trên đảo. Trong 
chuyến đi thanh tra năm 1814 ở miễn Trung Java, ông 
được dân địa phương cho biết về “một đi tích lớn trong 
rừng”. Sau đó, quan toàn quyền cử một kỹ sư người 
Hà-Lan tên là H.C Cornelius đi điều tra. Trong thời 
gian hai tháng, nhờ sự hướng dẫn của dân chúng địa 
phương, ông Cornelius cầm đầu một đoàn thám hiểm 
gồm 200 người mở một con đường mòn trong rừng và 
tìm thấy di tích và bắt đầu công trình khai quật. Sau đó, 
chính quyên loan báo cho thế giới biết về di tích Phật 
Giáo vĩ đại này trên Đảo Java. 

Từ năm 1816 Anh Quốc trao quyền cai trị Đảo Java 
cho Hà-Lan. Kể từ đó chính quyên thực dân Hà-Lan 
trên đảo tiếp tục công trình khai quật Borobudur. Năm 


178 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


1835, toàn khu di tích đã được khai quật. Quan toàn 
quyền Hà-Lan thời đó là ông Hartmann, cũng là người 
rất quan tâm về vấn đề khảo cổ. 

Trong năm 1873, bức họa đồ đầu tiên đây đủ chi 
tiết về thánh tích Borobudur được chính quyền Hà-Lan 
xuất bản. 

Các giới học giả Tây phương, dân dần thẩm định 
về giá trị lịch sử của Borobudur, trong khi nhiều di vật 
quý giá của nơi này thường bị trộm cắp làm kỷ vật. Nơi 
đây có thời được coi là địa điểm thích hợp để thu thập 
cổ vật quý giá, và nhiều tượng điêu khắc đã bị ăn cắp. 


Năm 1896, Vua Chulalonekom của Thái Lan tới 
viếng Đảo Java và yêu cầu được phép đem về nước 
8 xe bò chở đầy những di vật điêu khắc lấy từ Đền 
Borobudur. Ngày nay một số những di vật này được 
trưng bày trong khu Nghệ Thuật Java của Viện Bảo 
Tàng Quốc Gia Thái Lan ở Bangkok. 





QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO NAM DƯƠNG 179 





Một trong số những tranh phu điều khắc (rên trởng của Đại 
Báo T háp Borobudur được kiên tạo ở miên Trong Đảo Java 
(rong thê kỷ thứ VIH. Đại Bảo Tháp Borobudur là Kiên trúc 
Phát Giáo lớn nhất thê giới. 

Trong cuối thập kỷ 1960, nhiều tổ chức Phật Giáo 
trên thế giới yêu cầu chính phủ Indonesia hãy hợp lực 
với họ để tiến hành những công tác trùng tu và bảo tôn 
Borobudur. Trong năm 1973, các tổ chức Phật Giáo 
thế giới đệ trình một đồ án trùng tu Borobudur. Kế đó, 
chính phủ Indonesia và cơ quan UNESCO của Liên 
Hiệp Quốc thi hành công tác trùng tu toàn diện lớn lao, 
kéo dài 7 năm (từ năm 1975 tới năm 1982). Trong suốt 
thời g1an trùng tu, có tới hơn I triệu tảng đá đã được 
tháo gõ để rửa sạch và thoa hợp chất bảo trì, rồi sau đó 
được ráp lại như cũ. Nền móng của cấu trúc được củng 
cố vững chắc hơn, và tất cả 1,400 bức tranh phù điêu 
được lau chùi sạch sẽ. Một hệ thống thoát nước đã được 
lắp đặt trên tất cả các tầng. Công tác lớn lao này cần tới 
khoảng 600 công nhân làm việc suốt 7 năm, với phí tổn 
lên đến khoảng 7 triệu Mỹ kim (theo thời giá). 

Năm 1991, UNESCO liệt kê Borobudur vào nhóm 
Văn Hóa của Di Sản Thế Giới và nói rằng di sản này 
là “một tuyệt tác từ thiên tài sáng tạo của nhân loại. ” 


180 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Sau công tác trùng tu do UNESCO tài trợ, Borobudur 
lại được phục hồi thành nơi thờ phượng và chiêm bái 
của Phật tử. Mỗi năm, vào ngày Rằm Tháng Tư Âm 
Lịch, Phật tử Indonesia cử hành đại lễ Phật Đản tại ngôi 
đến cổ kính này. 


Borobudur là địa điểm thu hút nhiều du khách nhất 
ở Indonesia. Trong năm 1974, có khoảng 260,000 du 
khách tới viếng, trong số đó khoảng 36,000 là người 
ngoại quốc. Ngày nay, trung bình mỗi năm có 2 triệu 
rưỡi du khách tới thăm viếng, trong số đó khoảng 80% 
là dân chúng Indonesia, số 20% còn lại là du khách từ 
khắp nơi trên thế giới. 

Trong số những bức tranh phù điêu trên tường có 

bốn phân chính mô tả về: 

(1) Luật Nhân Quả, gồm những câu chuyện “ở hiển 
gặp lành” và những aI tạo ác nghiệp trong đời 
này thì kiếp sau sẽ phải trả nghiệp. 

(2) Sự tích đản sanh của Đức Phật: Khởi đầu từ cõi 
Trời Đâu Suất cho đến khi Đức Phật chuyển 
pháp luân tại Vườn Lộc Uyển. 

(3) Sự tích về những tiên kiếp của Đức Phật. 

(4) Những sự tích về Thiện Tài Đồng Tử tinh tấn tu 
hành để đạt giác ngộ và trở thành Bồ Tát. 

s Bị tín đô Hồi Giáo đặt bom và ảnh hưởng từ núi 
lửa phun 

Ngày 21 Tháng Giêng năm 1985, 9 tiểu tháp của 

ngôi đền đã bị hư hại nặng vì có kẻ gài chất nổ để phá 
hoại. Năm 1991, một giáo sĩ Hồi Giáo bị kết án tù 
chung thân vì đã chủ mưu hàng loạt những vụ nổ bom 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁ0 NAM DƯƠNG 181 





Phù điểu sự tích đản sanh của Đức Phát mô tả Hoàng Hậu 
Maya ngồi trên xe ngựa đi tới Vườn Lâm TÌì NI. 


—. 


Phù điêu mô tả Thái Tử Tất Đạt Đa cắt tóc đi tu. 





phá hoại ở Indonesia trong thập kỷ 1980, trong số đó 
có vụ nổ bom phá hoại nói trên tại đền Borobudur. Hai 
tòng phạm thuộc một tổ chức cực đoan thi hành những 
vụ nổ bom đã bị kết án 20 năm tù. 

Trong hai tháng 10 và I1 năm 2010 Đền Borobudur 
đã bị ảnh hưởng nặng khi núi lửa ở cách đó 258km phun 
lửa và tro than của nó phủ lên những pho tượng một lớp 
dầy 2,5 centimet. Sau đó, tổ chức UNESCO đã tài trợ 3 
triệu Mỹ kim vào ngân quỹ chỉnh trang ngôi đền. 


182 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


9, Thời hiện đại 

Nghi lễ thọ giới Tỳ-kheo-ni theo truyển thống 
Theravada đã được cử hành tại một ngôi chùa ở Bandung 
năm 2015, lần đầu tiên sau hơn 1,000 năm bị gián đoạn, 
với những vị Sa-dI nI của Indonesia và từ những nước 
SrI Lanka, Nhật Bản, Malaysia, và Australia. 

Năm 2016, một Hội Nghị Ni giới Phật giáo 
Sakyadhita lần thứ 14 với chủ đề “Từ bi và công bằng 
xã hội” đã được tổ chức tại từ ngày 23 đến ngày 30 
tháng 6 năm 2016 tại Yogyakarta, một thành phố 
và là thủ phủ của Vùng đặc biệt Yogyakarta ở Java, 
Indonesia. Hội Nghị quy tụ nhiễu Đại biểu từ nhiều 
quốc gia trên thế giới. 

Để cổ súy tinh thần đoàn kết giữa các tôn giáo, 
trong hầu hết những nghi lễ toàn quốc do chính phủ 
chủ trì đều có sự tham dự của một vị Tăng sĩ đại diện 
Tăng-Đoàn Phật Giáo, một giáo sĩ đại diện Hồi Giáo, 
một linh mục đại diện Thiên Chúa giáo, một mục sư đại 
diện cho Tin Lành, và một đại diện của Khổng Giáo. 


Hàng năm, vào dịp Đại LỄ Phật Đản đều có hàng 
ngàn Phật từ Indonesia và từ các nước láng giêng đến 
Đại Bảo Tháp Borobudur để long trọng cử hành Đại lễ. 
Chính phủ Indonesia chính thức liệt kê ngày Phật Đản 
vào danh sách những ngày lễ quốc gia. 

Phật giáo là một trong sáu tôn giáo được chính phủ 
Indonesia công nhận, bên cạnh Hỗi giáo, Công giáo, 
Tin Lành và Ấn Độ giáo, Khổng giáo. Theo một điều 
tra dân số được tiến hành vào năm 1990, phần lớn dân 
số là người Hồi giáo khoảng 87%. Khoảng 1,8 triệu 
người chiếm hơn 1% dân số là Phật giáo. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁ0 NAM DƯƠNG 183 





Các t)-kheo Indonesia thuộc tông phái Theravada cử hành 
Lê Phát Đản. 


Các tỉnh có tỷ lệ Phật tử tương đối cao là Jakarta, 
Riau, Bắc Sumatra và Tây Borneo. Phần lớn các Phật tử 
hiện đang thực hành theo truyền thống Theravada. Hai 
trong số các tu viện Phật giáo lớn nằm ở Bắc Jakarta 
(Sunter) và Tây Java (Pacet). 


Những đặc điểm và nghệ thuật kiến trúc thượng 
đẳng của ngôi đến Phật Giáo nổi tiếng thế giới này cho 
chúng ta thấy rằng Đạo Phật đã có một thời hưng thịnh 
như thế nào trong vùng quần đảo Indonesia. 


Ngôi đền này đã khiến cho dân tộc Indonesia có thể 
tự hào về một thời quá khứ vàng son của họ. 

Mỗi khi có những vị chức sắc trên thế giới tới viếng 
Indonesia, Tổng Thống Sukarno luôn luôn mời họ tới 
viếng Đền Borobudur. Trong năm 1950, ông đã đón 
tiếp Thủ Tướng Nehru của Ấn Độ ở đó. 


184 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


s ụ_ Ề 4 


ĐÀ VỆ là") 
Š VÀ Na à 
Đân Boroburdu, Kỳ quan nổi mm trên thế g giới, cho dán tộc 
Indonesia niêm tự hào về một quá khứ vàng son của họ. 








Tổng T' hồng _ của Ÿui5ï2fD đón tiếp Thủ Tướng 
Nehru của Ấn Độ tới viêng Đên Borobudur trong năm1 950. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO NAM DƯƠNG 185 





Bức oi! Đển Borobudur vẽ trong ah Hệ ký XX theo trí 
trởng tượng của họa sĩ Hà-Lan GŒ.B. Hoojer mồ tả thời cực 
thịnh của Phát Giáo Indonesia, khi Phát tứ tới đây để cử 
hành Lễ Phật Đản. 


Thực tế cho thấy, dù chùa to Phật lớn như đến 
Boroburdu, hiện là một kỳ quan nổi tiếng trên thế giới 
đi nữa mà không có chương trình tu học, người Phật tử 
không hiểu đạo, không thực hành những gì Đức phật 
đã giảng dạy, thì cuối cùng Phật giáo cũng chỉ lưu lại ở 
đời những hình thức, di tích, tên tuổi mà thôi. Do vậy, 
người Phật tử cần ý thức rõ sứ mệnh thiêng liêng hàng 
đầu của mình, đó là nỗ lực học, hiểu và hành trì những 
lời Phật dạy. Bên cạnh cố gắng xây dựng những gì cần 
xây dựng để vừa mang lại lợi ích an lạc lâu dài cho 
mình và tạo sự an lạc lợi ích trường cửu cho tha nhân. 


10. Kết luận 


Có thể nói, hiện nay Phật giáo tại Indonesia nếu so 
với Phật giáo tại một số quốc gia khác thì rõ ràng rất 


186 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


khiêm tốn. Tuy nhiên, những đóng góp của những bậc 
tiên bối hữu công tại Indonesia quả thật là những đóng 
góp rất đáng trân trọng vì nó đã tạo ra một tác hưởng to 
lớn hiện nay dù chỉ là trên phương diện hình thức. 


Bài học kinh nghiệm giá trị của Phật giáo tại 
Indonesia, sẽ giúp cho những nhà lãnh đạo Phật giáo 
nhận thức được, vai trò hoằng pháp lợi sanh của mình 
trong thời đại mới để trong tương lai Phật giáo sẽ 
không thể chỉ là những đến đài nguy nga đồ sộ, mà 
chính là nếp sống tâm linh cao quý có khả năng vượt 
lên trên mọi tranh chấp phù phiếm thấp hèn. Đồng thời 
là ngọn hải đăng ngời sáng ø1úp mọi người giải thoát 
sự khổ đau trong đời sống vốn vô thường, mong manh 
và ngắn ngủi. 


4 P. ấ $ _ ng AE: 
- s_ 5- cm. G 5 : ÝÃ.. ĐC SN xót —~ 
n2 22/1/2716 vn 


. HUẾ „ 
-"= kh *%* "My % 
⁄0/12/15E2/ v//20-Ý 5 AVANRE- 
X22 z3 . 


# kh. m.ữ r 
, _ô Ý L< 
. # , - %s_ Z 
{G3 *vỞXái 
- >>... ` f „ 
"9 "x L¡ 
kế xˆ, Sế , . 
va 
v.....o.C 
 x vn. 
“VẢ xê», 
„: 
F `. 


L3 
- 
ta 
»* 





ch 
CS. s0, (SE; 
tagV2478n/ISIEPNEBTPETEE)2.EER) 
Di tích của một ngôi chua trong quân thể Baiujaya, vừnơ 
phái Tây Đảo Java, được kiến tạo trong thê kỷ thứ II. 


TẲN UAN LỊUH $Ú 
PHẬT 6IÁ0 MAIAYSIA — MÃ IAI 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Malaysia là một liên bang quân chủ lập hiến thuộc 
vùng Đông Nam Á Châu, bao gồm 13 bang và 3 
lãnh thổ chung của liên bang, với diện tích tổng cộng 
329,847km”. 

Ngăn chia thành hai phần do Biển Đông: gồm 
phần cực Nam Bán Đảo Malaysia và vùng Bắc Đảo 
Borneo, có biên giới trên bộ với Thái Lan, Indonesia, 
và Brunei, biên giới trên biển với Singapore, Indonesia, 
Philippines và Việt-Nam. Thành phố lớn nhất là Kuala 
Lumpur, nhưng thủ đô hành chánh của liên bang là thị 
xã PutraJaya, cách phía nam Kuala Lumpur 25km. 

Dân số hiện thời của Malaysia gồm hơn 30 triệu. 

Nguôn gốc của Malaysia phát xuất từ những vương 
quốc Mã-Lai đã hiện hữu từ thời cổ xưa. Vào thế kỷ 
XVIII Malaysia trở thành thuộc địa của Đế Quốc Anh, 
trons Thế Chiến Thứ Hai Malaysia đã bị quân đội Nhật 
Bản chiếm đóng từ năm 1942 đến năm 1945. 

Năm 1948, những phần đất do Anh Quốc cai trị trên 
Bán Đảo Malaysia, ngoại trừ Singapore, thành lập Liên 


188 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Bang Malaysia và liên bang này được Anh Quốc trao 
trả độc lập vào năm 1957. Tân quốc gia Malaysia được 
thành lập trong năm 1963, khi các cựu thuộc địa của 
Anh Quốc gồm Singapore, Sabah và Sarawak (miễn 
Bắc Đảo Borneo), gia nhập Liên Bang. 


Năm 1965, Singapore bị trục xuất ra khỏi liên bang, 
sau khi xảy ra những xung khắc về các vấn đề chính trị, 
tài chánh, và kinh tế. Kể từ đó Singapore trở thành một 
đảo quốc độc lập. 


Malaysia là một quốc gia đa chủng tộc và đa văn 
hóa. Tuy hiến pháp quy định Hồi Giáo là quốc giáo, 
nhưng đồng thời cũng bảo vệ quyền tự do tôn giáo của 
toàn dân. 

Hệ thống chính phủ của Malaysia theo kiểu mẫu 
thể chế nghị viên của Vương Quốc Anh. Nguyên thủ 
quốc gia là Quốc Vương, được bầu cử 5 năm một lần, 
với các ứng cử viên thuộc các gia đình quý tộc truyền 
thống của 9 Bang Mã-Lai. Thủ tướng là người cầm đầu 
chính phủ liên bang. 


2. Thành phần tôn giáo trong dân chúng 
Theo thống kê trong năm 2010: 
° 61.3% dân chúng khai là tín đồ Hồi Giáo. 
° _ 10.8% là Phật tử. 
° 9.2% là tín đồ Ki-tô-giáo. 
‹ 6.3% là tín đồ Ẩn-giáo. 
°Ổ 1.3% theo truyền thống thờ cúng tổ tiên của 
Trung-Hoa. 
°_ số còn lại thuộc các tôn giáo khác. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO MÃ LAI 189 








Quốc kỳ 
và bản đồ Malaysia 


Indonesia 
(Kalimantan) MALAYSIA 
—„xg. 


kÔW / 1445 /094QUMT AIM$ 


3. Phật Giáo ở Malaysia 


Các văn bản Phật giáo cho thấy sau kỳ Kết Tập 
Kinh Điển Lần Thứ III trước Tây lịch tại Ấn Độ, vua 
Asoka đã phái hai nhà sư Phật giáo đến Malaysia để 
truyền bá chánh pháp. 


Theo Wikpedia thì, các nguôn văn bản của Trung 
Quốc đã chứng minh rằng, khoảng 30 quốc gia Ấn Độ 
nhỏ đã tăng và giảm ở Bán đảo Malay. Phật giáo Malay 
bắt đầu có mặt khi các thương nhân và tu sĩ từ Ấn Độ 
đến Malay trên các tuyến hàng hải đồng thời mang theo 
các khái niệm tôn giáo, chính phủ và nghệ thuật Ấn Độ. 


Trải qua nhiều thế kỷ, các dân tộc trong khu vực, 
đặc biệt là các triều đình, đã tổng hợp các ý tưởng bản 
địa và Ấn Độ bao gồm Ấn Độ giáo và Phật giáo Đại 


190 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


thừa và điều đó định hình các mô hình chính trị và văn 
hóa của họ. Tuy nhiên, Vương quốc Malay Kedah đã tố 
cáo tôn giáo Ấn Độ sau khi vua Chola từ Tamil Nadu 
tấn công họ vào đầu thế kỷ XI. Nhà vua của Kedah, 

Phra Ong Mahawangsa, là người cai trị Malay đầu tiên 
lên án tôn giáo Ấn Độ truyền thống: ông đã chuyển đổi 
sang đạo Hồi, và vào thế kỷ XV, trong thời kỳ hoàng 
kim của Vương quốc Malacca, phần lớn người Mã Lai 
chuyển sang đạo Hi. 

Tuy nhiên, những bằng chứng khảo cổ sớm nhất, 
được tìm thấy ở Thung lũng Bujans, thuộc bang Kedah 
thì, vào đầu thế kỷ thứ II, một vương quốc Phật giáo 
Hindu và, một truyền thuyết khác cho rằng, Phật Giáo 
đã được truyền bá tới Bán Đảo Malaysia từ cuối thế kỷ 
thứ VH, trong thời cai trị của Vương Quốc Phật Giáo 
SrivI-Jaya. Phật CIáo được truyền bá đến vùng này khi 
các thương nhân và chư Tăng từ Ẩn-Độ du hành tới đây 
bằng đường biển. Họ đã quảng bá giáo lý Phật giáo, 
những học thuyết của Ấn- Độ về tôn giáo, về chính sách 
cai trị, về văn hóa và nghệ thuật. 


Từ thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ thứ XII, bán đảo 
Malay chịu ảnh hưởng của đế chế Sri Vijaya trên đảo 
Sumatra mà nhà sư Trung Quốc I-Tsing đã mô tả: vào 
năm 67], là một trung tâm Phật giáo quan trọng và đã 
có hơn một ngàn tu sĩ Phật giáo tham học. 

Đa số Phật tử ở Malaysia là những người gốc Trung- 
Hoa theo Phật Giáo Đại thừa, trong khi cũng có những 
Phật tử gốc Tích Lan và Thái Lan theo truyền thống 
Nguyên Thủy. Một Hội Đồng Phật Giáo Malaysia được 
thành lập để điều hành những chương trình nghiên cứu 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO MÃ LAI 191 


và hoằng dương đạo pháp, đồng thời cổ xúy tinh thần 
hòa hợp g1ữa các tông phái và các giới Phật tử Malaysia. 

Ngày Phật Đản được coi là một trong những ngày 
lễ của quốc gia, và trong dịp này Phật tử Nam Tông và 
Bắc Tông cùng nhau cử hành những khóa lễ Phật Đản 
ở Kuala Lumpur và trong những thành phố lón. 


Phật Giáo đã được truyền bá tới Bán Đảo Malaysia 
từ cuối thế kỷ thứ VI, trong thời cai trị của Vương 
Quốc Phật Giáo Srivi-jaya. Phật Giáo được truyền ' bá 
đến vùng này khi các thương nhân và chư Tăng từ Ấn- 
Độ du hành tới đây bằng đường biển. Họ đã quảng bá 
giáO lý. Phật giáo, những học thuyết của Ấn- Độ về tôn 
giáo, về chính sách cai trị, về văn hóa và nghệ thuật. 


4. Hồi Giáo bành trướng 

Trong suốt mấy trăm năm, kể từ thế kỷ thứ VI, các 
dân tộc trong vùng Bán Đảo Malaysia, nhất là các giới 
vua chúa, đã tổng hợp những giáo lý từ Ấn- Độ giáo, từ 
Phật Giáo Đại Thừa, cùng với những tín ngưỡng của 
chính họ, để dùng làm nền tảng chính trị và văn hóa. 


Nhưng sau khi Vương Quốc Kedah trên Bán Đảo 
Mã-Lai bị những đạo quân thuộc sắc dân Tamil theo 
Ấn Giáo trong vùng Đông-Nam Ấn- Độ tấn công, trong 
thế kỷ XI, triều đình của vương quốc Kedah quyết định 
đoạn tuyệt với những gì thuộc về tôn giáo và văn hóa 
Ẩn-Độ. 

Do đó, họ đã chuyển từ Ấn Giáo và Phật Giáo sang 
Hồi Giáo. Đến thế kỷ XV, Hồi Giáo phát triển tới độ 
cực thịnh trên Bán Đảo Malaysia và đa số dân chúng 
trong vùng đã trở thành tín đồ của tôn giáo này. Ngày 


192 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


nay, sắc dân Mã-Lai chiếm đa số trong dân chúng, sồm 
hơn 60% dân số và hầu hết là tín đồ Hồi Giáo. 

Đa số Phật tử Malaysia là những người gốc Trung 
Hoa theo truyền thống Bắc Tông, trong khi cũng có 
những Phật tử Nam Tông gồm những di dân đến từ 
Thái Lan và Tích Lan. Hầu hết Phật tử Malaysia sinh 
sống trong những vùng thành thị, vì phần đông họ làm 
những nghề nghiệp thuộc về doanh thương hoặc những 
nghề chuyên môn. 

Trong thời gian gân đây, một số nhà lãnh đạo Phật 
Giáo Malaysia nhận thấy có những suy giảm về sự 
tham gia những sinh hoạt tôn giáo từ giới thanh thiếu 
niên thuộc các gia đình Phật tử. Vì vậy, họ đã phát 
động những chương trình có mục đích thích hợp hóa 
với nếp sống của thời hiện đại. Họ đã thành lập những 
tổ chức giáo dục tôn giáo, thí dụ như Hội Truyền Bá 
Phật Giáo (Buddhist MIsslonary SocIety). 

Các nhà lãnh đạo của Hội này nói rằng trong khi 
nhiều Phật tử trẻ tuổi có trình độ giáo dục cao chú trọng 
vào sự học hỏi những vấn đề triết lý cao siêu; nhưng 
cũng có nhiều Phật tử trẻ tuổi khác ưa thích tham dự 
những sinh hoạt Phật sự cổ truyền trong những chùa và 
tu viện. Để đáp ứng với nhu cầu tâm linh của giới Phật 
tử thứ nhì này, ngày nay nhiều chùa và tu viện Phật 
Giáo ở Malaysia thường tổ chức những khóa lễ truyền 
thống nhưng đã được canh tân để phù hợp với khuynh 
hướng của giới Phật tử trẻ tuổi, thí dụ như những nghi 
thức Phật sự được đơn giản hóa, nhưng không kém 
phần trang nghiêm. Đồng thời, loại bỏ những nghi thức 
mà nhiều người trong giới Phật tử trẻ tuổi có thể xem là 
không cần thiết. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO MÃ LAI 193 





Thean llou TempDle. 





The Maha Wihara Buddhist lemple 
in Brickflields, Kuala LumDUr: 


194 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


rĩYy “.ứGn 

đoáplofisttEs(6ES 
7 h L - 

| “| ' 





Srl Lanka Buddhist TempDle (rom Lorong Thmur), 
Sentul, Kuala LUmMDIT 





Penang, Malaysia: ID)hammikarama Burmese Buddhist 
lemple, view from Pagoda. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO MÃ LAI 195 


Họ xem trọng việc giảng giải cho Phật tử hiểu biết 
về ý nghĩa của những nghi thức tụng kinh, thắp đèn, 
thắp nhang, dâng hoa... nhất là những giáo pháp vi 
diệu do Đức Phật khai thị. 

Vì Phật giáo là một tôn giáo chủ trương không có 
một nhà lãnh đạo tối cao để điều khiển và hướng dẫn 
hầu hết những sinh hoạt tôn giáo. Vì vậy, ở Malaysia 
trong những năm gần đây đã có những nỗ lực phối trí 
những sinh hoạt của các hội đoàn và tông phái khác 
nhau. Một thí dụ là sự thành lập Ủy Ban Liên Kết Đại 
LỄ Phật Đản (Joint Wesak Celebrations Committee) 
bao gồm những ngôi chùa ở Kuala Lumpur và trong 
Bang Selangor. Ủy Ban này đảm nhiệm phối trí chương 
trình cử hành Đại LỄ Phật Đản. 

Hiện nay, đang có kế hoạch thành lập Hội Đồng 
Phật Giáo Malaysia để đại diện cho tất cả những tông 
phái Phật Giáo trên toàn quốc, nhằm xiển dương chánh 
pháp, nhất là chú trọng vào việc hiện đại hóa phương 
diện tổ chức để thích hợp với thời đại, đồng thời phát 
huy mối liên hữu hòa hợp giữa các giới Phật tử trên 
toàn quốc. 


5. Những tổ chức Phật Giáo ở Malaysia 


5.1. Hội Đông Phật Giáo Theravada Malaysia 
(Theravada Buddhist Council oƒ Malaysia) 


Hội Đồng Phật Giáo Theravada Malaysia, đã được 
thành lập để kết hợp các giới Phật tử và những tổ chức 
thuộc Tông Phái Theravada ở Malaysia. Hội Đồng này 
đại diện và bảo vệ quyên lợi của các tổ chức và đoàn 
thể thuộc Phật Giáo Theravada trên toàn quốc. 


196 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Đông thời, cũng hợp tác với các tổ chức và đoàn thể 
thuộc các tông phái Phật Giáo khác để bảo vệ quyền lợi 
của toàn thể cộng đồng Phật tử Malaysia. 

Thành viên của Hội đồng gồm các giới cư sĩ, với 
sự tư vấn của Ủy Ban Cố Vấn gồm các vị Tỳ-Kheo 
thuộc Tăng-Đoàn Theravada Malaysia và thành viên 
có nhiều uy tín của các đoàn thể Phật Giáo Theravada. 


Khi cần thiết, Hội Đồng sẵn sàng cung cấp những 
chỉ đạo và cố vấn về điều hành tổ chức, về sự diễn giải 
giáo lý để làm sáng tỏ những vấn đề liên quan tới đạo 
pháp mà các giới công chúng và các cộng đồng Phật tử 
có khi đặt câu hỏi. Hội Đồng cũng sẵn sàng hợp tác với 
các tổ chức Phật Giáo khác trong nước để thăng tiến 
những phúc lợi của toàn thể Phật tử Malaysia không 
phân biệt tông phái. 


35.2. Hội Phật Giáo Nalanda Malaysia (NalÌanda 
Buddhist Society Malaysia) 


Hội Phật Giáo Nalanda Malaysia, được thành 
lập vào năm 2003, trụ sở chính đặt tại thành phố Sri 
Serdang, Bang Selansor. Kể từ khi thành lập, tổ chức 
này đã thu thập được nhiều thành quả tốt đẹp trong 
những chương trình giáo dục để phục vụ đạo pháp, 
đã khai giảng những khóa học về Phật Pháp, tổ chức 
những Trại Hè, những khóa huấn luyện Thiên Quán, 
những diễn đàn về đạo pháp, và những cuộc hội thảo. 

Ngoài những chương trình và sinh hoạt nói trên, 
Hội Phật Giáo Nalanda cũng điểu hành một thư viện 
trung ương gồm có những nguồn tài liệu giá trị để giúp 
các chư Tăng và Phật tử khảo cứu và học hỏi. Phật tử từ 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO MÃ LAI 197 


khắp nơi trong nước thường xuyên đến thư viện trung 
ương của Hội để nghiên cứu giáo pháp. Ngày càng có 
nhiều người trong giới thanh niên và sinh viên đại học 
tới trụ sở của Nalanda để gặp gõ nhau và thảo luận về 
các vấn đề Phật Giáo. 


Vì vậy, trụ sở này đã trở thành một trong những 
trung tâm giáo dục Phật Giáo quan trọng của Malaysia. 


Kể từ khi thành lập, Hội Phật Giáo Nalanda đã chú 
trọng vào việc đáp ứng những nhu câu giáo dục Phật 
Pháp, giúp Phật tử phát huy tâm thức, nghiên cứu và 
thực hành giáo lý. 

Các thành viên của Hội Nalanda rất coi trọng hạnh 
chánh tinh tấn để đạt được sự quân bình và hạnh phúc 
trong đời sống, đồng thời giúp tha nhân đạt được hạnh 
phúc và thành công trong đời sống của họ, bằng cách 
thực hiện Sáu Điều sau đây: 


I- Lành Mạnh (Thanh Tịnh) thể chất và duy trì sức 
khỏe. 

2- Lành Mạnh tinh thần và sống vui. 

3- Lành Mạnh và hòa thuận trong gia đình. 

4- Lành Mạnh kinh tế và thành công nghê nghiệp. 

5- Lành Mạnh trong giao tiếp và hòa thuận xã hội. 

6- Lành Mạnh tỉnh thân và nội tâm. 
5.3. Hội Phật Giáo Soka Gakkai Malaysia 

Tôn chỉ của Hội Phật Giáo Soka Gakkal Malaysia 
là cổ võ hòa bình qua những chương trình trao đối văn 
hóa và giáo dục nhân đạo, đặt căn bản trên nên tảng 
triết lý của tông phái Phật Giáo Nhật Liên (Nichiren) 
của Nhật Bản. 


198 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Kể từ khi thành lập vào năm 1984, Hội Phật Giáo 
Soka Gakkal Malaysia đã thi hành những công tác đặt 
căn bản trên những nguyên tắc chỉ đạo sau đây: 


° _ Đề cao những giá trị chân chánh và đạo đức trong 
giới hội viên. 

° Đóng øóp công sức vào sự lành mạnh và thịnh 
vượng của quốc gia. 

° Cổ võ tình thân hữu, hạnh phúc gia đình, sự hòa 
thuận chủng tộc và hòa bình trên thế giới. 

‹ Góp phần vun bồi văn hóa, phúc lợi xã hội và giáo 
dục. 

Các thành viên của Hội Phật Giáo Soka Gakkal 
bao gồm mọi tầng lớp xã hội, nhiệt thành dấn thân vào 
những hoạt động để phát huy tính thần từ bi, ý thức 
trách nhiệm và phục vụ cộng đồng. Nhờ lối sống thanh 
cao, họ tự khai thác những khả năng của bản thân để 
phát huy và tinh tấn. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO MÃ LAI 199 





Hội Phật Giáo Soka Gakkai, tin tưởng rằng, những 
trao đổi văn hóa sẽ giúp phát huy tiêm năng sáng tạo 
giữa các hội viên và bắc nhịp cầu thông cảm với các 
cộng đồng khác. Cổ võ phát huy văn hóa bằng cách tổ 
chức những lễ hội văn hóa. Hội cũng tích cực tham gia 
những hoạt động văn hóa ở cấp bậc quốc gia. 


35.4. Hội Phật Giáo Soka GaKkkdi 


Phật Giáo Nhật Liên Tông của Nhật Bản bắt đầu du 
nhập vào Malaysia từ năm 1964. Kể từ đó số Phật tử 
thực hành giáo lý của tông phái Nhật Liên ngày càng 
gia tăng. Năm 1971, Bang Penang là nơi đầu tiên chính 
thức thành lập Hội Phật Tử Nhật Liên. Kế đó, những 
chi hội cũng được thành lập ở bang khác trong Liên 
Bang Malaysia 

Tháng 6 năm 1984, Hội Phật Giáo Nhật Liên 
Malaysia (Malaysia Buddhist Nichiren Shoshu Asso- 
ciation) được chính thức thành lập, và đến năm 1991 


200 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Y 21t 


". x °` & . `‹ , 
“Ví To g 


Đệ, XÁ t* 
Non? TA, 


t® 
x % / Ỉ 
VY | x 
^ ý —¬— Ê f\YV L{:' „*& 
+. - \ 1 f 
\ ' X Ì HA; ) lễ _ VY 4 À ., 
là 


' * ` xã _ xế ⁄Z 


ú ~xr~ 
—_—— 


®uẾ 


xa“ 
ý 



















x~ 
‹s^ 
\ tài \ íÍ\L 


tổ chức đó đối tên thành Saka Gakkai Malaysia. Ngày 
nay Hội Phật Giáo Soka Gakkai có hội viên ở khắp nơi 
trên toàn quốc Malaysia và trụ sở trong những thành 
phố lớn. 


6. Phong cách kiến trúc Phật Giáo tại Malaysia 


Hầu hết các tự viện Phật giáo tại Malaysia đều có 
những nghệ thuật kiến trúc sai biệt và đặc thù tuỳ theo 
nguồn gốc xuất xứ sắc tộc đó, nhưng cũng có một ít ngôi 
chùa kết hợp cả nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. 

Tại thành phố Penang, một ngôi chùa bảy tâng 
chính của chùa Kek Lok S1 - Chùa 10.000 vị Phật — 
đã được kiến lập vào năm 1930. Ngôi chùa nổi tiếng 
này kết hợp cả hai truyền thống kiến trúc Đại thừa và 
Nguyên thủy, với một hình bát giác kiểu Trung Quốc, 
một phần giữa kiểu Thái và vương miện trên một bảo 
tháp kiểu Miến Điện, phản ánh ba truyền thống Phật 
giáo chiếm ưu thế ở Penang vào thời kỳ đó. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO MÃ LAI 201 


Phật giáo là tôn giáo lớn thứ hai ở Malaysia sau Hồi 
giáo. Có khoảng 5,4 triệu tín đồ Phật giáo trên toàn 
quốc, chiếm 19,2% dân số trong số 28,3 triệu người 
theo thống kê vào tháng I năm 2011. Phần lớn trong 
những người Phật tử là người gốc Hoa theo truyền 
thống Đại thừa. 


Hầu hết các ngôi chùa Phật giáo Đại thừa ở Malaysia 
đều áp dụng kiểu kiến trúc cổ điển Temple Trung Quốc. 
Người Mahaya thực hiện các dịch vụ của họ bằng tiếng 
Quan thoại và bằng nhiều phương ngữ khác nhau của 
Trung Quốc, mặc dù một số ngôi đền ở khu vực thành 
thị đã được rao giảng bằng tiếng Anh. Việc thực hành 
giữa đa số người dân tộc Trung Quốc tự xưng là Phật tử 
thực sự là một sự pha trộn giữa Phật giáo và tín ngưỡng 
và truyền thống Trung Quốc. 





Penang, Kek Lok S1, một ngôi chua đã được xáy dựng hơn 
một thể kỷ, lớn nhất tại Malaysia và Đông Nam Á. 


202 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Phật tử Theravada bao gồm người gốc Hoa, người 
Thái và một số lượng nhỏ người Miến Điện, Sinhalese 
và Ấn Độ. Nhiều nhóm dân tộc Theravadin thường 
thiết lập các tự viện theo phong cách truyền thống của 
riêng họ. Người Thái Lan đã thiết lập các ngôi chùa 
wats và, người Sinhalese — Phật tử Sri Lanka xây dựng 
một số chùa với những truyền thống độc đáo mà người 
SIinhalese đã mang theo. 


7. Kết luận 


Tại Malaysia, Hồi giáo hiện đang là quốc giáo. Tuy 
nhiên, số lượng tín đồ Phật giáo ngày một gia tăng tại 
Mã Lai trong những thập niên qua. Phật tử Malaysia, 
luôn yêu chuộng hòa bình và tỉnh tấn thực hành đạo 
Pháp. Phật giáo Malaysia là một nên Phật giáo tổng 
hợp các truyền thống Đại thừa, Nguyên thủy, Kim cang 
thừa một cách rất hài hòa. Mặc dù Malaysia không phải 
là một quốc gia Phật giáo, nhưng đã có những đóng góp 
lớn lao cho việc truyền bá Phật pháp trên toàn thế giới. 
Đạo Phật là đạo hòa bình, nên người Phật tử Malaysia 
rất yêu chuộng hòa bình và tìm cách bảo vệ hòa bình 
cũng như nỗ lực hành trì những lời Phật dạy để mang 
lại cho bản thân và thế giới nhân loại một cuộc sống 
thật sự an lạc, vị tha và vô ngã. 


TẾN( QUAN LI(H §Ú 
PHẬT đIÁ0 §INGAP0RE — TÂN 0IA BA 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

SIneøapore có tên chính thức là Cộng Hòa S1ngapore, 
là một đảo quốc thành thị trong vùng Đông Nam 
Á-Châu, tại mũi phía Nam của Bán Đảo Mã-Lai, bao 
gồm một hòn đảo chính hình thoi và hơn 60 đảo nhỏ. 
Từ thập niên 1960, những kế hoạch cải tạo đất bờ biển 
đã giúp cho diện tích của Singapore mở rộng thêm 
khoảng 20%. 

Theo những tài liệu khảo cổ, những hòn đảo này đã 
có người sinh sống từ thế kỷ thứ II Tây Lịch và sau đó 
trở thành lãnh thổ của những VưƯƠng quốc nối tiếp nhau 
cai trị vùng quần đảo Đông Nam Á mà ngày nay thuộc 
Malaysia và Indonesia. 

Xứ Singapore của thời hiện đại, được Đế Quốc 
Anh thành lập như là một trạm giao lưu thương mại 
của Công Ty Đông Ấn (East India Company) vào nắm 
1824. Trong Thế Chiến Thứ Hai Singapore bị quân đội 
Nhật Bản xâm chiếm từ năm 1942 đến năm 1945. Năm 
1963, Singapore được Anh Quốc trao trả độc lập và gia 
nhập Liên Bang Malaysia, rỗi tách ra khỏi liên bang vào 
năm 1965 và trở thành một đảo quốc độc lập, như đã 


204 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


nói trong phần lịch sử Malaysia. Sau khi trải qua những 
khó khăn trong mấy năm đầu tiên, Singapore đã phát 
triển nhanh chóng để trở thành một trong “Bốn Mãnh 
Hồ Á Châu” (gồm Nam Hàn, Đài Loan, Singapore và 
Hong Kong). 

Dân số của Singapore trong năm 2014 gôm khoảng 
5.5 triệu, trong đó 3.4 triệu là công dân Singapore. 
Số 2.1 triệu còn lại là những ngoại kiêu tạm trú hoặc 
thường trú. Những người gốc Trung Hoa chiếm đa số, 
với 74%. 

Kế đó là sắc dân Mã-Lai 13.4%, Ấn Độ 9.2%, phần 
còn lại gồm những sắc dân khác, trong số đó có nhiều 


người lai Âu-Á. 
L‹ 
_ ¬‹ 
€ li 






Quốc kỳ 
- bản đồ Singapore 


`¬———-.— 


Singapở 


⁄ Kv 1 1 
'afida nŸ ‹ ˆ 
rØi PB 
‹ ‹ › 
Í q ‹Ề 
- € 
te) -EN x“ 
>= Ỉ 





@ Airport 
4 Pointoflnterest 


Q 9 Par 
= l \) Ð 9N EŠS Nˆ| 
.. ® FH Le 
= ẤM 104°E¬ FETCCEEi 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO TÂN GIA BA 205 


2. Phật giáo du nhập Sïngapore 

Giống như Malaysia, thời xưa Phật Giáo du nhập 
Singapore từ cuối thế kỷ thứ VII, trong khi vùng Bán 
Đảo Malaysia thuộc lãnh thổ của Vương Quốc Phật 
Cáo STIVI-]Jaya. 


3. Phật giáo ở Singapore 

Khoảng 1/3 dân chúng Singapore là Phật tử. Trong 
đảo quốc này có những chùa và tu viện Phật Giáo thuộc 
cả ba tông phái Đại Thừa, Nguyên Thủy và Mật Tông. 
Đa số Phật tử Singapore là những người gốc Trung Hoa 
và họ theo truyền thống Phật giáo Đại thừa. 

Ở thời hiện đại, với vị trí là một hải cảng và trạm 
giao lưu thương mại của Đế Quốc Anh, một thời gian 
ngắn bị Nhật Bản cai trị, trong nhiều thế kỷ Singapore 
đã tiếp xúc với nhiều tông phái Phật Giáo khác nhau. 
Vì vậy, ngày nay Phật tử xứ này chịu ảnh hưởng từ 
nhiều tông phái. 

Trong thời hiện đại, những ngôi chùa và tu viện 
lâu đời nhất — như hai ngôi chùa nổi tiếng Thian Hock 
Keng và Jin Long Š1 — là do những di dân từ các nước 
Á Châu kiến thiết. Theo thống kê năm 2010, trong số 
2,779,524 người Singapore được thăm dò có 42% từ 
15 tuổi trở lên tự nhận là Phật tử. Phật giáo Đại thừa 
Trung Quốc là hình thức phổ biến nhất hiện nay tại 
SIneapore. 

Phật giáo đã hiện diện ở Singapore trong thời 
Srivijaya, nhưng gần như biến mất ở Singapore trong 
thế kỷ XIV và XV. Sau đó Phật giáo đã tái hôi sinh. 


206 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Phật Nha Tự (Chùa Rang Phát) ở Singapore 


Ở Singapore có nhiễu đoàn thể và tổ chức Phật 
Giáo, trong số đó tổ chức đáng kể nhất là Tổng Hội 
Phật Giáo S1ngapore (S1ngapore Buddhist Federation). 

Với tiến trình phát huy tự do tôn giáo ở Singapore, 
ngày nay phần đông Phật tử xứ này đều là thành viên 
của một hoặc vài đoàn thể và tổ chức Phật Giáo khác 
nhau, sự kiện này thể hiện tỉnh thần bao dung và phóng 
khoáng của Đạo Phật, phù hợp với giáo lý Đại Từ BI và 
để cao sự bình đẳng, tình liên đới giữa mọi thành phần. 


4. Những Tổ Chức Phật Giáo ở Singapore 


4.1. Tổng Hội Phật Giáo Singapore — The Singapore 

Buddhist Federation (viết tắt SBF, 31)I/I55I/ã 9) 
Là một tổ chức mang tầm vóc quốc gia để đại diện 

cho Phật giáo, được thành lập vào năm 1949. Kể từ khi 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO TÂN GIA BA 207 


thành lập, với sự yếm trợ của các đoàn thể Phật Giáo 
khác, Tổng Hội Phật Giáo Singapore đã yêu cầu chính 
phủ Singapore liệt kê ngày Phật Đản vào danh sách 
những ngày lễ quốc gia và lời yêu cầu đó đã được chấp 
thuận từ năm 1956. 

Sau Thế Chiến Thứ Hai, Hội đã tích cực đẩy mạnh 
những phát triển. Trong năm 1952, một nữ hội viên đã 
hiến tặng một khu đất để kiến thiết ngôi chùa trung tâm 
của Hội, đồng thời một Hội viên ẩn danh cũng tặng một 
số tiễn rất lớn vào ngân quỹ kiến thiết Chùa. 

Vào tháng 9 năm 1955 và tháng 2 năm 1959, SBE 
đã kiến nghị chính quyền thành lập một nghĩa trang 
Phật giáo và cấp giấy phép xây dựng cầu, cống, đường, 
chùa Phật giáo và phòng ăn xung quanh. 


4.2. Irung Tâm Phật A-Di-Đà — Amitabha Buddhisf 
Cenfre) 


Là một tổ chức Phật Giáo được thành lập ở Singapore 
từ năm 1989. Tổ chức này có liên hệ với Hội Bảo Tôn 
Truyền Thống Đại Thừa (FPMT: Fountdation for the 
Preservation of Mahayana) 


Đi theo truyền thống của Hội Bảo Tôn Truyễn 
Thống Đại Thừa, Trung Tâm Phật A-Di-Đà chủ trương 
truyền bá cho Phật tử những giáo lý để họ phát triển 
những tiểm năng trí huệ và tâm linh lên tới trình độ cao 
nhất, để có đời sống lợi tha, hữu ích cho cộng đồng xã 
hội. Trung Tâm này là nơi Phật tử đến nghiên cứu, học 
hỏi và thực hành Phật Ciáo Đại Thừa thuộc tông phái 
Œelugpa (tông phái Mũ Vàng) do Đại Sư Tông-Khách- 
Ba (Tsong Khapa) thành lập trong thế Kỷ XIV ở Tây 


208 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Tạng. Đương Kim Đạt-Lai Lạt Ma đời thứ XIV, thuộc 
tông phái này. 


4.3. Hội Phật Tử Singapore —- The Buddhist Union 
0ƒ Singapore 


Đây là đoàn thể Phật Giáo kỳ cựu nhất ở Singapore, 
được khai sinh vào Tháng II năm 1936. Trong thời 
sian Tỳ-Kheo Trưởng Lão Narada Thera của Phật Giáo 
Sri Lanka, ghé đến Singapore nhân dịp ngài đang trên 
đường đi thắm Cambodla. 

Trong cuộc gặp gỡ các Phật tử địa phương nhiều 
nhiệt tâm, vị tỳ-kheo trưởng lão đã khuyến khích họ 
hãy thành lập một đoàn thể Phật tử để truyền bá Phật 
pháp cho những người nói tiếng Anh thuộc cộng đồng 
gốc Trung Hoa. 

Trong thời kỳ thành lập, Hội cũng đã nhận được 
vềm trợ từ các vị Tăng sĩ Sri Lanka, Thái Lan, và Tòa 
Tổng Lãnh Sự Thái-Lan ở Singapore. Sau đó, Hội đã 
nhận được những đóng góp tài chánh lớn lao để ấn tống 
kinh sách và tài liệu truyễn giáo phân phát miễn phí 
cho Phật tử và công chúng. 

Singapore có lÚ ngôi chùa có phong cách nghệ 
thuật kiến trúc rất nổi tiếng và đẹp nhất của thành phố 
Singapore. Những ngôi chùa Phật giáo mang sắc thái 
khác biệt ở Singapore với nghệ thuật kiến trúc đầy sáng 
tạo rất đáng kinh ngạc. 

Phật giáo có khá nhiều lịch sử ở Singapore, nhờ vào 
đi sản của những người định cư, thương nhân và nhà 
truyền giáo đầu tiên. Mặc dù vậy, rất nhiễu ngôi chùa ở 
SIngapore chỉ được xây dựng trong một thời gian chưa 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO TÂN GIA BA 209 


lâu lắm. Hơn một phần ba dân số Singapore tuyên xưng 
niềm tin vào Phật giáo, điều đó đã làm cho Phật giáo 
trở thành tôn giáo lớn nhất tính theo dân số ở đây. Kiến 
trúc của những ngôi chùa rất độc đáo, thể hiện những 
ảnh hưởng mạnh mẽ của lục địa Ấn Độ và phong cách 
hùng vĩ của bản địa. 


5. Một số tự viện tại Singapore 


5.1. Tu viện Kong Meng San Phor Kark - (211 
LHIErR<T) 

Ngôi chùa được khai sơn vào năm 1920 bởi ngài 
Zhuan Dao tọa lạc tại 68 Bright HIII Road, Singapore, 
5374117 

Là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất ở Singapore, cấu 
trúc hoành tráng này được tôn kính vì nhiều dịch vụ 
mà ngôi chùa cung cấp cho những dân cư Phật giáo 





Kong Meng San Phor Kark See Monastery, Singqpofe. 


210 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


địa phương. Phong cách kiến trúc cho thấy một số ảnh 
hưởng của Trung Quốc (điều này sẽ không gây ngạc 
nhiên khi hầu hết Phật tử ở Singapore là người Trung 
Quốc). Ngôi chùa này cũng lưu giữ một số pháp khí 
tạo tác độc đáo như Cây Bồ Đề, được cho là có liên 
quan đến cùng một cây mà Đức Phật đã giác ngộ tại đó 
và một bức tượng Phật bằng đồng khổng lỗ — một trong 
những bức tượng lớn nhất ở châu Á. 


5.2. Chùa Phật, Bảo tàng Lịch sử - Buddha 
Toothe Relic Temple in Chinatown, Singapore 


Tọa lạc tại 255 South Bridse Road, Singapore 
058840. Công trình hoàn thành vào năm 2005, được 
xây dựng theo kiến trúc lấy cảm hứng từ nhà Đường cổ 
điển bên Trung Quốc. Tòa lâu đài đồ sộ này đã nhanh 
chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi 
tiếng nhất của khu phố Tàu mặc dù có lịch sử ngắn, lưu 
trữ một bảo tàng rực rõ và một số nghi lễ và lễ hội Phật 
giáo trong suốt cả năm. 





Chua Phát, Bảo tảng Lịch sứ (Buddha Toothe Nelic Temple) 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO TÂN GIA BA 211 


5.3. Tu viên Lian Shan Shuang Lin - | || Š‡R=) 


Tọa lạc tại lŠ4 E. Jlalan Toa Payoh, Singapore 
31994, được kiến lập năm 1889 bởi Low Kim Pong. 


Đây là Tu viện lâu đời nhất tại Singapore, là một 
cấu trúc bí ẩn sâu sắc, được thiết kế và xây dựng bởi 
một kiến trúc sư vô danh. Địa điểm tuyệt đẹp này được 
cho là mô phỏng theo ngôi đền Xi Chan Sĩ ở tỉnh Phúc 
Kiến, Trung Quốc. Cả hai ngôi chùa đều là bản sao nổi 
tiếng của kiến trúc theo phong cách Cong Lin, vốn phổ 
biến trong kiến trúc Phật giáo trên khắp Trung Quốc. 
Nó tự hào là có một ảnh hưởng khu vực đặc biệt mạnh 
mẽ từ tỉnh Phúc Kiến, có thể được nhìn thấy trong các 
dầm và chạm khắc gỗ. Đài tưởng niệm quốc gia được 
chiêm ngưỡng này cũng tự hào có một ngôi chùa bảy 
tầng, phủ vàng nổi tiếng bởi những du khách. 


5.4. Wat Ananda Metyaram Thailand 


Tọa lạc tại 50B Jalan Bukit Merah, được sáng lập 
năm 1920 bởi ngài Luang Phor Hong Dhammaratano 
và đệ tử của ngài là Samanera Boonler 


Wat Ananda Metyaram là một trong những ngôi 
chùa Theravada lâu đời nhất của Singapore, được xây 
dựng vào năm 1925. 


Ngôi chùa hiện tại rất khác biệt so với trước đây, 
đã từ bỏ kiến trúc truyền thống để có vẻ ngoài hiện đại 
hơn. Được bao phủ bởi màu trắng với các cạnh nổi bật 
và các đường cắt hình tam giác được chế tác đẹp mắt, 
ngôi chùa này đã diễn giải lại hoàn toàn phong cách cổ 
điển Thái Lan thành một cái gì đó táo bạo, đương đại. 


212 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


S% k " s 
.. >> xế 

.L \t\Ì “*ỐẲ 

BÀ: 


Chua Wat 1nanda Metyaram Thailand 





5.5. Chùa Phật Sakya Muni Gaya - (#3 ® }É 
8:83?) 

Tọa lạc tại Race Course Road, Singapore. Được 
khai sơn năm 1927 bởi ngài Vutthisara. Còn được gọi 
là 'Chùa 1.000 ánh sáng, ngôi chùa nổi tiếng này được 
xây dựng vào năm 1927 cũng là một phần của truyền 
thống Theravada, duy trì điện mạo truyền thống hơn. 
Biệt danh huyền bí của nó có liên quan đến bức tượng 
Phật lớn 15 feet chào đón du khách bước vào. Nếu nhìn 
kỹ, sẽ thấy hình dạng nổi bật được bao quanh bởi ánh 
sáng của 1000 đồng (?). 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO TÂN GIA BA 213 





Chùa Sakaya Muni Gaya 


5,6. Maha Sasani Ramsi - (2lj#j -k7?h5Ƒ) 


Tọa lạc tại l4 Tai Cin Road, Singapore, khai sơn 
năm 1875 bởi U Thar Hnin, U Kyaw Gaung. 


Hay còn được gọi là chùa Phật giáo Miến Điện, 
Maha Sasani Ramsi được coi là địa điểm Theravada lâu 
đời nhất ở Singapore và là một trong những thành phố 
lớn của thành phố. Bên cạnh là một trung tâm văn hóa 
quan trọng đối với người dân Miến Điện địa phương, 
bức tượng Phật bằng đá cẩm thạch trắng tinh khiết, đầy 
cảm hứng và là lớn nhất của loại hình này bên ngoài 
Myanmar. Bao quanh bức tượng là một ánh sáng rực rổ 
bao trùm toàn bộ không g1an trong một màu vàng, tạo 
ra một hình ảnh nổi bật và đẹp mắt. Cũng cần lưu ý là 
kiến trúc truyền thống của người Miến Điện ở lối vào 
ngôi chùa, với các chi tiết trang trí bằng vàng phủ lên 
trên những bức tường trắng xóa. 


214 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


XS” 
Š⁄2 Ba 


g1 ví .rY 





Chua Phát giáo Miễn Điện, Maha Sasani Ramsi 


5.7. Tu viện Foo Hai Ch°an - (3####5Ƒ) 

Tọa lạc trước Paya Lebar MRT station, được khai 
sơn năm 1935 bởi ngài Venerable Hong Zong. 

Một ngôi chùa Phật giáo nổi bật với tất cả các đặc 
trưng cổ điển của kiến trúc Trung Quốc, tu viện này là 
một cuộc kết hợp hoàn hảo của đức tin Dharmic với các 
đặc trưng của Trung Quốc. Điều đầu tiên nhìn thấy khi 
bước vào là một bức tượng Bồ Tát (thiên thủ) có hông 
danh là Guanyin, được gọi là Phật Bà có tất cả lòng từ 
bi, và rất được tôn kính trong truyền thống Phật giáo 
Đại thừa. Bức tượng đứng tương đối cao trong tu viện, 
với vô số bàn tay. Ngôi chùa được sơn màu nhạt, tạo 
cho tâm trạng thanh đạm. Ngay bên cạnh là ngôi chùa 
năm tâng, có tầng trên cùng là những thánh tích của 
Đức Phật. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂN GIA BA 215 


5.8. Chùa Hai Inn - (3# HÌ ri 5Ÿ) 

Tọa lạc tại Brickland Road 1n Tengah, Singapore. 

Chùa Hai Inn có khả năng là ngôi chùa đẹp nhất ở 
Singapore, được bao quanh bởi những cây xanh tươi 
tốt và nép mình khỏi thành phố vô cùng nhộn nhịp. 
Được thành lập vào năm 1928, ngôi chùa khiêm tốn 
hơn nhiều so với thông thường, từ bỏ diện mạo hùng 
tráng của các ngôi chùa Phật giáo khác. Ngôi chùa nổi 
tiếng với Brahma Bell, một trong những ngôi lớn nhất 
ở Singapore - tiếng chuông được cho là làm dịu những 
hương linh đang bị đọa trong ĐỊa ngục. 


5.9. Chùa Thian Hock Keng - (Xi?) 


Chùa Thian Hock Keng là một trong những ngôi 
chùa cổ nhất của Trung Quốc tại Singapore, được xây 
dựng vào năm 1821 bởi các Hokklens, đặc biệt là Tan 
Tock Seng, một thương gia đến từ tỉnh Fuzhou. Ngôi 
chùa biểu trưng phong cách kiến trúc miễn Nam Trung 


| = x n 7 _—`w THỰ Tr 
` TU An 
_ ` 1à ~..~~ : 


Chua Thian Hock Keng 





216 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Quốc và được lắp ráp mà không cần sử dụng một chiếc 
đinh nào, với những phù điêu chạm khắc tính xảo bao 
phủ các bức tường và mái nhà. 

Chùa Thian Hock Keng ban đầu tọa lạc bên bờ biển 
trước khi việc cải tạo đất diễn ra và, là bến cảng đầu 
tiên cho những người nhập cư mới vào Singapore. Sự 
hình thành ngôi chùa như một biểu tỏ lòng biết ơn đối 
với các vị thần đã giúp họ thực hiện chuyến đi an toàn. 
Vị thần chính là Mazu, Nữ thần Biển, nhưng ngôi chùa 
cũng bao gồm cả Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo và thờ 
cúng tổ tiên. 


5.10. Jin Long Sỉ Temple — (B=Ƒ) 


Được xây dựng năm l94I do sự phát tâm cúng 
dường tịnh tài bởi những thương nhân Trung Quốc 

Về cơ bản là một ngôi chùa Phật giáo Đại thừa 
nhưng pha trộn với tín ngưỡng Đạo giáo và Nho giáo, 
Jin Long Sĩ nổi bật vì những bức phù điêu và bức tượng 
khắc tỉnh xảo. Các góc khác nhau của các tòa nhà có 
những con rồng khống lô được thiết đặt trên đó, tạo ra 
một không g1an hoạt hình tuyệt đẹp tại một trong những 
ngôi chùa Phật giáo trang nghiêm nhất ở Singapore. 
Cây bồ đề 120 năm tuổi cũng là một đặc điểm quan 
trọng được các nhà sư Sri Lanka mang đến. Rễ sâu và 
ý nghĩa lịch sử của nó có nghĩa là nó bây giờ là Cây Di 
sản và được bảo tôn mà không có bất kỳ thay đổi nào. 


6. Kết luận 


Cơ quan thống kê dân số của Singapore đã công bố 
rằng, những người theo đạo Phật đã tăng từ 27% vào 
năm 1980 lên 42,5% vào năm 2000. Năm 2015, trong 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO TÂN GIA BA 217 


số 3.276.190 người Singapore được thăm dò ý kiến, 
1.087.995 (33,21%) trong số họ tự nhận mình là Phật tử. 

Phật giáo là tôn giáo chiếm đa số và phát triển 
nhanh nhất trong cả nước. 

Dựa trên các yếu tố căn bản như tu sĩ hoằng pháp, 
xây dựng tự viện, phục vụ phúc lợi xã hội, văn hóa giáo 
dục và tăng trưởng tín đồ... thì Phật giáo tại Singapore 
đang có nhiều triển vọng tươi sáng. Phật giáo ngày nay 
ở Singapore rất hiển sinh với các truyền thống lớn tiêu 
biểu. 

Hàng trăm ngôi chùa, nhiều trường học, thư viện, 
trung tâm dịch vụ gia đình, viện dưỡng lão, bệnh viện, 
cơ quan từ thiện xã hội, chương tu học Phật pháp... đã 
được các tổ chức Phật giáo thành lập và đang nỗ lực 
phục vụ nhu cầu căn bản của con người nhất là nhu cầu 
tâm linh của quân chúng. 

Khái niệm Phật giáo cải cách đang là một khái nệm 
mang tính phổ quát đối giới trí thức trẻ. Sự trỗi dậy của 
phong trào Phật giáo cải cách đang như một thước đo về 
đức tin đối với người Phật tử đương đại tại Singapore. 
Nghiên cứu chuyên sâu nhằm khám phá các nguyên 
tắc, phương pháp hành trì các pháp môn thuộc nhiều 
truyền thống khác nhau thay vì chỉ thực hành các nghi 
lễ cũng như những lễ hội mang nhiều hình thức và màu 
sắc đôi khi dễ làm cho tâm thức bị phóng thể. Trường 
Đại học Phật giáo Singapore (The Buddhist Collegøe of 
Singapore)! được xem là đại hiện của khối chủ trương 


l Đại học Phật giáo Singapore hình thành năm 2006. Trường Đại học 
Phật giáo và Pali của Singapore được thành lập vào năm 1995 tại 
Mangala Vihara, 


218 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


cải cách, Đã có một số quan ngại rằng, khả năng phân 
cực rất có thể sẽ xảy ra và Phật giáo ở Singapore sẽ 
phân thành hai: Truyền thống và Cải cách. 

Hiện nay tại Sigapore nhiều giới trẻ đang hướng đến 
chánh pháp, nhiều tổ chức tuổi trẻ của Phật giáo được 
thành lập như Wat Ananda Youth, Young Buddhist 
Chapter (Y BC), Mangala Vihara YouthCrcle, Singapore 
BuddhIst MIssion Youth and Buddhnst Fellowship Youth 
v.v... nhiều hành giả đã phát tâm hành trì thâm mật. 

Qua những hành hoạt của toàn thể tăng tín đồ Phật 
giáo, trong một tương lai không xa, Phật giáo tại quốc 
gia này chắc chắc sẽ có nhiều phát triển tốt đẹp hơn 
nưa. 


XÄ.ưan 





Trưởng Phật (Giáo Maha Bodhi School ở Singapore. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO TÂN GIA BA 219 


- 
- 
.'. 4 


Nữ Lạt-Ma Thubten 
Chodron người Mỹ 
giảng Phát Pháp ở 

SI19aDOT€. 










Nữ Lạt-Ma Sansye t®'* xứ, 
Khadro người Mỹ ở 

lại Singapore lI năm  * 

để giảng Phật pháp. SLŠ 


- TÔNG UAN HJ(H SỨ 
PHẬT GIÁ NEW 7FAIAND — TÂN TÂY LAN 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Tân Tây Lan là một đảo quốc tọa lạc phía đông- 
nam Thái Bình Dương. Lãnh thổ của quốc gia này bao 
gôm hai hòn đảo lớn và nhiều đảo nhỏ; quần đảo này 
cách phía tây-nam nước Úc khoảng 1,500km. Với diện 
tích tổng cộng 267,710km?, Tân Tây Lan là đảo quốc 
lớn thứ 5 trên thế ØIỚI, Sau Úc, Indonesia, Nhật Bản và 
Philippines. Thủ đô là thành phố Wellington, nhưng 
Auckland là thành phố đông dân cư nhất. Dân số trong 
năm 2016 gồm khoảng 4,691,000 người. 

Giữa thế kỷ XIII, những người từ vùng quần đảo 
Polynesia ở trung-nam Thái Bình Dương tới định cư Ở 
Tân Tây Lan và sau đó đã tạo nên một nền văn hóa đặc 
thù được gọi là văn hóa MaorI. Ngày nay, họ trở thành 
dân tộc bản địa Maor1 của Tân Tây Lan. 

Trong năm 1642, nhà thám hiểm Hà-Lan Abel 
Tasman là người Âu Châu đầu tiên tìm thấy quần đảo 
Tân Tây Lan. Năm 1769, nhà thám hiểm người Anh 
James Cook vẽ bản đồ toàn thể quần đảo Tân Tây Lan 
và sau đó những tàu thủy săn cá voi của người Âu Châu 
và Bắc Mỹ bắt đầu tới vùng này. 


B220) THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Trong năm 1540, 
những đại diện của 
chính phủ Anh và 
các thủ lãnh của 
dân tộc MaãorI ký 
kết một thỏa ước 
để biến quần đảo 
Tân Tây Lan thành 
thuộc địa của Đế 
Quốc Anh. Ngày 
nay, đa số dân 
chúng Tân Tây Lan 
là người gốc Âu 
Châu, người bản 





; Một bức chân dung của người 
địa Maon là SắC _ Mãori, được chụp bởi Gotfffried 
dân thiêu số đông Lindauer, 1882 

nhất, kế đó là di dân 

gốc Á Châu và những đảo Thái Bình Dương. Ngôn ngữ 
chính thức của Tân Tây Lan là Anh ngữ và tiếng Maori. 


Về chính trị, Tân Tây Lan theo thể chế nghị viện 
quân chủ lập hiến với vua hoặc nữ hoàng Anh là nguyên 
thủ quốc gia, thủ tướng cầm đầu chính phủ. Tân Tây 
Lan là một quốc gia phát triển, được xếp hạng cao trên 
thế giới trong những lãnh vực kinh tế, giáo dục, y tế và 
phẩm chất đời sống. 


2. Thành phần tôn giáo 


Tân Tây Lan, có những cộng đồng tôn giáo đa dạng, 
trong đó có Thiên chúa giáo, Ẩn-Độ giáo, Phật Giáo, 
Hồi Giáo, Do Thái giáo và Đạo Sikh của di dân Ấn- Độ. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁ0 TÂN TÂY LAN 00 


Hầu hết thổ dân bản địa Maori đã trở thành tín đồ Ki 
Tô Giáo. 

Tuy rằng, Tân Tây Lan được xem là một “quốc gia 
Ki Tô Giáo”. Nhưng, từ thập niên 1970, tỉ lệ những 
người thường xuyên đi dự thánh lễ ở nhà thờ đã giảm 
trầm trọng. Theo một cuộc thăm dò dân số trong năm 
2006, một phần ba dân chúng Tân Tây Lan tự nhận 
là những người không có tôn giáo. Đây là tỉ lệ những 
người “vô ôn giáo” cao hơn gấp hai lần ở Hoa-Kỳ và 
Anh Quốc. Tuy nhiên, trong số những người không có 
tôn giáo đó chỉ có dưới 10% tự nhận là những người “vô 
thân ” trong khi đa số nói rằng họ quan tâm đến những 
vấn đề tâm linh.! Sau Ki-Tô-Giáo, Ẩn-Độ Giáo là tôn 
ø1áo lớn thứ nhì ở Tân Tây Lan, với khoảng 65,000 tín 
đồ (theo thống kê năm 2006). 

Đạo Phật là tôn giáo lớn thứ ba ở Tân Tây Lan, với 
hơn 52,000 Phật tử, theo thống kê năm 2006. Trong số 
đó có khoảng 15,000 Phật tử là những người bản xứ; 
phần còn lại là những di dân đến từ những quốc gia 
Phật Giáo ở Á Châu. Hiện thời, trong năm 2016, chắc 
chắn tổng số Phật tử ở Tân Tây Lan đã gia tăng cao hơn 
con số thống kê cách đây 10 năm. 

Trong năm 2006, Tân Tây Lan có hơn 36,000 tín 
đồ Hồi Giáo, đa số đến nhập cư từ các nước Ẩn-Độ, 
Pakistan, Nam Phi và Úc. 

Theo thống kê năm 2006, Tân Tây Lan có gần 7,000 
tín đồ Do Thái Giáo, đa số đến từ những xứ cựu Liên 
Bang Xô-Viết, Nam Phi, và Israel. 


l_ hfttp://www.teara.govt.nz/en/dIverse-religIons/page-Ï 


224 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


PACIFIC 
OCEAX 


0——xt200 km 
0100 miles 





Quốc kỳ 


và bản đô New Zealand 





3. Phật Giáo ở Tân Tây Lan 

Trong thế kỷ XIX, những Phật tử đầu tiên đến Tân 
Tây Lan trong thập niên 1660 là những người Trung 
Hoa làm việc trong kỹ nghệ khai thác mỏ vàng ở Otaso. 
Nhưng, đa số đã hồi hương. Theo thống kê năm 1926, 
là cuộc thống kê đầu tiên bao gồm Phật tử Tân Tây 
Lan, chỉ có 169 người khai là Phật tử. 

Trong hậu bán thế kỷ XX có nhiều người Tân Tây 
Lan thăm viếng hoặc làm việc trong những sứ quán 
ở những nước Phật Giáo Á Châu. Đồng thời, cũng có 
những tu sĩ Phật Giáo đến thăm viếng và thuyết pháp 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO TÂN TÂY LAN 225 


ở Tân Tây Lan. Kể từ đó, bắt đầu có nhiều người Tân 
Tây Lan quan tâm tìm hiểu và thực hành những giáo lý 
Đạo Phật. 

Hội Phật Giáo Tân Tây Lan (Buddhist SocIety of 
New Zealand), được thành lập trong năm 1956, là một 
trong những tổ chức Phật Giáo kỳ cựu nhất ở Tân Tây 
Lan. 


Năm 1973, Lama TenzIn DorJe Namgyal Rinpoche, 
thuộc tông phái Karma Kagyu của Tây-Tạng đến thăm 
viếng Tân Tây Lan để thuyết pháp. Trong năm 1974, 
Thiên Sư Joshu Sasaki Roshi, thuộc Thiền tông Lâm- 
Tế Nhật Bản, đến viếng Tân Tây Lan. Trong năm 
1975, hai vị Lama Thubten Yeshe và Thubten Zopa, 
thuộc Hội Bảo Tôn Truyền Thống Đại Thừa (FPMT) 
của Phật Giáo Tây-Tạng, tới viếng Tân Tây Lan. 


M.-... . 
.. 4 “”“rzxr x.n-~ 





Bảo tháp trong khuôn viên trung tâm an cư \fahamudra 
của Phát Giáo Tây- Tạng, án thành phô ColvIle. 


226 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Kể từ giữa thập niên 1970, bắt đầu có nhiễu người 
Tân Tây Lan quan tâm thực hành thiên quán. 

Trong năm 1979, Ngài Karmapa ƠGyalwa Đời thứ 
XYVI, thuộc tông phái Karma Kagyu của Phật Giáo 
Tây-Tạng, cử hành nghi thức thọ giới Lama cho hai 
tu sĩ Tân Tây Lan là Lama Samten và Lama Shedrup 
Senge để hai vị đảm nhiệm những công tác truyền bá 
Phật Giáo ở Tân Tây Lan. Sau đó, hai vị Lama này đã 
thành lập hai trung tâm Phật Giáo. 


Một trong những tu viện kỳ cựu nhất của Phật Giáo 
Nam Tông ở Tân Tây Lan là Chùa Bodhi-nyana-rama, 
thuộc tryên thống tu viện sơn lâm của Phật Giáo Thái 
Lan, được thành lập trong Thung Lũng Stokes Valley, 
gần thủ đô Wellington, trong năm 1986. 

Tu viện này còn có hai chi nhánh là tu viện 
Auckland Buddhist Vihara ở vùng núi Mt Wellington, 
gần Auckland, và tu viện Vimutti Buddhist Monastery, 
được thành lập trong năm 1980 ở thành phố Bombay, 
South Auckland. 


Ngôi chùa đầu tiên của Phật Giáo Sri Lanka được 
khánh thành trong vùng phụ cận của Auckland trong 
năm 1999, Đây là nơi có nhiều Phật tử thuộc cộng đồng 
di dân Sri Lanka tới lễ bái và hội họp. 

Thiền Tông Nhật Bản có Trung Tâm Thiển 
Auckland (Auckland Zen Centre) do NI Sư Amala 
Wrightson thành lập trong năm 2003 để truyền bá giáo 
lý thuộc truyền thống Thiên tông Nhật Bản. Sau đó 
trung tâm này đã liên kết với một số trung tâm thiển 
khác và với cộng đồng Phật tử gốc Đại Hàn. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO TÂN TÂY LAN 227 












Tỳ Kheo thuộc tu viện Bodhinyanarama Mlonastery 
trong Thung Lũng Stokes Valley, gản Wellington. 


Từ thập niên 1980, những người tị nạn và di dân đến 
từ các nước Á Châu, đã thành lập những chùa, tu viện, 
trung tâm an cư và tổ chức Phật Giáo theo truyền thống 
của họ. Trong năm 2011, có hơn 50 tổ chức Phật Giáo 
ở Tân Tây Lan, đa số tập trung ở thành phố Auckland 
và vùng phụ cận. Nhiều cộng đồng di dân, mời những 
Tăng sĩ và học giả Phật Giáo từ quê hương của họ sang 
Tân Tây Lan và những chùa và trung tâm Phật CGI1áo 
này đã trở thành tụ điểm sinh hoạt của các cộng đồng 
đi dân, với những lớp học ngôn ngữ và giáo lý. 

Vào tháng I2 năm 2006, Hội Nghị Phật Giáo Toàn 
Cầu Thứ VI (Sixth Global Conference on Buddhism) 
kéo dài ba ngày đã được tổ chức ở Auckland, với sự 
bảo trợ của Tổng Hội Phật Giáo Tân Tây Lan (New 
Zealand Buddhist Foundation). 


228 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Hội Đồng Phật Giáo 
Tân Tây Lan (The Buddhist 
Council of New Zealand), 
được thành lập trong năm 
2007, bao gồm I5 tổ chức 
Phật Giáo, với nhiệm vụ liên 
lạc với các cơ quan chính 
§. quyền địa phương và quốc 
gia để đề cập về những vấn 
để liên quan tới các cộng 
đồng Phật tử; thí dụ như yêu 
cầu chính quyển nới rộng 
những điều luật cho phép 
các tu sĩ và học giả Phật 
Giáo từ ngoại quốc nhập cư và làm việc ở Tân Tây Lan. 





Đức Dalai Lama đã tới viếng Tân Tây Lan vài lần. 
Trong chuyến viếng thăm tháng 6 năm 2013, ngài lưu 
lại 3 ngày để thuyết pháp cho những nhóm thính giả 





Nghênh đón Đức Dalai Lama đã viếng Tân Tây Lan. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁ0 TÂN TÂY LAN 220 


đông đảo trong 3 thành phố Christchurch, Dunedin và 
AuckKland. 


Tông phái Kim Cang Thừa của Phật Giáo Tây- 
Tạng, có các trung tâm ở những thành phố Wellinston, 
Golden Bay, Rangiora, và Christchurch. 


Trong năm 2007, tông phái Phật Quang Sơn của 
Đài Loan khánh thành ngôi chùa lớn nhất ở Tân Tây 
Lan gần thành phố Auckland. Sau đó có những Tăng sĩ 
từ Đài Loan sang để truyền bá “Phật Giáo Nhân Bản” 
(Humamistitc Buddhism). Tông phái này còn có một 
ngôi chùa khác ở thành phố Christchurch và Hội Phật 
Quang dành cho giới thanh thiếu niên Phật tử. 





Chùa Phật Dung Sơn của Phật Giáo Đài Jm là ngôi chùa 
lớn nhất ở Tân Tây Lan. Năm 2011 đã có hơn 30 đoàn thể 
Phát giáo khác nhau đến Auckland để thành lập các tự viện. 


Tháng 7 năm 2010, Quốc Hội Tân Tây Lan được 
một phái đoàn Tăng ni đại diện các cộng đồng Phật tử, 
trao tặng một ấn bản đặc biệt của Kinh Pháp Cú. Trong 
phái đoàn này có sự hiện diện của Thượng Tọa AJahn 
Thira-dhammo, trụ trì tu viện BodhI-nyana-rama trong 
thung lũng Stokes Valley, Lama Geshe Wanschen, 
và Thượng Tọa Bhante Jinalankara, trụ trì trung tâm 
thiền quán Tawa”s Dhamma Gavesi Meditation Centre 


230 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


của Phật Giáo Sri Lanka. Ấn bản Kinh Pháp Cú đó do 
Thượng Tọa AJahn Munindo, một tu sĩ người Tân Tây 
Lan, phiên dịch từ Pali ngữ sang Anh ngữ. Trong số 
những Phật tử nổi tiếng của Tân Tây Lan, có Dân Biểu 
Darien Fenton thuộc Đảng Lao Động. 
Cộng đồng Phật tử Việt-Nam, có: 
se Chủa Giác Nhiên 

Tại thành phố Auckland, do Hòa Thượng Thích 
Trường Sanh sáng lập năm 1991. 

Những ngôi chùa khác của cộng đồng Phật tử Việt- 
Nam ở Tân Tây Lan: 
5 Chùa Pháp Hoa 


Địa chỉ: (The Unilied Vietnamese Australian 
Buddhist Congress of Australia & New Zealand) 20 
Butler Avenue, Pennington SA 5013 SA 

Phone: 06 8447 8477 

E-mail: phaphoanamuc(@®vahoo.com 

Trụ trì: Ven. Master Thịch Nhu Hue 

Liên Lạc: Ven. Master Thịch Vien Trì 
‹ Tu Viện Quan Âm 

Địa chỉ: 67 Beaver Road East, RD 2 Pokeno, 
Auckland 2472, P.O. Box 22 354 Otahuhu. Auckland 
1640, New Zealand 

Phone: 09 236 6810 


E-mail: abbotquan-am®@ xtra.co.nz 
Trụ trì: Senior Ven. Thích Phước Ấn 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁ0 TÂN TÂY LAN 231 


° Chùa Trí Đức 

Do Thượng Tọa Thích Đạo Nguyên sáng lập năm 
2005. Địa chỉ: 32] Massey Road, Mangere East, 
Auckland 2024, New Zealand 

Phone: (09) 276 22 II 


4. Kết luận 


Dù Phật giáo du nhập vào Tân Tây Lan với thời 
ø1an không lâu. Tuy nhiên, sự có mặt của giáo lý Từ bị 
và Trí tuệ của Phật giáo trên đất nước này là một đóng 
góp đáng kể trong tiến trình thăng hoa nếp sống tâm 
linh, nhằm mang lại sự an lạc hạnh phúc cho một con 
người nói riêng và muôn loài nói chung là điểm son 
hiện nay tại Tân Tây Lan. 

Theo Hugh Kemp thì, “Phật giáo đang đạt tới sức 
lôi cuốn ở New Zealand. Cho nên, mối quan tâm của 
tôi là những gì đã kích thích người Tân Tây Lan trở 
thành Phật tử và tính đa dạng của những đạo lộ mà 
họ nắm được khi hành trình hướng đến và đi theo Phật 
giáo. ”” 


2 Thích Minh Trí dịch theo vIctor1a.ac.nz 


TẾN( QUAN LI(H §Ú 
PHẬT IÁ0 (010MBIA 


I. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Cộng Hòa Colombia là một quốc gia Nam Mỹ tọa 
lạc trong vùng tây-bắc của lục địa này, phía bắc giáp 
Đại Tây Dương qua biển Caribe, phía tây giáp Panama 
và Thái Bình Dương, phía đông giáp Venezuela và 
Brazil, phía nam giáp Ecuador và Peru. Colombia có 
diện tích tổng cộng 1,141,748 km? (lớn hơn 2 lần diện 
tích nước Pháp), theo thống kê của năm 2016 thì, dân 
số hiện nay khoảng 48,800,000 người. Thủ đô và thành 
phố lớn nhất là Bogota. Colombia theo thể chế Cộng 
Hòa, có Tổng thống và lưỡng viện Quốc hội. Kinh tế 
đứng vào hàng thứ 4 của Châu mỹ La tinh. Dầu mỏ là 
mặt hàng xuất khẩu chính. 

Theo WIN/Gallup International thì, một cuộc khảo 
sát đã được thực hiện vào tháng I2 năm 2015 từ 68 
quốc gia trên thế giới, 87% dân chúng cho rằng họ rất 
hài lòng về cuộc sống của họ. Colombia, được đánh 
giá là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất trên 
thế giới. 

Vùng đất ngày nay thuộc lãnh thổ của Colombia đã 
có những bộ lạc thổ dân sinh sống, trước khi người Tây 


234 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Ban Nha đến chiếm vào 
năm 1499 và khởi đầu 
một thời kỳ chinh phục 
các khu vực ở Trung và 
Nam Mỹ. Những người 
lập quốc, đã đặt tên cho 
quốc gia là “Colombia” W0 5770InMĐfB 
để vinh danh 
nhà thám hiểm 
Christopher 
Columbus, người 
đã tìm thấy Mỹ 
Châu. Từ thế kỷ 
XVI tới thế kỷ 
XIX, Colombia 
là thuộc địa của 
Đế Quốc Tây 
Ban Nha. Năm 
1819, Colombia 
được hưởng độc 
lập và sau đó trở cu 
thành một quốc Bản đồ Colombia 
ø1a cộng hòa. 





Colombia 





Từ thập niên 1960, thường xảy ra những cuộc xung 
đột võ trang giữa quân du kích khuynh tả và các nhóm 
dân quân khuynh hữu thân chính phủ. Những xung 
đột này leo thang trong thập niên 1990 nhưng đã giảm 
thiểu từ năm 2005. 


Tuy đã trải qua mấy chục năm bất ổn, nhưng cho 
tới nay Colombia vẫn duy trì được những cơ cấu dân 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO C0LOMBIA 235 


chủ tương đối vững chắc, với những cuộc tuyển cử 
minh bạch và ôn hòa. Đồng thời, chính phủ tôn trọng 
và bảo vệ những quyên tự do của người dân. Ngày 26 
tháng 9 năm 2016, Tổng thống Colombia và Thủ lĩnh 
tối cao của nhóm lượng vũ trang cách mạng Colombia 
(FARC) đã ký kết thỏa thuận hòa bình nhưng đa số dân 
chúng không chấp nhận. 


2. Thành phần tôn giáo 


Sở Thống Kê Quốc Gia của Colombia, không thâu 
thập những con số thống kê về tôn giáo. Vì vậy, khó 
có thể biết chính xác về con số tín đồ của các tôn giáo. 
Tuy nhiên, dựa vào những cuộc khảo cứu và thăm dò 
gần đây của các cơ quan truyền thông, khoảng 90% dân 
chúng Colombia là tín đồ Ki Tô Giáo, trong đó 70.9% 
là tín đồ Công Giáo Roma, 16.7% là tín đồ của các 
giáo phái T1n Lành. Khoảng 4.7% dân chúng là những 
người vô thần hoặc chủ trương “bất khả tri”, trong khi 
3.5% dân chúng nói rằng họ tin có Thượng Đế nhưng 
không theo tôn giáo nào. Khoảng 1% dân chúng là tín 
đồ của các tôn giáo thiểu số, như Hồi Giáo, Do Thái 
Giáo, Phật Giáo, Ấn Độ Giáo, và những tín ngưỡng cổ 
xưa của thổ dân Nam Mỹ. Số còn lại gồm những người 
không trả lời các câu hỏi về tôn giáo. Hiến pháp của 
Colombia bảo đảm tự do tôn giáo. 


3. Phật Giáo ở Colombia 


Colombia, không thuộc vào những nước Nam Mỹ 
mà những di dân từ Á Châu mong muốn đến định cư. 
Từ cuối Thế Kỷ XIX và trong thế kỷ XX, các di dân Á 


236 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Châu, đa số từ Trung Hoa và Nhật Bản, thường chọn 
những nước Nam Mỹ khác như Brazil và Argentina để 
xin định cư. Trước Thế Chiến Thứ Hai, ở Colombia 
chỉ có 229 di dân gốc Nhật Bản đã ghi danh với chính 
quyền. Theo thống kê của chính quyển, năm 1964, ở 
Colombia có tổng cộng 4,184 di dân gốc Á Châu, trong 
đó có 655 người gốc Trung Hoa. Trong thập niên 1990, 
số di dân gốc Trung Hoa đã tăng lên 3,400 người. 

Thời gian gần đây, tỷ lệ di dân Á Châu mới đến 
Colombia định cư vẫn gia tăng chậm, trong khi đa số 
những di dân cũ thì sống rải rác trong những thành 
phố lớn trên toàn quốc. Vì vậy, họ khó có thể thành 
lập những đoàn thể Phật Giáo ở Colombia. Theo một 
cuộc khảo sát mới nhất, tổng số Phật tử ở Colombia có 
khoảng hơn 9,000 người (tức là gồm khoảng 0.2% dân 
số). Theo hai học giả Frank Usarski và Rafael Shoji, 
thuộc trường đại học Pontifical Unversity of Sao Paulo, 
Brazil, ngày nay trên toàn quốc Colombia có khoảng 
47 trung tâm và cơ sở Phật Giáo.l Trong số đó, có 
23 trung tâm và cơ sở thuộc các tông phái Phật Giáo 
Tây- Tạng, đa số thuộc tông phái “khẩu truyền” Karma 
Kagyu. 


Tổ Chức Bảo Tổn Truyền Thống Đại Thừa 
(FoundaHon ƒor the PreservaHon oƒ the Mahayana 
Tradrnon — FPMT), thuộc tông phái Gelug có ba trung 
tâm. Trong số đó trung tâm Centro Yamantaka, được 
thành lập ở thủ đô Bogota trong thập niên 1950, đã 
được nhiều người biết đến sau khi đảm nhiệm chương 


L Encyclopedia oƒ Lan Ámerican Relieions, SŠpringer International 
Publishing, 2015 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO C0LOMBIA 237 


trình nghênh đón Đức Đạt-LaIi Lạt-Ma đời thứ XIV khi 
ngài viếng thăm Colombia trong năm 2006. 


3.1. Hội Từ Thiện Phật Pháp (Dharma 
Eoundafion) 

Hội Từ Thiện 
Phật Pháp ở Bogota, 
thuộc Tổ Chức Bảo 
Tôn Truyền Thống 
Đại Thừa chuyên sẵn 
sóc những trẻ em nhà 
nghèo mắc bệnh ung 
thư. Hội này được 
thành lập bởi Phật 
tử Alan Joyce. (môn 
sinh của 2 vị Lat- 
ma Zopa Rinpoche 
và Kiri Tsenshab 
Rinpoche, thuộc 
tông phái ÓGelug 
của Phật Giáo Tây- 
Tạng.) Alan là Phật 
tử người Anh lập gia đình với một phụ nữ Colombla và 
đã sống ở Colombia gần 40 năm. 

Vào năm T997, Alan thành lập Hội Từ Thiện Phật 
Pháp với mục đích cung cấp trợ giúp cho những trẻ em 
bệnh nhân ung thư từ 5 tới 18 tuổi, thuộc những gia 
đình nghèo trên toàn quốc không có đủ phương tiện 
để chữa bệnh. Hội trợ giúp bằng cách, điều hành một 
trung tâm an dưỡng dành cho các bệnh nhân thiếu niên 
ở Bogota, đồng thời gây quỹ và cung cấp học bổng để 





Alan .Joyce, người sáng lập hội tử 
thiện Phát Pháp ở Bogotd 


238 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


các em có thể tiếp tục đi học trong thời gian chữa bệnh. 
Hội cũng phối trí những người hảo tâm tình nguyện đi 
thăm viếng các em trong các bệnh viện, vì gia đình các 
em thường sống ở những vùng cách xa thủ đô, cho nên 
họ không thể đến săn sóc khi các em trải qua những 
cuộc giải phẫu và điều trị bệnh ung thư. 


Alan J]oyce, người thành lập hội từ thiện, đã nói 
trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Tại Hội Từ Thiện Phật 
Pháp, chúng tôi giúp cho các em được hưởng tình yêu 
thương và lòng tư bi vô điều kiện mà các em rất cân được 
hưởng trong khi mắc bệnh nan y. Những công tác của 
chúng tôi, không có gì là phi thường. Vì tôi quan niệm 
rằng, tình yêu thương là bản tính của con người. Những 
Øì chúng tôi làm, chỉ là những hành động bình thường. ” 


3.2. Thiền Sư Densho Quintero 


Một trong số những tu sĩ 
Phật Giáo người bản xứ nổi 
tiếng của Colombia là Thiền 
Sư Densho Quintero, thuộc 
Thiển Tông Tào Động Nhật- 
Bản và là đệ tử của Đại Sư 
Tào Đông Shohaku Okumura. 

Thiền sư là người rất tích 
cực trong việc hướng dẫn mọi : 
người thực tập thiền quán để Thiển Sự 
có một đời sống hạnh phúc, 
an lạc và giải thoát. 





Densho Quintero 


Trong một cuộc phỏng vấn, Thiên sư đã phát biểu 
rằng, những ảnh hưởng đầu tiên đã khiến Thiền Sư 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO C0LOMBIA 239 


hướng về Đông Phương, đó là: “Những tác phẩm của 
văn hào Đúc Herman Hesse viết về Đông Phương là 
những cuốn sách đâu tiên đã ảnh hưởng tới hướng đi 
của tôi trong cuộc đời. Sau đó, tôi đã tìm đọc những 
sách của học giả Nhật D.T. Suzuki và những sách này 
đã chỉ dẫn cho tôi con đường mà tôi muốn đi. 

Tôi được biết ở bên Pháp có một tu viện Thiên Tông 
do Đại Sự Talsen Deshunaru thành lập ở Paris, và tôi 
quyết định sang bên đó xin thọ giáo. Trong khi thực 
tập thiên, tôi thấy không những mình muốn học thiền 
mà còn muốn trở thành thiền sư. Tôi đã tu tập vài năm 
ở Pháp và thọ giới tăng sĩ thiên. Nhưng, tôi thấy vẫn 
chưa đủ. Tôi cảm thấy chưa thỏa mãn với những giải 
đáp trong tu viện ở Pháp. ` 

Sau đó, Thiễn sư đã sang Nhật-Bản để thọ giáo với 
Đại Sư Shohaku Okumura tại Chùa AntaIJi và đã được 
truyền giáo pháp để trở thành một thiền sư đủ điều kiện 
để thu nhận môn sinh và huấn luyện họ. 


4. Đức Dalai Lama thăm viếng Colombia trong 
năm 2006 


Năm 2006, công chúng Colombia đã nông nhiệt 
cung đón Đức Dalai Lama khi ngài viếng thăm thủ đô 
Bogota 3 ngày. 

Ngay sau khi tới Bogofta ngày T0 tháng 5 năm 2006, 
ngài đi thắng tới đại sảnh của một Trung tâm Hội nghị 
để thuyết pháp trong hai giờ về Phật Giáo, với 2,300 
thính giả tham dự, trong số đó có những Phật tử bản xứ. 

Sau buổi thuyết pháp, ngài gặp các giới truyền thông 
để nói chuyện với hơn 100 ký giả về ba nguyện vọng: 


240 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


I- Thăng tiến những giá trị của nhân loại 

2- Thăng tiến sự hòa hợp tôn giáo 

3- Làm giảm những nỗi khổ vì mất tự do của nhân 
dân Tây- Lạng đang bị Trung Cộng cai trỊ. 


Buổi sáng ngày 11 tháng Năm, Đức Dalai Lama nói 
chuyện với khoảng 1,000 người thuộc các giới trí thức 
và doanh gia. Nhân dịp này, ngài giải thích về những 
thực trạng trong cuộc tranh đấu của nhân dân Tây- Tạng 
để đòi hỏi được hưởng nhân quyên. Ngài nói về đường 
lối tranh đấu bất bạo động của ngài, để yêu cầu chính 
phủ Trung Cộng giải quyết vấn đề Tây-Tạng một cách 
thỏa đáng. 

Sau đó, ngài trả lời những câu hỏi của thính giả, 
gồm nhiều đề mục khác nhau, như phương cách đối 
phó với những cảm xúc, về những vấn nạn xã hội và 
kinh tế của Colombia, về đường lối hữu hiệu và ôn hòa 
để hòa giải giữa các phe đối nghịch ở Colombia v.v.. 

Vào buổi chiều ngài diễn thuyết với công chúng tại 
một vận động trường, với đề tài “Hòa Bình Bên Trong, 
Hòa Bình Bên Ngoài” (Inner Peace, Quter Peach). 
Mặc dù, hôm đó trời mưa. Nhưng, đã có hơn 14,000 
thính giả tới nghe nhà lãnh đạo tinh thần Tây-Tạng nói 
chuyện. Trong số thính giả có những nhà trí thức, chính 
trị gia, doanh gia, và sinh viên. 


Những buổi thuyết giảng của Ngài thu hút rất 
đông đảo quần chúng thuộc nhiều khuynh hướng khác 
nhau. Trong đó, có những nhà trí thức, khoa học và 
chính trị. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO G0LOMBIA 241 





Đức Dalai Lama chào mừng Viện trưởng 
Đại học Javeriana, l2 tháng 5 năm 2006 


Trong ngày cuối cùng của cuộc viếng thăm (ngày 
12 tháng 5 năm 2006), Đức Dalai Lama nói về chủ đề 
“Trí Huệ và Từ Bữ” tại sân vận động của trường đại 
học Thiên chúa giáo Javerlana Catholitc University, 
một trong hai trường đại học lớn nhất của Colombia. 
VỊ viện trưởng của trường đại học này, đã giới thiệu 
ngài trước khoảng 16,000 thính giả gồm sinh viên, giáo 
sư và nhân viên của trường. Trong nội dung của bài nói 
chuyện, Đức Đạt-Lai Lạt-Ma khuyên nhủ giới trẻ của 
thế kỷ XXI hãy thực tế hơn so với những thế hệ đã có 
những lỗi lầm trong thế kỷ XX. 

Những người trẻ tuổi tham dự buổi nói chuyện đã 
chú tâm lắng nghe Đức Dalai Lama và nhiều người đã 
rớt nước mắt vì cảm động.? Một số sinh viên đã vươn 


2 http://bet.net/2006/05/update-7-rousing-welcome-to-h1s-holiness- 
the-dalai-lama-1n-colombla/ 


242 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


(Í l ⁄ W./¿ {1 : x. r 
HB Ỉ K. 4 _. Ñ. MẾ: 2ý 


Sinh viên tham gia buổi thuyết giảng của Đức Dalai Lama 





cao quốc kỳ Tây-Tạng và trương những tấm bảng “Hãy 
Trả Tự Do Cho Tây-Tạng”. Châu Mỹ Latinh bao gồm 
20 quốc và 4 vùng lãnh thổ độc lập hiện nay đã có gần 
100 Tự viện và trung tâm Phật giáo trong đó có đất 
nước Colombia. Phật giáo đã có mặt tại Colombia từ 
cuối thế kỷ XIX một cách thầm lặng, vì số lượng Phật 
tử trong giai đoạn đầu du nhập chưa phải là một số 
lượng lớn. Tuy nhiên, vì Phật giáo là một nền văn hóa 
tổng hợp có khả năng thích nghi nhanh chóng với mọi 
nên văn hóa Đông-Tây. Do vậy, từng bước một, Phật 
giáo đã thích ứng và hòa quyện vào dòng văn hóa đa 
dạng của đất nước đa sắc tộc và có nhiễu lễ hội này. 
Hàng năm, Colombia có 18 ngày nghỉ lễ và 15 ngày 
nghỉ phép được trả lương. Trong những ngày nghỉ lễ 
và cuối tuần, những người ưa chuộng hòa bình và cuộc 
sống từ bi, vị tha giải thoát thường tìm đến những trung 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO C0LOMBIA 243 


tâm tu học Phật giáo để nghiên cứu và thực tập Phật 
pháp. Họ thường bảo với nhau rằng, Phật giáo rất thích 
hợp với quan niệm chung sống trong tinh thần bình 
đẳng, tương kính, hiểu biết và tương trợ. 

Châu Mỹ Latinh bao gồm 20 quốc và 4 vùng lãnh 
thổ độc lập đã có gần 100 Tự viện và trung tâm Phật 
giáo trong đó có đất nước Colombia 


* 


Những trung tâm, tự viện Phật giáo tại Colombia 


® Buddhist Center Cali 


Address: c/o Jimmy Nessim Cr. 26, No. 7-76 Cali 
Tradition: VaJrayana, TIbetan, Karma Kagvyu, Diamond 
Way 

Phone: (2) 5140868, (2) 5140869 

Fax: (2) 5582469 

E-mail: Cali)diamondway-center.org 

Sp1ritual Director: the l7th Karmapa Thaye DorJe 


° Buddhist Center Medellin (Laureles) 


Address: c/o Beatriz Helena Correa Transversal 38 
73A-17T. 5 Apto. 402 Medellin 

Traditon: Vajrayana, TIbetan, Karma Kagvyu, Diamond 
Way 

E-mail: Medellin()diamondway-center.org 

Website: http://www.budismo-camino-del-diamante. 
org/colombia 

Sp1ritual Director: the l7th Karmapa Thaye DorJe 


244 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


*® Buddhist Group Bogota Park Way 


Address: Postal address: Carrera 26 No. 46-73 Apt. 505 
Tradition: VaJrayana, TIbetan, Karma Kagvyu, Diamond 
Way 

Phone: +57 (1) 3380828 mobile: +57 (31) 5624 8712 
E-mail: Bogota(diamondway-center.org 

Website: http://www.budismo-camino-del-diamante. 
Org/colombia 

Sp1ritual Director: the I7th Karmapa Thaye DorJe 


°® Buddhist Group Bucaramanga 


Address: c/o Cristina Rueda A.A. 2696 Bucaramanga 
Tradition: VaJrayana, TIbetan, Karma Kagvyu, Diamond 
Way 

E-mail: Bucaramanga()diamondway-center.org 
Website: http://www.budismo-camino-del-diamante. 
Org/colombia 

SpIritual Director: the I7th Karmapa Thaye DorJe 


*® Buddhist Group Medellin (La Amirica) 


Address: c/o Marma Vahos Carrera 86 44BB-ló6 Apto. 
507 Mecdellin 

Tradition: VaJrayana, TIbetan, Karma Kagvyu, Diamond 
Way 

Phone: (4) 4911109 

E-mail: Medellin-LaAmirica(@)diamondway-center.org 
Website: http://www.budismo-camino-del-diamante. 
Org/colombia 

Sprritual Director: the l7th Karmapa Thaye DorJe 


*® Buddhist Group Medellin (Patio Bonito) 


Address: c/o Marta Inis Franco Carrera 43E 5-1285 
Apto.302 Medellin 


QUYỂN II + TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO 0LOMBIA 245 


Tradition: VaJrayana, Tibetan, Karma Kagvyu, Diamond 
Way 

Phone: (4) 2684967 

E-mail: Medellin-PatioBonito(@)diamondway-center. 
Org 

Website: http://www.budismo-camino-del-diamante. 
Org/colombia 

Sp1ritual Director: the l7th Karmapa Thaye DorJe 


e Centro Yamantaka 


Address: Calle 122 No. 40A - 22 Bogotã¡ Director 
Mauricio Roa MacKenzIe 

Tradition: VaJrayana, TIbetan, Geluspa (FPMT) 
E-manil: yamanfaka(2)cable.net.co 

Website: http://yamanfaka.cJb.net 


eComunidad Z.en de los Andes 


Address: Cra. 107c #142-75 Santa Fe do Bogota 
Colombia 

Tradition: Mahayana, Soto Zen 

Afhliation: AntaI-JI, Hyogo Pref., Japan 

Fax: 536-1894 

E-mail: unsho(@yahoo.com 

Contact: Javier Unsho Burgos 

Teacher: Shinyu Miyaura 


® Doyo Zen de Cali - Fundaciãn° para vivir eÏl Zen 


Address: Carrera 29, 5SA-44 Cali, Valle, Colombia 
Tradition: Mahayana, Soto Zen 

Phone: 57 2 5565753 

E-mail: cali)fundaclonzen.org 

Webstte: htfp://www.fundacIlonzen.org 

Teacher: Reitai Lemort 


246 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Sprritual Director: TaIsen Deshimaru 
Contact: Pedro Londoã 


°® Doyo Zen de Medellän - Fundaciãn para vivir 
cl Z“en 


Address: Calle 7 Sur, 5I-52 Medellăn, Antioqu1a, 
Colombia 

Tradition: Mahayana, Soto Zen 

Phone: 4 2854836 

E-manil: medellin()fundacIonzen.org 

Website: http://www.fundacIonzen.org 

Teacher: ReItai Lemort 

Sprritual Director: TaIsen DeshIimaru 

Contact: Juan Felipe Jaramillo 


°® Doyo Zen de Pereira - Eundaciãän para vivir el 
Zen 


Address: Calle 4, 16-35 Pereira R1saralda, Colombia 
Tradition: Mahayana, Soto Zen 

Phone: 6 3312885 

E-mail: pereIra(@fundacIonzen.org 

Website: http://www.fundacIonzen.org 

Teacher: Rettai Lemort 

Sprritual Director: TaIsen Deshimaru 

Contact: Mã?nica Llano 


s® Eundacion para vivir eÏl Zen 

Address: Calle 39 Bis B, 28-35 BogotÃ¡, DC Colombia 
Tradition: Mahayana, Soto Zen 

E-maIl: InformacIon(?fundacIonzen.org 


Website: http://www.fundacIonzen.org 
Teacher: ReItai Lemort 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO C0LOMBIA 247 


Sp1ritual Director: TaIsen Deshimaru 
Contact: ÀA. Lemort 


s« Grupo Zen de Baøotã 


Address: Calle 125 bis, nums 29-34 Barrio Santa 
Barbara Apto. Aereo 36908. to. I Bogota § Colombia 
Tradition: Mahayana 


*® Karma Theøsun Chãling 


Address: Calle 63 No. 3- 04 Bogota 
Tradition: Mahayana, T1betan, Karma Kagyu 
Afhliaton: KTD Woodstock 

Phone: 00 57 I 2497813 

Webstte: http://www.colombiaktfc.org 
Teacher: Lama Tarchin Tsultrin 

SpIritual Director: Khenpo Kartar Rinpoche 


° 1un Vipassana Nanchat 


Tradition: Theravada 

Afiliaton: WAT Phradhatu SrIi Chom Tong Voravihara, 
Tailandia. 

Phone: (57) 300 809 3404 

E-mall: colombia(@anumodana.org 

Website: http://www.anumodana.org/ 

SpIritual Director: Venerable AJahn Tong S1rImangalo 


* Vamantaka Centre 


Address: Calle 127 No 37 - 46 Interior 1. Bogotã, 
Colombia 

Tradition: VaJrayana, TIbetan, Geluspa (FPMT) 
Phone: 2567899 ã 2748740 


248 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


* Asociaciãn Zen de Medellăn 


Address: Ediicio El Rectãngulo Calle 49b No. 64b-112 
OficIina 501 pIso 5 Medellãn, Colombia Medellãn 
Tradition: Mahayana, Soto Zen 
Phone: +57 (4) 230 0971 
E-mall: asocIacIonzenmedellin()gmaIl.com 
Sp1ritual Director: Andrã Rettai Lemort 
Noftes and FVen£s: 

Asociación dedicada a la difusión de la práctica 
de zazén, desde la visión del maestro André Rettal 
Lemort, discfpulo de Taisen Deshimaru. 


eCentro De Meditacion Budista K.T.C. 


Address: Dalle 63 no. 3-04 Bogofta, CundIinamarca 57 
Colombia Bogotã 

Tradition: VaJrayana, Kagyu - Tibetan 

Phone: (571) 249 7813 

Fax: (571) 249 8915 

E-manl: info(2)ktccolomb1la.com 

Website: http://www.ktccolombia.com 

Man Contact: Fernando Salazar Email 

SpIritual Director: Lama Robert Tsultrrm Tarchin 
Nofes and Fven£s: 

Our activitIes include mainly: Teachings on Kagyu 
Buddhnst tradition, Meditation (Shamatha-Shne, 
Mahamudra) Empowermenfs, Ngondro (prelimInary), 
Practices In TIbetan, Holiday Celebrations, Including 
New and Full Moon. 

\W© also organ1ze specIal events & actIvVItIfles Íor 
the Sanpha such as: Learnig to do Tormas and ShrIine 
settines, Mandalas, Tangka paIntinss, Yoga, Tai Chì 
and Chi Gonøs. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO C0LOMBIA 249 


Every year we are blessed by having Hiph Lamas 
VISIf us from abroad for specIal teachinøs and 
emmpowerments, as well as short term retreats (dalÌy or 
week ends). 


se Centro de Meditaciấn Budista Yamantaka 


Address: Carrera 27 # 61 D - 27 Bogotã 11001000 
Tradition: VaJrayana, Gelugpa 

Afhliaton: FPMT Inc. 

Phone: 5476603 

E-manl: 1nformacIon()yamantakabogota.org 

Website: http://www.vamantakabogota.org 

Man Contact: Olga Lucla S1erra (Phone: 31 12510995 ) 
Teacher: Geshe Lobsang Kunchen 

SpIritual Director: Lama Zopa Rimpoche 

Nofes and F.ven£s: 

Somos un cenfro Budista dedicado a la meditaclón 
y el estudio del Budismo Tibetano. Desde la fundación 
del centro nuestro propósIfo princIpal ha sido el de 
ayudar al mayor número de personas por medio de las 
prácticas Budistas para transformar la mente. 

Lama Zopa Rimpoché, nuesfro director espiritual, 
nac1ó en 1946 en Solu Khumbu (Nepal) y fue 
reconocido a la edad de 3 años como la encarnación 
đel lama de Lawudo, un gran meditador de su reglón. 
Nuestro guía espIritual es Su Santidad el Dalai Lama. 

Graclas a la amabilidad de Lama Zopa Rimpoche, 
nos fue asienado un maestro residente para ColombIa. 
Se trata del maestro tIbetano Geshe Lobsang Kunchen, 
quIen actualmente reside en el Centro Yamanfaka. 


250 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


® Comunidad Soto Zen de Colombia 


Address: Carrera 22 # 87 - 25 Bogota, Colombia Barrio 
el Polo 

Tradition: Mahayana, UchIyama Roshi, Okumura 
Roshi 

Afhliation: Japanese Soto School 

Phone: (571) 5301016 

E-mall: correo()sotozencolombIa.org 

Website: http://www.sotozencolombIa.org 

Man Contact: Rev. Datren Jacome Email 

Teacher: Rev. Densho QuIntero SenseI 

Sp1ritual Director: Rev. Densho Quintero Sensel Email 
Noftes and Evenfs: 

The Soto Zen Communrtfy of Colombla 1s a non 
profit relipeIous organ1zation devofed to the study, 
pracfice and promotIon of Soto Zen, according with the 
teachings and lineage of Dogen ZenJi and Ke1zan Zen]1, 
founders of Soto School in Japan. 


TÍN QUAN LỊUII 3Ú 
PHẬT 6IÁ (TA RIUA 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Cộng Hòa Costa Rica là một quốc gia ở Trung Mỹ, 
phía bắc giáp Nicaragua, phía đông-nam giáp Panama, 
phía tây giáp Biển Thái Bình Dương, phía đông giáp 
Biển Carib. 

Costa Rica, có diện tích 51,100km2. Dân số trong 
năm 2015 khoảng 4,500,000 người, thủ đô và thành 
phố lớn nhất là San José. Quốc danh “Cosía Rica” 
trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Duyên Hải Trà 
Phú” (dịch nguyên văn tiếng Anh là “Rich Coasf”). 

Năm 1502, chuyến vượt Đại Tây Dương lần thứ 4 
của Christopher Columbus để thám hiểm “Tân Thế 
Giới ”. Đã đưa ông tới bờ biển của Costa Rica. Tại đây, 
ông được thổ dân tặng một số đồ vật thủ công nghệ bằng 
vàng. Sự kiện đó đã khiến cho Christopher Columbus 
tin rằng, nơi đây có nhiễu mỏ vàng. Vì vậy, ông đặt tên 
cho vùng đất này là “Bờ Biển Trà Phú. ” 

Costa Rica, trở thành thuộc địa của Đế Quốc Tây 
Ban Nha từ thế kỷ XYVI cho tới giữa thế kỷ XIX. Từ 
khi, trở thành một quốc gia độc lập vào năm 1847, 
Costa Rica là một trong vài quốc gia thịnh vượng và 


252 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


ổn định nhất ở Châu Mỹ 
La-Tinh. Bản Hiến pháp 
ban hành năm 1949, có 
điều khoản vĩnh viễn giải 
tán quân đội, khiến cho 
Costa Rica là một trong 
vài quốc gia trên thế giới 
không có quân đội. 








PACIFIC 
OCEAN 





Bản đô Costa Rica 


Costa Rica, đã luôn luôn được xếp hạng cao theo 
“Chỉ Số Phát Triển Con Người ” (Human Development 
Index - HDI), và được Chương Trình Phát Triển Liên 
Hiệp Quốc (United Nations Development Prosgramme 
—UNDP) coi là đã đạt tới mức phát triển cao hơn nhiều 
so với những quốc gia có tầm cỡ kinh tế tương đương. 
Costa Rica có những chính sách bảo vệ môi sinh cấp 


QUYỂN II  TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO C0STA RICA 253 


tiến. Trong năm 2012, Costa Rica trở thành quốc gia 
đầu tiên ở Mỹ Châu ban hành lệnh cấm săn thú vật. 


2. Thành phần tôn giáo 

đại đa số dân chúng Costa Rica là tín đồ Ki-Tô- 
Giáo. Theo Hiến Pháp ban hành năm 1949, đạo Ki Tô 
Giáo Roma được coi là quốc giáo, nhưng đồng thời 
hiến pháp cũng bảo đảm tự do tôn giáo. Costa Rica 
là quốc gia duy nhất ở Mỹ Châu coi đạo Ki Tô Giáo 
Roma là quốc giáo. 

Theo cuộc thăm dò gần đây nhất của Viện Đại Học 
Costa Rica (được thi hành trong năm 2007), 70.5% dân 
chúng Costa Rica tự nhận là tín đồ Ki Tô Giáo Roma; 
13.8% là tín đồ của các giáo phái Tin Lành; 11.3% dân 
chúng nói rằng họ không có tôn giáo (đây là tỉ lệ cao so 
với những nước khác ở Châu Mỹ La- Tình); 4.3% là tín 
đồ của những tôn giáo thiểu số, như Hồi Giáo, Do Thái 
Giáo, Phật Giáo, Ấn-Độ Giáo. 


3. Phật Giáo ở Costa Rica 


Costa Rica là quốc gia có số Phật tử cao nhất trong 
vùng Trung Mỹ, gồm khoảng 100,000 tín đồ Phật Giáo 
tức là khoảng 2% dân số. Phần đông Phật tử thuộc 
những cộng đồng di dân Á Châu như Nhật-Bản, Trung- 
Hoa và Đại Hàn. Nhưng ngày nay, dân dân càng có 
thêm những người bản xứ cải đạo để trở thành Phật tử. 

Những Phật tử đầu tiên đến Costa Rica là công nhân 
di dân từ Trung-Hoa đến đây để kiến tạo đường xe lửa 
trong những năm đầu thế kỷ XX. 


254 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Một trong những trung tâm Phật Giáo đầu tiên ở 
Costa Rica là Thiền Viện Costa Rica (Casa Zen de 
Costa Rica) được thành lập vào năm 1974, với sự bảo 
trợ của tòa đại sứ Nhật-Bản. 


Hội Văn Hóa Tây Tạng — Costa Rica (AsocIación 
Cultural Tibetano Cosfarricense — ACTC) được thành 
lập ở thủ đô San Jose sau khi Đức Dalai Lama viếng 
thăm Costa Rica lần đầu tiên năm 1989. 


Ngài tới viếng Costa Rica lần thứ 2 trong năm 2004. 
Bản tuyên ngôn của Hội Văn Hóa Tây Tạng — Costa 
Rica ghi rõ rằng, mục tiêu của Hội là để “(hăng tiến 
văn hóa của hòa bình, của tình thương, từ bi và vô 
ngấ” ö Costa Rica. 


3.1. Thiền viện Casa Zen de Costa Rica (Zen 
House of Costa Rica) 


Thiển Viện Casa Zen de Costa Rica, được thành lập 
trong năm 1974 do Thiên Sư người Mỹ Roshi Philip 
Kapeau, sau khi Thầy đến viếng thăm Costa Rica nhiều 
lần để đảm nhiệm những khóa Thiền Nhập Môn tại 
Thư Viện Quốc Gia ở thủ đô San Jose. 

Từ năm 1988, Ni Sư Thiên Tông Roshi Sunyana 
Graef, một môn sinh chân truyền của Thiên Sư Kapleau, 
đã đảm nhiệm chức vụ Viện chủ của thiển viện này. N¡- 
Sư Roshi Graef, đã được huấn luyện và tu hành 19 năm 


tại thiền viện Rochester Zen Center ở Rochester, New 
York, Hoa Kỳ. 


Từ năm 1974, Thiền Viện Casa Zen de Costa Rica 
đã có những lớp học thiển quán nhập môn hoặc cao cấp 
và, những khóa an cư. Những lớp nhập môn, dạy về 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO C0STA RICA 255 


những tư thế tham thiên, phương pháp thở và tập trung 
tâm trí, sau đó là 20 phút đi thiển hành và trả lời những 
câu hỏi. Thiển viện cũng có những lớp Phật Giáo nhập 
môn dành cho các nhóm thiếu niên và học sinh. 
Những khóa tu học 7 ngày dành cho những thiển 
sinh cao cấp. Từ năm 2009, Thiên Sư người Mỹ Rafe 
Martin, thuộc Thiên Viện Rochester ở New York, 
thường xuyên tới viếng Casa Zen de Costa Rica để đảm 
nhiệm những khóa tu học “Jataka Sesshin” dạy về Bản 
Kinh Sinh (truyện về những tiền kiếp của Đức Phật). 


4. Đức Dalai Lama viếng Costa Rica hai lần 


Đức Dalail Lama 
đã thăm viếng Costa 
Rica lần đầu tiên vào 
năm lI969. Trong dịp 
này, ngài đã hội kiến 
với Tổng Thống Oscar 
Arlas Sanchez, một 
đồng khôi nguyên Giải 
Nobel Hòa Bình đã có 
công giúp hòa giải các 
phe đối nghịch để chấm 
dứt tình trạng khủng Đức Dalai Lama gặp Tổng 
hoảng chính trị ở những Thống Oscar Arias Sanchez 
quốc gia Trung Mỹ vào kji ngài viễng Costa Rica lần 
cuối thập niên 1970. đấu điển trong năm 1989. 
Trước nguy cơ bị các 
nhóm du kích cộng sản cướp chính quyên. Ngài cũng 
tham dự một cuộc hội thảo, giữa các nhà lãnh đạo của 
các tôn giáo. 





256 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Đức Dalai Lama gặp Tổng Đức Dala Lama diễn 

Thống Abel Pacheco khi thuyết về để tài “Đạo 

ngài viếng Costa Ricatrong Đúc Trong Thiên Niên Kỷ 

nam 2004. Mới ” (“bthics ƒor the New 
Mililenium `) tại viện đại học 
University oƒ Costa Ñica ở 
thủ đồ Sạn Jose. 


Trong chuyến viếng thăm thứ nhì năm 2004 theo lời 
mời của Tổng Thống Abel Pacheco, Đức Dalai Lama 
diễn thuyết về để tài “Đạo Đức Cho Thiên Niên Kỷ 
Mới ` (“Ethics for the New Millenium”). 


Hàng ngàn thính giá, đã rủ nhau tới giảng đường 
của Viện Đại Học University of Costa Rica để nghe 
nhà lãnh đạo tinh thần của Tây-Tạng diễn thuyết về 
đạo đức và tinh thần bao dung mà cộng đồng nhân loại 
ở thời đại mới, cần phải thực hành để tạo hòa bình trên 
thế giới. 


QUYỂN II  TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO C0STA RICA 257 





Hướng đạo sinh nghênh đón Đực Dalai Lama khi ngài 
viêng thủ đồ San Jose, Costa Rica, tháng 9 năm 2004. 


Sinh viên, giáo sư và dân chúng gồm nhiều thành 
phần khác nhau đã xếp hàng dài từ sáng sớm để được 
vào giảng đường của trường đại học quốc gia ở thủ đô 
San Jose. Vì số lượng thính giả quá đông, nên nhiễu 
người phải đứng ở ngoài sân trường đại học để dự khán 
trên những màn ảnh truyền hình. 

Trong bài diễn thuyết kéo dài 1 giờ, Đức Dalai 
Lama cũng nói về những hành động cụ thể để thế giới 
ø1ả1 trang và phi quân sự hóa (demilitar1zation), bảo vệ 
môi sinh và, giảm thiểu khoảng cách biệt giàu nghèo.! 

Đức Giám Mục Jose FrancIsco UHoa, của Giáo Xứ 
Limon, ở duyên hải Carib, đồng ý với thông điệp của 
Đức Dalai Lama và đã khuyên giáo dân hãy đi nghe 
nhà lãnh đạo tỉnh thần Tây-Tạng diễn thuyết. 


l http:/www.phayul.com/news/article.aspx?id=7792 


258 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


VỊ Giám Mục phát biểu: “Đức Dalai Lama là người 
nổi tiếng trên thế giới với địa vị là sứ giả của hòa bình... 
Chúng ta hãy coi đây như là một dịp để giao tiếp với 
một tôn giáo khác để tìm những yếu tố tương đồng giữa 
Phật Giáo và Ki-Tô-Giáo. Tôi tin rằng, chúng ta cần 
phải tiến bưóc đồng hành với nhau để tạo một thế giới 
tốt đẹp hơn. ”2 

Sau buổi diễn thuyết, Đức Dalai Lama tới đến thăm 
và dùng cơm trưa với Tổng Thống Abel Pacheco tại 
dinh Tổng Thống. Vị tổng thống Costa Rica, đã tán 
dương Ngài là “một frong những nhà lãnh đạo tĩnh 
thân vĩ đại nhất của hành tỉnh ở thời đại mà chúng ta 
rất cân hướng dẫn về tỉnh thân. ” 


Trong chuyến viếng thăm này, Đức Dalai Lama 
cũng đến viếng trụ sở Quốc Hội Costa Rica và tham 
dự một buổi cầu nguyện cùng với các nhà lãnh đạo của 
các tôn giáo khác. 

Bà Maritza Pacheco, Chủ tịch của Hội Văn Hóa 
Tây-Tạng - Costa Rica (ACTC), phát biểu về bài diễn 
thuyết của Đức Dalai Lama về đề tài “Đạo Đức Trong 
Thiên Niên Kỷ Mới” rằng: “Chúng ta đang sống trong 
thời đại mà thế giới cân phải xem trọng những nguyên 
tắc đạo đúc. Chúng ta đang sống trong thời đại mà 
bạo lực thường dẫn con người tới những hành vì tàn 
bạo nhất. Một thông điệp hòa bình, của nhà lãnh đạo 
tôn giáo đang sống như là gương mẫu của hòa bình, sẽ 
khiến cho chúng ta thấy cân phải noi theo. 


2 http://www.tIcotimes.net/2004/09/17/dalai-lama-brIngs-peace- 
message / Dalai Lama Brings Peace Message 


QUYỂN II  TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO C0STA RICA 259 


Mặc dù, dân tộc của ngài đang gấp tai họa diệt 
chúng. Nhưng, Đúc Đạt-Lai Lạt-Ma không hô hào 
dùng bạo lực để đối kháng. Trái lại, ngài cổ súy đối 
thoại trong hòa bình... ”” 


Trong năm 1989, Đức Dalai Lama được tặng Giải 
Nobel Hòa Bình, vì ngài chủ trương áp dụng bất bạo 
động để đối kháng với cuộc xâm lăng và cai trị Tây- 
Tạng với chính sách hủy hoại văn hóa và diệt chủng 
của Trung Cộng. 


Hàng trắm ngàn người Tây- Lạng, đã bị Trung Cộng 
tàn sát và khoảng 3,000 tu viện trên toàn quốc đã bị phá 
hủy. Nhưng, Đức Dalai Lama vẫn luôn luôn duy trì chủ 
trương bất bạo động. 


Theo cuộc thăm dò ý kiến, từ năm 2005 đến năm 
2009, từ nhiễu ngàn người thuộc 155 quốc gia trên thế 
giới, thì người dân của Costa Rica được xếp hạng là 
những người hạnh phúc nhất ở hai lục Bắc và Nam Mỹ. 

Cũng theo sự khảo sát của nhiễu nhà xã hội học, 
thì lòng từ bi không sát hại sinh vật là một trong những 
giới cấm quan trọng nhất của đạo Phật đang được thể 
hiện mạnh mẽ tại Costa Rica. Rất nhiều người, chỉ sử 
dụng rau cải và không thích ăn thịt, cá. 

Câu hỏi được đặt ra ở đây là, phải chăng tiên thân 
của những người dân tại Costa Rica đã là những Phật tử 
Đại thừa nên đời này họ phát tâm tôn trọng và bảo vệ 
sự sống đúng như Đức Phật đã khai thị? 


3_http://www.tIcotimes.net/2004/09/17/dala1-lama-brIings-peace- 
message / Dalai Lama Brings Peace Message 


260 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


5. Kết luận 

Phật giáo được du nhập ở quốc gia Costa Rica lần 
đầu tiên vào đầu thế kỷ XIX và XX bởi những người 
nhập cư Trung Quốc. Ngày nay trong số các thành viên 
quan trọng của giới tinh hoa kinh tế và trí tuệ là Phật 
tử. Trong số các nhà thơ và nhà thần học đã chịu ảnh 
hưởng của Phật giáo là Roberto Brenes Mesén và José 
Basileo Acuña Zeledón. 

Hiện đang có nhiễu người tại Costa Rica quan tâm 
hoặc thực hành một số phương pháp thiển định. 


Na 00/0a)À40/2ìnin 


MAHAMUDRA 
60)-37.0 4e. 


10000012 7.008)1= 





Lama Ole Nydahl người Đan 
Mạch, giảng dạy Đại Thủ Án ở 
Costa Rica trong năm 2015. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO C0STA RICA 261 


Thiên Sư Sensei 


Raƒe Martin và Ni (lÏ 
Sư Roshi Sunyana lR 
Gracƒ, Viện Chủ của 
Thiên Viện Casa Zen 
de Costa Rica. 





'r v.v ` 
4_- 

- .* 

` 5 va 


& 
~ . 
. 


` 





¬. ˆ^. 
= _  Á. 


Thiên UMiện Casa Zen de Costa Rica 


262 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Lỗi đi vào Thiên Viện Casa Zen de Costa Rica 
ở thu đồ San Jose, Costa Ñica. 


QUYỂN II  TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO C0STA RICA 263 





_.. 


` .- " 
:ế n -v< bà — 
l4 2... : *. ^ 428.“ c 4 Tà CS Ế x22 
242 ĐÈ Vy Mi. 7 1..2°//2060A2b. Xi X6? bày ViY//,« địt #22», 


Ti sĩ và thiển sinh tại Thiên Viện Casa Zen de Costa Rica. 








Đại Lễ Phật Đản tại Thiên Uiện Casa Zen de Costa Rica 
ở thủ đồ San .JOse. 


264 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Một số tự viện tại Costa Rica: 
® Asociacion Cultural Tibetano-Costarricense 


Address: Barrio Amãn, San Josã, Costa Rica 
Tradition: Vajrayana, TIbetan, Geluepa 

Afhiliation: Tsong Khapas Monastry 1n India 
Phone: 25§-02-54, 2222-77-68 

Website: http://www.tibetencosfarica.com 

SpIritual Director: Khen Rimpoche Geshe Lobsang 
Tsephel 

Contact: MarItza Pacheco 


® Buddhist Group Cartaøo 


Address: c/o Eduardo Maya Bohorquez A.A. l1ó6 
Cartago, Costa Rica 

Tradition: Non-Secfarlan 

Phone: 57-67-62 52 20 


e C asa Zen de Costa Rica 


Address: Apartado Postal 260-3100 Santa Domingo de 
Heredia, Costa Rica 

Tradition: Mahayana, Zen Buddh1sm 

Phone: 506 244-3532 

E-mail: margothvp(2hotmaIl.com 

Website: http://www.casazen.org/ 


e I.B.P.S. Costa Rica 


Address: 773-1200 Pavas, San Jose, Costa Rica 
Tradition: Mahayana, Humanistic Buddhism 
Alhliaton: Fo Guang Shan 

Phone: 506-231-4200, 506-290-2635 

Fax: 506-290-1564 

E-manll: føesamcrS5e(@Ígs.Org.fw 

Sprritual Director: Ven. Master Hsing Yun 


QUYỂN II  TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO C0STA RICA 265 


e Diamond Way San Josã© Buddhist Center 


Address: PInares Curridabat, from Plaza La CarpIntera, 
200 mrts north, 50 mts west, whIte house number 295, 
San Josã© Costa Rica Curridabat 

Tradition: VaJrayana 

Phone: +506-8349-8485 

E-mail: SanJoseCostaRIca(@diamondway-center.org 
Website: http://www.facebook.com/Budismo 
CaminodelDIamanteCostaRIca 

Mann Contact: Paulo Gomes Lopes EmaIl (Phone: 
50683496485) 

Teacher: Lama Ole Nydahl 

SpIritual Director: H.H. the 17th Karmapa Trinley 
Thaye DorJe 

Notes and Events: 

Diamond Way Buddhism Costa Rica - Karma Kagyu 
Lineage We medifate Mondays to Thursdays at 19:00, 
ridays at 19:30 and sundays at 18:00. 


e Pura Vida Sangha 


Address: Hitching Post Plaza, #5 Brasalito 
Tradition: Mahayana, Zen 1n the Tradition of Thịch 
Nhat Hanh 

Phone: 2654-4897; 8829-1196 

E-mail: Meditationcosfarica(@pøma1l.com 

Man Contact: Susan R Smith Email (Phone: 2654- 
4697) 

Sprritual Director: Thịch Nhat Hanh 

Notes and Events: 

Meeting for sitting meditation, Dharma talks and 
điscussion on Thursdays at 5:I5PM. To change to 
Mondays starting September 15, 2013. 


oÖo 


TẲN QUAN LỊUHI 3Ú 
PHẬT GIÁ MEXI(0 — MỄ TÂY 0Ú 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Mexico có tên chính thức là Liên Bang Mexico 
Thống Nhất (tiếng Tây Ban Nha: Estados Unidos 
Mexicanos), là một liên bang cộng hòa tọa lạc trong 
vùng phía Nam của lục địa Bắc Mỹ Châu, phía bắc giáp 
Hoa Kỳ, phía tây và nam giáp Thái Bình Dương; phía 
đông-nam giáp Guatemala, Belize và Biển Caribbean, 
và phía đông giáp Vịnh Mexico. Mexico có diện tích 
1,Ø72,550km”, dân số trong năm 2015 gôm khoảng 120 
triệu người (Mexico là quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha 
có dân số cao nhất thế giới). Liên bang Mexico bao 
gồm 31 tiểu bang và I quận là thủ đô Mexico City. 
Mexico và Hoa-Kỳ có biên giới chung dài 3,100km. 

Trước khi bị người Âu Châu xâm chiếm, vùng 
đất Mexico là xứ sở của nhiễu nên văn minh Trung 
Mỹ, của những sắc dân Maya, Aztec, Olmec, Toltec, 
Teotihuacan, và Zapotec. Trong năm 1521, Đế Quốc 
Tây Ban Nha xâm lăng và biến vùng đất này thành 
thuộc địa của Đế Quốc. Ba thế kỷ sau, vào năm 1821 
Mexico chiến thắng trong cuộc chiến tranh chống Đế 
Quốc Tây Ban Nha và trở thành một quốc-gia độc lập. 


268 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Mexico bại trận trong cuộc Chiến Tranh Mỹ- 
Mexico (American-Mexican War) từ năm 1946 tới 
năm 1948 giữa Hoa Kỳ và Mexico, khiến cho Mexico 
phải nhượng một phần lãnh thổ tại biên giới phía bắc 
cho Hoa Kỳ. 

Năm 1910, Cuộc Cách Mạng Mexico đã lật đổ chế 
độ độc tài và tới năm 1917 ban hành tân hiến pháp, và 
từ đó đến nay quốc gia này đã có một hệ thống chính 
trị dân chủ. 


Ngày nay, Mexico có tổng sản lượng nội địa (GDP) 
lớn hạng 15 trên thế giới, sau Nga (hạng 14) và lớn hơn 
Indonesia (hạng 16). Nền kinh tế của Mexico có liên 
hệ mật thiết với hai nước thuộc khối NAFTA (Thỏa 
Ước Mậu Dịch Tự Do Bắc Mỹ) gồm Hoa-Kỳ, Mexico 
và Canada. Trong năm 1994, Mexico là quốc gia Châu 
Mỹ La Tinh đầu tiên gia nhập tổ chức Hợp Tác Và 
Phát Triển Kinh Tế (Organization for Economic Co- 
operation and Development - OECD). Một số chuyên 
gia tiên đoán rằng, đến năm 2050 Mexico có thể trở 
thành cường quốc kinh tế lớn hạng 7 trên thế giới.! 
Nhờ có những di sản văn hóa và lịch sử rất phong 
phú, Mexico đứng hạng nhất ở Mỹ Châu và hạng 6 thế 
giới về con số những Địa Điểm Di Sản Thế Giới của 
UNESCO.? Trong năm 2015, Mexico đứng hạng 9 thế 
giới trong số những nước có nhiều du khách đến thăm 
viếng nhất, đã có 32.1 triệu người ngoại quốc đến viếng 
Mexico trong năm đó." 


[ hfttps://en.wIkipedia.org/wIk1MexIco 

2 http://whc.unesco.org/en/evenfs/295 

3_h(tp://øeo-mexIco.com/?p=13712&cpage=l#comment-91633] / 
Mexico welcomed a record 32.1 million tourisfs 1n 2015 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO MỀ TÂY CƠ 269 








Mexico 
King 


International Boundary 


® 






Quốc kỳ và 


Bản đồ Mexico 


2. Thành phần tôn giáo 


Theo tài liệu kiểm tra dân số năm 2010, Mexico có 
83% dân chúng là tín đồ đạo Ki Tô giáo Roma, 10% là 
tín đồ các giáo phái Tin-Lành và các giáo phái Ki-Tô 
Giáo khác, 0.2% là tín đồ các tôn giáo thiểu số (như 
Hồi Giáo, Do Thái Giáo, Phật Giáo, Ẩn-Độ Giáo, v.v.), 
5% dân chúng khai không có có tôn giáo hoặc vô thần, 
3% không nói về tôn giáo của họ. 


3. Phật Giáo ở Mexico 


Theo trang mạng www.wIkIpedia.org, ở Mexico 
ngày nay có 108,700 Phật tử, nghĩa là gồm 0.09% dân 
số của Mexico. 


4 https://en.wikIpedia.org/wIk1Buddhism 1n Mexico 


270 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Theo trang mạng www.buddhanet.Info, trên toàn 
quốc Mexico có tổng cộng 37 cơ sở Phật Giáo, gồm 
những ngồi chùa, tu viện, trung tâm tu học, trung tâm 
sinh hoạt, thuộc mọi tông phái Phật Giáo và tổ chức 
Soka Gakkal của Phật Giáo Nhật-Bảán... 





Nhà Táy Tạng tại Mexico 


Trong số những cơ sở nói trên, nổi tiếng nhất là 
Nhà Tây-Tạng (Casa Tibet Mexico) được Đức Đạt- 
Lai Lạt-Ma đời thứ XIV thành lập, khi ngài viếng 
Mexico lần đầu tiên trong năm 1989. Đây là Nhà 
Tây-Tạng thứ ba trên thế giới. Nhà Tây-Tạng thứ nhất 
được thành lập trong năm 1965 ở New Delhi, thủ đô 
Ấn-Độ. Nhà Tây-Tạng thứ nhì được thành lập trong 
năm 1987 ở New York, Hoa-Kỳ, với sự thúc đẩy và 
yếm trợ của những nghệ sĩ người Mỹ, trong số đó có 
tài tử điện ảnh nổi tiếng Richard Gere, một đệ tử của 
Đức Đạt-Lai Lạt-Ma. 

Một trong những mục tiêu chủ yếu của các Nhà 
Tây-Tạng là để quảng bá tôn giáo và triết học Tây- 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO MẾ TÂY CƠ 271 


Tạng một cách trung thực, xóa bỏ những ngộ nhận đôi 
khi có màu sắc mê tín dị đoan về Phật Giáo Mật Tông 
Tây- Tạng. 


3.1. Giám đốc Nhà Tây-Tạng là Phật tử Mexico nổi 
tiếng 

Học giá Marco 
AnfonIo Karam, 
Giám Đốc điều 
hành Nhà Tây Tạng 
Mexico, tốt nghiệp 
từ những trường đại 
học nổi tiếng thế 
giới, như Harvard, | 
Oxford, Heidelberg, Amtonio Karam (phải) 
về Tâm Lý Học và 
Triết Học Phật Giáo. 


Ông chuyên nghiên cứu về văn minh Tây-Tạng và 
truyền thống Phật Giáo Tây-Tạng. Ông từng là thông 
dịch viên tiếng Tây Ban Nha của Đức Đạt-Lai Lạt- 
Ma và một số học giả và tu sĩ Tây-Tạng nổi tiếng. 
Ông được Đức Đạt-Lai Lạt-Ma, đề cử vào chức vụ 
giám đốc Nhà Tây-Tạng Mexico, một trong nhưng cơ 
sở văn hóa Tây-Tạng quan trọng nhất ở Châu Mỹ La 
Tinh, với hơn 2000 nhân viên phụ trách nhiều trung 
tâm chi nhánh trên toàn quốc Mexico và ở các nước 
láng giễng trong vùng Trung Mỹ. Trong những năm 
qua, ông đã có nhiều công đức quảng bá văn hóa và 
Phật Giáo Tây-Tạng trong những vùng nói tiếng Tây 
Ban Nha trên thế giới. 





272 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Lần viếng tham năm 20T]I của Đực Đạt-Lai Lạt-Ma. 


4. Đức Đạt-Lai Lạt-Ma viếng Mexico 3 lần 


Trong những năm qua Đức Đạt-Lai Lạt-Ma đã đến 
thăm Mexico 3 lần; lần thứ nhất trong năm 1998, lần 
thứ nhì trong năm 2011, và lần thứ 3 trong năm 2013. 


Trong chuyến viếng thăm Mexico lần thứ nhì vào 
tháng 9 năm 2011, ngài đã thuyết pháp cho khoảng 
30,000 thính giả chăm chú lắng nghe trong một vận 
động trường lớn ở thủ đô Mexico City. Để mở đầu bài 
thuyết pháp, ngài nói: “Tấ? cả chúng ta đều bình đẳng, 
tất cả chúng ta đều muốn có một đời sống hạnh phúc và 
tất cả chúng ta đều có quyên được hưởng hạnh phúc. ” 

Sau bài thuyết pháp, ngài đã trả lời những câu hỏi. 
Khi được yêu cầu bình luận về những người Mexico 
cầm quốc kỳ Tây-Tạng, Đức Đạt-Lai Lạt-Ma nói rằng, 
trong năm 1954, khi ngài viếng Trung Quốc và gặp 
Chủ Tịch Mao Trạch Đông, lãnh tụ Trung Cộng nói 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO MẾ TÂY CƠ 575 


rằng “7ây-Tạng có quốc kỳ riêng và người Tây- Tạng 
hãy nên sử dụng quốc kỳ đó.” “Vì vậy, nếu bây giờ 
có ai phản đối khi các bạn trưng cờ Tây- Tạng thì hãy 
bảo họ rằng, ngay cả Mao Chủ Tịch đã không phản 
đốt việc trưng cờ Tây-Tạng.” Khi Đức Đạt-Lai Lạt- 
Ma vừa nói những lời này, tất cả những thính giả cầm 
cờ Tây-Tạng đồng loạt giơ cao những lá quốc kỳ này. 
Xung quanh sân vận động, cũng treo những biểu ngữ 
viết “MEXICO YÊU TÂY TẠNG.” 








45 ` 
Nà rà 1019 k5 ( 
. „ ` ¬ "' - ` ` ` tóc và ~.. ớc‹ 
` &( Ý _#s ` | w X.. "“Ệ NV + 7 „ 1s . ỳ ` . 
` .c ` —-Ö " ^ˆ^- ° = “s >1 ` 3c :À ` \ 


—. =c - 
Ũ 
-£ \ Ià< 
AYI(0 Ÿ libt :: x. 
Biểu ngữ trên sản vận động “MEXICO YÊU TÂY TẠNG” 


Trong chuyến viếng thăm Mexico lần thứ 3 và tháng 
10 năm 2013, khi tiếp xúc với các giới truyền thông, 
Đức Đạt-Lai Lạt-Ma nói: “Đâu tiên tôi cảm tạ tất cả 
những ai thuộc ủy ban đã mời tôi đến thăm Mexico và 
sắp đặt cuộc viếng thăm này. Khi thăm viếng bất cứ nơi 
nào tôi đều nêu lên hai điểm. Thứ nhất là mọi con người 
đều muốn sống trong hòa bình, không bị gây xáo trộn 


274 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


và mọi con người đều có quyên được hưởng một đời 
sống an lạc. Ngày nay, người ta trông cậy quá nhiều 
vào những thú thuộc về vật chất. Trong khi, nguôn gốc 
của hạnh phúc đích thực nằm trong nội tâm. Ngay từ 
lúc chào đời, chúng ta có nhu câu tình thương yêu và sự 
săn sóc âu yếm mà cha mẹ chúng ta, nhất là mẹ, dành 
cho chúng ta có ảnh hưởng trong suốt cuộc đời. Đây 
là lý do tại sao, tôi quan tâm đề cao những giá trị của 
nhân loạt. ” 





Đức Đạt-Lai Lạt-Ma tiếp tục giải thích, với các ký 
giả về điểm thứ nhì mà ngài thường xuyên đề cập ở mọi 
nơi ngài thăm viếng, là nuôi dưỡng sự hòa hợp giữa các 
tôn giáo. Tất cả những tôn giáo lớn trên thế giới, đều 
dạy người ta hãy thực hành tình yêu thương và đức tánh 
từ bi. Vì vậy, những tôn giáo trên thế giới cần phải tôn 
trọng và thông cảm lẫn nhau. 


Khi được hỏi tại sao ngài đến thăm Mexico, Đức 
Đạt-Lai Lạt-Ma nói: “Tôi được mời đến thăm và nếu 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO MẾ TÂY CƠ 275 


tôi từ chối thì thiếu hiểu biết. Năm 1959, tôi chạy khỏi 
Tây-Tạng sang Ẩn-Độ ty nạn. Đầu thập niên 1960, tôi 
được mời thăm viếng Singapore và Nhật-Bản. Nhưng 
mãi cho tới năm 1973, thì tôi mới có thể đi thăm các 
nước Tây phương. Và tôi còn nhớ khi tới viếng Âu 
Châu, ký giả Mark Tully của đài BBC hỏi, tại sao tôi 
đi viếng Tây phương? Tôi trả lời rằng, tôi tự coi mình 
là một công dân của thế giới và tôi muốn gặp thiên hạ. 
Cho đến bây giờ cũng giống như vậy. ” 

Khi chào tạm biệt các ký giá, Đức Đạt-Lai Lạt-Ma 
nói rằng, ngài mong gặp lại họ mấy ngày sau, khi ngài 
thuyết pháp về cuốn kinh sách nổi tiếng của Đại Sư 
Tịch Thiên (Shantideva): “Hướng Dẫn Tu Tập Bô-Tát 
Thừa ” (Guide to the Bodhisafvas Way öoƒ LỰe). 





Đức Dalai Lama chào tạm biệt các ký giả. 


276 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Đức Dalai Lama, bến trải và Norberto Niberda, Hồng y 
Mexico, đã tiết lộ một tâm kỷ niệm chuyển viễng thăm Lama 
của đức Đạt Lai Lạt Ma tới Nhà Thở Mefropohtan sau khi 
ông tiên hành một buổi cầu nguyện cho hòa bình ngày 4 
tháng 10 năm 2004 tại thành phố Mexico. 


Ngoài các tự viện Tây Tạng, ở Mexico còn có các 
Tự viện và Trung tâm Phật giáo của Nhật Bản, Đại 
Hàn, Trung Hoa, Thái Lan v.v... Hòa thượng Thích 
Ấn Đức, người Hoa Kỳ, là đệ tử của Hòa thượng Thích 
Thiên Ấn, trước khi viên tịch dù thường trú tại chùa 
Diệu Pháp ở California nhưng ngài vẫn thường xuyên 
đến dạy thiên tại một Trung tâm Phật giáo ở Mexico, 
Hòa thượng Thích Ấn Đức đã hết lời tán thán những 
người Phật tử Mexico bản xứ là những người rất mộ 
đạo và rất nghiêm túc trong việc tu tập. Những người 
có duyên với Phật giáo rất ưa chuộng lối sống vị tha, 
vô ngã của đạo Phật. Hòa thượng Thích Ấn Đức, cũng 
đặc biệt nhấn mạnh rằng, đất nước Mexico là đất nước 
có nền văn minh khả kính và dân tộc Mexico là dân 
tộc hiếu hòa rất phù hợp với giáo lý từ bi, hòa bình của 
Phật giáo. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO MẾ TÂY CƠ 277 


Tại nhiều tiệm bán đỗ gốm ở Mexico, tượng Phật 
Thích Ca và tượng của bồ tát Quán Thế Âm bằng sành 
hoặc bằng xi măng được bày bán khắp nơi. Điều đó cho 
thấy, hình ảnh của Phật và Bồ tát đã được các nghệ nhân 
xem trọng không phải chỉ giới hạn trên mặt nghệ thuật 
mà còn hàm tàng triết lý và giá trị sống trên căn bản 
của tình yêu thương và sự hiểu biết vô điều kiện. Liên 
Hoan Phim Phật Giáo Quốc Tế (International Buddhist 
Film Festival) lần đầu tiên tại Mexico được tổ chức tại 
Thành phố Mexico từ 29 tháng 10 đến 9 tháng 11, 2008 
đã thu hút một số lượng người dự khán rất đông đảo. 


5. Một số cơ sở Phật Giáo tại Mexico 


e Dharma Sangha Mexico 


Eulalio Pedroza 122 CUERNAVACA 62100 MexIco 
Contact: Rocio Hernández Pozo 

Tel: 52+ (777)317-145?7 

Fax: 52+ (777) 317-1457 

E-mail: rhpozo(@cableonline.com.mx 

Internet sIfe: 

Denomination: JÏapanese Sofo school 

Lineage: Richard Baker Roshi - Suzuki Roshi 
Teacher: John Roclo Hernández Pozo, KelJo Nanzan 
Afhliated to: Dharma Sanpha, Crestone MounfaIin Zen 
Center 


e Casa Zcn 


(c/o Gerardo Gally) 
Dr. Vertiz 1418 

Col. VertIz Narrarte 
03310 MexIco 


278 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


e Ccntro Dharma de Estudios Humaanisficos 


C.P. 33138 SS5A 17132 
Jardin 60 Tlacopac 
20 MexIco 


e Zendo Una Gota México 


Paseo Claussen 612 

EI Centro 

MAZATLAN, SINALOA 

MexIco 

Tel: 0446699298084 

E-mail: ZendoUnaGota()yahoo.com 
[nternet site: 

Teacher: Harada Shodo 

AssocIated to: One Drop Zendo Assoclatlon 


e C entro Budista de la Ciudad de México A. Œ. 


Jalapa 94 Col. Roma Norte Del. Cuauhtémoc 
MEXICO D.E. 

06700 Mexico 

Tel: 5525 4023 /3547 0476/3547 0477 

E-mail: aobo(@budismo.com 

[nternet site: 

AssocIated to: Los Amigos de la Orden Budista de 
Occidenfe 


e Ccntro Zen de la Ciudad de México 
221 Monte Tauro 

MEXICO D.F. 

01100 MexIco 

Contact: Marlano Ozen Barragon 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO MẾ TÂY CƠ 279 


e Ccntro Zen de México 


Calle G, Manzana XII, No. 18 
MEXICO D.F. 

04310 Mexico 

Contact: Fernando Ru1z-Torres 

Tel and fax: 56-89-71-53 

E-mail: czenm(yahoo.com 

[nternet site: 

Denomination: Japanese Soto/Rinza1 
Lineage: Talzan Maezumi 
Teacher:John Tesshin Sanderson 
Affiliated to: Zen Center of Los Angeles, Zen Jardín 
de Luz 


e (Ccnfro Zen Maezumi Kuroda, Mexico 


Fuente de Netzahualcoyoti #208 casa 3, San Miguel 
Tecamachalco 

Edo de MéxIco 

MEXICO D.F. 

04310 Mexico 

Tel I1: 52 55 30 89 

Tel 2: 52 94 06 95/06 45 

E-mall: centrozenmk(@øemaIl.com 

Internet sIfe: 

Denomination: Ïapanese Soto/Rinza1 

Lineage: Ta1zan Maezumi 

Teacher: WIilliam Nyogen Yeo 

Afliated to: White Plum Asangha; Hazy Moon Zen 
Center of Los Angeles 


280 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


e Zcn (Ccnífcr 


(c/o Rosamaria Albarran) 
Loma de VIsta Hermosa # 389 
MEXICO D.F. 

05100 MexIco 


e Zcn Group A.Z.L. 


Havre 69, Col Juarez 

MEXICO ÙD.F. 

06600 Mexico 

Contact: JoaquIn Padilla y Villasenor 
Denomnation: Japanese Soto School 
LIneage: TaIsen Deshimaru 


e Grupo Zen de Puerto Vallarta 


Milán #301 altos 

PUERTO VALLUARTA 

46310 Mexico 

Tel: (044) 322-121-0798 

E-mail: bura1()pvzen.org 

[nternet site: 

Denomination: Japanese Soto School 
Lineage: Zoketsu Norman FIsher 
Teacher: Burai Rick Spencer 

Aliliated to: Everyday Zen Foundation 


e Ccntro Zen del Escorpion Neøro 


Camno al OJo de Agua 

SANTO DOMINGO OCOƠTTTITLA 
62522 Mexico 

Contact: Claudia Hosso Politi 

Tel: (739) 395 2313 / 52 025522 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO MẾ TÂY CƠ 281 


E-manll: tenocotitlan()øma1l.com 
Internet sIfe: 

Denomination: Japanese Sofo /Rinza1 
Lineage: Ta1zan MaezumI RoshIi 
Teacher: WIlliam Nyogen Yeo 
Aliated to: Hazy Moon Zen Center 


e Sanpha del Sur 


Local 5 Módulo 2, cc Comercial Pueblo Amigo 
THUANA 

BaJa California, Mexico 

Contact: DarÍo Sánchez 

Tel: (739) 395 2313/52 025522 
Denominnatlon: Vietnamese Zen 

Lineage: Thịch Nhat Hanh 

Afiihated to: Tradición de la Orden de Interser 


6. Kết luận 


Nhiều nhà xã hội học nhận định rằng người Mexico 
có tinh thần rất cởi mở, nhất là rất chú trọng đến phong 
cách sống khả kính của Phật giáo. Hy vọng Mexico sẽ 
là một quốc gia mà Phật Giáo sẽ phát triển như một 
nhân tố quan yếu cho niềm phúc lạc lâu dài của số đông. 


TÍN QUAN LỊUII 3Ú 
PHẬT GIÁ0 YENE7UEIA 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Venezuela là một quốc gia liên bang cộng hòa. Tọa 
lạc ở vùng duyên hải phía Bắc của Lục Địa Nam Mỹ, 
phía tây giáp ColombIa, phía đông giáp Guyana, và phía 
nam giáp Brazil. Venezuela có diện tích 916,445 km, 
với dân số trong năm 2016 gồm khoảng 33,221.000 
người. Venezuela là một trong những xứ có trữ lượng 
dầu hỏa lớn nhất thế giới. 

Vùng lãnh thổ hiện thời thuộc Venezuela, năm 1522 
bị Đế Quốc Tây Ban Nha xâm chiếm làm thuộc địa. 
Năm IŠII1, Venezuela là một trong những thuộc địa 
đầu tiên của của Tây Ban Nha ở Nam Mỹ tuyên bố độc 
lập. Nhưng, chưa được nhìn nhận hoàn toàn độc lập. 

Trong năm 1830, Venezuela trở thành một quốc gia 
cộng hòa độc lập. Vào thế kỷ XIX, Venezuela trải qua 
những xáo trộn chính trị và bị những chế độ quân nhân 
độc tài cai trị cho tới giữa thế kỷ XX. 

Từ năm 1958, Venezuela ở trong một thời kỳ ổn 
định dưới sự lãnh đạo của những chính phủ dân chủ. 
Trong hai thập niên 1950 và 1990, những khó khăn 
kinh tế đã dẫn đến những khủng hoảng chính trị. 


284 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


a ®4” AINTVANNCENT “xua 
CURA Ạo §0NAIRE _AND TH GRENADIN£S§ . 
` - TM) CARIBBEAN SEA 


* 
cứ  . 
Punto Fjo* — 


puai Á 9¬»; 
\ì PALCÓN. - 


3 ARAGUA_” €£0L0MBI/ 
8 Đi — 


8RAZI 





Năm 1996, ông Hugo 
Chavez, một sĩ quan trọng 
quân đội, đắc cử vào chức 
vụ (tổng thống. Trong 
thời kỳ ông Chavez cầm 
quyền, vì nên kinh tế của 
Venezuela hầu như tùy 
thuộc hoàn toàn vào nguồn lợi xuất cảng dâu hỏa, cho 
nên đất nước này đã rơi vào cơn khủng hoảng kinh tế, 
khi giá dầu hỏa xuống thấp. Mức nghèo khó trong dân 
chúng và mức lạm phát đã gia tăng trầm trọng cho đến 
thập niên 2010. 





Quốc kỳ Wenezuela 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO VENEZUELA 285 


Năm 2013, ông Nicolas Maduro đắc cử vào chức vụ 
tổng thống, sau khi ông Hugo Chavez từ trần. Từ năm 
2014, Venezuela lâm vào cơn suy thoái kinh tế trầm 
trọng. Những khó khăn kinh tế và tệ nạn tham nhũng đã 
dẫn tới nhiều vụ biểu tình của dân chúng từ năm 2014 
tới năm 2016. 

Vào Tháng 7, 2016, Tổng Thống Nicolas Maduro 
ban ra một “sốc lệnh hành pháp” đề tuyên bố. “tình 
trạng khẩn trương kinh tế” — theo sắc lệnh này các công 
dân có thể bị cưỡng bách đi làm những công tác nông 
nghiệp trong 60 ngày để gia tăng sản xuất thực phẩm. 


2. Thành phần tôn giáo 

Theo thống kê trong năm 2011, 71% dân chúng 
Venezuela là tín đồ Ki Tô Giáo Roma; 17% là tín đồ 
các giáo phái Tin Lành; 8% gồm những người tự nhận 
là vô thần hoặc không có tôn giáo; 1% không khai tôn 
giáo; 3% là tín đỗ của các tôn giáo thiểu số, gồm Hồi 
Giáo, Phật Giáo, Do Thái Giáo, Ấn Độ Giáo v.v... 

Venezuela, có tổng số tín đồ Hồi Giáo lên tới hơn 
l triệu người, gôm đa số di dân đến từ hai nước Trung 
Đông Svyr1a và Lebanon. 


Theo thống kê, tổng số Phật tử ở Venezuela gồm 
hơn 52,000 người, đa số là gốc di dân Trung Hoa, 
Nhật Bản, và Đại Hàn. Tuy nhiên, càng ngày càng có 
thêm Phật tử người bản xứ. Ở thủ đô Caracas và những 
thành phố lớn đều có những chùa và trung tâm Phật 
Giáo. Theo trang mạng buddhanet.info, trên toàn quốc 
Venezuela có I9 cơ sở và trung tâm Phật Giáo thuộc 
mọi tông phái, đa số là Phật Giáo Tây-Tạng và Thiên 


286 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Tông của Phật giáo Đại thừa cùng Thiển Nội quán của 
Phật giáo Nguyên thủy. 


3. Phật giáo ở Venezuela 
3.1. Trung Tâm Thiền Nội Quán (Vipassana) ở 
thủ đô Caracas 

Trung tâm này có những lớp học 10 ngày, huấn 
luyện phương pháp thiền nội quán Vipassana của thiển 
sư Nội Quán gốc Ấn Độ S. N. Goenka. 


Khóa sinh được huấn luyện về phương pháp nội 
quán căn bản, đủ để đem lại kết quả hữu ích. Trước 
khi quyết định xin theo học, khóa sinh cần nắm vững 
những quy luật dành cho họ và thời khóa biểu tu học. 

Đây là những lớp học miễn phí, khóa sinh không 
phải trả phí tổn cho vấn đề cư trú và những bữa ăn hằng 
ngày trong thời g1an của khóa học. 


Tất cả những phí tổn được đài thọ từ những tiền 
cúng dường của những cựu khóa sinh, là những người 
đã trải qua kinh nghiệm hữu ích của thiển nội quán sau 
khi học và thực hành phương pháp này và với đạo tâm 
đặt trên căn bản của tinh thần vị tha vô ngã, họ phát tâm 
cúng dường tịnh tài để giúp cho những người đi sau có 
được sự tu học giống như họ. 

Những thiển sư phụ trách những khóa học này, 
cũng hoàn toàn dựa trên công hạnh giáo hóa độ sanh 
nên không nhận bất cứ khoản tiễn thù lao nào. 

Trang mạng của lrung Tâm: 
http://www.venuvana.dhamma.org/ 
Introduction.2230.0.html 


QUYỂN II + TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO VENEZUELA 287 


3.2. Trung Tâm Phật Giáo Soka Gakkal ở 


Venezuela 


Tổ chức Soka Gakkal 
Ởở Venezuela, được thành 
lập ở thủ đô Caracas cuối 
thập niên 1970, là đoàn 
thể Phật Giáo thế tục 
quốc tế có trụ sở trung 


ương ở Nhật Bản, với 


những sinh hoạt đi sâu 
vào xã hội và tiếp cận với 


những hoàn cảnh thực tế 


của đời thường. 

3.3. Kim Cang Thừa 
của Phật Giáo Tây- 
Tạng ở Venezuela 


Trong những thành ; 


phố lớn trên toàn quốc 
Venezuela có những 
trung tâm Kim Cang Thừa 
(Diamond Way) Của Phật 
(Giáo Tây-lạng, thuộc 
vào hệ thống quốc tế gồm 





Trụ Sở của Soka ŒGakkal ở 
Venezuela 


khoảng 600 trung tâm của tông phái Karma Kagyu Tây- 
Tạng trên khắp thế giới. Do Lama Ole Nydahl người 
Đan Mạch và phu nhân Hannah, thành lập từ thập niên 
1970, theo ý nguyện của Ngài Karmapa đời thứ XVI, và 
hiện thời được lãnh đạo bởi ngài Karmapa đời thứ XVH, 


(Thaye DorJe). 


288 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Lama Ole Nydahl, sanh năm 1941 ở Đan Mạch. 
Ông chuyên tâm học các môn triết học, Anh ngữ, và 
Đức ngữ tại Đại học Copenhagen và Đức Quốc. Năm 
1968, ông cùng với phu nhân là bà Hannah đi du lịch ở 
Kathmandu, Nepal. Tại đây ông có cơ duyên gặp ngài 
Lopön Tsechu Rinpoche, một trong những vị cao tăng 
danh tiếng trong vùng Hy Mã Lạp Sơn. Năm 1969, họ 
trở thành những môn đồ người Tây phương đầu tiên của 
ngài Gyalwa Karmapa đời thứ XVI (là người sau này 
khuyên họ hãy đi truyền bá Phật Giáo ở Tây phương). 
Ngài là nhà lãnh đạo của tông phái Kim Cang Thừa 
Karma Kaøgyu. 


3.4. Lama Ole Nydahl được truyền những giáo 
pháp cao đẳng 

Lama Ole Nydahl và phu nhân Hannah đã được 
ngài Karmapa đời thứ XVI và các vị đại sư khác của 
tông phái Karma Kagyu truyền giáo pháp ở cấp bậc 
cao. Trong số đó có những giáo pháp sau đây: 

Mahamudra (Đại Thủ Ấn 7Ñ Pfll), là một trong 
những giáo pháp tối thượng của Kim Cang Thừa, giúp 
cho hành giả có thể chứng ngộ bản thể của tâm. Lama 
Ole và phu nhân Hannah đã được chính Ngài Karmapa 
đời thứ X VI truyền trao giáo pháp này.! 

Đại Nguyện Bồ Tái (Bodhisattva Promise), lời phát 
nguyện sẽ đạt đại ngộ để cứu giúp chúng sanh. (Lama 
Ole và phu nhân [Hannah được Sharma RinDpoche, vị 
Lạt Ma cao cấp thú nhì của tông phái Karma Kagyu, 
truyền giáo pháp này trong năm 1970.) 


L http://www.lama-ole-nydahl.org/lama-ole/ 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO VENEZUELA 289 


Trong năm 1972, Lama Ole và phu nhân Hannah 
được truyền giáo pháp Thiên quán Phowa (ÄL), để 
có khả năng nhận thức về cái chết trong khi còn sống. 

Năm 1985, Lama Ole được truyền Giáo pháp 
Kalachakra (Pháp thời luân Kim Cang), bởi Kalu 
Rinpocbhe. 

Năm 19§5 và năm 2002, Tenga Rinpoche bởi Đức 
Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ XIV. 

Năm 1994, bởi Löõpon Tsechu Rinpoche. 

Năm 2009, bởi Beru Khyentse Rinpoche. 

Năm 2010, bởi Đức Sakya Trinzm. 


Ngoài những giáo pháp nói trên, Lama Ole Nydahl 
và phu nhân Hannah còn được các vị đại sư Tây- Tạng 
truyền nhiều giáo pháp khác. 


3.5. Lama Ole Nydahl tin rằng, trong tiền kiếp 
ông là Phật tử Tây- Tang 

Lama Ole là một trong những người có nhiều công 
đức truyền bá Phật Giáo ở Venezuela. Trong những năm 
qua, ông đã đến thăm Venezuela nhiều lần để thuyết 
pháp. Trong chuyến viếng thăm thủ đô Caracas vào 
năm 2003, ông dành cho Tạp Chí nổi tiếng Estampas 
một cuộc phỏng vấn. 

Trong cuộc phỏng vấn đó, để trả lời câu hỏi: “Xin 
cho biết nguyên nhân khiến ông trở thành Phật tử?” 
Lama Ole đáp: “Ki tôi còn rất trẻ, vào khoảng 5 tuổi, 
nhiều lần tôi nằm chiêm bao thấy những hình ảnh núi 
non của xứ Tây-Tạng, với những chiến sĩ mặc trang 
phục màu đỏ. Khi tôi đến viếng xứ Tây- Tạng vào năm 
1986, tôi nhận ra vài địa điểm mà tôi đã từng thấy 
trong những giấc mộng, dường như trong tiền kiếp tôi 


200 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


đã sống ở những nơi đó. Có thể, ngài Karmapa đời thú 
XVI đã nhận thấy tôi trong tiền kiếp từng là Lạt Ma. 
Cho nên, ngài bảo tôi hãy đi truyền bá Phật Giáo ở 
Tây Phương. ”? 

Thời gian Phật giáo có mặt tại Venezuela nếu so với 
nhiều quốc gia Á châu và Âu châu thì rõ ràng chưa đủ 
dài để có thể lưu bố và phát triển tốt đẹp. Tuy nhiên, chỉ 
với thời gian tương đối ngắn như thế, nhưng Phật giáo 
Venezuela đã và đang đóng góp một cách hữu hiệu 
trong sứ mệnh chuyển hóa tâm thức con người, để giúp 
con người giải thoát mọi khổ đau phiễển não và có được 
một đời sống thật sự ý nghĩa và an lạc. 

Đức Phật đã từng dạy: 

“Các con hãy quán chiếu thật kỹ vào tâm thức của 
các con, các con sẽ ý thức rõ cái tâm thức đó biến dịch 
liên lï không ngừng. Do vậy, các con sẽ không để mình 
bị rơi vào những ảo giác của tâm thúc, để rôi bám víu 
vào lòng ích kỷ và kiêu căng. Bởi, chính tâm thức tạo ra, 
nhất là khi các con đã ý thúc rõ rằng, những cảm thọ 
như thế chỉ hoàn toàn mang đến khổ đau, phiên não. ” 


4. Kết luận 


Tri nhận được những khai thị giá trị và ích lợi lâu 
dài cho mình và người. Nên hiện nay, tại Venezuela đã 
không phải ít người đang thực hành giáo pháp của Đức 
Phật và xem đó những là một yếu tố quan yếu không 
thể thiếu trong đời sống. 


2 http://www.estampas.com/estampas/anteriores/020303/encuentros3 


QUYỂN II + TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO VENEZUELA 201 





Am... ì 
Lama le Nvdahl và phu nhân Hamnah là môn đỗ Hgưởi 
lây phương đâu tiên của ngài Karmapa RangJung RiøeDpe 
DorJe đời thứ X1. 





Lama Ole gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ XI ở 
Copenhagen, Đan Mạch, trong năm T972. 


202 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





— 
'\LŠ 
lrong năm 2U1I2 ngài Karmapa Trimley Thaye Dorje đời 
th XVH của tông phái Karma Kagyu chúc tụng Lama Ole 
Nydahl trong lê kỷ niệm 40 năm thiệt lập Trung lâm Kim 
Cang Thưa ở Đực Quốc. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO VENEZUELA 203 








Thiên quán tại Trung Tâm Thiên Caracas 


204 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Trung Tâm Thiên ở thủ đô Caracas. 


Và buôi thiên tọa ngoài trời. 





TÔNứ QUAN LỊUII VÚ _ 
PHẬT 6IÁ0 IRELAND — ÁI NHÍ LAN 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Cộng hòa Ireland có diện tích 70.273 km”, chiếm 5/6 
diện tích đảo Ireland (84.421 km”). Cộng hòa Ireland 
có biên giới với Bắc Ireland. Cộng hòa Ireland bao 
bọc bởi Đại Tây Dương, eo biển Saint George nằm về 
hướng đông nam, biển Celtic nằm về phía nam và biển 
Ireland nằm về phía đông. 


Ireland là một nước Cộng hòa Lập hiến, theo thể 
chế nghị viện. Quốc hội gồm có lưỡng viện: Thượng 
viện và Hạ viện, đứng đầu chính phủ là Tổng thống. 
Cộng hòa Irland thuộc vùng tây bắc của Âu Châu, thủ 
đô là Dublin. Trong hiến pháp của Ireland, tự do tôn 
giáo là quyền được quy định. Tiếng Ireland là ngôn ngữ 
quốc gia, tuy nhiên Anh ngữ đang chiếm ưu thế. 

Năm 1922, Cộng Hòa Íeland được hình thành do kết 
quả của Hiệp định Anh-Ireland. Năm 1937, với hiến 
pháp mới, Ireland là một quốc gia tự trị Năm 1949, 
Ireland chính thức tuyên bố là một nước cộng hòa và là 
trở thành thành viên của tổ chức Liên Hiệp Quốc vào 
tháng 12 năm 1955. 


296 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Quốc kỳ Ireland - Mũi tên chỉ Ireland ở Châu Âu 


Năm 1973 Ireland gia nhập Cộng đồng Kinh tế 
châu Âu (EEC). Ireland cũng là thành viên của Liên 
minh châu Âu đông thời là thành viên sáng lập của Ủy 
hội châu Âu và OECD. Ireland theo đuổi lập trường 
chính sách trung lập về quân sự với chính sách không 
liên kết, không gia nhập khối NATO nhưng lại là thành 
viên trong quan hệ đối tác vì hòa bình của NATO. 


2. Thành phần tôn giáo 

Theo thống kê năm 2011, dân số Ái-Nhĩ-Lan gồm 
4,588,252 người. Trong tổng số đó, 90.44% là tín đồ 
Ki-Tô-Giáo, đa số thuộc giáo hội Thiên Chúa La-Mã 
(Roman Catholic) với tỷ lệ 84.2%. Số 6.28% còn lại 
thuộc giáo hội Ái Nhĩ Lan (Church of Ireland) và các 
giáo hội Tìn Lành. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO ÁI NHĨ LAN 207 


Trong tổng số dân chúng có 1.07% là tín đồ Hồi 
giáo, 0.23% là tín đồ Ấn Độ giáo, 0.9% là Phật tử, 
0.04% là tín đồ Do Thái giáo, 0.04% gôm các tôn giáo 
khác. Số 6% còn lại khai là vô tôn giáo (no religion) 
hoặc vô thần (atheist). 


3. Phật giáo Ái Nhĩ Lan 

Theo học giả 
Laurence Cox, tác 
giả tác phẩm khảo Ÿ 
luận “Buddhism and b 
Ireland” (Phật Giáo 
và Ái-Nhĩ-Lan), xuất 
bản năm 2013, người 
Ái-Nhĩ-Lan đã tiếp lẾ 
xúc với Phật Giáo rất Í 
sớm. Vì, trong cuộc _. 
kiểm kê dân số ở Ái- 
Nh1-Lan năm 1871 
đã có người khai là 
Phật tử và ngay từ ï 
thế kỷ thứ VII người 
dân xứ này đã nghe 
nói về Phật Giáo. 

Từ thế kỷ XVI và XVII những câu chuyện truyền 
khẩu của những thủy thủ Ái-Nhĩ-Lan và những thư từ 
và nhật ký của các nhà truyền đạo Ki-Tô giáo Ái-Nhĩ- 
Lan cũng đã nói tới Đạo Phật. Trong thời Đế Quốc 
Anh, có những công chức người Ái-Nhĩ-Lan phục vụ ở 
những xứ Phật Giáo Á Châu và sau khi trở về nước họ 





Bìa sách Phật Giáo và Ái-Nhĩ-Lan 


208 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


đã nói về những cái đẹp của Đạo Phật cho người đồng 
hương nghe. 

Trong thời cực thịnh của Đế Quốc Anh vào cuối thế 
kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, nhiều người Ái-Nhĩ-Lan có 
dịp tiếp xúc trực tiếp với Phật Giáo. Họ là những thủy 
thủ, thương nhân, binh sĩ và công chức phục vụ trong 
những thuộc địa của đế quốc Anh, hoặc đi theo những 
phái đoàn giáo sĩ truyền đạo Ki-Tô ở Á Châu. 

Cuối thế kỷ XIX, một người Ái-Nhĩ-Lan đã trở 
thành vị tỳ-kheo Tây phương đầu tiên ở Miến Điện đó 
là Thượng Tọa U Dhammaloka. 

Theo cuộc kiểm kê dân số của Á¡-Nhĩ-Lan năm 
2011 có 8,703 người khai là Phật tử. Trong số này 
3,300 người (tức là 38%) thuộc sắc dân da trắng bản 
xứ đã cải đạo để trở thành Phật tử. Số 62% còn lại 
thuộc nguồn gốc di dân đến từ những nước Đông-Á, 
như Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Việt Nam, 
V.V... 

Hiện Nay Tại Ái Nhĩ Lan Có Những Tổ Chức, Tu 
Viện và Đoàn Thể Phật Giáo Tiêu Biểu Sau Đây: 


4. Trung Tâm Phật Giáo Dublin 


(The Dublin Buddhist Centre) thuộc mạng lưới 
Phật Giáo thế giới với danh xưng là “Triratna Buddhist 
Community” (Cộng Đồng Phật Giáo Tam Bảo), gồm 
Phật tử trên khắp thế giới có chí hướng thực hành những 
giáo lý và gương sáng của Đức Phật thích hợp với thế 
giới hiện đại. 

Những trung tâm này dạy thiền quán và những giáo 
lý của Đức Phật, đồng thời thực hành những nghệ thuật 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÁI NHĨ LAN 200 


Phật Giáo, với chủ trương trợ giúp lẫn nhau trong đời 
sống và cộng tác trong những sinh hoạt của cộng đồng 
địa phương. 


5. Trung Tâm Phật Giáo Tara Kadampa 


Tara Kadampa 
Buddhist Centre là một 
trung tâm thiển quán 
nhắm mục tiêu đạt tới 
hòa bình thế giới bằng 
cách cống hiến cơ hội 
để mọi người đều có 
thể phát triển và duy 
trì nội tâm an lạc nhờ 
thực hành thiển định 
và những phương thức 
quán niệm liên quan 
với thiền định. 

Chương trình thực 
lành tiền đính tí Nữ Lạt Ma Kelsang lšcring 


dạy Thiên tại trung tâm Tara 
Kadampa 





trung tâm này cống 
hiến những phương 
pháp thực hành thiển phù hợp với khoa học để thăng 
tiến bản năng và nếp sống tâm linh bằng cách phát triển 
năng lực của tâm thức. Những khóa thực hành thiên 
quanh năm luôn luôn sẵn sàng đón nhận những khóa 
sinh thuộc mọi trình độ, mọi lứa tuổi, mọi ØIỚI, Và mỌI 
tôn giáo. Nhiều người ghi nhận rằng ngay khi vừa đến 
viếng trung tâm họ cảm thấy an nhiên tự tại. 


300 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


6. Irung Tầm Phật Giáo Tây Tạng Jampa Ling 

Đây là một trung tâm an-cư tọa lạc trong một khu 
lâm viên thanh tịnh và ngoạn mục rộng 13 mẫu ở miền 
bắc Ái-Nhĩ-Lan. Được thành lập vào năm 1990, với sự 
hướng dẫn của Lạt-ma Panchen Otrul Rinpoche và sự 
bảo trợ của Đức Đạt Lai Lạt Ma. 


Danh hiệu Jampa Ling, có nghĩa là “Nơi An Cư Từ- 
B¡” và đây là nơi an cư đón tiếp mọi người, không phân 
biệt tôn giáo. 

Ngoài những khóa thực hành thiền định, những 
người khách đến đây để được hưởng không khí an lạc 
tính mịch và phong cảnh thiên nhiên ngoạn mục, một 
môi trường lý tưởng để trầm tư và thư giãn. 


7. Trung Tầm Phật Giáo Kim Cang Thừa 
Ai Nhĩ Lan (Diamond WAay Buddhist Cenfres 
Ireland) 


Những trung tâm này, ' Š 
thuộc vào 65I Trung 
Tâm Kim Cang Thừa trên 
khắp thế giới của tông 
phái Phật Giáo Tây Tạng 
Karma Kagvyu, do Lat-Ma 
Ole Nydahl người Ái Nhĩ 
Lan thành lập vào cuối . 
thập niên 1970. ị 

Những trung tâm 
này đón tiếp khách thập `. T~ 
phương đến học hỏi Phật Lø Ma người Ái-Nhĩ-Lan 
pháp và cùng nhau thực le Nydahi 


-fINgu. 





QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÁI NHĨ LAN 301 


_ 


m 








II _“ -.—....x= : 


| 


‡› ị> 
-— 
_~. 


— 


Các sinh viên đang nghiên cứu về Phật giáo. 





Ngôi nhà thứ 19 oi1ta ở giữa vườn cây xanh trải dài hưởng 
về phía Hồ Lakefteld. 


hành thiển định, chia sẻ những kinh nghiệm và tích cực 
tham gia những sinh hoạt tập thể. Những trung tâm này, 
không thực hành lối sống tu viện và có khuynh hướng 
thích hợp với người Tây phương. Nhưng, duy trì pháp 
môn khẩu truyền theo truyền thống trong thời Đức Phật 
cách đây hơn 2500 năm. 


302 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


$. Tự Viện Kagyu Samye Dzong 

Đây là một Trung Tâm Thiên Định ở thủ đô Dublin 
được thành lập năm 1977 và là trung tâm Phật Ciáo lâu 
đời nhất ở Ái-Nhĩ-Lan. 

Người sáng lập trung tâm này là Lạt Ma ChoJe 
Akong Tulku Rinpoche, là vị Lạt Ma đầu tiên đã có 
công truyền bá Phật Giáo Tây Tạng ở Tây Phương trong 
năm 1963 và đã cùng với Lạt-Ma Chogyam Trungpa 
thành lập Tu Viện Kagyu Samye Ling ở Scotland. 


9. Trung Tâm Thiền Quán Rigpa Ireland 

Từ ngữ “Rlgpa” trong ngôn ngữ Tây Tạng có nghĩa 
là “7rí ruệ ” hoặc “tâm thức ”. Tuy nhiên, theo giáo pháp 
“Đại Cứu Cánh” của Phật Giáo Tây Tạng, “Riepa” có 
nghĩa là “?âm thúc thâm sâu nhất. ” 

Trong năm 1979, Lạt-Ma Sogyal Rinpoche, thuộc 
tông phái Ninh-Mã, bắt đầu thành lập những Trung Tâm 
Rigpa ở Tây phương. Với sự hướng dẫn của Đức Đạt 
Lai Lạt Ma, những Trung Tâm Rigpa trên thế giới đón 
tiếp tất cả Phật tử không phân biệt tông phái và cống 
hiến cho họ những bài học giáo lý trong khung cảnh 
thanh tịnh để họ có cơ hội thấu triệt những giáo lý thâm 
sâu đó. 

Tổ chức này hiện thời có 7 trung tâm trên toàn quốc 
Ái-Nhĩ-Lan và có tổng cộng 130 trung tâm trong 4l 
quốc gia trên khắp thế giới. 

Tại Ái Nhĩ Lan, hiện nay có khoảng 19 tự viện và 
Trung Tâm Phật giáo thuộc nhiều truyền thống khác nhau. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÁI NHĨ LAN 303 


10. Tăng Sỹ gốc Ái-Nhĩ-Lan U Dhammaloka 
(Laurence Oˆ?Rourke) 


Vị Tăng sỹ Gốc Ái-Nhĩ-Lan, ngài U Dhammaloka, 
là người Tây Phương đầu tiên đã xuất gia và thọ giới Tỳ 
kheo. Trong những năm đầu thế kỷ XX, ngài trở thành 
nổi tiếng ở Miến Điện qua những hành động chống chủ 
nghĩa thực dân của 
những nước Âu Châu. 
Ngài, cũng được xem 
là người đã đóng góp “ 
nhiều công đức vào 
công cuộc phục hưng 
Phật Giáo ở Á Châu 
trong đầu thế kỷ XX, 
ngoài sứ mệnh hoằng 
hóa lợi sanh tại Ái Nhĩ 
Lan, ngài Dhamloka 
cũng đã đến các nước ÿ kì 
Miến Điện, Nhật Bản, NGÀY VC Y 
Thái Lan, Trung Hoa, l ah Tht.. sổ -_* `. 
Tích Lan, Singapore, 7 )-Kheo Ái-Nhĩ-Lan U tDjiiinibiig 


Úc châu, Cambodia, /4/2sĩ Phật Giáo người Tây Phương 
đáu tiên. 





Nepal và những 
thành phố lớn trên quần đảo Mã-Lai. Năm 1904, ngài đã 
gửi một số người Âu Châu từ Singapore sang Miến Điện 
để tu học. 


e Tiêu sử của Noài Laurence Oˆ?Rourke 


Laurence ORourke sanh năm 18§56 trong vùng 
ngoại ô thủ đô Dublin. Ông rời khỏi Ái-Nhĩ-Lan ở tuổi 


304 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


thiếu niên để di cư sang Hoa Kỳ. Sau đó, ông trở thành 
thủy thủ trên một con tàu bưu điện chạy qua lại giữa 
San FrancIsco và hải cảng Yokohama của Nhật Bản. 
Nhưng, chỉ sau ba chuyến hải hành ông bị bỏ lại ở Nhật 
Bản vì say rượu. 

Từ Nhật Bản, ông trải qua ba tuần lễ đi bằng tàu 
thủy sang thành phố Rangoon của Miến Điện và tìm 
được việc làm, với chức vụ coI kho cho một công-ty 
lâm sản. Trong thời gian này, ông có dịp tiếp xúc với 
chư tăng Phật Giáo Miến Điện. 

Những người viết tiểu sử của ngài U Dhammaloka 
tin rằng, chư tăng Miến Điện đã giúp ngài từ bỏ thói tật 
nghiện rượu. Trong sự nghiệp thuyết pháp, có hai vấn 
để mà ngài coi trọng là kiêng uống rượu và chống chủ 
nghĩa thực dân. 

Năm 18554, ngài thọ giới sa-di với pháp danh là 
Dhammaloka (chữ Pali có nghĩa “Ánh Sáng Đạo 
Pháp ”). Những người viết tiểu sử không biết chắc ngài 
thọ giới tỳ-kheo vào thời gian nào, nhưng họ nói chắc 
chắn phải là trước năm 1899. Vì, vào thời điểm này 
ngài đã đi thuyết giảng Phật Pháp trong các tu viện. 
Đến năm 1900, ngài trở thành một tỳ-kheo cao cấp và 
bắt đầu đi thuyết giảng đạo pháp trong khắp xứ Miến 
Điện và trở thành nổi tiếng được người kính trọng. 

Năm 1902, ngài rời khỏi Miến Điện sang Nhật Bản, 
vì nghe nói nước Nhật sắp tổ chức “Hội Nghị Tôn Giáo 
Thế Giới”. Nhưng, sau đó hộ nghị không nhóm họp. 
Những nguồn thông tin Nhật Bản ghi nhận rằng, vào 
Tháng 9 năm 1902 ngài tham dự nghi lễ thành lập Hội 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÁI NHĨ LAN 305 


Thanh Niên Phật Tử Quốc Tế (International Young 
Men ˆs Buddhist AssocIation). 

Năm 1903, ngài lưu lại vài tháng ở thủ đô Bangkok 
của Thái Lan, để giúp thành lập một trường dạy Anh 
ngữ miễn phí. Đồng thời, đưa ra để nghị triệu tập một 
Đại Hội Thanh Niên Phật Tử Quốc Tế ở Thái Lan. Năm 
1914, ngài đã trở lại Thái Lan và có lẽ đã viên tịch ở 
đây. (Những người viết tiểu sử không biết chắc ngài 
viên tịch ở đâu). 

Năm 1903, ngài đi thuyết pháp ở Singapore và 
những thành phố lớn trên quần đảo Mã-Lai. Tới năm 
1904 ngài gửi một số người Âu Châu từ Singapore sang 
Miến Điện để tu học. 

Ngoài những xứ nói trên, ngài cũng đã đi thuyết 
pháp ở Trung Hoa và Tích Lan. Có những bài báo nói 
rằng, ngài đã viếng Nepal năm 1905, Úc Châu năm 
1912, và Cambodia năm 19143. 


11. Kết luận 


Nếu so sánh với những quốc gia Tây phương hiện 
nay thì Phật giáo tại Ái Nhĩ Lan chưa thật sự phát triển 
vững mạnh. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu và nhìn kỹ vào sự 
sinh hoạt của các tự viện và tổ chức Phật giáo tại Ái Nhĩ 
Lan thì ta có thể thấy rõ sự hài hòa, bao dung, khai phóng 
và nhất là không khí an lạc, giải thoát lan tỏa trong mọi 
tâm hồn người con Phật, và đó chính là cái mà thế giới 
nhân loại hôm nay đang cần đến. 


TẲNí QUANIJUHQÚ — 
PHẬT GIÁ0 AUSTRIA — Á) QUÊU 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Áo Quốc (Austria) là một quốc gia liên bang cộng 
hòa toạ lạc ở miền Trung Âu Châu, không có bờ biển 
và có biên giới với các nước Cộng Hòa Tiệp, Đức, 
Hungary, Slovakia, Ý, Thụy Sĩ và Liechtenstein. Dân 
số hơn 8 triệu rưỡi. Ngôn ngữ chính là Đức ngữ. 

Áo Quốc, có diện tích 83,879 km? (gần bằng Tiểu 
Bang Maine của Hoa Kỳ), địa thế phần lớn là đồi núi 
của rặng Núi Alps. Thủ đô Vienna là thành phố lớn 
nhất với dân số khoảng 1,700,000 người. 

Sau khi Đế Quốc Áo-Hung (Austria-Hungary 
Empire tan rã vào năm 1918, do hậu quả của Thế Chiến 
Thứ Nhất, nước Áo đã trải qua hơn một phần tư thế kỷ 
đầy những xáo trộn về xã hội và kinh tế, bị Đức Quốc 
Xã xâm chiếm và sáp nhập vào lãnh thổ nước Đức từ 
năm 1938. 

1.1. Trở thành quốc gia Trung Lập vĩnh viễn 

Sau Thế Chiến Thứ Hai, các nước đồng minh Tây 
phương tuyên bố Áo Quốc đã được giải phóng. Nhưng 
Liên Bang Xô-Viết vẫn còn giữ lại quân đội và kéo dài 


308 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


tình trạng chiếm đóng xứ này cho tới giữa thập niên 
1950. Cuối cùng, năm 1955, Áo Quốc đã đạt được thỏa 
ước với Liên Bang Sô-Viết và các nước Đông Minh 
Tây phương để trở thành một quốc gia độc lập và trung 
lập. Sau đó, Áo Quốc đã phát triển nhanh chóng để 
trở thành một quốc gia ổn định và thịnh vượng. Ngày 
nay, Áo Quốc là một trong những nước giàu nhất thế 
giới, với tổng sản phẩm bình quân đầu người trong năm 
2014 là 52,216 Mỹ kim. 

Đại đa số dân chúng là người Áo bản xứ (được 
coi là cùng một sắc tộc với người Đức). Phần còn lại 
ôm những người gốc Thụy Sĩ nói tiếng Đức, người 
Serb, người Bosnia, và Hungary. Ngoài ra, còn có hơn 
700,000 ngoại kiêu. 







Quốc Kỳ Áo Quốc 
Bản Đồ Áo Quốc 








QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO Á0 309 


2. Thành phần tôn giáo 

Đại đa số dân chúng Áo là tín đồ Ki Tô Giáo. Theo 
thống kê năm 2001, 73.6% dân chúng Áo là tín đồ đạo 
Thiên chúa giáo (Roman Catholic). Nhưng, vào năm 
2012 tỉ lệ tín đồ của tôn giáo này giảm xuống còn 
63.4% và tới năm 2014, tỉ lệ đó lại giảm xuống 61.4%.! 

Theo thống kê năm 2001, tín đỗ Đạo Tin Lành (hệ 
phái Lutheran) gồm 4.7% dân số Áo, nhưng tới năm 
2012 tỉ lệ này giảm xuống còn 3.7%. Trong khi đó, tỉ lệ 
tín đồ Ki Tô Giáo Chính Thống đã gia tăng trong những 
năm gần đây để lên tới 2.2%, đa số là những người tỊ nạn 
và di dân đến từ vùng Balkans, thuộc sắc dân Serb. 

Sau Ki-Tô Giáo, Hồi Giáo là tôn giáo có số tín đồ cao 
thứ nhì, và trong những năm gần đây con số tín đồ Hồi 
Giáo đã gia tăng đáng kể. Theo thống kê năm 2001, tỉ lệ 
tín đồ Hồi Giáo trong dân số nước này là 4.2%, nhưng 
tới năm 2010 tỉ lệ đó đã tăng lên 6.2%. Phần đông tín đồ 
Hỗi giáo là những di dân đến từ Bosnia (thuộc nước Nam 
Tư - cũ —- Yugoslavia) và Thổ Nhĩ Kỳ. 


3. Phật Giáo Áo Quốc 

Theo tài liệu của Liên Hội Phật Giáo Áo (Ausirian 
Buddhist Union, OBR: Österreichische Buddhistische 
Religionsgeselischafr) thì, những tiếp xúc sớm nhất của 
người Áo với Phật Giáo là vào khoảng thế kỷ XVII, 
do những giáo sĩ thuộc các phái đoàn truyền giáo của 
Thiên chúa giáo Dòng Tên (Jesuit Missions) với Phật 
Cáo Knm Cang Thừa trong vùng Hy Mã Lạp Sơn. 


l https://en.wIkipedia.org/wIki/Religion 1n Austrla#clte nofe- 
Kirchenstatistik-3 


310 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Tới cuối thế kỷ XIX, có những bằng chứng xác 
thực về sự hiện diện của Phật Giáo ở Áo Quốc, do ảnh 
hưởng của triết gia Arthur Schopenhauer, soạn nhạc 
ø1a Richard Wagner, các nghệ sĩ và các nhà trí thức ở 
Vienna. Trong thời gian đó, thành phố Vienna là thủ 
đô của Đế Quốc Áo-Hung và nước Đức thuộc vào đế 
quốc này. 

Học giả Áo Karl Eugen Neumann (1865-1915) là 
người đầu tiên đã dịch phần lớn Đại Tạng Kinh Pali 
sang Đức ngữ. Trong thời niên thiếu, ông đã gặp gỡ ông 
Richard Wagner tại nhà thân phụ, và những cuộc đàm 
đạo về Phật Giáo với nhà soạn nhạc lừng danh đã khiến 
ông quan tâm tìm hiểu thêm về Phật Pháp. Năm 1884, 
lúc 19 tuổi, ông Neumamn quyết định trở thành Phật tử 
và bắt đầu chuyên tâm học tiếng Pali và Sanskrit để có 
thể “đích thân tìm hiểu ” thay vì nghe người khác nói 
chuyện. Sau khi học thông thạo ngôn ngữ SanskrIt và 
Pali, ông đã dịch phần lớn những kinh sách của Đại 
Tạng Pali sang tiếng Đức, trước khi từ trần ở Vienna 
lúc 50 tuổi. 

Năm 1913, một người Áo tên là (Á thua PhítS) 
Arthur Fitz, xuất thân từ thành phố Graz, đã thọ giới 
tỳ-kheo trên Đảo Java, Indonesia, (trong thời gian đó 
Indonesia là thuộc địa của Hà-Lan), có pháp danh là 
Tỳ-Kheo Sono (Bhikkhu Sono)ˆ 

Năm 1923, Hội Phật Cñáo (Buddhist SoclIety) được 
thành lập ở Vienna. 


2_ Theo www.wIkipedia.com 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO Á0 311 


4. Phát triển sau thế chiến thứ Hai 

Tuy nhiên, trong thời gian từ cuối thế kỷ XIX tới đầu 
thế kỷ XX Phật Giáo chỉ được các giới học giả lưu ý và 
chưa phổ biến rộng rãi trong dân chúng Áo. Chỉ tới sau 
Thế Chiến Thứ Hai thì trong nước Áo mới bắt đầu có 
những tổ chức và đoàn thể Phật Tử - và những đoàn thể 
này là tiền thân của Liên Hội Phật Giáo Áo (OBR). 

Hội Phật Giáo Vienna (Buddhist SocIety of Vienna) 
được thành lập vào năm 1949. Nhờ ảnh hưởng của 
những người có nhiều uy tín, như học giả Phật Giáo 
Friz Hungerleider, hội trưởng của Hội Phật Giáo 
Vienna, và Bác Sĩ Walter Karwath, người đã hành nghề 
y khoa nhiều năm ở Á Châu và trong thời gian đó đã 
nghiên cứu về Phật pháp. Cho nên, ngày càng có thêm 
nhiều người trong dân chúng Áo quan tâm và tìm hiểu 
về Đạo Phật. 

Trong thập niên 1970, trung tâm S¡nh Hoạt Phật 
Giáo đầu tiên được thành lập ở Vienna. Kế đó là Hội 
Phật Giáo Salzburg (Salzburg Buddhist Assoclaflon) 
được hình thành do ông Friedrich Fenzl, một Phật 
tử Áo đã tốt nghiệp từ Đại Học Phật Giáo Ryukoku 
University ở Tokyo, Nhật Bản. Sau đó, Hội này đã mời 
Thiên Sư Kosho Otani, một Giáo trưởng thuộc tông 
phái Tào Động Nhật Bản đến Áo để thuyết pháp. 

Từ thập niên 1970, Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 
XIV và đại diện của nhiều tông phái Phật Giáo khác đã 
nhiều lần tới nước Áo để thuyết pháp. 

Năm 1979, Thiền Sư người Áo, ngài Genro Seiun 
Koudela đã trở về Vienna từ California, Hoa Kỳ và 


312 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


thành lập Thiễển 
Đường BodhI- 
dharma Zendo tại 
đây. Ngày nay, 
tung tâm Phật 
CIáo này là nơi 
sinh hoạt của các 
¡ đoàn thể Phật tử 
Bắc Tông, Mật 
Tông và Nam 
Tông. 





5. Năm 1983 Phật Giáo được chính phủ Áo 
chính thức công nhân là một tôn giáo 

Để thích ứng với những quy luật về tôn giáo của 
Áo Quốc, Liên Hội Phật Giáo Áo đã được thành lập để 
trở thành một tổ chức đại diện cho tất cả những đoàn 
thể Phật Giáo tại quốc gia này. Sau khi Liên Hội thành 
lập vào tháng 2 năm 1983, chính phủ Áo đã chính thức 
công nhận Phật Giáo là một tôn giáo có địa vị bình 
đẳng với các tôn giáo hợp pháp khác của Áo Quốc. 

Kể từ khi thành lập, Liên Hội đã tiếp tục phát triển. 
Trong thời gian mới thành lập tổ chức này ít được dân 
chúng Áo chú ý tới. Nhưng, cây hoa giáo lý của Đức 
Phật ở nước Áo đã dân dân nở rộ. 

Trong những thập niên vừa qua, tất cả những tông 
phái Phật Giáo chủ yếu của Bắc Tông, Mật Tông, và 
Nam Tông, đã bắt rễ ở Áo Quốc. Theo thống kê năm 
2001, trên toàn quốc Áo có hơn 10,000 Phật tử, đa 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO Á0 313 


số là công dân Áo. Trong đó, có những di dân đến từ 
các nước Á Châu, như Việt Nam, Trung Quốc. Thủ 
đô Vienna là nơi có những đoàn thể Phật Giáo kỳ cựu 
nhất. Đa số, những chùa và trung tâm sinh hoạt Phật 
Giáo của Áo Quốc tọa lạc ở thủ đô Vienna; một số 
những ngôi chùa và trung tâm này mang những nét đặc 
biệt của các cộng đồng di dân Việt Nam, Trung Hoa, 
Tây Tạng, và Nhật Bản. 

Năm 1993, Áo Quốc chủ trì đại hội thường niên 
của Liên Hội Phật Giáo Âu Châu (European BuddhIst 
Union), với sự tham dự của các Liên Hội Phật Giáo từ 
12 quốc gia Âu Châu. 

Những cuộc thăm viếng Áo của Đức Đạt Lai Lạt 
Ma trong 2 năm 1995 và 1998, để khánh thành những 
cơ sở Phật Giáo Tây Tạng và vào năm 2002, để thuyết 
pháp về Thời Luân Kim-Cang (Kalachakra), đã giúp cổ 
động cho Phật Giáo ở Áo rất lớn. 






cv 
l3: lx #t 
t-#u Tử 

x 


..” ă ø 
lợi : |» F 
lột s2 ,„ ị 
L. CY lw 3 Vị ì | Luổ 


Những cuộc viễng thăm Áo Quốc của Đức Đạt Lai Lạt Ma. 


314 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


È 





Sự kiện Phật Giáo được chính thức công nhận cũng 
dẫn tới những chương trình giảng dạy về Phật pháp 
trong các trường học. Năm 1993, bắt đầu có một số 
đoàn thể học sinh tiểu học và trung học trong những 
thành phố Vienna, Graz và Salzburg, được nghe giảng 
dạy về Phật pháp thường xuyên trong học trình của họ. 

Ti năm 2005, những chương trình học Phật pháp 
như vậy đã được thi hành trong những trường học của 
tất cả 9 tỉnh bang của Liên Bang, dành cho các học sinh 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO Á0 315 


từ 6 tới 19 tuổi. Năm 2001, một học viện đào tạo giảng 
viên Phật pháp đã được thành lập. 


Liên Hội Phật Giáo Áo bình luận về chương trình 
học Phật pháp như sau: “7m frí con người, với những 
khả năng suy tư, cảm thọ, và tham dục, có thể thăng 
hoa nhờ thực hành, nhờ giáo dục, và thiền định. Vì vậy, 
chúng ta hãy luôn luôn đào sâu thêm để hấp thụ Phật 
pháp. Nhất là những điểm như: Suy tư với tỉnh thân độc 
lập và phê phán, tôn trọng tất cả chúng sanh và thiên 
nhiên, chú trọng tới duyên khởi và nhân duyên sanh 
của tất cả mọi hiện tượng trên thế gian. ” 

Liên Hội Phật Giáo Áo (Austrian Buddhist Union), 
được thành lập trong năm 1983 để đại diện cho tất cả 
những đoàn thể và tổ chức Phật Giáo ở Áo quốc. Ngày 
nay, Liên Hội cũng đảm nhiệm những công tác phụng 
sự sau đây: 


6. Dạy giáo lý Phật Giáo trong những trường 
học trên toàn quốc 

Trong hơn 20 năm qua, Liên Hội Phật Giáo Áo đã 
đảm nhiệm những chương trình giảng dạy Phật Pháp 
căn bản cho học sinh mọi lứa tuổi ở bậc tiểu học và 
trung học trong khắp nước Áo với tất cả lòng bi mẫn 
trên căn bản của Bồ Tát hạnh.3 


7. Săn sóc ấu nhỉ 
Hàng tháng, tại trụ sở của Liên Hội ở Vienna đều có 
một buổi gặp gỡ dành cho những trẻ em từ 2 tới 5 tuổi, 


3 Buddhist Relgious Teaching at School / http://www.buddhismus- 
austria.at/buddhIsm-1n-austr1a/teaching-at-school/ 


316 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


để các em có dịp vừa vui chơi với nhau vừa làm quen 
với những đề mục liên quan tới Phật Giáo. Trong mỗi 
buổi tụ họp đó, có một cô giáo hoặc thầy giáo hướng 
dẫn các em. 

Đây là cách giúp tuổi trẻ huân tập những hạt giống 
tốt và có tác hưởng lớn trên đời sống xã hội của mọi 
tầng lớp dân chúng, nhất là trước bối cảnh lịch sử mà 
hơn bất cứ lúc nào con người có quá nhiều bất an và 
căng thẳng. 


8. Chương trình phát thanh Phật Giáo Áo 
(Radio Buddha) 


Chương trình phát thanh của Liên Hội Phật Giáo 
Áo, gồm có những cuộc phỏng vấn về những đề tài 
liên quan tới Phật Giáo, những bài tường thuật và 
thông tin về những sinh hoạt của các chùa, trung tâm 
và đoàn thể Phật Giáo Áo. Đây là chương trình rất hữu 
ích, vì nó vừa truyễền đạt những tin tức cần thiết vừa 
nhắc nhở mọi người phát tâm thực hành những Phật 
sự mà qua đó sẽ không chỉ mang lại hạnh phúc an lạc 
cho bản thân mà còn đóng góp vào sự an lạc hòa bình 
chung cho xã hội. 


9. Đặc san của Liên Hội Phật Giáo Áo (OBR 
Maøgazine) 

Đặc san Đức ngữ, của Liên Hội Phật Giáo Áo xuất 
bản mỗi năm 4 số, với những bài vở có nội dung liên 
quan tới giáo lý và những ứng dụng của Phật pháp 
trong đời sống hàng ngày. Thường có những bài phỏng 
vấn chư Tăng và cư sĩ Phật tử. Có những thông tin về 
những chương trình học giáo lý và những khóa huấn 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO Á0 317 


luyện thiên quán của tất cả các trung tâm và tổ chức 
Phật Giáo thuộc mọi tông phái. Đặc san này, gửi tặng 
miễn phí cho những ai cung cấp địa chỉ. 


10. Thư Thông Tin (Newsletter) của Liên Hội 
Phật Giáo Ao 

Thư Thông Tin được xuất bản 3 tháng 1 lần để gửi 
cho tất cả hội viên, nhằm thông báo về những sinh hoạt 
của những chùa và đoàn thể Phật Giáo thuộc Liên Hội. 


11. Công đức của học giả Karl Eugen Neumann 
trong tiến trình phát triển của Phật Giáo Áo 

Học giả Karl Eugen 
Neumamn là người đầu 
tiên đã phiên dịch phần 
lớn Đại Tạng Kinh Pali 
sang tiếng Đức. Ông 
cũng là người đầu tiên đã 
dịch Đại Tạng Kinh Pal 
sang một ngôn ngữ Âu 
Châu. 

Neumamn, chào 
đời trong một gia đình _ 
thượng lưu ở Vienna FsofrT px = 
năm 1865, khi lớn lên N©W/NInh 
được giáo dục trong 
những trường học danh tiếng ở Đức. Thời niên thiếu, 
ông đã có dịp đọc những sách nói về triết học, văn 
hóa, và tôn giáo Ấn Độ của triết gia Đức Arthur 
Schopenhauer. 





318 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Năm 1872, Neumann bắt đầu làm việc tại một ngân 
hàng ở Berlin. Năm 1884, khi đã thấm nhuần những 
sách triết học của Schopenhauer. 


Ông Neumamn rất quan tâm về những nguồn gốc 
triết học và tôn giáo Ấn Độ đã gây cảm hứng cho triết 
gia này. Ông từ bỏ công việc ngân hàng, rồi đi học tại 
một trường đại học ở Prague để thụ huấn tiếng Pali. 

Năm 1887, ông trở lại Berlin để nghiên cứu về tôn 
giáo và triết học Ấn Độ tại một trường đại học. 


Năm 1891, ông hoàn tất một luận án về Pali ngữ. 
Cũng trong năm đó, ông xuất bản tác phẩm “Hai bộ kinh 
Phật Giáo và Một Luận Ấn Về Meister Eckhart”. (“Two 
Buddhist Sutfa and a Treatise of MelIster Eckhart”). 


Năm 1892, sau khi trở lại Vienna, Neumanmn xuất 
bản một tuyển tập gồm những bản dịch sang tiếng Đức 
từ Đại Tạng Kinh Pali, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 
104 của triết gia Schopenhauer. 


Sau khi hoàn tất bản dịch Kinh Pháp Cú sang tiếng 
Đức trong năm 1883, học giả Neumanmn lên đường sang 
Đông phương để thực hiện điều mà ông đã mong ước 
từ lâu: đó là hành hương chiêm bái những xứ sở nguồn 
gốc của Phật Giáo. Ông đã đến Ấn Độ và Tích Lan để 
gặp những bậc tỳ kheo trưởng lão nổi tiếng trong tăng 
đoàn. Trong những dịp gặp gỡ đó, ông yêu cầu các bậc 
cao Tăng giải thích về một số vấn đề liên quan tới kinh 
điển và giáo lý mà ông thắc mắc. 

Sau khi trở lại Vienna vào năm 1894, ông đảm 
nhiệm công việc giảng huấn về triết học và văn hóa Ấn 
Độ tại Học Viện Đông Phương (Oriental Institute). 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO Á0 319 


Trong những năm kế đó, ông Neumann đã phiên 
dịch và xuất bản 7rung Bộ Kinh (Majihima-Nikaya) 
gồm 3 quyển. 


Từ năm 1896, ông bắt đầu một tình bạn rất thân 
thiết và trao đổi thư từ với học giả người Ý Giuseppe 
De Lorenzo (1671-1957). Ông De Lorenzo đã dịch 
những sách của Neumamn từ tiếng Đức sang tiếng Ý. 
Và do đó, trở thành một trong những người Ý đầu tiên 
nghiên cứu về Phật Giáo. 

Năm 1907, ông Neumann xuất bản tác phẩm đầu 
tiên của bản dịch 7rường Bộ Kinh (Digha Ni-kaya) ở 
Munich, Đức Quốc. 


Ông từ trần đúng vào ngày sinh nhật thứ 50 vào 
năm 1915, được an táng trong Nghĩa Trang Trung 
Ương Vienna. Ngôi mộ của ông đã bị quên lãng trong 
nhiều năm, mãi cho tới cuối thế kỷ XX ngôi mộ đó mới 
được các Phật tử ở Vienna săn sóc cẩn trọng. 

Ngày nay, công đức lớn lao của ông về những công 
trình phiên dịch giáo lý của Đức Phật được coi như là 
những tuyệt tác văn chương và học thuật trong Đức 
Ngữ. 

12. Thiền đường Bodhidharma Zendo ở Vienna 

Thiên Đường Bodhi-dharma Zendo là một trung 
tâm Thiền Tông ở Vienna được một nhóm Phật tử thành 


lập vào năm 1980, sau khi Thiền Sư Osho Genro trở về 
Áo Quốc từ Hoa-Kỳ để hướng dẫn họ. 


4 Internet Archive - Wayback MachiIne — https://web.archIve.org/ 
web/200709292153257http://ken.nibbanam.com/ 


320 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Trong thời kỳ đầu tiên, 
mỗi tuần lễ có 3 lớp tham 
thiên buổi tối do Thiễển 
sư Genro hướng dẫn. Sau 
đó, trung tâm mở thêm 
hai lớp buổi sáng, và kể 
từ năm 2012 lại mở thêm 
I lớp vào mỗi sáng Thứ 


Bảy. 
13. Tông phái Thiền 
Lâm Tế ở Áo 





Một Chi Nhánh của 
Thiên Sư @sho ŒGenro Tông phái Thiền Lâm Tế 
được thành lập ở Áo vào 

năm 1983 do Thiễn Sư Osho Genro Seiun hướng dẫn. 


14. Chỉ Hội Soka Gakkai Quốc Tế tại Áo 


Chi Hội Soka Gakkai Quốc Tế tại Áo Quốc (SGI 
of Autria) là một chi nhánh của tổ chức Soka Gakkai 
Quốc Tế, do Phật Giáo Nhật Liên Tông của Nhật Bản 
thành lập trong thập niên 1930. Chi Hội SGI của Áo 


LINH R3, 







_ }.HMH % t# 's¿ 


`2 QC 

w lng h} “` § 
*z xb#°“› 

TT .. xYÃ "ợ^ t &ø v». ' 


_- 
Tử 


Ân viên của Soka ŒGakkai lnfternafional ở Vienna 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO Á0 321 


được thành lập năm 1991 với tư cách là một tổ chức bất 
vụ lợi chủ trương thăng tiến hòa bình, văn hóa và giáo 
dục. Ngày nay, Chị Hội này là một thành viên của Liên 
Hội Phật Giáo Áo (OBR). 


15. Bảo Tháp Thế Giới Hòa Bình ở Vienna 
Bảo Tháp Thế Giới Hòa Bình (World Peace Stupa) 
Ở trung tầm thủ đô Vienna, bên bờ Sông Danube, được 
kiến thiết do công đức của Phật tử Elisabeth Lindmayer, 
ái nữ của một gia đình chủ nhân của một nhóm nhà 
hàng ở Vienna, đã quy y để trở thành Phật tử trong thập 
niên 1970. Năm 1952 bà khởi công xây ngôi bảo tháp 
với sự trợ giúp về thiết kế và kiến trúc của những tu sĩ 
thuộc tông phái Phật Ciáo Nhật Bản Michidatsu FuJn. 
Sau khi họ đã kiến thiết khoảng 70 bảo tháp Thế 
Giới Hòa Bình ở Nhật Bản, Sri Lanka, Ấn Độ và Hoa 
Kỳ. Đây là ngôi Bảo Tháp Thế Giới Hòa Bình đầu tiên, 





Bảo Tháp Hỏa Binh ở thủ đô Wienna bên bở Sông Lanube 


322 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


ở Âu Châu. được khánh thành ở Vienna năm 1983. Trên 
tháp này, có một pho tượng Phật mạ vàng cao gần 3m. 


16. Phật Giáo Kim Cang Thừa Tây Tạng phát 
triển ở Áo Quốc 

Phật Ciáo Kim Cang thừa, hiện là tông phái Phật 
Giáo có số tín đồ cao nhất, với 13 trung tâm của tông 
phái Tây Tạng Karma Kagyu trên toàn quốc Áo. 

Trung Tâm Karma Kagyu đầu tiên ở Áo được 
thành lập năm 1972 ở thủ đô Vienna, sau khi có buổi 
thuyết pháp đầu tiên trước công chúng của Lạt-Ma 
Ole Nydahl người Đan Mạch. Trong thời gian đó Lạt- 
Ma Nydahl là đệ tử của ngài Karmapa đời thứ XVI 
lãnh đạo Tông Karma Kagyu, (pháp danh là Rang]ung 


HN HH... 000.0000000 (1/0 10)0....... 
: = 
Czech Republic 


Brno 


° Slovenia xứ. 
MU Nhân 


Croatia 


d ¬ beorpañn 
4 +| lologna Bosnia and § 
 —] Herzegovina 
đổ sa San Marino Google My Maps S0 INb Serbia ( 
Map data €201 5 GeoÐaszs-D€/BKG (€2009). Google lnst Geogr Nacsonal Mapa Gi%zel ORIOM-AME Tems 50m L____—J k 


Buddhbtische Zentren Karma Kagyue Diamantweg auf einer gröÖeren Karte anzeigen .”” `» 





Kim-Cang Thừa Tây Tạng có nhiêu Trung Tâm Phật Giáo 
trên toan quốc Ảo. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO Á0 323 


Rigpe Dorje). Năm 1972, sau khi trở về Âu Châu từ 
Nepal, ngài bắt đầu đi nhiễu nơi để thuyết giảng về 
Phật giáo và huấn luyện về thiển quán theo truyền 
thống Kim-Cang Thừa. 


}_—mm 


What ï * Buddhism Gcidã kẽ "Lang. “Sứ 


h 
IIl$), 







r>, “= 


Sị 


s. 
`4 
_ ““ã 


- 









¬ 
- 









'}⁄/ 
\ { 






) 
tà 
J.. s5 


“- 
..^¬ 
Ẫã 





tu, 


LH. 3 7h 0n" na “Tdnlgÿ.T3a 2o 


d“. (Uÿ 


—==s=x= 


From Youth to tem, / 


Â Fim about the Great Buddhist Master 





1 
' 






Karmapa đời thứ XI], Trinley Thaye DorJe. 





_Karmapd i Đời T1 hứ XƯI và bạt Ma Ole Nydahl. 


324 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Từ năm 1962 tối năm 1997, Trung Tâm Karma 
Kasyu ở Vienna tọa lạc tại một trụ sở bao gồm những 
tông phái Phật Giáo Áo khác. Ngày nay, trụ sở riêng 
của trung tâm là một tòa nhà lớn ở Vienna gồm có một 
thiên đường để thực hành thiền quán và những gian 
phòng dành cho việc cư trú. 

Ngoài Trung Tâm Karma Kagyu ở Vienna, tông 
phái Phật Ciáo Tây Tạng này còn có l2 trung tầm khác 
trên toàn quốc Áo, một nước nhỏ có diện tích gần bằng 
Tiểu Bang Maine của Hoa Kỳ. 

Những trung tâm này cung ứng cho Phật tử Áo 
những lớp học giáo lý, thiển quán và những buổi diễn 
thuyết trước công chúng về những đề tài liên quan tới 
Phật Giáo. Giáo lý Phật giáo hiện đang được giảng dạy 
tại hơn 10 trường Đại học và nhiều trường Trung học 
và Tiểu học tại nước Áo. Gần 30 ngôi Tự viện và Trung 
tâm Phật giáo trên toàn nước Áo. Khoảng 20 Tăng Ni 
và 50.000 Phật tử đang hành hoạt tại xứ sở văn minh 
giàu có hiện nay. 


17. Kết luận 

Qua những dữ liệu mà hiện nay chúng ta có thể 
thu thập được, rõ ràng Phật giáo tại Áo đã có một tầm 
ảnh hưởng sâu đậm trong dân chúng. Nhất là, trong hệ 
thống giáo dục của chính phủ Áo. Dù sao thì, hạt giống 
Bồ đề có đâm chồi nảy lộc và phát triển tốt đẹp tại nước 
Áo hay không, điều này còn tùy thuộc rất nhiều vào 
đạo tâm của toàn thể Tăng tín đồ Phật giáo. 

Cáo lý do đức Phật khai thị là Chân lý siêu việt và 
chân lý vi diệu này luôn luôn thù ứng, khế hợp với mọi 
căn cơ, thời đại và quốc độ. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO Á0 325 


Vấn đề còn lại là ý thức trách nhiệm về sứ mệnh 
xiến dương chánh pháp để lợi lạc quần sanh của những 
ai đã và đang yêu chuộng hòa bình, tự do, nhân quyền, 
vị tha và vô ngã. 





Một lóp Thiên Quản của Phật Giáo Tây Tạng 
Karma Kagyu ở Salzburg. 






Một buổi thuyết pháp của tông phải Phật Giáo Tây Tạng 
Karma KagÐVU. 


326 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Bảo tháp của Phát Giáo Tây Tạng Karma KqøyUu 
ở Thành Phố Graz. 





TẾN( QUAN LI(H §Ú 
PHẬT GIÁ AR6ENTINA — Á CĂN ĐÌNH 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Cộng Hòa Argentina là một quốc gia ở Lục Địa 
Nam Mỹ, phía tây giáp Chile, phía bắc giáp Bolivia và 
Paraguay, phía đông-bắc giáp Brazil, phía đông giáp 
Uruguay và Đại Tây Dương. 

Lãnh thổ của Argentina, bao gồm hâu hết nửa 
phía nam của lục địa Nam Mỹ, với diện tích gồm 
2,780.400km“, lớn hạng 8 trên thế giới. Đây là quốc 
gia lớn thứ nhì ở Nam Mỹ, sau Brazil, có bờ biển dài 
4,700km, thủ đô và thành phố lớn nhất là Buenos Aires. 

Argentina, tuyên bố giành chủ quyền một phần đất 
của lục địa Nam Băng Dương, quần đảo Falkland và 
một số đảo khác ở phía nam Đại Tây Dương. Nhưng, 
không được quốc tế công nhận. 

Sau 3 thế kỷ là thuộc địa của Tây Ban Nha, Argentina 
tuyên bố trở thành một quốc gia độc lập trong năm 
1816. Và kể từ đó, những nhà ái quốc có tinh thần quốc 
gia của Argentina, đã thúc đẩy những phong trào đòi 
độc lập trong những nước khác ở Nam Mỹ. Tuy nhiên, 
sau khi giành độc lập, trong nước thường xảy ra những 


328 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


cuộc nội chiến, tranh giành quyền lực giữa các phe phái 
cho tới năm 1861 thì trở thành một quốc gia liên bang 
gôm 23 tỉnh, đặt thủ đô tại Buenos Aires. 


Sau đó, Argentina trải qua một thời kỳ ổn định và 
đón nhận những làn sóng di dân đến từ các nước Âu 
Châu. Những di dân này, đã đóng góp nhiễu công lao 
trong tiến trình lập quốc và giúp Argentina trở thành 
một quốc gia thịnh vượng. Thời kỳ thịnh vượng đó đã 
kéo dài cho tới đầu thế kỷ XX và khiến cho Argentina 
trở thành một trong những quốc gia giàu nhất thế giới. 


Từ năm 1930, Argentina rơi vào thời kỳ bất ổn định 
về chính trị và khủng hoảng kinh tế. Từ thập niên 1970, 
Argentina bị những chính phủ quân nhân độc tài caI trị 
cho tới năm 19852. Trong thời g1an đó, hàng ngàn người 
bất đồng chính kiến và đối lập đã bị thủ tiêu hoặc ám 
sát. 

Chế độ quân phiệt chấm dứt sau khi xảy ra cuộc 
chiến tranh giữa Argentina và Anh Quốc, vì tranh chấp 
chủ quyên vùng quân đảo Falkland vào năm 1982. Sự 
bại trận của Argentina trong cuộc chiến tranh đó đã dẫn 
tới sự cáo chung của chế độ quân phiệt. 

Từ năm 1983, Argentina tái lập chế độ dân chủ và 
ốn định. Ngày nay, Argentina có nền kinh tế lớn thứ nhì 
ở Nam Mỹ, sau BrazIl. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO Á GĂN ĐÌNH 329 












38 


‡† 





kk 










Quốc kỳ và 


Bản đồ Argentina 


2. Thành phần tôn giáo 


Hiến pháp của Argentina, bảo đảm tự do tôn giáo. 
Theo một cuộc thăm dò trong năm 2008 của Hội Đồng 
Nghiên Cứu Quốc Gia, 76.5% dân chúng Argentina là 
tín đồ Ki Tô Giáo Roma; 12.1% là tín đồ các giáo phái 
Tin Lành; 11.3% không có tôn giáo; 1.2% là tín đồ các 
tôn giáo thiểu số, trong đó có Hồi Giáo, Do Thái Giáo, 
Phật Giáo, và Ấn Độ Giáo. 

Ki Tô giáo Roma: Đại đa số, dân chúng Argentina 
là tín đồ Ki Tô Giáo Roma. Trong năm 2013, Đức 
Hồng Y Jorge Mario Bergoglio của Argentina đã được 
tấn phong là Giáo Hoàng Francis và trở thành vị Giáo 
Hoàng đầu tiên phát xuất từ Mỹ Châu. 


330 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Hồi giáo: Argentina có số tín đồ Hồi Giáo cao nhất 
ở Châu Mỹ La-Tinh. Tuy rằng những cuộc kiểm tra dân 
số của Argentina không có những câu hỏi về tôn giáo, 
nhưng theo ước tính trong năm 2000 thì tổng số tín đồ 
Hồi Giáo của quốc-gia này gôm khoảng từ 1% tới 2% 
dân số, tức là khoảng từ 400,000 tới 700,000.! 

Do Thái Giáo: Argentina có cộng đồng Do Thái 
lớn nhất ở Châu Mỹ La-Tinh, với tổng số khoảng 
300,000 người. 


2.1. Di dân Á Đông ở Argentina 

Hiện thời ở Argentina có khoảng 200,000 người gốc 
Á Châu, đa số là người Trung Hoa, Nhật Bản, và Đại 
Hàn và trong các cộng đông của họ thường có những 
ngôi chùa Phật Cáo. 

Từ đầu thế kỷ XX, đã có ba đợt sóng di dân từ các 
nước Đông Á đến định cư ở Argentina. 

Đợt đầu tiên, trong năm 1908 gồm những công 
nhân Nhật Bản đến làm việc trong những nông trại Ở 
Argentina (đồng thời với những công nhân Nhật đến 
làm việc ở BrazIl). 

Đợt sóng thứ nhì, gồm đa số những người Đại Hàn 
thuộc giới kinh doanh đến định cư trong vùng thủ đô 
Buenos Aires trong thập niên 1960. 

Đợt thứ ba, gồm đa số những người thuộc giới 
doanh thương Trung Hoa từ Đài Loan đến định cư 
trong vùng thủ đô Buenos AIres trong thập niên 1990. 


L https://openaccess.leidenuniv.n]/bitstream/handle/1S87/17433/ 
ISIM 6 Muslims Iin_Argentina.pdf?sequence=l 


QUYỂN II  TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO Á GĂN ĐÌNH 331 


Theo ước tính tổng số di dân gốc Á-Đông ở 
Argentina gồm khoảng từ 180,000 tới 200,000 được 
phân chia như sau: 

1- Cộng đồng di dân gốc Trung Hoa (đa số đến từ 

Đài Loan) gôm khoảng 120,000 người. 

2- Di dân gốc Nhật Bản gồm khoảng 32,000 

người. 

3- Di dân gốc Đại Hàn gồm khoảng 25,000 người. 

4- Ngoài ra, còn có những nhóm di dân đến từ các 

nước Thái Lan, Việt nam, và Lào.? 


3. Phật Giáo ở Argentina 

Tuy Phật Ciáo đã du nhập Argentina cùng với 
những di dân Nhật Bản từ đầu thế kỷ XX, nhưng Phật 
giáo này chỉ bắt đầu thịnh hành đối với người bản xứ từ 
giữa thế kỷ XX. 

Cộng đồng di dân Nhật Bản, đã thiết lập ngôi chùa 
đầu tiên ở Argentina trong thành phố Pablo Nougues. 

Năm 1993, tông phái Phật Quang Sơn của Đại sư 
Tình Vân ở Đài Loan đã thành lập một ngôi chùa ở 
Argentina. Đồng thời, với những ngôi chùa Phật Quang 
khác trong các quốc gia Nam Mỹ láng giễng, như Brazil, 
Chile, Paraguay, với sự tài trợ của các cộng đồng di dân 
Trung Hoa trong các quốc-gia này. 

Trong thời hiện đại, một trong những Tăng sĩ 
Phật Giáo có nhiều công đức truyền bá Phật pháp ở 
Argentina là Thiên Sư Ricardo Dokyu. Thiển sư sanh 
năm 1959 ở Argentina. 


2 htfps://en.wikipedia.org/wIk1/Asian Argentines 


332 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Năm 1984, Thây 
bắt. đầu thực 
hành thiển quán 
và nghiên cứu 
về Thiên Tông ở 
BrazI, tại Trung 
Tâm Thiển “Zen 
Center de Belo 
Horizonte” và Tu 
Viện Phật Giáo 
“MỦonasterIo 
Budista Pico de 
Ralos” ở Ouro 
Preto. Trong thời 
øian đó, những 
khóa thiển quán 
mà Thây thực 
hành hàng ngày do sự hướng dẫn của Thiên Sư Igarashi 
Ryotan người Nhật đã khiến Thầy mong muốn trở 
thành một tăng sĩ Thiên tông. 





Thiên Sư Ricardo Dokyu 


Cuối năm 1985, Thầy trở về Argentina để nghiên 
cứu về Đông Y, chuyên về các môn Shiatsu (†ÄH-) và 
châm cứu. Tới năm Thây trở lại Tu Viện Monasterio 
Budista Pico de Ralos ở Ouro Preto, BrazIl, với mục 
đích tiếp tục nghiên cứu về Thiền tông, trước khi sang 
Nhật Bản tu học để trở thành Thiền sư. 

Năm 1991, Thầy sang Nhật Bản và đến thành phố 
Nagoya để tu tập 5 năm trong ngôi chùa ON IN do 
sự hướng dẫn của Thiên Sư Naka-mura Doyu. Tháng 
12 năm đó, thầy thọ giới và Pháp danh của Thầy 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO Á GĂN ĐÌNH 535 


là Dokyu (Do = Đạo / Kyu dịch sang tiếng Anh là 
“eternal”). 


Từ năm 1996 tới năm 2000, Thâầy tu học tại ngôi 
chùa nổi tiếng Eiheiji (7kˆ†-5ÿ) là ngôi chùa bản doanh 
của Thiên tông Tào Động được thành lập trong thế 
kỷ XIH bởi Đại Sư Đạo Nguyên Hy Huyễn (Dogen 
Kigen), sơ tổ của Thiên Tông Tào Động. 

Năm 2001, Thiền sư trở về Argentina với tâm nguyện 
quảng bá Phật Giáo Thiên tông và phương pháp thực 
hành thiên quán cho người đồng hương. 

Năm 2002, Thiền sư trở lại Nhật Bản để thọ giới 
“Truyêền Pháp” và trỗ thành đại sư Thiển Tào Động. 


Năm 2003, Thầy thành lập ngôi chùa An Raku ]ï ở 
thủ đô Buenos AIres. 


Tới năm 2007, Thây thành lập Hội Phật Giáo Thiền 
Tào Động Argentina (Soto Zen Buddhist Assoclation 
Of Argentina). 


Haải Phật tử 
Argentina nổi tiếng 
khác là hai hành giả 
đồng thời cũng học 
ø1ả Augusfo Alcalde 
và Antomo Eiu 
Pérez. 

Học giá Augusto 
Alcalde (sanh năm 
1950) quan tâm tìm 
hiểu về Phật Giáo Thiên Sư Augusto Alcalde 





334 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


từ khi còn là sinh viên vào cuối thập niên 1960, sau 
khi đọc những sách về Phật Giáo của những Phật tử và 
học giả Âu Châu và Hoa Kỳ. Năm 1984, ông gia nhập 
Tăng Già Kim Cang (Diamond Sangha) ở Hawaii để 
thọ giáo Thiền tông và đã thọ giới truyền pháp từ Thiền 
Sư Robert Aitken. Năm 1986, ông trở về Argentina để 
thành lập Thiên Đường Shobo An Zendo ở thành phố 
Cordoba, đây là một tu viện trực thuộc Tăng Cà Kim 
Cang ở Hawal1., 

Phật tử Antonio EiJu Pérez là người thành lập 
Trung Tâm Thiền ở thành phố Mendenoza. Ông bắt 
đầu nghiên cứu Phật Giáo Thiển tông từ năm 1988. 
Năm 1997, ông sang Nhật Bản để trở thành môn sinh 
của Đại Sư Roshi Harada Tangen. Năm 2000, ông thọ 
giới Thiên Sư Tào Động tại Thiên Viện Zen Mountain 
Center ở California, Hoa Kỳ. 


Trong số những -- 
học giả, có nhiều... 
công đức truyền 
bá Phật Giáo ở 
Argentina có 
Giáo Sư Samuel ., 
Wolpin, là người 
đã soạn và dịch 
những kinh sách 





4 


Tiến Sĩ Fernando Tola và phu nhân 
giúp cho Phật tử Carmen Dragonefti 
Argentina am hiều 

Phật pháp. Tiến Sĩ Fernando Tola và phu nhân Carmen 
Dragonetti là hai học giả Phật Giáo nổi tiếng thế giới, đã 
dịch nhiều kinh sách Phật Giáo sang tiếng Tây Ban Nha. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO Á GĂN ĐÌNH 335 


Ngoài những ngôn 
ngữ Âu Châu, hai 
ông bà còn thông 
thạo 3 ngôn ngữ 
Đông phương 
quan trọng đối với 
Phật Giáo là Phạn 
ngữ, ngôn ngữ Tây 
Tạng, và Hoa ngữ. 

Đại Sư Phổ 
Hiển (Pu Hsien) 
của Phật Giáo Đài 
Loan, có công đức 
thành lập Chùa 


lzon Kuan ở 
Argentina. 


Đại Sư Mok 
Sunm của Phật 
Cáo Đại Hàn, có 
công đức truyển 


+ 


“Carmen Dragonetli y Fernando Tola 





nã 
l + Primardia 
"-. ` 


Kinh Pháp Cú do Tiển Sĩ Fernando 
lola và phu nhân Carmen ÙragoneffI 
dịch sang tiêng Tây Ban Nha 


bá Phật Giáo Triều Tiên ở Argentina. 


Hai tu sĩ Phật Giáo Tây-Tạng là Lạt Ma Chogyal 
Namkhai Norbu và Lạt Ma Ngawang Sherab Dorje có 
nhiều công đức truyền bá Phật Giáo Kim Cang Thừa 
Tây- Tạng ở Argentina. 


Lạt ma Ngawang Sherab DorJe đã thành lập Cộng 
Đông Dzog Chen Quốc Tế để truyền bá giáo lý Dzog 
Chen. Lạt Ma Ngsawang Sherab Dorje đã tới viếng 
Argentina nhiều lần để thuyết pháp. 


336 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Lee | 
E utra de Bonerés “ 


l JÀI | Í 
hị : _ 
l.~ Ỉ 
_8 
= 


-k 


á 
nn : 
II) 


BS, 








_ BAMUEL NHƯ 


Cẩm Nang 
Thực Hành Phát Giáo 
của Sarmmuem Wfolpin 





Học giả Samuel Wolpm đã | re 
dịch nhiều kinh sách sang __ SAMUEL co: 
tiêng Tây Ban Nha _—_MWOLPIN 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO Á GĂN ĐÌNH 337 


Ngày nay, hầu hết những tông phái Phật Giáo chủ 
yếu đều hiện hữu ở Argentina. Nhưng, nổi bật nhất là 
Thiền Tông và Phật Giáo Tây- Tạng. 

Giống như ở nhiều nước Tây phương khác, từ giữa 
thế kỷ XX, nhiều người trong giới trí thức Argentina 
bắt đầu đọc những sách về Phật Giáo hướng về giới độc 
giả Tây phương gồm những sách của: 

°Ò _ Học giả Nhật Bản D.T. SuzuKI. 

°_ Triết gia Anh Alan Watts. 

° _. Nhà phân tâm học Pháp Hubert Benoit, 

°« Nhà sáng lập Hội Phật Giáo London Christmas 
Humphreys. 

°ồ Triết gia Đức Eugen Herrigel (với tác phẩm nổi 
tiếng “Thiên Trong Nghệ Thuật Bắn Cung”). 

Nhiều sách của những vị này, đã được phiên dịch 
sang tiếng Tây Ban Nha và xuất bản ở Argentina từ 
giữa thập niên 1950. Tuy nhiên, đa số những độc giả 
Argentina quan tâm đọc những sách này với lý do 
chính là muốn tìm hiểu về triết học Phật Giáo. Không 
phải với chủ đích nghiên cứu giáo lý để có thể trở thành 
Phật tử. 

Từ hậu bán thế kỷ XX, trong số các tông phái Phật 
Giáo thì Thiền tông được các nhà trí thức Argentina quan 
tâm nhất. Trong năm 1967, học giả David Vogelmann 
xuất bản tác phẩm “Thiền Và Cơn Khủng Hoảng Của 
Con Người ` (El Zen y la crisis del hombre), với nội 
dung khảo sát những điểm tương đồng giữa Thiền và 
khoa phân tâm học (thí dụ như những nghiên cứu của 
hai nhà phân tâm học nổi tiếng là Erich Fromm và 
Carl Gustav Jung), giữa Thiên và thuyết thân bí (thí 


338 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


dụ như những tác phẩm của nhà thần học Đức Meister 
Eckhart). Trong tác phẩm đó ông Vogelmann nhắc nhở 
một chi tiết đáng kể liên quan tới Phật Giáo Thiễển tông 
ở Argentina là trong năm 1955 hội nghị đầu tiên về 
Thiễn tông ở Argentina đã được tổ chức tại Thư Viện 
Quốc Gia ở thủ đô Buenos Aires, với sự hiện diện của 
nhà văn nổi tiếng Jorge Luis Borges. 


Trong bài diễn văn đọc tại hội nghị đó, ông Borges 
đã nhấn mạnh một cách đại cương về triết học Phật 
Giáo và về Thiển tông mà ông đã dành “nhiễu năm 
để nghiên cứu.” Trong thời gian các nhà trí thức 
Argentina bắt đầu quan tâm về Phật Giáo họ thường 
nói đến những khái niệm mới học được, như “ngộ” 
(satori), thiển quán, nghiệp, niết-bàn... 


4. Các tông phái Thiền du nhập Argentina 

Trong hậu bán thế kỷ XX, ở Âu Châu và Bắc Mỹ 
Châu bắt đầu có những thiền sư từ các nước Á Đông 
đến thành lập những tu viện và trung tâm Phật Giáo. 
Khoảng thời gian từ cuối thập niên 1950 tới thập niên 
1980, được xem là “/hời kỳ nở rộ” của Thiên tông ở 
Tây Phương; sau đó là “/hời kỳ nở rộ” của Phật Giáo 
Tây- Tạng. 

Theo học giả Phật Giáo Argentina Caton Carini, 
tuy răng từ thập niên 1950 đã có nhiều người trong giới 
trí thức Argentina nghiên cứu về Phật Giáo. Nhưng, 
họ thường chỉ chú trọng vào những vấn đề triết lý và 
tâm lý của đạo Phật. Chỉ tới thập niên 1980, thì một số 
người trong giới trí thức Argentina mới bắt đầu thực sự 


3_ hfttps://conicet-ar.academia.edu/Cat%C3%o°B3nCarim 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO Á GĂN ĐÌNH 339 


trở thành Phật tử, đồng thời thực hành Thiên quán.* Có 
sự trùng hợp đáng kể là từ giữa thập niên 1980, đã có 
những làn sóng di cư từ các nước Phật Giáo, gồm Đài 
Loan, Nhật Bản, và Đại Hàn, đến Argentina định cư. 


5. Di dần Trung Hoa và Đại Hàn đem theo Phật 
Giáo vào Argentina 


Theo một cuộc khảo sát gần đây, Thiển tông Trung 
Hoa chỉ được thực hành nhiều trong giới di dân, chưa 
có nhiều tín đồ người bản xứ. Trong thập niên 1980, 
có những đợt sóng di dân Trung Hoa từ Đài Loan và 
những nơi khắc đến định cư ở Argentina. Trong năm 
1955, những di dân này thành lập “Hội Phật Giáo 
Trung Hoa Ở Argenrina” và đa số các hội viên là Phật 
tử Thiền Tông, nhưng họ cũng thực hành phương pháp 
Thiên Nội Quán của Phật Giáo Nam tông. Năm 1988, 
họ đã thỉnh Hòa thượng Phổ Hiền từ Đài Loan sang 
khánh thành ngôi chùa Kwan Tzon trong khu phố 
Chinatown ở Buenos Aires. Đa số, những người đến lễ 
bái tại ngôi chùa này là những di dân gốc Trung Hoa. 
Nhưng, cũng có một số ít người bản xứ tham gia những 
sinh hoạt Phật sự. Những sinh hoạt này, gôm cả những 
nghi thức lễ bái lẫn những chương trình hành đạo, như 
thiền quán, nghiên cứu và nghe thuyết giảng giáo lý và 
tham gia những ngày lễ Phật Giáo. Một Phật tử bản xứ, 
đã thọ giới tỳ-kheo-ni ở Đài Loan và sau đó trở về nước 
để đảm nhiệm những chương trình thuyết pháp bằng 
tiếng Tây Ban Nha. 


4_ https://conicet-ar.academia.edu/Cat⁄%2+C3%B3nCarmi 


340 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Thiên Tông Đại Hàn đã du nhập Argentina cùng 
với làn sóng di dân Hàn Quốc trong thập niên 1980. Họ 
đã thành lập một ngôi chùa, trong khu phố Caballito 
ở thủ đô Buenos Aires và một tu viện ở miền tây-bắc 
Argentina, với sự hướng dẫn tu học của chư tăng người 
Đại Hàn. Đa số những Phật tử đến lễ bái là những di 
dân Đại Hàn, nhưng cũng có một số ít Phật tử người 
bản xứ. 

Trong số những người đến lễ bái, có cả những tín đồ 
Thiên chúa giáo và Tì1n Lành. Những người không có 
cùng đức tin này nói rằng, họ có tinh thần hòa đồng tôn 
giáo và thấy rằng Đạo Phật và Đạo Thiên Chúa có thể 
cộng tôn. Có lẽ họ cũng quan tâm tới sự kiện trong Phật 
Giáo không có nghi lễ tôn thờ thần tượng, do đó không 
trái với những giáo lý căn bản của Thiên Chúa G1áo. 


6. Di dần Nhật Bản đem theo Phật Giáo Tỉnh 
Độ Tông 

Học Giả Caton Carini ghi nhận rằng, tuy có nhiều 
đại sư Thiển Tông Nhật Bản đã đến truyền bá Thiên 
Tông ở Brazil và ở lại lâu dài. Nhưng, họ chỉ viếng 
Argentina một thời gian ngắn. 


Thiên Sư Ryotan Tokuda, đã tới Brazil trong năm 
1968 và sau đó ngài đã mở rộng cửa Thiễn viện để hoan 
nghênh những người bản xứ đến dự các buổi thuyết 
pháp. Nhờ vậy, mà Thiền tông Nhật Bản đã được truyền 
bá rộng rãi ở Brazil. Nhưng, mãi tới gần 2 thập niên sau 
đó Thiên Sư Tokuda mới sang viếng Argentina lần đầu 
tiên. Tới năm 1985, Thiền sư sang viếng Argentina lần 
thứ hai và lưu lại vùng Buenos AIres một thời gian, đã 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO Á GĂN ĐÌNH 341 


giúp thành lập một Thiên Viện ở San Miguel. Nhưng 
kể từ năm 1986, ngài không trở lại Argentina. 

Tương tự như vậy, Thiên Sư Daygo Mori-yama từ 
Nhật Bản đến Brazil vào đầu thập niên 1990 để trụ trì 
một thiên viện của di dân Nhật Bản. Trước đó, giữa 
thập niên 1980, Thiên sư đã từng đến viếng Argentina 
vài lần và đã quy tụ được một nhóm môn đồ bản xứ. 
Nhưng, ngài đã không thành lập thiên viện ở Argentina. 

Học giả Caton Carini, nhận xét về sự kiện di dân 
Nhật Bản ở Argentina đã không đem Phật Giáo Thiền 
Tông vào đây, như di dân Nhật ở Brazil. Nhưng, họ 
đem theo Phật Giáo Tịnh Độ tông. Ông Carini phân 
tích răng ở Nhật Bản, trong thời hiện đại (từ giữa thế kỷ 
XX) Thiền tông chỉ là một trong nhiều nhóm tôn giáo 
khác nhau, sôm Thần Đạo, Khổng Giáo, cùng với nhiều 
tông phái Phật Cñáo khác, cùng các giáo phái Đạo Thiên 
Chúa sống hài hòa bên cạnh nhau. Trong khi đó, phần 
đông những di dân Nhật Bản đến Argentina định cư từ 
giữa thế kỷ XX là những Phật tử thuộc Tịnh Độ Tông. 
7. Phật Giáo Tây-Tạng ở Argentina 

Tu Viện Kagyu Tekchen Choling (KTC) là Trung 
Tâm Phật Pháp đầu tiên của Kim Cang Thừa Tây- Tạng 
ở Châu Mỹ La Tình, được thành lập ở Argentina trong 
năm 1983. Hiện thời có hai vị Lạt-ma người Argentina 
bản xứ đang chăm lo những Phật sự cho trung tâm này 
là Lạt-ma Sangye DorJe và Lat-ma Rinchen Kandro. 
Họ là hai đệ tử thân cận của Lạt-ma Bokar Rinpoche và 


5 Châu Mỹ La-Tinh bao gồm Trung Mỹ và Nam Mỹ, trải dài từ Mexico 
cho tới toàn thê Lục Địa Nam Mỹ. 


342 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


ngài đã chỉ định họ 
đảm nhiệm việc 
cai quản tu viện 
này. Họ đã thọ 
giáo ba năm theo ¿| 
truyền thống của 
tông phái Kagyu j| 
tại Tu Viện Kagyu | 
Lìng ở Pháp và ' 
đã được bí truyền 
mật pháp từ các 
vị Lạt Ma thuộc 
bậc đại sư của tất | 
cả những tông 
phái Phật Giáo Lạt-ma Sangye Dor7e và Latf-ma 
Rinchen Kandro là người Ảrgentina 
bản xứ, đảm nhiệm cai quản Tu Viện 
Kagyu lekchen Cholng (KTC). 





Tây-Tạng, như 
Đức Đạt Lai Lạt 
Ma Đời XIV, Đức 
Karmapa Đời XVIỊI... (Đại Sự Tai Situ Rinpoche, Đại 
S⁄ KaÌu Rinpoche Kyabdvye, Đại Sự Trulshik RinDoche, 
Đại Sự Ñushul Ken Rinpoche, Đại Sự Kenchen Tsultrim 
Rinpoche, Đại Sự Kenchen Donyo Rinpoche, V.V.) 

Tu Viện KTC, thường xuyên tiếp đón những vị 
Lạt-ma (cao cấp như Yangsi Kalu Rinpoche, Rinpoche 
Bokar, Khenpo Rinpoche Donyo, Thrangu Rimpoche, 
Khenpo Tsulirmm Rinpoche Œyamíso,) và đặc biệt được 
Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời XIV thường xuyên thăm viếng. 

Trung Tâm Đạo Pháp (Dharma Center) của KTC 
hàng tuần, có những lớp học thiển quán, những lớp 
Thành Tựu Pháp (Sadhanas) của Mật Tông, tập yoga 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO Á GĂN ĐÌNH 343 


theo phương pháp Mật Tông, học ngôn ngữ Tây- Tạng, 
những lớp học sơ đắng và cao đẳng về những kinh luận 
của các Đại Sư Phật Giáo. Ngoài ra còn có những lớp 
học cuối tuần huấn luyện những phương pháp thiển 
quán khác nhau.” 


Trunơg Tâm TH lọc của KTC 


Trong năm 2000 
hai vị Latma 4 
Sansyve và Latma ` 2g ún mư 
Rinchen (người ÿ 8 DALAI LAMA 
Argentina bản rX 
xứ nói trên) đã 
mua một khu 
đất trong vùng tu KẾ 
đồng quê, cách ' 

thủ đô Buenos _ 
Aires 100 km, để có 
cúng dường cho Đức Đạí-kai Lạt-Ma Viêng Trung Tâm 
các vị đại sư của Tụ Học Của KTC. 


pulso 


g4) Im 
Pu mej0f 


lj | T3 
d —*k— 
Lò + 





tông phái Kagyu, 

(gôm Đức Karmapa, Dorje Chang Bokar Rinpoche, và 
Kyabd]e Kalu Rimpoche.) Ba năm sau đó Trung Tâm Tu 
Học Kagyu Pende Œyamtso Ling (KPGL) được khánh 
thành. 


$. Argenfina rước Ngọc Xá Lợi Phật trong 
năm 2004 


Một sự kiện vô cùng trọng đại, đối với Phật Giáo 
Argentina là vào Tháng 9 năm 2004, quốc gia này đã 


6 http://www.kagyuargentina.org/prod/en/about_us.php 


344 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


rước Ngọc Xá Lợi Phật, để trưng bày cho công chúng 
chiêm ngưỡng. Những Ngọc Xá Lợi Phật, đã được Ấn- 
Độ hiến tặng cho Liên Hiệp Quốc để cơ quan này luân 
lưu đem đi triển lãm ở khắp nơi trên thế giới. LỄ rước 
Ngọc Xá Lợi, đã kéo dài 4 ngày và đã được các giới 
Phật tử cùng với những người thuộc các tôn giáo khác 
trân trọng tham gia. Đại lễ này, đã được các đài truyền 
hình và báo chí toàn quốc loan tải đây đủ. 


Một cách tổng quan thì, những nhân tố chủ yếu 
để những đóa sen thanh tịnh bừng nở trên mảnh đất 
Argentina đã và đang có mặt và những con Phật ngày 
đêm miệt mài thiết tha cho một thế giới không còn 
chiến tranh, xung đột bởi những ý thức hệ hay đức tin, 
bởi giữa tham dục hận thù và từ bị giải thoát đã có 
những lý do để tin tưởng và hy vọng. Những tin tưởng 
và hy vọng này đang tác động mạnh lên những hoạt 
động Phật sự đã và đang gắn liền sự có mặt của mình 
với sự sinh tồn của chánh pháp. 

Thực tế lịch sử chứng minh, cái gì đã là chân lý thì 
cái đó không bao giờ bị mai một, nếu có mai một đi 
chăng nữa thì đó là tại con người chưa đủ khả năng để 
khám phá chân lý. Vì vậy, mà Phật giáo có thể bị tiêu 
trầm ở nơi này một thời gian, nhưng lại vươn lên và tỏa 
sáng ở một không gian khác. 


9. Kết luận 


Lịch sử không bao giờ bị quên lãng, ngược lại lịch 
sử luôn luôn được trân trọng và bảo vệ. Đó là những 
thao thức, của những nhà trí thức Phật giáo tại đất nước 
Argentina hiện nay. 





TỈNứ QUAN LỊUII 3Ú 
PHẬT (IÁ) BEL0IUM — bỈ 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Vương Quốc Bỉ là một quốc gia trong vùng tây- 
bắc Âu Châu, là một trong những nước có diện tích 
nhỏ nhất và có mật độ dân số cao nhất ở Âu Châu, với 
thể chế quân chủ lập hiến. Vương Quốc Bỉ, có diện 
tích 1,385km”, phía bắc giáp Hòa Lan, phía đông giáp 
Đức, phía đông-nam giáp Lục Xâm Bảo, phía nam giáp 
Pháp, với bờ biển dài 60km ở Bắc-Hải. 

Dân số trong năm 2014, gồm khoảng 11,300,000 
người với ba ngôn ngữ chính thức là Tiếng Hòa Lan, 
tiếng Pháp và tiếng Đức. Thủ đô và thành phố lớn nhất 
là Brussels. 

Vương Quốc Bỉ là một quốc gia đa sắc tộc, đa ngôn 
ngữ, và đa văn hóa. Ngoại trừ một vùng thiểu số nói 
tiếng Đức ở phía đông, Bỉ phân chia thành hai vùng 
chính là miền Bắc nói tiếng Hòa Lan và miền Nam nói 
tiếng Pháp. 

Trong hai Thế Chiến Thứ I và Thứ II, lãnh thổ của 
Vương Quốc Bỉ đã từng là chiến trường của những phe 
đối nghịch. Ngày nay, Bỉ là một trong những nước kỹ 
nghệ hóa và đô thị hóa ở mức cao nhất Âu Châu, là 


346 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Quốc kỳ Bỉ 


Bản đồ nước Bỉ 


thành viên của Liên Hiệp Âu 
Châu và Minh Ước Bắc Đại 
Tây Dương (hai tổ chức này 
đều đặt bản doanh ở Brussels). 

Bỉ, kết hợp với Hòa Lan và 
Lục Xâm Bảo thành Liên Bang 
Kinh Tế Benelux (Benelux 
Economic UnIon). 





Baroque tà: 
“, Fraiture ® M 4 
PIate nhe" : k4 —_#1#5 có _s# 
—- FAGNE _— hÄ 


à V”. 
FRANECE Pnke°~7*<Í 
Vị 





2. Phật Giáo ở Vương Quốc Bỉ 


Phật Giáo, đã du nhập Vương Quốc Bỉ tương đối 
trễ hơn nhiều nước Âu Châu khác. Một trong những 
nguyên nhân là do, Vương Quốc Bỉ đã không có những 
thuộc địa ở Á Châu và ít ø1ao dịch với các xứ Phật 
Giáo. Vì vậy, Phật Giáo chỉ bắt đầu phát triển ở Bỉ từ 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO Bỉ 347 


thập niên 1970, sau khi có nhiều người tị nạn đến từ 
Tây-Tạng và các nước Đông Nam Á, gồm Việt Nam, 
Cambodia, Lào và những di dân đến từ các nước Á 
Châu khác như Thái Lan, Tích Lan v.v... 

Những tiếp xúc sớm nhất của người Bỉ với Phật 
Giáo trong tiên bán thế kỷ XX chỉ là trên phương diện 
học thuật, do những học giả chuyên nghiên cứu về văn 
hóa và tôn giáo Ấn-Độ. Trong số đó, có 2 người nổi 
bật nhất: 

° - Học giả Louis de la Vallée-Poussin (1869-1938), 
ø1áo sư của hai trường đại học UnIversité de Lièøe 
và UnIversité de Gand. 

° Môn sinh của ông là học giả Étienne Lamotte 
(1903-1983). 


Louis de la Vallée 
Poussin là học giả 
người Bỉ uyên bác 
về văn hóa và tôn 
giáo Ấn-Độ. Đồng 
thời, ông chuyên 
tâm nghiên cứu về 
Triết Học Phật Giáo, 
về Phạn ngữ và Pali 
ngữ. Ông tốt nghiệp 
văn bằng tiến sĩ năm 
19 tuổi tại Đại Học 
Liềse. ng cũng T7) 
đã học Hán văn và Học giả 
ngôn ngữ Tây- Tạng. Lomis de la Vallée-Poussin 





348 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


NIRVÂNA 


Ỉ 


[lpbmiens mạr | Himáre dự Íx [legmaiigue 
ram 
Pomsmeer h ÏÏ2mm=emi de X=md. 


ITROSSM BAT Wf[#TiEWA 


+ 


(LAIHEÍj RẾ-h®ÍLS IR*SxƑ_ [ENSTELSM 
& FARMIS, LSE ÍẨẪ: RỮMMNAS, IEP 





“=.-.- 





Eludes saz |'Hinbaire den Helgiana 
š 


LE DOGME ET LA 
PHILOSOPHIE DU 
BOUDDHISME 





Trong số những sách biên khảo và phiên dịch từ 
Phạn ngữ và tiếng Pali, có những cuốn A Tì Đạt-Ma 
Câu Xá Luận (Abhidharma-kosa-sastra), Irung Quán 
Luận của ngài Long Thọ, Kinh Đại Bát Niết Bàn. Đại 
Sư Huyên-Trang (V1jñaptimätratäsiddhi: La Siddhi de 
H1Iuan-Tsang). 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO Bỉ 349 


Học giả Êtienne nề 
Lamot(e là một 
linh mục Thiên 
chúa giáo người Bỉ 
và là giáo sư tại Đại 
Học Louvain. Ông 
là môn sinh của 
học giả Louis de 
la Vallée-PoussIn. 
Ông thuộc vào một j 
số ít học giả thông 
thạo hầu hết những 
ngôn ngữ liên quan 
tới Phật Giáo, gồm: Tiếng 
Pali, Phạn ngữ, Hán văn, và 
ngôn ngữ Tây- Tạng. 


Ông dự trù dịch bộ Đại 
Trí Độ Luận của ngài Long 
Thọ trọn bộ gồm 6 quyển từ 
Phạn ngữ sang Pháp ngữ và - 
đã xuất bản quyền thứ 5 vào 
năm 1950. 

Nhưng ông đã từ trần năm S/10/0/17700717)017)0 57110) 
1983, trong khi đang dịch dở Š8á»»44lcl¿jlcc 5á 4 
dang quy ển thứ 61 Ngoài An Earlv Mahäyana Budđhist Scripture 
bộ Đại Trí Độ Luận, ông còn biên khảo và dịch một số 
kinh sách khác như Lịch Sử Phật Giáo Ẩn-Độ từ Nguyên 
Thủy tới Thời Đại Saka (HIstorre du bouddhIsme 1ndien 





Học giả Etienne Lamotte 





l https://en.wIkipedia.org/wIk1⁄%C3%89tienne - 
Lamotte?oldformat=true 


350 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


des origines à lêre Saka), Thú-lăng-nghiêm-fam-InHỘI 
kinh, và Duy-ma-cật sở thuyết kinh. 

Ngoài giới học giả, trong thời gian giữa thế kỷ XX 
cũng có nhiều người Bỉ quan tâm tới Phật Giáo nhờ 
những sách và những cuộc diễn thuyết của Hội Thông 
Thiên Học. 


3. Thập niên 1950 


Trong Thập Niên 1950, nhiều sách viết về Thiển 
Tông Phật giáo của Thiển sư và cũng là một học giả 
uyên bác người Nhật Bản 
đó là ngài DaIsetz TeItaro 
Suzuki được xuất bản ở 
các nước Tây phương, và 
đã giúp cho nhiều người 
Âu Châu hiểu biết thêm 
về Phật Giáo. Trong thời 
øian này ngài Robert 
Linssen  (19T1-2004), 
Ngài Robert Linssen (1911.  mỘI thiền giả người Bỉ 
2004), một thiên giả người thành lập Hội AI Hữu 

Bỉ thành lập Hội Ái Hữu Thiền Phật Giáo (Les 
Thiên Phát Giáo (LesÁmS  Amis du  Bouddhisme 
du Bouddhisme Zen). Zen). 





Ông Kiere Raymond (1897-1981), một người Bỉ đã 
quan tâm nghiên cứu về Phật Giáo sau khi tiếp xúc 
với những Phật tử người Pháp thuộc Hội Thông Thiên 
Học trước Thế Chiến Thứ Hai. Trong thập niên 1950, 
ông ấn hành để phân phát tập truyền đơn định kỳ “Le 
Sentier” (Con Đường) để quảng bá Phật Giáo. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO Bỉ 351 


ReberL LINS5SEN 


Au-delà đu tirage 
de Fégo 





Hai tác phẩm của Robert Linssen 


Ông thường xuyên tiếp xúc với những tổ chức Phật 
Giáo quốc tế như Hội Phật Giáo Đại Bồ Đề (Buddhist 
Maha Bodhi SocIety), Hội Phật Giáo Luân Đôn 
(Buddhist SocIety of London), và Hội Phật Cñáo Đức 
(Alibuddhistische Gemeinschaft). Ông đã thành lập Hội 
Truyền Bá Phật Giáo Bỉ (Mission Bouddhique Belge) 
Ởở Lièøe và tham gia công tác thành lập Viện Nghiên 
Cứu Phật Giáo Bỉ (Institut Belge des Hautes Études 
Bouddhiques). 


Cũng trong thập niên I950, một vị ty-kheo Phật 
Ciáo Nam Tông người Bỉ tên là FrancIs Allen thành 
lập Trung Tâm Nghiên Cứu và Thông Tin Phật Giáo 
(Centre d”Études et d”Information Bouddhique) trong 
thành phố Antwep, với sự cộng tác của ông Kiere 
Raymond. 


352 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


4. Từ thập niên 1970 


Đa số những người tị nạn đến từ các nước Đông 
Nam Á trong thập niiên 1970, đã định cư ở miền Nam 
nước Bỉ, là vùng nói tiếng Pháp. Họ đã thành lập những 
đoàn thể và tổ chức Phật Giáo, với sự yếm trợ từ những 
Phật tử đồng hương của họ đã định cư ở Pháp. 


Những người tỊ nạn Cambodia, đã thành lập Hội 
Phật Tử Khmer ở Brussels. Các vị Lạt-Ma đến từ Tây- 
Tạng đã thành lập những trung tâm sinh hoạt để giúp 
truyền bá Phật pháp, như trung tâm Karma Samten 
Ling ở Antwerp trong năm 1974 do Lạt Ma Akong 
Rinpoche cầm đầu. 


Những trung tâm này, thường do tông phái Karma 
Kasyu của Tây-Tạng điều hành. 





QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO Bỉ 353 





4.1. Trung Tâm Phật Giáo tại Bỉ 


Năm 1972, một người Bỉ tên là Robert Spatz, sau 
khi xuất gia tu hành ở DarJeeling, Ấn Độ, pháp danh là 
Lama Dorje Kunzang, đã trở về Bỉ và thành lập tu viện 
Oeven Kunzang Choling ở Brussels. 


354 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Năm 1974, Phật tử Adrian Shitoku Peel thành lập 
ngôi chùa Tịnh Độ Chân Tông đầu tiên của Phật Giáo 
Nhật Bản ở Bỉ tại thành phố Antwerp. Trong hai thập 
niên 1980 và 1990, tổ chức Phật Giáo Soka Gakkal của 
Nhật Bản thành lập những trung tâm ở Bỉ. 

Vào ngày 21/06/2015, ngôi chùa Thiên Không đã 
long trọng cử hành lễ Lạc thành, tại Đô thị Brugelette, 
tỉnh Hainaut, Vương quốc Bỉ. Đại sư Tinh Vân, đã gởi 
lời Chúc nguyện mọi Phật sự thuận lợi, thành tựu và ngài 
hy vọng mọi người gắn kết, hợp tác với tính thần Từ bi 
Trí tuệ để xiển dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. 

Liên Hội Phật Giáo Bì (Union Bouddhique Belse 
— U.B.B.), được thành lập năm 1996, và năm 1996 
trở thành hội viên của Tổng Hội Phật Giáo Âu Châu 
(European Buddhist Union). Tôn chỉ của Liên Hội Phật 
Giáo Bỉ là: 

©- Đại diện cho những Phật tử cư ngụ ở Bỉ để bảo vệ 
quyền lợi cho họ theo truyền thống Phật Giáo. 
°- Bảo tôn sự trung thực của những tông phái Phật 


Cáo. 
° Khuyến khích đối thoại và hợp tác giữa các tông 
phái Phật Giáo. 


‹ Tổ chức hoặc yểm trợ những hoạt động để quảng 
bá Phật Giáo trong dân chúng. 

° Cung cấp những thông tin về những chùa, tu viện, 
và trung tâm sinh hoạt cho những ai muốn thực 
hành Phật pháp, hoặc muốn tìm hiểu và nghiên 
cứu về Phật Giáo. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO Bỉ 355 


5. Phật Giáo Việt Nam ở Bỉ 
Theo thống kê trong năm 2012, có khoảng 14,000 
người Việt sinh sống trong Vương Quốc Bi. 


Chùa Tuệ GIác, được chư Tăng và quý Phật tử thuộc 
cộng đồng người Việt tị nạn ở Bỉ thành lập tại thành 
phố Liège vào năm 1985. Ngôi chùa này là nơi tu học 
và quy tụ của khoảng 250 gia đình người Việt sinh sống 
trong vùng Lieøe và một số người bản xứ có liên hệ 
với những người Việt trong cộng đồng. Ngôi chùa này 
thường xuyên tổ chức những khóa lễ theo truyền thống 
của Phật Giáo Đại Thừa. Chùa cũng có Gia Đình Phật 
tử. Ngoài ra, còn có Chùa Linh Sơn ở thủ đô Brussels 
và một số tự viện khác và tổ chức khác của Phật giáo 
Việt Nam tại Vương quốc Bi. 


6. Những Tổ Chức của Thầy Thích Nhất Hạnh 
ở Bỉ 

Trong Vương Quốc Bỉ, tăng thân của Thiển sư 
Thích Nhất Hạnh có bốn trung tâm ở ba thành phố: 2 
trung tâm ở Llege, I ở thủ đô Brussels và l ở Antwerp. 
Đa số những người tới thăm viếng tại những trung tâm 
này là người Tây phương cùng với những người Việt 
sinh sống tại địa phương. Họ đến để học và thực hành 
thiên chánh niệm và dùng cơm chay. Các trung tâm 
này, cũng tổ chức những khóa tu học vào mỗi cuối tuần, 
do chư Tăng hướng dẫn.? Trung tâm ở Liege, cũng xuất 
bản một đặc san định kỳ bằng Pháp ngữ ba tháng I 
số để phổ biến giáo lý và cung cấp những thông tin 


2 https://www.ca1rrn.Info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2002- 
23-page-5.htm 


356 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


cho những Phật tử ở những xứ nói tiếng Pháp, gồm Bi, 
Pháp, Quebec (Canada) và Thụy ST. 


7. Kết luận 


Dù, Phật giáo có mặt tại Vương quốc Bỉ với một 
lịch sử không lâu dài. Tuy nhiên, những người con Phật 
tại đất nước này đang nỗ lực trong khả năng có thể 
nhằm góp phần xây dựng một xã hội trên căn bản của 
giáo pháp từ bị, vị tha vô ngã mà đức Phật đã khai thị 
nhằm giải thoát mọi khổ nạn mà con người đã và đang 
thường xuyên đối diện. 





TÔN( ÿUAN IJ(H SÚ 
PHẬT GIÁ PJTU(AI — BÊ ĐÀU NHA 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Cộng-Hòa Bồ Đào Nha là một quốc gia trên Bán 
Đảo Iberia, ở miền tây-naam Âu Châu, giáp Đại Tây 
Dương ở phía tây và nam, giáp Tây Ban Nha ở phía 
bắc và đông, và cũng bao gồm cả hai quân đảo Azores 
và Madetra ở ngoài khơi Đại Tây Dương. Thủ đô và 
thành phố lớn nhất là Lisbon. Bồ Đào Nha, có diện tích 
92,391 km” (tương đương với diện tích của tiểu bang 
Maine phía đông-bắc Hoa-Kỳ), với dân số trong năm 
2014 khoảng 10,500,000 người. 

Bồ Đào Nha là một quốc gia phát triển, kinh tế 
thịnh vượng, dân chúng có mức sống cao. Về chính trị, 
Bồ Đào Nha có tổng thống, thủ tướng và quốc hội. Bồ 
Đào Nha là thành viên của Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp 
Âu Châu, và Minh Ước Bắc Đại Tây Dương. 

Trong hai thế kỷ XV và XVI Bồ Đào Nha là trung 
tâm hàng hải của Âu Châu. Những đội thương thuyền 
và tàu thám hiểm của Bồ Đào Nha đi nhiều nơi trên thế 
giới và đứng đầu về mậu dịch bằng đường biển. Những 
tàu thủy của họ đã giúp tạo lập đế quốc hải ngoại đầu 
tiên của Âu-Châu, với những thuộc địa ở Phi Châu, Á 


358 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Châu, và Nam Mỹ. Ngày nay tiếng Bồ Đào Nha là một 
trong những ngôn ngữ có nhiễu người dùng nhất thế 
giới, nhờ di sản đế quốc rộng lớn thời xưa. 

Đến cuối thế kỷ XVI, sức mạnh và những nguồn tài 
nguyên của Đế Quốc Bồ Đào Nha suy giảm. Do đó, họ 
mất quyền kiểm soát hầu hết những thuộc địa ở Á Châu. 

Bồ Đào Nha, tiếp tục cai trị thuộc địa lớn nhất là 
Ba-Tây (Brazil) ở Nam Mỹ cho đến cuối thế kỷ XIX 
và những thuộc địa rộng lớn ở Phi Châu cho đến cuối 
thế kỷ XX. Ma-Cao là thuộc địa cuối cùng của Bồ Đào 
Nha ở Á Châu và được 
trả lại cho Trung Quốc 
vào năm 1999, 


Quốc Kỳ và 
Bản đồ Bồ Đao Nha 








QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁ0 BỒ ĐÀ0 NHA 359 


Chế độ quân chủ của Bồ Đào Nha, tôn tại cho đến 
năm 1910, là khi trở thành một quốc gia cộng hòa. 
Nhưng, sau đó bị những chính phủ độc tài cai trị. Trong 
năm 1976, Bồ Đào Nha có tân hiến pháp với thể chế 
cộng hòa dân chủ. 


2. Thành phần tôn giáo 

Đạo Công Giáo Rôma là tôn giáo truyền thống của 
Bồ Đào Nha. Theo thống kê, trong năm 2011 81% dân 
chúng Bồ Đào Nha là tín đồ của tôn giáo này; 3.3% 
là tín đồ Ki-Tô giáo của những giáo phái Tin Lành và 
Chính Thống. Khoảng 1% là tín đồ của những tôn giáo 
thiểu số, như Hồi Giáo, Do Thái Giáo, Phật Giáo, và 
Ẩn-Độ Giáo; 6.8% không có tôn giáo; 8.3% không 
khai tôn giáo. 


3. Phật Giáo ở Bồ Đào Nha 

Vị danh tăng của Phật Giáo đầu tiên đến thăm viếng 
Bồ Đào Nha vào năm 1971, theo lời mời của các Phật 
tử Bồ Đào Nha là Đại Sư Thiền Tông Nhật Bản ngài 
Taisen Deshimaru Roshi1. 


Trong năm 1976, họ mời Lạt-ma Kunzang DorJe 
thuộc tông phái Ninh-Mã của Phật Giáo Tây-Tạng từ 
Ẩn-Độ sang Bồ Đào Nha để thuyết pháp. Sau chuyến 
viếng thăm đó, tông phái Ninh Mã bắt đầu thành lập 
những trung tâm ở thủ đô Lisbon và thành phố Porto. 

Ngày nay, ngoài những công tác truyền bá Phật 
pháp, những trung tâm này còn có những khóa học thiển 
định và yoga do các vị Lạt Ma và các môn sinh người 
Bồ Đào Nha của tông phái Ninh-Mã đảm nhiệm. Năm 


360 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


1952, tông phái Ninh Mã thành lập Tu Viện Humkara 
Dzong gần thành phố Algarve. 


Theo học giả 
Antomo Coelho 
Teixerra, trong 
hai thập niên ¿ 
1980 và 1990, ! 
tông phái Ninh ' 
Mã đã đóng góp 
nhiều công đức 
nhất trong tiến 





` .-. 


pƯC 


trình truyền Dá Bảo tháp trong Tù Viện Humkara Dzong 
Phật Giáo ở Bồ gần thành phố Algarve thiết lập trong 
Đào Nha.! Hầu năm 1982 

hết, những Phật 

tử đầu tiên ở Bồ Đào Nha đã học Phật pháp và quy y 
Tam Bảo từ tông phái này. Từ thập niên 1990, các Phật 
tử của tông Ninh Mã đã xuất bản một đặc san Phật Giáo. 


4. Thiền Tông ở Bồ Đào Nha 


Năm 1988, hai môn sinh của Thiên Sư Nhật Bản 
TaIsen Deshimaru Roshi là bà Betty PuJol, một Phật 
tử người Pháp, và ông Carl Zimmerling, một Phật tử 
người Đức đã thành lập một Đạo Tràng Thiên Tông 
ở thành phố Lagos. Khi mới thành lập, đạo tràng này 
chỉ gôm một số ít Phật tử. Sau khi số lượng Phật tử 
gia tăng, đạo tràng được di chuyển đến vùng cách xa 
thành phố. 


Ï Antonio Coelho TeIxetra: 
htfp://revIstas.ulusofona.pt/Index.php/clIencIarelieioes/article/view/406] 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁ0 BỒ ĐÀ0 NHA 361 





le, „, 
Các Phật tử của Đạo Tràng Tai Ku 4n do các môn sinh của 
Thiên Sư Taisen Deshimaru Roshi thành lập gân thành phố 
Laøos năm T968. 


Năm 2005, ông Carl ZImmerling đã cùng với các 
đạo hữu Thiền tông thiết lập đạo tràng mới để đáp ứng 
với sự gia tăng số lượng Phật tử. Hàng tuần, đạo tràng 
có những lớp học thiển định, Yoga, và Thái Cực Quyên. 

Ngày nay tăng-đoàn của đạo tràng này gồm nhiều 
quốc tịch khác nhau như Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, 
Đức, Hoa-Kỳ vv... Đạo tràng này là thành viên của Hội 
Thiền Quốc Tế (International Zen Association). 


Trong năm 1989, Lạt Ma Geshe Lopsang Tsultrim là 
vị tu sĩ Tây-Tạng cao cấp đầu tiên đến viếng Bồ Đào Nha 
để thuyết pháp, với sự hỗ trợ của Bộ Văn Hóa Bồ Đào 
Nha. Ngoài Phật Giáo Tây-Tạng và Thiền Tông Nhật 
Bản, Phật Giáo Đài Loan cũng thành lập những chùa 
và trung tâm ở Bồ Đào Nha trong thập niên 1990. Năm 
2002, các Phật tử di dân Đài Loan thuộc tông phái Phật 
Quang Sơn đã mời Hòa thượng Yong Hu sang Bồ Đào 
Nha thuyết pháp. Năm 2004, họ thành lập ngôi chùa đầu 
tiên của tông phái này ở thủ đô Lisbon. Cũng trong năm 
đó, họ thỉnh Đại Sư Hsing Yun (EEXÍll), bậc Cao 
tăng đã sáng lập Phật Quang Sơn, Bắc tông sang Bồ Đào 
Nha để thuyết pháp cho công chúng ở Lisbon. 


362 


Liên Hội Phật Ciáo 


Bồ Đào Nha (UBP) 
được thành lập vào năm 
1997, với những mục 
tiêu chủ yếu gồm có: 


Yểm trợ những công 
tác truyền bá Phật 
pháp. 

Tổ chức những cuộc 
hội thảo giữa các 
đoàn thể Phật Giáo 
thuộc các tông phái 
khác nhau. 

Mời những bậc cao 
tăng ngoại quốc thuộc 
mọi tông phái đến Bồ 
Đào Nha để thuyết 
pháp. 


THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Đại Sư llsing Wun, nhà thành 
lập Phật Quang Sơn của Đải 
Loan, viễng Bồ Đào Nha trong 
năm 2004 


Chủ trì những cuộc gặp gỡ và giao lưu, giữa các tôn 
giáo khác nhau để tạo sự thông cảm giữa các tôn 


giáo. 


Ngày nay, Liên Hội Phật Giáo Bồ Đào Nha thường 
xuyên hợp tác với tổ chức Nhà Văn Hóa Tây-Tạng 
(Tibetan House of Culture) để chủ trì những cuộc hội 
thảo về Phật pháp và đảm nhiệm những chuyến hành 
hương cho Phật tử Bồ Đào Nha đến thăm viếng những 
thánh địa Phật Giáo ở Ẩn-Độ, Nepal, Tây-Tạng, và 
Bhutan... 


Liên Hội này, cũng phụ trách những chương trình 
truyền hình và truyền thanh để quảng bá Phật pháp. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO BỒ ĐÀ0 NHA 363 


Năm 1998, Liên Hội đã gia nhập Tổng Hội Phật Giáo 
Âu Châu (European Buddhist Union). Tổng Hội này, 
đặt trụ sở ở Paris và được Liên Hiệp Quốc thừa nhận. 

Năm 2003, Liên Hội khai giảng khóa học đầu tiên 
của chương trình “7riết Học Phật Giáo Đại Cương” 
ở Obidos, do các học giả Phật Ciáo của Liên Hội đảm 
nhiệm. Trong số những chương trình giảng dạy của họ, 
có những đề tài như: 

a. Đời Sống, Cái Chết, Giai Đoạn Chuyển Tiếp và 
Tái Sanh. 
b. Lịch Sử Phật Giáo Tây- Tạng. 
c. Lứ Vô Lượng Tâm. 
d. Thiên Quán Phật Giáo, v.v... 
Liên Hội còn có, những thư viện lưu động đi đến 
nhiều nơi trong nước để phổ biến Phật Giáo. 

Năm 2005, Liên Hội đã mời vị Cao Tăng Achaan 
Ny-a-na-rato của Phật Giáo Nam Tông sang Bồ Đào 
Nha để hướng dẫn những khóa tịnh nghiệp ở Porto và 
thuyết pháp tại trụ sở của Liên Hội ở Lisbon. 

Năm 2006, Liên Hội đã hợp tác với Tòa Đại Sứ Thái 
Lan, để mời các chư Tăng từ Thái Lan sang Bồ Đào 
Nha huấn để luyện Thiền Nội Quán và thuyết pháp ở 
Lisbon và Porto. Trong số đó có đề tài “Phật Giáo và 
Xá Hội Hiện Đại” (Buddhism and Modern Sociefy) 
được thuyết giảng tại các trường Đại Học Bồ Đào Nha. 


5. Đức Đạt-Lai Lạt-Ma viếng Bồ Đào Nha 2 lần 


Vào tháng I1 năm 2001, Đức Đạt-Lai Lạt-Ma đời 
thứ XIV đã thăm viếng Bồ Đào Nha lần đầu tiên và lưu 


364 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


lại 5 ngày. Trong chuyến viếng thăm này, ngài nêu lên 
vấn đề vi phạm nhân quyền ở Tây- Tạng. 

Trong một buổi thuyết pháp ở thành phố Oporto 
ngài nói về để tài “Những Con Đường Đạo Đức Trong 
Tương Lai” (Ethical Routes 1n the Future). Tại Đại Học 
Lusiada ở Oporto, ngài được cựu Tổng Thống Mario 
Soares của Bồ Đào Nha trao bằng Tiến Sĩ Danh Dự, 
nhân dịp này vị cựu tổng thống ca ngợi ngài là người 
“cổ võ tình thân hữu giữa các tôn giáo. ” 

Khi thăm viếng thủ đô Lisbon, ngài đã cùng với 
Đô Trưởng Joao Soares khánh thành “Công Viên Hòa 
Bình”. Sau đó, ngài diễn thuyết với đề tài “7rí Tuệ, Tôn 
Giáo và Khoa Học” (The Mind, Religion and ScIence) 
tại Đại Học Lisbon. 


Vào tháng 9 năm 2007, Đức Đạt-Lai Lạt-Ma viếng 
thăm Bồ Đào Nha lần thứ nhì. Ngài diễn thuyết về đề 
tài “Tập Bô Tát Học Luận” (Bodhicaryävatãra) của 
Đại Sư Tịch Thiên (Santideva) trước khoảng 10,000 
thính giả tại giảng đường của một trường đại học, với 
sự báo trợ của Nhà Văn Hóa Tây-Tạng và Liên Hội 
Phật Giáo Bồ Đào Nha. 


Trước khi đi vào chủ đề trên đây, ngài để cập về sự 
quan trọng của những tôn giáo lớn trên thế giới. Ngài 
nói rằng, tất cả những tôn giáo này đều chuyển tải một 
thông điệp chủ yếu là củng cố những giá trị của nhân 
loại. Nhân dịp này ngài cũng nói về sự quan trọng của 
tôn giáo của mỗi người. Ngài nói: “Điêu an toàn hơn 
là hãy duy trì tôn giáo của mỗi người, vì sự thay đổi 
đúc tin có thể dẫn tới những xáo trộn trong đời sống cá 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁ0 BỒ ĐÀ0 NHA 365 


nhân. Nếu cân thiết thì chỉ nên thay đổi tôn giáo sau khi 
đã có kiến thức nghiêm trang và đây đủ. Tuy nhiên, sau 
khi thay đổi tôn giáo, người ta đừng nên đánh mất sự 
kính trọng đối với tôn giáo cũ; vì tuy rằng, tôn giáo đó 
không còn ràng buộc đối với người đã cải đạo, nhưng 
đang giúp đem lạt đức tin cho hàng triệu người khác. ” 


Tỷ phú Jose Berado, người Bồ Đào Nha đã quyết 
định tạo dựng lại một pho tượng Phật mô phỏng theo 
nguyên mẫu của tượng Phật ở Afghanistan có lịch sử 
hơn 1000 năm đã bị Taliban phá hủy năm 2001 và đặt 
tượng Phật này trong công viên điêu khắc của ông ở 
Quinfa dos Loridos, phía Bắc thành phố Lisbon. 





6. Nhiều kinh điển và sách Phật Giáo đã được 
dịch sang ngôn ngữ Bồ Đào Nha 

Điều quan trọng là đã có nhiễu kinh điển và sách 
về Phật Giáo được dịch sang tiếng Bồ Đào Nha. Trong 


366 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


số đó, có những sách của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma, của 
Thiên Sư Thích Nhất Hạnh, của tăng sĩ người Pháp 
ngài Mathieu Ricard, của Thiền Sư Nhật Bản Taisen 
Desshimaru, và của Trưởng Lão Walpola Rahula người 
Tích Lan, v.v... 


Với số lượng kinh sách Phật giáo, được dịch hoặc 
viết bằng tiếng Bồ Đào Nha, hiện nay đã không chỉ 
giúp cho người Bồ Đào Nha có đủ nhân duyên nghiên 
cứu Phật pháp mà còn tạo yếu tố cần thiết cho những 
người thông thạo tiếng Bồ Đào Nha hiểu rõ hơn về Phật 
giáo. 


7. Kết luận 

Phật Ciáo — Một tôn giáo, đặt mục tiêu giải thoát 
khổ đau của muôn loài làm cứu cánh tối hậu. Đạo Phật 
là đạo hòa bình, ở đâu có hòa bình ở đó có đạo Phật. 
Người dân Bồ Đào Nha yêu chuộng hòa bình. Do vậy, 
giáo lý từ bi của Phật giáo sẽ là nhân tố giúp xứ sở này 
có thêm sự ổn định và phát triển tốt đẹp. 


TỈNứ QUAN LỊUII 3Ú 
PHẬT GIÁ BILIVIA 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Bolivia có tên chính thức là “Cộng Hòa Đa Địa Phận 
Bolivia” (tiếng Tây Ban Nha: Fs/ado Plurinacional de 
Bolivia - tiếng Anh: Plurinational Stafe oƒ Bolivia), là 
một xứ không có bờ biển, ở khu vực trung-tây của lục 
địa Nam Mỹ; phía bắc giáp Brazil, phía đông-nam giáp 
Paraguay, phía nam giáp Argentina, phía tây-nam giáp 
Chile, và phía tây-bắc giáp Peru. Bolivia có diện tích 
1,098,581 km”, dân số trong năm 2015 gồm khoảng 
11,410,600 người. Toàn quốc Bolivia, được phân chia 
thành 9 “Địa Phận” (Departments); ngôn ngữ chính 
thức là tiếng Tây Ban Nha. 

Trước khi bị Tây Ban Nha chiếm làm thuộc địa 
trong thế kỷ XVI, vùng cao nguyên Núi Andes là một 
phần của Đế Quốc Inca và vùng bình nguyên có những 
bộ lạc thổ dân độc lập sinh sống. 

Quốc danh “Bolivia” được đặt theo tên của nhà 
cách mạng S1Imon Boliviar (1783-I6S30), người đã giúp 
cho vùng tây-bắc lục địa Nam Mỹ siành độc lập từ Đế 
Quốc Tây Ban Nha. Năm 1925, Bolivia trở thành một 
quốc gia độc lập. Nhưng từ đó cho tới cuối thế kỷ XX, 


368 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 






Quốc kỳ của Boiivia 
Bản đó Boiivia 


3k J <Z 





đã xảy ra nhiều vụ đảo chánh, gây bất ổn kinh tế và 
chính trị. 


Ngày nay, Bolivia là quốc gia cộng hòa dân chủ, 
có nên kinh tế đang phát triển, với những nguồn tài 
nguyên phong phú về khoáng sản. 


2. Phật Giáo ở Bolivia 
Lịch sử Phật Giáo ở những nước Nam Mỹ, thường 
có liên hệ mật thiết với những cộng đồng di dân Nhật- 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO B0LIVIA 369 


Bản. Nhưng, vì Bolivia không có bờ biển, cho nên 
những người Nhật đầu tiên đến định cư trong nước này 
thường đến từ các nước láng giểng, đáng kể nhất là 
Peru. Nhưng, vào thế kỷ XX đã có những công nhân từ 
Nhật-Bản đến làm việc ở Bolivia. Theo một cuộc khảo 
sát trong thập niên 1960, trong số di dân gốc Nhật ở 
Bolivia có 52% là Phật tử; còn lại là những tín đỗ Thần 
Đạo (Shinto) và những tôn giáo khác. 

Về lịch sử Phật Giáo ở Bolivia, cho tới nay ở quốc 
gia này chỉ có đoàn thể Phật Giáo Nhật-Bản Soka 
Gakkai đã bắt rễ sâu và phát triển mạnh. 


3. Chỉ Hội Soka Gakkai Quốc Tế Bolivia 
(SGT-Bolivia) ký niệm 50 thành lập 

Ngày I7 Tháng II năm 2012, những thành viên 
của Chi Hội Soka Gakkai Quốc Tế Bolivia (SGI- 
Bolivia) đã long trọng cử hành lễ Kỷ Niệm 50 Thành 
Lập. 

Nhân dịp này, họ đã chủ trì một “lễ hội văn hóa” 
ở thành phố Santa Cruz, với chủ đề “Cổ Võ Nhân Đạo 
Và Hòa Bình” (Promotion 0ƒ Humanism and Peace). 
Trong lễ hội này, đã có khoảng 2,500 người tham dự, 
gồm những người trẻ tuổi đến từ khắp nơi trong nước. 
Trong số những vị khách danh dự, có Viện Trưởng của 
Viện Đại Học Santa Cruz de la S1erra, Chủ Tịch Viện 
Khoa Học Quốc Gia Bolivia, và một số dân biểu quốc 
hội — họ đã ban tước hiệu “Công Dân Đáng Khen Của 
Bolivia” (Meritorious C1izen of Bolivia) cho Chủ Tịch 
Daisaku Ikeda của Soka Gakkai Quốc Tế. 


370 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Nhân dịp kỷ niệm 50 thành lập, Chi Hội Soka Gakkal 
Quốc Tế Bolivia cũng đã tổ chức những buổi hội thảo và 
triển lãm về nguyện vọng bãi bỏ vũ khí hạch tâm, với 
chủ đề “7T Bỏ Văn Hóa Bạo Lực Để Tiến Tới Văn Hóa 
Hòa Bình: Biến Cải Tĩnh Thân Nhân Loại. ” 


Năm 2014 Chi Hội Soka Gakkai Quốc Tế Bolivia 
thuyết trình đề tài “Quan Điểm Phật Giáo Về Nhân 
Quyền.” Trong dịp này, các đại diện của Chi Hội Soka 
Gakkai Quốc Tế Bolivia đã thuyết giảng về giáo lý của 
Phật Giáo liên quan tới những vấn để nhân quyển tại 
một viện đại học tư thục ở thủ đô hành chánh La Paz. 


Để mở đầu cuộc hội thảo, đại diện của Chi Hội Soka 
Gakkai Quốc Tế Bolivia đã diễn thuyết với chủ đề giới 
thiệu phong trào Phật Giáo quốc tế của Soka Gakkai và 
triết lý của tông phái Phật Giáo Nhật Liên. 

Trong cuộc hội thảo đó ông David Carpio, một hội 
viên Soka Gakkai Quốc Tế, đã trích dẫn trong bản “Đề 
Nghị Hòa Bình” của Tiến Sĩ Daisaku Ikeda, Chủ Tịch 
SƠI, gửi cho Liên Hiệp Quốc trong năm 2011, ông 
Carpio nhấn mạnh rằng, điều quan trọng đối với giới 
thanh niên ngày nay là hãy tích cực bảo vệ nhân quyền 
như là điều thiết yếu trong đời sống hàng ngày và coi 
trọng trách đó như là bổn phận và sứ mệnh cá nhân của 
mình, chứ không phải chỉ đơn giản coi nhân quyền như 
là một vấn đề để quan sát. 


4. Kết luận 


Vì chưa tìm được nhiều tài liệu của Phật Giáo tại 
Bolivia, nên chúng tôi sẽ bổ túc sau nếu có thể. 


TẾN( QUAN LI(H §Ú 
PHẬT GIÁ PRRA0UAY 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Paraguay có quốc danh chính thức là Cộng Hòa 
Paraguay, là một quốc gia Nam Mỹ không có bờ 
biển, phía nam và tây-nam giáp Argentina, phía đông 
giáp Brazil, và phía tây-bắc giáp Bolivia; diện tích 
406,752km”; dân số trong năm 2015 gồm khoảng 
6,783,200 người. Thủ đô và thành phố lớn nhất là 
Asuncion; ngôn ngữ chính thức là tiếng Tây Ban Nha 
và tiếng Guarani của thổ dân bản xứ. 

Thổ dân Guarani, đã sinh sống trong vùng lãnh 
thổ này hàng ngàn năm trước khi người Tây Ban Nha 
chiếm làm thuộc địa trong thế kỷ XVI. Paraguay, chỉ là 
một lãnh thổ ngoại biên của Đế Quốc Tây Ban Nha, với 
một số khu định cư rải rác. Sau khi được Đế Quốc Tây 
Ban Nha cho hưởng độc lập trong năm 18T], Paraguay 
liên tiếp bị những chế độ độc tài cai trị. 

Sau khi bại trận trong cuộc chiến tranh với các nước 
láng giễng, xảy ra từ năm 1864 tới năm 1870. Paraguay, 
đã thiệt hại khoảng 60% dân số do chiến tranh và bệnh 
hoạn, đông thời phải nhượng khoảng 1⁄4 lãnh thổ cho 
Argentina và BrazIl. 


372 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Reprosa ⁄ 


Ý 


_ Quốc kỳ, bản đồ Paraguay 





Chính phủ độc tài cuối cùng của Paraguay, bị lật đổ 
trong năm 1989 và tới năm 1993 bắt đầu có những cuộc 
tổng tuyển cử. 

Trong những năm cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ 
XXI, có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở Nam Mỹ, 
ở mức trung bình 7.2% mỗi năm. 


2. Phật Giáo du nhập Paraguay 

Khi nước láng giễng Brazil quyết định đình chỉ tiếp 
nhận di dân từ Nhật-Bản đến định cư trong thập niên 
1930, một công ty nông nghiệp của Nhật-Bản thiết lập 
một khu canh nông dành cho di dân Nhật ở phái đông- 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO PARAGUAY 575 


nam thủ dô AsuncIon của Paraguay. Trong thập niên 
1950 họ thiết lập thêm hai khu canh nông gần thành 
phố Encarnacion, ở miễn nam Paraguay. Nhiều di dân 
Nhật, từ nước láng giêng Bolivia đã sang Paraguay 
định cư trong những khu canh nông đó. Và họ, đã đem 
theo Phật Giáo vào quê hương mới này. Theo ước tính, 
ngày nay ở Paraguay có khoảng 2,000 Phật tử gốc di 
dân Nhật-Bản.! 


3. Chỉ Hội Soak Gakkai Quốc Tế Paraguay 


Tương tự như ở nước láng giêểng Bolivia, đoàn thể 
Phật Giáo Soka Gakkai Quốc Tế Paraguay (SGIPY) đã 
bắt rễ sâu và phát triển mạnh ở Paraguay. 

Ở nước láng giểng Argentina của Paraguay, những 
thế hệ di dân Nhật-Bản đầu tiên đã đem theo Phật 
Giáo khi đến định cư ở quê hương mới. Tương tự như 
vậy, những thế hệ di dân Nhật-Bản đầu tiên, đến định 
cư trong khu nông nghiệp Chavez, gần thành phố 
EncarnacIon, sát biên giới Argentina, đã đem theo Phật 
Giáo cùng với họ đến Paraguay, nhiều người trong số 
đó từng là hội viên của hội Soka Gakkai Nhật-Bản. 

Paraguay, trở thành nơi đón nhận di dân Nhật từ 
năm 1936, sau khi Brazil đình chỉ tiếp nhận di dân Nhật 
trong năm 1934. Trong thời gian xảy ra Thế Chiến Thứ 
Hai, Paraguay và Nhật-Bản cắt đứt bang giao, do đó 
họ cũng ngưng tiếp nhận di dân Nhật. Sau khi Thế 
Chiến Thứ Hai kết thúc, Nhật-Bản và Paraguay nối lại 
những liên hệ ngoại g1ao, do đó từ giữa thập niên 1950, 


l  hffps://en.wIkIpedia.org/wIk1/Religion 1n Paraguay#Buddhism 1n_ 
Paraguay 


374 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Paraguay lại đón nhận nhiều di dân Nhật-Bản. Đa số 
những di dân đó, đến định cư trong khu canh nông 
Chavez, cách phía đông-bắc thành phố Encarnacion 
Iókm, sát biên giới Argentina. 

Những di dân đó, đến lập nghiệp trong một vùng 
hoang dã chưa được khai phá. Họ chặt cây trong rừng 
để cất nhà. Họ phải chịu đựng rất nhiều gian nan. Ban 
đêm khi thắp đèn dầu, nhà của họ có nhiễu muỗi xâm 
nhập và họ nghe thấy những tiếng tru của những loài dã 
thú, như khi và beo sư tử (puma). 

Trong số những di dân đó, có nhiều thành viên 
của Soka Gakkai. Nhờ tinh thân sẵn sàng chịu đựng 
gian khổ của những di dân đầu tiên để gây dựng quê 
hương mới, ngày càng có thêm di dân từ Nhật-Bản sang 
Paraguay để hội nhập vào cộng đồng của họ. 


4. Tần Phật tử Paraguay 


Nhiều tân Phật tử bản xứ Paraguay đã theo Đạo Phật 
sau khi những thân nhân hoặc bạn hữu mời họ tham gia 
những sinh hoạt của Chi Hội Soka Gakkai Quốc Tế 
— Paraguay, hoặc chính họ đã chứng kiến những thay 
đổi tích cực từ những thân nhân hoặc bạn hữu đã thực 
hành Phật Giáo sau khi gia nhập Soka Gakkai Quốc Tế. 
Soka Gakkal, không chủ trương khuyến dụ và không 
có hệ thống mời gọi người địa phương gia nhập, vì hội 
thấy rằng tiến trình trở thành Phật tử là một tiến trình tự 
nhiên. Tiến trình đó xảy ra khi người ta mong muốn tự 
cải thiện bản thân và thực hành những đức hạnh tốt như 
Từ, BI, Hỷ, Xã (Tứ Vô Lượng Tâm). 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO PARAGUAY 375 





Trụ sở của SGI-Paraguay 


Ngày nay, ở Paraguay cũng có Trung tâm sinh hoạt 
và Chùa của Phật Quang Sơn ở thủ đô Asuncion. Tại 
đây, hàng tuần có những lớp học Phật Pháp, thiỀn quán, 
thiền hành, thái cực quyền và công phu. 

Môn phái Phật Giáo Thiếu Lâm, cũng có những 
hoạt động thu hút nhiều người bản xứ. 

Hai quốc gia Bolivia và Paraguay phân lớn Phật tử 
thuộc Tổ chức Phật giáo Soka Gakkai. Sáng Giá Học 
Hội (Soka Gakkai) là một trong những tổ chức Phật 
ø1áo được hình thành từ năm 1951 tại Nhật Bản và đã 
phát triển rất nhanh. Trên mặt xã hội dân sự, Sáng Giá 
Học Hội chủ trương: 


“S$oka Gakkai đã đề xuất một kiểu mẫu mới về trật 
tự xã hội, một loại chủ nghĩa cải cách xã hội, đặt cơ sở 
trên khát vọng của quân chúng, lấy giáo lý từ bi, bình 
đẳng và vô ngã của Phật giáo làm nền tảng. ” 


Đây là một tổ chức Phật giáo, đáp ứng được nhu cầu 
quan yếu của quần chúng trong giai kỳ hiện đại hóa và 
tăng trưởng kinh tế tại Nhật Bản. Hy vọng, Phật Giáo 
Soka Gakkai cũng như những truyền thống Phật giáo 
khác trong đó có truyền thống Phật Quang Sơn của Đại 
sư Tĩnh Vân sẽ phát triển tốt đẹp tại hai quốc gia mà 
hiện nay Phật giáo đang còn trong thời kỳ sơ khai. 


376 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


5. Kết luận 

Dù Phật Giáo truyền vào đất nước này với thời gian 
chưa lâu, nhưng qua những hành hoạt của các tổ chức 
Phật Giáo tại Paraguay đã cho thấy là sẽ có nhiều triển 
vọng tốt đẹp trong tương lai nếu các Phật sự tại đây 
ngày một tiếp tục phát triển thuận lợi. 


Tài liệu lấy từ: 
° _ hffp://Wwww.sgI.org/In-focus/2014/bolivia-buddhIst-view- 


human-rights.html 
° - http://www.søIparaguay.org/v3/index.html 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO PARAGUAY 3771 





SGI-Paraguay cử hành Lễ Kỷ Niệm 50 năm 
thành lập Chi Hội Paraguay 


VEN II 


ÂT GIÁO THÊ GIỚI s QUYÊ 


ỨPH 


? 


THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH S 


378 


LÔ xi ¡mớ=#-4j <4 BSử hp set 

ni lò»: Ch4V8 RÝ W2 ĐC ý 

ty dãy — V/ lhị vỗ § Tf<t 9 ¬f 

_ “HH E HS sp BH 6 1 
" “ . k 


=mnsfg: lá em 8xx <=- 





Võ sinh môn phái 
Phật Giáo Thiêu Lãm ở Paraguay 





QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO PARAGUAY 379 





N¡ 5 và Phát tứ tại Chùa Phật Quang Sơn ở thủ đó 
Asuncion của Paraguay 





380 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


? :8 FP © 
in Parpgtey 
Famale l¿zdfitn 


bu NO: š. dại ni: 


đuang Sha" 





Chua của tông phái Phát (Giáo Đài Loan Phật Quang Sơn 


Retiro de Meditacao 


em obre Silễncio 


1? a 15 de novembro 


participe: ót galrvI5 dự nlng0ESEn5. 


ở thu đó suncion 


"h) Fin rk run me nnmare trị nmứaruebl đợi Xouyrares chí Emla các L 
Swxk-a. vÌ kergsk+ [TW C1 XS BÀI! Fÿ šrbeasg 8ã ví c{csÌn 


xk= Linpsasas [xaa psxha [pm la [ve mm lszi ri In ma in Ll snưsm mãa tì 


mã kømwlua l¿z(ET1LLEWS ä i28 š 7W I8178S 


k_ 


+À 


đế 2/4 


KRÌhNMMIEOT TWI1:H10]1E 
T1 8N H8 B4 6í;ị 


NI. ïF:iÐBMEH aMiHI : ETH - Ha! B 
wwsane & Cerssili E] ca [lomingu ki Âu Lên ` 
BI Nhu c“ J1 1m SN IEi Lt H 
: f dc Ngviemhre ugxei 
_ 11 ><: 115 A(NANE-DEDESHIINIED ø ft flli:ñ Bị n im - |8 - n2 8E - n1 
i=l2x S.v Ôspi lưlufunlg # vrurjÖet, &£Vkê: cử LAN uNNGGN I# :¡ II lis, 
 w w'. Í# mm jp Í 0# tu Í & Í,ø í §.lk# 


Irrmpla ESE 12W HN dc Annraifm 
F5 da nmkem. 





k2 ch „nh _ 
M) hông cáo mời Phật tứ Na: dự /ễ Phậi Được s; 


I#RER : NNM!' 1H §H LRERB?) 
HN : 1% 15-10 
+ EM : #1.(0N:8N 181 


me Erisrio NI TU”: 






tại Chua Phật Quang Sơn ở Paraguay 





| 
TỈNứ QUAN LỊUII 3Ú 
PHẬT GIÁ BRA/IL— BA TÂY 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Brazil có quốc danh chính thức là Liên Bang Cộng 
Hòa Brazil, là quốc-gia lớn nhất trên lục địa Nam Mỹ. 
Với diện tích 8,515,767 km và dân số 205,338,000 
người. Brazil là quốc-gia lớn thứ 5 trên thế giới cả về 
diện tích lẫn dân số. Brazil là nước lớn nhất trên thế 
giới dùng tiếng Bồ Đào Nha như là ngôn ngữ chính 
thức, và là nước duy nhất ở Nam và Bắc Mỹ Châu dùng 
tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính thức. Thành phố 
lớn nhất là Sao Paulo và thủ đô là Brasilia. 

Toàn thể duyên hải phía đông của Brazil, nằm bên 
Đại Tây Dương, Brazil có bờ biển đài 7,49 1km. Brazil, 
có biên giới chung với tất cả những nước Nam Mỹ 
khác, ngoại trừ hai nước Ecuador và Chile (Chí Lợi) 
và bao gồm tổng cộng 47.3% toàn thể diện tích của lục 
địa Nam Mỹ. 

Vùng đất Brazil, đã có những bộ lạc thổ dân sinh 
sống trước khi nhà thám hiểm Pedro Alvares Cabral đặt 
chân lên đó vào năm 1500 và giành lấy chủ quyền cho 
Đế Quốc Bồ Đào Nha. Sau đó, Brazil trở thành thuộc 


382 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


địa của Bồ Đào Nha cho tới năm 1822, thì được hưởng 
quyền độc lập và trở thành một vương quốc. 


Trong năm 1889, quân đội Brazil truất phế quốc 
vương để thành lập Liên Bang Cộng Hòa. Gồm 26 tiểu 
bang, với nguyên thủ quốc-gia là tổng thống. Những 
khó khăn kinh tế và xáo trộn chính trị dẫn tới một cuộc 
đảo chánh của quân đội trong năm 1964, để thành lập 
một chính phủ quân nhân độc tài. Trong năm 1985, 
quân đội trao quyên cai trị cho một chính phủ lâm thời 
và tới năm 1988 Brazil ban hành hiến pháp mới. Ngày 
nay, Brazil là một quốc gia dân chủ thịnh vượng có 
nên kinh tế lớn hạng 9 trên thế giới, tính theo tổng sản 
lượng nội địa. 


2. Thành phần tôn giáo ở Brazil 

Tín ngưỡng tôn giáo, được đa số dân chúng Brazil 
co1 trọng hơn ở những nước Nam Mỹ khác.' Tôn giáo 
lớn nhất của Brazil từ khi lập quốc cho tới nay là Thiên 
Chúa giáo Roma. Ngày nay, quốc gia này có những sắc 
thái tâm linh rất phong phú và đa dạng nhờ sự kết hợp 
và hội ngộ giữa Thiên chúa giáo Roma và những tôn 
giáo truyền thống của những nhóm nô lệ Phi Châu do 
thực dân Bồ Đào Nha đưa sang đây và của những bộ lạc 
thổ dân Nam Mỹ. Sự giao thoa tín ngưỡng này, trong 
thời gian Bồ Đào Nha cai trị Brazil, đã dẫn tới những 
tổng hợp tôn giáo đa dạng, mà ngày nay thường biểu lộ 
trong những lễ hội theo truyền thống Bồ Đào Nha. 


Những thay đổi xã hội nhanh chóng trong thế kỷ 
XXI, đã khiến cho nhiễu người dân trở thành vô tôn 


l https://en.wIkipedia.org/wIk1/Religion 1n Brazil 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BA TÂY 383 


giáo hoặc cải đạo để trở thành tín đồ của những giáo 
phái Tìn Lành. 

Ngày nay, có khoảng 22% dân chúng Brazil là tín 
đồ của các giáo phái Tin Lành. Cuộc kiểm tra dân số 
năm 2010 cho thấy, chỉ có dưới 65% dân chúng nước 
này tự nhận là tín đồ Thiên chúa giáo Roma, so với tỷ 
lệ 90% trong cuộc kiểm tra dân số năm 1970. Sự kiện 
này, đã khiến cho Đức Hồng Y Claudio Hummes bình 
luận: “Chúng tôi bận tâm với câu hỏi: Brazil sẽ còn là 
quốc-gia Thiên Chúa giáo Roma trong bao nhiêu lâu 
nữa ?”ˆ 


Từ năm 1891, khi Brazil ban hành hiến pháp cộng 
hòa đầu tiên, quốc gia này không còn có tôn giáo chính 
thức. Tuy rằng, Thiên Chúa giáo Roma vẫn tiếp tục có 
nhiều ảnh hưởng chính trị cho tới thập niên 1970. Hiến 
pháp của Brazil, bảo đảm tự do tôn giáo và ngăn cấm 
chính phủ ủng hộ hoặc gây cản trở cho những tổ chức 
tôn giáo ở bất cứ cấp bậc nào. 

Theo thống kê năm 2010: 

°Ổ 64.6% dân chúng (gồm 123,000,000) là tín đồ 
Thiên Chúa Giáo Roma. 

‹ 22.2% dân chúng (gồm 42,300,000) là tín đồ các 
giáo phái T1n Lành. 

°Ò 8% dân chúng (gồm 15,000,000) không có tôn 
giáo. 

°Ò 5.2% dân chúng (gồm 9,300,000) là tín đồ của 
những tôn giáo thiểu số, như Phật Giáo, Do Thái 
Giáo, Ấn Độ Giáo và Hồi Giáo. 

2 htfps://en.wIkipedia.org/wIki/Religion 1n Brazil#clite note- 
øeorgetownl-10 


384 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Quốc kỳ và bản đồ Brazil 


Aftlantic 
Ocean 






Rio Grande 
0 Norte 
raiba 
IfLCo 
1lagoas 
Sergipe 













Ỳ 
lŒP spirito Santo 











E8 de Janeiro 









Pacific 


BH Nonh Region 
Ocean 


BH Norheast Region 
E1 Central-VWest Region 
I Southeast Region 
EM South Region 








(a5 : 
Catarina 


` 








States of Brazil and Regions of Brazil 





3. Phật Giáo du nhập Brazil 


Phật Giáo, bắt đầu du nhập vào Brazil trong những 
năm đầu thế kỷ XX cùng với những di dân đến từ Nhật 
Bản. Năm 1908 những người nhập cư Nhật Bản bằng 
đường thủy đã mang Phật Giáo đến Brazil. 

Vì vậy, ở Brazil ngày nay có sự hiện diện của hầu 
hết những tông phái Phật Giáo Nhật Bản như Thiền 
Tông Tào Động, Nhật Liên Tông, Tịnh Độ Chân Tông, 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BA TÂY 385 


Chân Ngôn Tông, Thiên Thai Tông, và tổ chức Phật 
Giáo thế tục Soka Gakkal. 

Tuy rằng, đi dân Nhật Bản là những Phật tử đầu tiên 
ở Brazil. Nhưng ngày nay, đa số người Brazil gốc Nhật 
Bản đã trở thành tín đồ Ki-Tô-Giáo. Một trong những 
nguyên nhân của sự kiện này là vì trong khi có những 
làn sóng di dân từ Nhật Bản đến Brazil họ không có 
những tu sĩ Phật Giáo đi cùng, để thành lập những ngôi 
chùa và những đoàn thể Phật Giáo ở nơi mới định cư. 


4. Số lượng Phật tử tại Brazil 

Theo thống kê năm 2000, tổng số Phật tử trên toàn 
quốc Brazil vào khoảng 250,000 người. Như vậy, 
Brazil là quốc gia có số Phật tử cao hạng thứ ba ở hai 
lục địa Bắc và Nam Mỹ Châu, sau Hoa Kỳ và Canada. 

Phật Giáo ở Brazil ngày nay, gồm có hầu hết những 
tông phái trên thế giới, với khoảng 150 ngôi chùa trên 
toàn quốc. 


5. Phật Giáo Bắc Tông ở Brazil 

Phật Giáo Thiên Tông Trung Hoa, có ngôi chùa 
Như Lai Tự (/1ZÉSŸ) ở thành phố Cotia. Đây là ngôi 
chùa lớn nhất trên lục địa Nam Mỹ, với diện tích của 
khu kiến trúc rộng 10,000 mét vuông, tọa lạc trong một 
khu khuôn viện rộng khoảng 150,000m“. 

Ngôi chùa này có liên hệ với tông phái Phật Quang 
Sơn ở Đài Loan. Mục tiêu chủ yếu của Như Lai Tự là 
truyền bá Phật pháp và văn hóa Phật Giáo ở Nam Mỹ. 
Đồng thời, có những lớp học thiển quán và những khóa 
tu tập. 


3 hfttp://www.digplanet.com/wIk1⁄Zu Lai Temple 


386 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 








. 








Như Lai Tự của Phật Giáo Đài Loan ở thành phố Cofia 
Trong năm 1992, Đại Sư Hsing Yun (5š XI) 
thăm viếng Brazil theo lời mời của một ngôi chùa địa 
phương ở thành phố Sao Paulo. Sau đó, một đệ tử của 
đại sư là Thượng Tọa Jue Chenøg, đi theo ngài đã quyết 
định ở lại Brazil để khởi sự một chương trình hoằng 
dương Phật pháp trong xứ Nam Mỹ rộng lón này. 
Chương trình hoằng dương đạo pháp đó, đã khởi 
sự bằng một ngôi chùa tương đối nhỏ. Sau đó, dần dần 
khuếch trương càng ngày càng có thêm nhiều tân Phật 
tử địa phương.t Tông phái Phật Giáo Tiếp Hiện của 
Thiên Sư Nhất Hạnh, có những chùa và trung tâm trong 
những thành phố Sao Paulo và Rio de Janeiro.° 


6. Phật Giáo Tây Tạng ở Brazil 

Tất cả bốn tông phái Kim Cang Thừa Tây-Tạng, 
gồm Ninh-Mã (Nyingma), Gelug, Sakya và Kagyu 
đều có những tu viện và trung tâm sinh hoạt ở Brazil. 


4 http://www.dIgplanet.com/wIk1⁄Zu Lai Temple 
5_ h(tps://en.wIkipedla.org/wIk1⁄/Buddhism_1n_ Brazil#cite_note-7 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BA TÂY 387 


€1 %646s9%9064910464% 9624335 69u sẽ “- SS.) ...- /ố a .ố.ố.ố.ố.ố..ố.(ố.. ốc. 


1... sa. 


the s***4* JIYY TO CÀ vs csSÔO x6 `3 àè P2 Tố TC ca csX-=.x«.ăố CC 


—..ÁAA..((.ố (vẽ /ố (6v 6 lVCïF XỔ YVKVY(XXXxXX VY (Y (ty CO YVXY (tri YrY XYYr(ry v 
¬t.......................: | ÔÒÔÔÔÓ 


`. ........_______.......Ẻ.ẺẺ 





==—=——~ SE 
Ngôi chùa Phật Giáo Tây Tạng ở thành phố Três Coro 
tiếu bang Rio Grande do Sui 


q5, 


Trong năm 1992, Lạt-Ma Chapgdud Tulku Rinpoche 
được thỉnh tới Brazil để truyền bá Phật Giáo Tây- Tạng 
ở Nam Mỹ. Sau đó, trong suốt thập niên 1990 ngài 
đã đảm nhiệm những chương trình hoằng dương Phật 
pháp. phái những môn đệ cao cấp đi phụ trách những 
khóa tu học dài hạn và giúp thiết lập những trung tâm 
Changdud Gonpa ở nhiều nơi trên lục địa Nam Mỹ, 
với trung tâm bản doanh tọa lạc trong thành phố Três 
Coroas ở tiểu bang Rio Grande do Sul của Brazil. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ XIV đã viếng thăm 
Brazil trong năm 2006. 
7. Phật Giáo Nam Tông ở Brazil 

Sự du nhập của Phật Giáo Nam Tông vào BrazIl, 
được khởi đầu do những Phật tử đã thành lập Hội Phật 
Giáo Brazil (Brazil Buddhist SocIety). Họ chủ trương, 


388 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 








Lạt-Ma Zopa Rinpoch thuyết pháp ở Rio de Janeino, 
Brazil, trong năm 2015 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BA TÂY 389 


truyền bá những giáo lý nguyên thủy của Đức Phật từ 
Đại Tạng Kinh Pali và những kinh điển của Phật Giáo 
Nam Tông. Từ thập niên 1970, họ đã thiết lập những 
chùa và tu viện đơn giản, do các Phật tử địa phương 
phát tâm cúng dường và họ đã thính những chư Tăng 
từ Tích Lan, Miến Điện, và Thái Lan sang đảm nhiệm 
những chương trình thuyết pháp và hướng dẫn các khóa 
tu học. 

Trong năm 1969, Trung Tâm Phật Giáo Nalanda 
được thành lập, để điễu hành những chi nhánh tăng 
đoàn của Phật Giáo Nam Tông ở những thành phố Rio 
de Janerro, Belo Hor1zonte, São Paulo, và Curitiba. 

Trong dịp Lễ Phật Đản năm 1991, Nhà Phật Pháp 
(Casa de Dharma) được thành lập ở thành phố Sao 
Paulo để mở những lớp học về giáo lý, thiền Nội Quán 
Vipassana và những khóa tu học do sự giảng dạy của 
chư Tăng được mời đến Brazil từ Tích Lan, Miến Điện, 
và Thái Lan. 

§. Tình trang hiện thời của Phật Giáo ở Brazil 

Đạo Phật, đã và đang tiếp tục phát triển dần dân 
trong quốc-gia Brazil ở Nam Mỹ rộng lớn. Hiện thời, 
có khá nhiều sinh hoạt của các giới Phật tử Brazil trên 
mạng lưới Internet, với những trang mạng của các cộng 
đồng Phật tử để họ thảo luận và làm sáng tỏ những vấn 
đề liên quan tới việc hành trì Phật pháp. 

Brazil là quốc gia duy nhất ở Châu Mỹ La Tĩnh 
dùng tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính, trong khi 
tất cả những nước lân bang dùng tiếng Tây Ban Nha là 
ngôn ngữ chính. Việc này ít nhiều đã gây trở ngại cho 


300 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


những giao lưu giữa những đoàn thể Phật Giáo ở Brazil 
và ở những nước khác trong Châu Mỹ La Tĩnh. 

Có một chi tiết đáng kể là chính quyền của Tiểu 
Bang Espfrito Santo ở miễn Đông-Nam Brazil, đã thiết 
lập một chương huấn luyện đặc biệt dành cho các cảnh 
sát viên, để họ tham dự những lớp học thiển quán tại 
Thiền Viện Mosteiro Zen Morro da Vargem. Nhằm 
giảm thiểu, sự căng thẳng và tăng trưởng năng lượng 
an lạc, thanh tịnh trong công việc mà họ thường xuyên 
phải đối phó với rất nhiều căng thắng để tránh những 
xung đột ngoài ý muốn và giúp cho việc ổn định xã hội 
được thành tựu tốt đẹp.5 


9. Ảnh hưởng quan trọng của Phật Giáo Nhật ở 
Brazi 


Phật Giáo, bắt đầu du nhập vào Brazil, từ khi những 
di dân Nhật-Bản đến nước này vào đầu thế kỷ XX. 
Trong năm 1908, tàu thủy đầu tiên chở di dân Nhật- 
Bản cập bến tại Hải Cảng Santos thuộc Tiểu Bang Sao 
Paulo. Họ là những công nhân từ Nhật-Bản sang Brazil 
để làm việc trong những đồn điền trồng cà-phê, bông 
gòn và chuối. Họ có chủ đích đến Brazil làm việc tạm 
thời, rồi sẽ hồi hương sau khi đã dành dụm đủ tiền để 
đem về quê hương. 

Vào cuối thế kỷ XIX, nước Nhật đang thoát ra khỏi 
thời đại phong kiến. Nhưng, phải trải qua thời kỳ khó 
khăn kinh tế, dân chúng trong những vùng nông thôn là 
những người bị ảnh hưởng nặng nhất. Do đó, chính phủ 
của Triều Đại Minh-Trị (1868-1912) muốn làm giảm 


6 https://en.wIkipedia.org/wIk1Buddhism 1n BrazIl 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO BA TÂY 391 





Thiên Viện Mosteiro Zen Morro da Wargem 


tình trạng nghèo khó trong những vùng nông thôn, 
bằng cách tạo những cộng đồng công nhân ở ngoại 
quốc. Trong khi đó, chính phủ Brazil đang cần tuyển 
mộ những công nhân làm việc trong các đồn điển, sau 
khi chế độ nô lệ bị bãi bỏ. 

Những di dân nam giới, từ Nhật-Bản đến Brazil là 
những người con trai thứ trong gia đình. Theo phong 
tục, con trai trưởng thừa kế của người Nhật, con trai 
trưởng được hưởng gia tài để đảm nhiệm phụng dưỡng 
cha mẹ và thờ cúng gia tiên. Vì vậy, họ không thể di cư 
ra ngoại quốc. Do đó, những người con thứ trong gia 
đình có thể xuất ngoại để mưu cầu sự thăng tiến kinh 
tế. Vì những người con thứ này, không có bổn phận 
nối dõi tông đường, bảo vệ tôn giáo của ông bà và thờ 
cúng tổ tiên. Cho nên, họ ít coi trọng truyền thống tôn 
giáo. Nếu đã đi xa quê hương, những người con trai thứ 
thường chỉ trở về thăm gia đình khi có những chuyện 
quan trọng, thí dụ như trong gia đình có đại tang. 


302 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Trong chính sách gửi công nhân di dân sang BrazIl, 
chính phủ Nhật không cho phép các tu sĩ Phật Cáo đi 
theo họ đến những xứ mới định cư. Vì e ngại rằng, sự hiện 
diện của các tu sĩ có thể khiến cho chính quyển Brazil 
nghĩ rằng, những di dân đó không thể hội nhập vào nền 
văn hóa theo truyền thống Thiên chúa giáo Roma.? 

Tuy nhiên, sau khi Nhật-Bản bại trận trong Thế 
Chiến Thứ Hai, thì sự liên quan giữa những di dân và 
tôn giáo bắt đầu thay đổi. Vì các di dân người Nhật thấy 
rằng, họ khó có thể hồi hương trong tình cảnh nước 
Nhật bị bại liệt cả về kinh tế lẫn tính thần, sau khi bại 
trận. Nhưng sau nhiều năm làm việc vất vả trong những 
vùng đồng ruộng ở Brazil, các di dân người Nhật đã 
để dành được sản nghiệp để thăng tiến trong xã hội và 
di chuyển đến những vùng thành phố. Sau khi trải qua 
thời gian lao động khổ nhọc, đa số những di dân Nhật- 
Bản dành dụm tiên vốn để mua đất canh tác. Đông 
thời, các công ty doanh thương ở Nhật và chính phủ 
Nhật đầu tư vào Brazil, mua đất cho di dân để thành 
lập những cộng đồng Nhật ở Brazil. Sau khi đã để dành 
đủ tiên vốn, những di dân Nhật đó thiên cư đến những 
vùng thành thị để kinh doanh. Đa số những người này, 
di chuyển đến vùng thành phố Sao Paulo từ thập niên 
1950. Trong thập niên 1970, khoảng 1/ 3 tổng số di dân 
Nhật ở Brazil cư ngụ trong vùng thành phố Sao Paulo. 
Theo thống kê trong năm 1991, tổng số di dân Nhật ở 
Brazil gồm khoảng 1,280,000 người. 

Sự bại trận của Nhật-Bản trong Thế Chiến Thứ Hai, 
khiến cho giới di dân người Nhật ở Brazil ý thức rằng, 


7 http://www.plobalbuddhIsm.org/1/derocha001.html 
$_ IBGE (Brazilian Institute of Geoegraphy and Statistics), 1991 Census 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BA TÂY 303 


họ cần phải hội nhập vào văn hóa của quê hương mới. 
Vì vậy, các g1a đình gửi những người con thứ tới những 
trường đại học, trong khi con trưởng ở lại nhà để thừa 
kế nghề nghiệp của người cha và tiếp tục cơ nghiệp 
kinh doanh của gia đình. Vì vậy, thế hệ thứ 2 của di dân 
Nhật được phân chia thành hai loại: 

1. Người con trai trưởng còn giữ truyền thống gia 
tộc, nói rất giỏi tiếng Nhật, duy trì phần lớn những nếp 
sống và giá trị tỉnh thần của người Nhật, và đa số những 
người này tiếp tục truyền thống tôn giáo của gia đình. 

2. Người con thứ, được coi như có bổn phận tạo thăng 
tiến về kinh tế, đi học ở các đại học xa nhà, không nói 
rành tiếng Nhật và thường trở thành những tín đồ của các 
tôn giáo đa số của bản xứ để tránh bị người bản xứ kỳ thị. 

Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân chính khiến 
đi dân Nhật cải đạo không phải vì đức tin tôn giáo, mà 
vì cần phải hội nhập vào xã hội bản xứ. Theo một cuộc 
nghiên cứu trong năm 1985, 60% di dân Nhật ở Brazil 
và hậu duệ của họ là tín đồ của Thiên Chúa giáo Roma, 
trong khi chỉ có 25% là tín đồ của những tôn giáo Nhật. 


10. Phật Giáo Nhật-Bản ở Brazil 


Trong thời gian đang xảy ra Thế Chiến Thứ II, các 
trường học của người Nhật ở Brazil bị đóng cửa, báo chí 
bằng Nhật ngữ bị cấm xuất bản và tiếng Nhật bị cấm 
nói ở mọi nơi, gồm cả những giáo đường như chùa và 
nhà thờ. Nhưng, sau khi Nhật-Bản bại trận, khi người 
Tây phương không còn lo sợ “hiểm họa da vàng”, các 
tông phái Phật Giáo Nhật-Bản bắt đầu gửi những phái 
đoàn truyền giáo sang Brazil. 


304 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Theo sử gia Ricardo Goncalves, tàu thủy đầu tiên 
(Kasafo Maru) chỗ di dân Nhật đến Brazil trong năm 
1908, trong số di dân có một tăng sĩ thuộc Nhật Liên 
Tông. Sau đó, vị tăng sĩ này đã thiết lập một ngôi chùa 
ở thành phố Baru trong Tiểu Bang Sao Paulo.? 

Năm 1925 vị tăng sĩ đầu tiên thuộc tông phái Tịnh 
Độ Chân Tông được gửi đến Brazil. Tới năm 1932 Tịnh 
Độ Chân Tông thiết lập ngôi chùa đầu tiên ở Brazil tại 
thành phố Cafelandia trong Tiểu Bang Sao Paulo. 

Đâu thập niên 1950 Thiền Tông Tào Động Nhật- 
Bản thiết lập ngôi chùa Zengenji trong vùng phụ cận 
thành phố São Paulo, với sự tài trợ của Phật tử Nhật và 
của cộng đông di dân Nhật ở Sao Paulo. 

Tới năm 1955, Thiên Tông Tào Động thiết lập thêm 
ngôi chùa Busshinji ở Sao Paulo để dùng làm đại bản 
doanh của tông phái trên toàn quốc Brazil. 

Trong năm 1955, tổ chức Cộng Đông Phật Tử Thiên 
Tông Tào Động Nam Mỹ được thành lập và được chính 
phủ Brazil chính thức nhìn nhận. 

Cũng trong năm đó, học giá Murillo Nunes de 
Azevedo thành lập Hội Phật Ciáo Brazil (Buddhist 
Society of Brazil) ở Rio de Janeiro. Ông Azevedo là 
người Brazil đầu tiên quan tâm nghiên cứu Phật Giáo 
“như là một hệ thống triết lý”. Ông là giáo sư môn Triết 
Học Đông Phương tại Viện Đại Học Giáo Hoàng ở Rio 
de Janeiro. Trong năm 1961, ông đã dịch cuốn Tiên 
Phật Giáo Nhập Môn (Introduction to Zen Buddhism) 
của học giả Nhật D.T. Suzuki sang tiếng Bồ Đào Nha. 


9 http://www.globalbuddhism.org/1/derocha001.html 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO BA TÂY 305 


"”"”Nˆˆ.... 


JN.g | XỈ, wWf lị llÌ 


ẶI N. b- xỉ # II|Ì| - MU BE 





Chùa Purre của Thiên Tông Tào Động Nhật Bản 
ở gân thành phô São Pauio 





Lễ Phật tại Chùa Busshinji 


396 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Người Brazil bản xứ (không thuộc gốc di dân Nhật), 
bắt đầu quan tâm tìm hiểu về Phật Giáo Thiền tông từ 
cuối thập niên 1970. 


Năm1968, trụ sở trung ương cùa Thiển Tông Tào 
Động ở Nhật-Bản phái Thiên Sư Ryotan Tokuda tới 
trụ trì tại Chùa BusshinJI ở Sao Paulo, với chủ trương 
quảng bá Phật Giáo cho người Brazil bản xứ. Sau khi 
nhậm chức, vị tăng sĩ này sốt sắng đón mời những 
người Brazil bản xứ không thuộc gốc di dân Nhật tới 
viếng ngôi chùa này. 

Năm 1976, Thiên Sư Tokuda đã hợp tác với những 
Phật tử Brazil bản xứ để thiết lập tu viện Thiển tông 
đầu tiên ở Châu Mỹ La-Tinh tên là Thiền Viện Mosteiro 
Morro da Vargem trong Tiểu Bang Espirito Santo. Tới 
năm 1984, Thiên Sư Tokuda thiết lập thiên viện thứ 2, 
Mosfeiro Pico dos Raios trong Tiểu Bang Minas Gerals. 

Ngày nay, các tăng sĩ trụ trì của hai thiển viện này 
đều là những thiển sư người Brazil bản xứ. Họ là đệ tử 
của Thiên Sư Tokuda và đã đi du học trong những thiên 
viện ở Nhật-Bản. Mỗi năm, có khoảng 4,000 khách 
thập phương tới viếng Thiền Viện Mosteiro Morro da 
Varsem. Đồng thời, có khoảng 7,000 thiếu niên trong 
tiểu bang tới viếng mỗi năm để học hỏi về những vấn 
đề bảo vệ môi sinh. 

Ngoài công tác quản lý một khu bảo vệ môi trường 
và Trung Tâm Giáo Dục Môi Sinh, thiển viện này còn 
chủ trì những trung tầm tu học với những khóa tu học 
dành cho khách thập phương không phân biệt tôn giáo. 
Viện Trưởng Daiju của Thiên Viện này nói: “Thông 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BA TÂY 307 


thường những khách tới dự những khóa tu học không 
khai tôn giáo. Họ là những người đi tìm an lạc tâm lĩnh. ” 

Theo học giá Cristina Morerra da Rocha, trong 
những năm cuối thế kỷ XX ở Brazil có 3 Tu Viện, 23 
trung tâm Phật Giáo và chùa thuộc Thiển Tông; 34 
trung tầm Phật Cñáo Tây- Tạng; 7 trung tâm Phật Giáo 
Theravada; 37 ngôi chùa thuộc Tình Độ Chân Tông; l6 
ngôi chùa thuộc Nhật Liên Tông; và 4 ngôi chùa thuộc 
Chân Ngôn Tông. 

Giữa năm 1989, ba tạp chí có nhiều độc giả ở Brazil 
đăng tải những bài báo nói về sự phát triển của Phật 
Giáo và phong trào thực hành thiền quán ở Brazil và họ 
nêu tên những nhân vật nổi tiếng thuộc các giới nghệ 
sĩ, tài tử điện ảnh, truyền hình, và các nhà chính trị, v.v. 
Bài báo của tạp chí Elle trong năm 1989 ước tính tổng 
số Phật tử thuộc mọi tông phái ở Brazil vào khoảng 
500,000 người. 

Con số thống kê đáng tin cậy nhất về số tín đồ 
của các tôn giáo là cuộc kiểm tra dân số ở Brazil năm 
1991. Trong năm đó, dân số tổng cộng của Brazil gồm 
khoảng 170 triệu người thì có khoảng 340,000 người tự 
nhận là Phật tử, tức là gồm 0.2% dân số. Tuy nhiên, các 
học giả về Phật Giáo nói rằng, tỷ lệ 0.2% đó không kể 
tới những người thực hành thiển quán hoặc những giáo 
lý của Đức Phật và họ coi Phật Giáo như là một “?r/ếf 
lý” hoặc “lối sống. ” 

Ni Sư Koen, thuộc Thiên Viện Busshinji, nói trong 
một cuộc phỏng vấn của nhật báo Ó Esfado de São 
Paulo nhiều uy tín: “Người ta không cân phải là Phật 
từ để thực hành phương pháp thiền quán này. Thiền 


308 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


viện của chúng tôi, có những lớp học dành cho những 
ai muốn học thiền quán, dù họ không có ý định trở 
thành Phật tử. ” 

Trong bài báo đó, một người thực hành thiển quán 
phát biểu: “Tiên Phật Giáo là phương cách để làm 
thúc tỉnh tri giác của tôi mà không phủ nhận đạo Thiên 
chúa của tôi”. Nhiều người Brazil, vẫn tiếp tục là tín 
đồ Thiên Chúa giáo Roma, trong khi thực hành một số 
giáo lý của Đạo Phật hoặc thiên quán. Khi được hỏi về 
tôn giáo, những người này thường cho biết họ là tín đồ 
Thiên Chúa giáo (vì đã làm lễ rửa tội) hoặc nói rằng họ 
không theo tôn giáo nào. 


11. Ba giai đoạn phát triển của Phật Giáo Brazil 

Giống như ở những nước Tây phương khác, Phật 
Giáo ở Brazil không thuần nhất, vì đã phát triển trong 
ba giai đoạn khác nhau. 


Phân nhánh Phật Giáo kỳ cựu nhất ở Brazil, bắt 
nguồn từ những di dân gốc Á Châu, chủ yếu là người 
Nhật. Tuy rằng, từ đầu thế kỷ XIX, đã có những lao 
công người Trung-Hoa đến Brazil làm việc, nhưng họ 
là những công nhân tạm thời, chỉ ở lại làm việc một 
thời gian rồi trở về nước. 

Phân nhánh thứ nhì là những người Brazil bản xứ 
thuộc các giới học giả và trí thức. Họ trở thành Phật tử, 
hoặc có thiện cảm với Phật Cáo, sau khi có nhân duyên 
được biết đến những giáo lý thâm sâu vi diệu của Đức 
Phật. 

Phân nhánh thứ ba, thành hình từ thập niên 1970, 
khi những Thiển sư Nhật-Bản và Lạt-Ma Tây-Tạng 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO BA TÂY 309 


đến hoằng pháp tại những nước Nam Mỹ - họ đã đến 
lục địa này muộn hơn ở Âu Châu và Bắc Mỹ. 


12. Phật giáo du nhập Brazil cùng với đi dân 
Á Châu 

Theo những con số ước tính trong cuối thế kỷ XX, 
ở Brazil có khoảng 1.26 triệu người gốc Nhật-Bản, 
khoảng 200,000 người gốc Trung-Hoa và khoảng 
80,000 người gốc Đại Hàn. Tuy nhiên, không phải tất 
cả những người gốc Đông-Á này đều là Phật tử. 

Trong cuộc kiểm tra dân số năm 1991, có tổng cộng 
236,408 người Brazil tự nhận là Phật tử, nhưng trong số 
đó chỉ có 89,971 người gốc Á Châu và đa số là những 
người gốc Nhật Bản. Dù sao, các nhà nghiên cứu về 
Phật Giáo ở Brazil đã nói rằng, những con số thống 
kê này không đáng tin cậy, vì trong những cuộc kiểm 
tra dân số nhiều dân chúng không khai đúng tôn giáo 
của họ. Thí dụ như trong tháng 6 năm 19858, Tạp Chí 
Elle ước tính rằng ở Brazil có khoảng 500,000 Phật tử. 
Trong tháng 2 năm 2001 nhật báo Foha da Sao Paulo, 
một trong những tờ báo lớn nhất của Brazil, nói rằng ở 
Brazil có khoảng 1 triệu Phật tử.'° 


Phật Giáo Nhật-Bản là phân nhánh kỳ cựu nhất ở 
Brazil. Những ngôi chùa đầu tiên của Phật tử Nhật được 
kiến thiết trong thập niên 1950. Sau đó, những ngôi 
chùa của di dân Trung-Hoa và Đại Hàn kiến thiết trong 
thập niên 1950. Thập niên 1950 (những nắm sau khi 
I0 Buddhism In BrazIl and Its Impact on the Larger Brazilian SocIety / 


WESTWARD DHARMA —- Buddhism Beyond Asia, UnIversity of 
California Press, 2002. 


400 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Thế Chiến Thứ Hai kết thúc) là thời điểm quan trọng 
đối với cộng đồng di dân Nhật ở Brazil. Trong thập 
niên đó, nhiều ngôi chùa của di dân Nhật được thiết lập 
do sự khích động từ thay đổi tâm trạng của người Nhật, 
sau khi nước Nhật bại trận trong Thế Chiến Thứ II. 


13. Phật Giáo hấp dẫn những học giả và trí 
thức Brazil 

Do ảnh hưởng từ giới trí thức Âu Châu, từ thế kỷ 
XIX, ở Brazil có nhiều người trong giới học giả và trí 
thức bắt đầu quan tâm tới triết học, tôn giáo và văn hóa 
Đông phương. Những vị này chưa bao giờ du hành sang 
Á Châu, nhưng qua những cuốn sách của các học giả 
Âu Châu họ được đọc về lục địa Á Châu đầy những 
điều huyền bí, về những nhà hiển triết, về những tôn 
giáo cổ võ hòa bình như Phật giáo. 


Có hai người nổi bật nhất trong số những học giả 
này là nhà văn Murillo Nunes de Azevedo (1920- 
2007) và sử gia Ricardo Mario Goncalves. Cả hai nhà 
trí thức này đã nhiệt thành quan tâm tới Phật Ciáo trong 
những năm sau Thế Chiến Thứ 2. 

Nhà văn Azevedo là một kỹ sư làm việc tại Bộ 
Ciao Thông của chính phủ liên bang Brazil. Sử gia 
Goncalves là giáo sư của Viện Đại Học Sao Paulo. 

Trong một cuốn sách tiểu sử tự thuật, kỹ sư Azevedo 
nói rằng, do căn bản giáo dục thiên về khoa học, trong 
thời thanh niên ông có thái độ lãnh đạm đối với các vần 
để tôn giáo. Tuy nhiên, từ thập niên 1950 ông chịu ảnh 
hưởng từ học giả Lourenco Borges thuộc Hội Thông 
Thiên Học Brazil. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BA TÂY 401 





Người đưng giữa là học giả Murillo Nunes de 
Azevedo, một Phật tứ có nhiêu công đực Với 
Phát Giáo Brazil 


Năm 1923, học giả 
Borges cùng một số hội viên 
thuộc Chị Hội Thông Thiên 
Học Rio de J]anerro thành 
lập tổ chức Phật Giáo đầu 
tiên ở Braz1l là “Socledade 
Budista do Brasl” (Hội 
Phật Giáo Brazil). 

Ngoài công việc tại Bộ 
Ciao Thông, ông Azevedo 
còn đảm nhiệm những 
chương trình giảng huấn về 
tôn giáo Đông phương tại 
các trường đại học, đồng 
thời là soạn giả của những 
tác phẩm về Phật Giáo. 


\J1011/10/000/1000 0 ÔỒ0l( 0 2v (vì ï 





Cuốn sách “Mật Tông Nhập 
Môn ` của học giả Murilo 
Nưmes de Ázevedo 


Sử gia Goncalves (sanh năm 1941), là giáo sư sử học 
tại Irường Đại Học Sao Paulo. Ông quan tâm tới Phật 


402 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Cñáo và văn hóa Nhật-Bản từ khi còn là học sinh bậc 
trung học. Năm 1964, ông tốt nghiệp bằng cử nhân sử 
học và sau đó g1ữ chức giáo sư môn Lịch Sử và Tôn Giáo 
Đông Phương từ năm 1965 tới năm 1995. 

Từ khi còn là học sinh trung học, ông đã có dịp tiếp 
xúc với Phật Giáo Chân Ngôn ` Khi lên đại học, ông 
thụ huấn và thực 
hành thiển quán 
tạ Trung Tâm 
Thiền Tào Động 
Sao Paulo từ năm 
191 tối năm ˆ 
1970. Từ năm ` 
1972, ông chuyên 
tâm nghiên cứu 
về Phật Giáo Chân Ngôn Tông. Trong thời gian đó, ở 
Brazil chỉ có rất ít Phật tử người bản xứ, vì vậy ông và 
nhà văn Murillo Nunes de Azevedo là hai Phật tử Brazil 
nổi tiếng nhất. Trong năm 1981, ông thọ giới Thiên sư 
tại Chùa Higashi Honganji ở cố đô Kyoto, Nhật-Bản. 





St øia ŒGoncalves 


Hai ông AÀzevedo và Goncalves, đã có nhân duyên 
được gặp Đại Sư Rosen Takashina, Chưởng Môn của 
Thiểên Tông Tào Động Nhật-Bản, khi ngài thăm viếng 
Sao Paulo và Rio de J]anetro vào năm 1964. 

Những bài thuyết pháp và những khóa tu học, do vị 
cao tăng Nhật-Bản này hướng dẫn đã thu hút nhiều nhà 
trí thức BrazIl. Hai ông Azevedo và Goncalves, đã đóng 
góp nhiều công đức qua việc biên soạn, phiên dịch, và 
viết nhiều sách và bài biên khảo bằng tiếng Bồ Đào Nha 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BA TÂY 403 


để quảng bá Phật Giáo ở Brazil trong thời gian có rất ít 
những tài liệu Phật Giáo bằng tiếng Bồ Đào Nha. 

Vì hai ông thông thạo ngôn ngữ Nhật-Bản, cho nên 
đã được các giáo phẩm của Tịnh Độ Chân Tông Nhật- 
Bản, yêu cầu phiên dịch một số kinh sách của Tịnh Độ 
Tông sang tiếng Bồ Đào Nha. 


14. Phật giáo ở Brazil vươn lên tầm cỡ quốc tế 


Giai đoạn thứ ba, trong tiến trình phát triển của 
Phật Giáo ở Brazil bắt đầu từ thập niên 1970. Giai 
đoạn phát triển này, có tính cách phổ quát trong đại 
chúng ở Brazil, không còn giới hạn trong các cộng 
đồng di dân. So với hai giai đoạn thứ nhất và thứ nhì, 
giai đoạn thứ ba này có tính cách đa dạng hơn về giáo 
lý. Trong giai đoạn này, Phật Giáo ở Brazil bắt đầu có 
những đặc tính ở tầm cỡ quốc tế. Đồng thời, các nhóm 
Phật Giáo Tây-Tạng trở nên nổi bật. Trong nhiều 
trường hợp, các tổ chức Phật Giáo Brazil đã hội nhập 
vào những mạng lưới và đoàn thể Phật Giáo quốc tế 
đã được thích nghi với những nhu cầu trí thức và tâm 
linh của người Tây phương. 

Trong giai đoạn này, có ba yếu tố quan trọng đối 
với Phật Cáo BrazIl: 

- Thứ nhất là bắt đầu có sự hiện diện của những tổ 
chức Phật giáo Thiền tông, không thuộc các cộng đồng 
đi dần Nhật-Bản. 

- Yếu tố thứ nhì là sự lớn mạnh của tổ chức “Tân 
Phật Giáo” quốc tế Soka Gakkal - đây là đoàn thể 
Phật Giáo thế tục phát xuất từ Nhật-Bản, gần giống như 
“Gia Đình Phật Tử” của Phật Giáo Việt-Nam. 


404 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


- Yếu tố thứ ba là các nhóm Phật Giáo Tây-Tạng 
bắt đầu nổi bật ở Brazil từ thập niên 1970. 

Có 4 mốc điểm đáng chú ý của Phật giáo tại Brazil 
được nhiều người biết đến như sau: 


1)- Về Thiền tông ở Brazil: Trong năm 1968, Thiền 
Sư Ryotan Tokuda được Thiên Tông Tào Động Nhật- 
Bản cử sang Brazil để trụ trì Chùa Busshinji trong thành 
phố Sao Paulo. Trong thập niên 1970, ngài đã vượt ra 
ngoài những giới hạn truyễn thống của tông phái đó để 
hướng những mục tiêu quảng bá Phật pháp về phía đại 
chúng Brazil. Trong khi những nỗ lực quảng bá Phật 
Giáo, của ngài phát huy ở BrazIl, vào thập niên 1980, 
vị Thiền Sư này cũng khởi đầu những hoạt động quảng 
bá Phật Giáo Thiền tông ở Âu Châu. 

2)- Trong năm 2000, Thiên Sư Thích Nhất Hạnh 
của Thiển tông Phật Giáo Việt-Nam, đã đến viếng 
Brazil để chủ giảng và hướng dẫn những khóa tu học." 

3)- Khi Hội Soka Gakkai Brazil Quốc Tế, chính 
thức thành lập trong năm 1960, chỉ có khoảng 150 
Phật tử gốc Nhật-Bản gia nhập. Tới cuối thế kỷ XX, 
số hội viên đã tăng lên khoảng 140,000 người, trong 
đó khoảng 90% hội viên là những người Brazil bản xứ 
không thuộc gốc di dân Nhật-Bản. 

4)- Phật Giáo Tây-Tạng phát triển ở Brazil 
muộn hơn các tông phái khác: Trong thập niên 1980, 
Tarthang Tulku tu hành ở Berkeley, California và đã 


II Buddhism In Brazil and Its Impact on the Larger Brazilian SocIety / 
WESTWARD DHARMA - Buddhism Beyond Asia, UnIversity of 
California Press, 2002. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BA TÂY 405 


phái các đại diện sang Brazil để thành lập Trung Tâm 
Ninh-Mã Tarthang Tulku ở Sao Paulo. 

Một thời gian sau đó, Trung Tâm Phật Pháp Shi De 
Choe Tsog (Centro Dharma Shi De Choe Tsog) được 
Lat-Ma Gangchen của tông phái Gelugpa thành lập ở 
Sao Paulo. Sau đó, Lat-ma Gangchen đã phát động một 
chương trình phát triển Phật Giáo quốc tế, mà ngày nay 
đang có chi nhánh ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có 
những nước Nam Mỹ như Argentina, Chile, v.v. 

Trong năm 19935 có thêm ba tu viện Phật Giáo Tây- 
Tạng được thành lập ở Sao Paulo, gồm: 


l[- Thubten Dargye Ling do Lat-ma Œeshe 
Lobsang Tenpa điều hành 
2- Centro Budista Mahabodhi (Trung Tâm Phật 
Giáo Đại Bồ Đè) của tông phái New Kadampa 
Tradition 
3- Tu Viện Odsal Ling thuộc Chaddud Tulku của 
tông phái Ninh-Mã. 
15. Kết luận 
Trong khi, đa số những người thuộc thế hệ con cháu 
của di dân Nhật-Bản đã trở thành tín đỗ của các tôn 
giáo khác, với lý do chính là để dể hội nhập vào xã hội 
Brazil. Ngược lại, trong thời gian gần đây nhiều người 
BrazIl bản xứ đã trở thành Phật tử. 
Đối với những Phật tử Brazil bản xứ này, có ba mục 
đích chủ yếu trong Phật Giáo đó là: 
°Ö Nehiên cứu Phật pháp 
‹ _ Thực hành thiển quán hàng ngày 


406 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


‹Ổ Tham dự những khóa tu học để giúp cho cuộc 
sống và xã hội ngày một an lạc, hạnh phúc hơn. 

Từ năm 1999, Chùa Busshinji ở Sao Paulo bắt đầu 
những chương trình cải thiện đời sống của các tù nhân 
qua những lớp học thiển quán và những lớp huấn luyện 
sử dụng máy vi tính, đồng thời thi hành những công 
tác ủy lạo bệnh nhân mắc bệnh AIDS. Đây là những 
công tác thuộc về phong trào “Phật Giáo đấn thân” 
(engaged Buddhism) đã được phát động ở nhiều nước 
Tây phương. 


rat. 








z.JEVÐ/. Phật giáo, chủ 
`. › zÈ. trương tôn trọng các 
tôn giáo trên căn bản 
của sự bình đẳng 
và hiểu biết và đó 
chính là yếu tố quan 
yếu giúp Phật giáo 
tránh được những 
xung đột không cần 
thiết và có thể chung 
sống hài hòa với mọi 
nên văn hóa bản địa. 
Đồng thời, đóng góp 
vào nên hòa bình 
chung của thế giới 
nhân loại. Phật giáo, 
luôn luôn kêu gọi 
mọi người phát huy lòng từ bi, sự bao dung, hiểu biết, 
tương kính và bình đẳng và đây cũng là một yếu tố quan 
yếu khác giúp Phật giáo phát triển tốt đẹp tại Brazil. 





TỈNứ QUAN LỊUII 3Ú 
PHẬT GIÁ (HILE — (HÍ Lúi 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Cộng Hòa Chile (phiên âm Hán Việt: Chí-Lợi) là 
một quốc-gia ở bờ biển phía Tây của Lục Địa Nam 
Mỹ, phía tây giáp Thái Bình Dương, phía bắc giáp 
Peru và Bolivia, phía đông-bắc giáp Argentina, diện 
tích 756,626km”, dân số trong năm 2015 gôm khoảng 
185,006,000 người. 

Giữa thế kỷ XVI, người Tây Ban Nha chinh phục và 
chiếm vùng lãnh thổ Chile từ Đế Quốc Inca của thổ dân 
Nam Mỹ làm thuộc địa. 

Trong năm 1818, thuộc địa Chile ly khai ra khỏi Đế 
Quốc Tây Ban Nha và tuyên bố độc lập để trở thành 
một quốc gia cộng hòa và sau đó trải qua một thời kỳ 
tương đối ổn định và thịnh vượng. 

Đến cuối thế kỷ XIX, Chile chiến thắng hai nước 
láng giêng Peru và Bolivia trong những cuộc tranh 
chấp lãnh thổ để giành lấy chủ quyền ở vùng miền bắc. 

Trong hai thập miên 1960 và 1970, Chile xảy ra những 
rối loạn và tranh chấp giữa hai phe chính trị khuynh hữu 
và khuynh tả. Những tranh chấp đó đã dẫn tới cuộc đảo 


408 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


chánh trong năm 1973, do phe khuynh hữu chủ động để 
lật đổ chính quyển Mác-Xít của Tổng Thống Salvador 
Allende. Sau đó chế độ quân nhân độc tài do Tướng 
Augusfo Pinochet cầm đầu đã cai trị Chile 16 năm. 


Trong cuộc trưng cầu dân ý năm 1988, đa số dân 
chúng đòi bãi bỏ chế độ quân nhân để tổ chức bầu cử 
tổng thống vào năm 1989 và từ năm 1990 chế độ quân 
nhân trao quyên lãnh đạo cho chính phủ dân sự. 

Ngày nay Chile là một trong những quốc gia ổn 
định và thịnh vượng nhất ở Nam Mỹ. Hiện thời Chile 
đứng đầu những nước Châu Mỹ La-Tinh (Châu Mỹ La- 
Tĩnh: bao gôm những nước từ Mexico cho đến khắp 
Lục Địa Nam Mỹ) trong những lãnh vực: 

Ö _ Phát triển con người (human development) 

- _ Thu nhập tính trên đầu người (income per capita) 

‹_'Tự do kinh tế (economic freedom) 

- . Mức tham nhũng thấp (low perception of 
COrruptfIlon) 

° . Phát huy dân chủ (democratic development). 

Chile là thành viên sáng lập của Liên Hiệp Quốc và 
của Liên Hiệp Các Quốc Gia Nam Mỹ (Union of South 
AmerIcan NatIlon§). 


2. Thành phần sắc tộc 


Theo một tài liệu khảo sát y tế của Viện Đại Học 
Quốc Gia Chile, 30% dân số Chile thuộc sắc dân da 
trắng, hậu duệ của di dân Âu Châu; 65% dân số là những 
người lai hai dòng máu Âu Châu và thổ dân Nam Mỹ: 
5% dân số còn lại là những thổ dân Nam Mỹ. 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO CHÍ LỰI 409 








Quốc kỳ và bản đồ Chile 


3. Thành phần tôn giáo 
Theo thống kê năm 2015. 
°_ 55% dân số Chile là tín đồ Ki Tô giáo Roma. 
° - 25% là tín đồ các giáo phái Tin Lành. 
°Ổ 25% dân chúng là những người vô thần hoặc 
không có tôn giáo. 
»_ 7% là tín đồ của những tôn giáo thiểu số, như Hồi 
Giáo, Do Thái Giáo, Phật Giáo, Ân Độ Giáo, v.v. 
Hiến pháp của Chile bảo đảm tư do tôn giáo. Luật 
pháp thuộc mọi cấp bậc có nhiệm vụ bảo vệ quyễn tự 
do này. 


(Tuy nhiên, Ciáo Hội Công CIáo Roma thường được 
ưu đãi hơn. Các viên chức chính phủ thường tham dự 
những lễ hội của Đạo Ki Tô Giáo, của Đạo Tin Lành, 
và của Do Thái Giáo.)! 


l[ https://en.wIkipedia.org/wIk1Chile#cIte nofe- 
relipIousfreedomreport-101 / International Religious Freedom 
Report. United States Department of State. 19 September 2008. 


410 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


4. Phật giáo du nhập Chile 


Phật Giáo, bắt đầu du nhập vào Chile khi có những 
di dân gốc Nhật Bản đến định cư ở Chile từ những nước 
láng giêng Brazil và Argntina. Ngày nay, trên toàn 
quốc Chile có 19 trung tâm Phật Giáo, hầu hết thuộc 
các tông phái Phật Giáo Tây-Tạng và Thiên tông Đại 
thừa.” Theo trang mạng Religion-Facts.com, tổng số 
Phật tử ở Chile hiện thời gồm khoảng 10,000 người.” 


5. Đức Dalai Lama 14 và Chile 


Đức Đạt-Lai Lạt-Ma 14 đã thăm viếng Chile 3 lần, 
vào những năm 1992, 1999, và 2006. Trong chuyến 
viếng thăm Chile lần thứ ba, Đức Đạt Lai Lạt Ma đến 
thủ đô Santiago vào ngày 3 tháng 5, năm 2006. 

Trong ngày đầu tiên ngài đã mở một cuộc họp báo, 
với khoảng 100 ký giả tham dự. Sau cuộc họp báo ngài 
dành cho Đài Truyền Hình Quốc Gia Chile và Nhật 
Báo ElI Mercurio, tờ báo lớn nhất của Chile, hai cuộc 
phỏng vấn riêng biệt. 

Buổi chiều cùng ngày hôm đó, Đức Đạt Lai Lạt 
Ma viếng thăm Viện Đại Học Quốc Gia Chile để diễn 
thuyết về vấn đề “Duy Trì Quân Bình Giữa Một Bộ Ốc 
Thông Minh Và Một Trái Từm Nhiệt Thành. ” 

Khi nói với khoảng 250 thính giả thuộc giáo chức 
của Viện Đại Học Quốc Gia và các nhà trí thức Chile, 
Đức Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh rằng, trong địa hạt 
giáo dục, nếu chúng ta chỉ chú trọng vào việc phát triển 
trí óc thì chưa đủ, vì trí thông minh của con người cần 


2_ hfttp://www.buddhanet.info/wbd/country.php?country_1d=22 
3_ http:/www.relipIlon-facts.com/en/v5/23/c84c2l18 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO GHÍ LỢI 411 





Chủ Tịch Thượng Nghị Viện Chile tiếp đón 
Đức Đạt Lai Lạt Ma trong nam 1992 


phải đi cùng với sự bồi dưỡng một trái tim nhiệt thành 
để chúng ta có thể dùng bộ óc theo cách hữu ích nhất. 

Ngài nói rằng, trong lãnh vực giáo dục ở thời đại 
này, còn thiếu vắng sự bồi dưỡng những giá trị tinh 
thần. Nên, hậu quả là người ta đã dùng trí thông minh 
và kỹ thuật hiện đại vào những hành động tàn bạo, như 
trong những cuộc chiến tranh và những vụ khủng bố. 

Ngài kêu gọi, các nhà trí thức và các chuyên gia về 
giáo dục, hãy chú tâm vào nỗ lực tìm kiếm một phương 
cách để duy trì quân bình giữa sự phát triển trí óc và 
sự nuôi dưỡng một trái tim nhiệt thành trong những 
chương trình giáo dục. 

Trong lời giới thiệu của vị Viện Trưởng Trường 
Đại Học Quốc Gia, trước khi Đức Đạt Lai Lạt Ma diễn 
thuyết, Giáo Sư Jorge Litvak ca ngợi ngài đã có những 
nỗ lực kiên trì trong cuộc tranh đấu bất bạo động để đòi 
hỏi nhân quyền cho dân tộc Tây- Tạng. Đồng thời, ngài 


412 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


cũng dành cho cộng đồng thế giới sự hướng dẫn về đạo 
đức ở thời đại đây dẫy những rối loạn hiện nay. 

Ngày 6 Tháng 5, 2006, trong cuộc thuyết pháp dài 2 
tiếng đồng hồ tại Vận Động Trường Santiago, Đức Đạt 
Lai Lạt Ma nói về đề tài “7Tđm Câu Kệ Về Rèn Luyện 
Tâm” (Eight Verses of the Training of Mind). Đa số 
thính giả gồm khoảng 2,500 người tham dự buổi thuyết 
pháp này, không phải là Phật tử. 

Sau buổi thuyết pháp, ngài gặp gỡ những người đã 
đảm nhiệm việc tổ chức những cuộc thăm viếng Chile 
của nsài trong hai năm 1992 và 1999. Ngài cũng gặp gỡ 
những giới chức thuộc Hội Văn Hóa Chile-Tây Tạng, 
cặp những tu sĩ Tây-Tạng phục vụ tại những Trung 
Tâm Drikung Kagyu, Trung Tâm Shambhala và những 
Trung Tâm Thiên. 

Trong những dịp đó, ngài khuyên các vị tu sĩ hãy chú 
trọng nhiều vào công tác truyền bá những tinh túy và 
triết lý trong giáo lý của Đức Phật hơn là vào những nghi 
thức tôn giáo. Ngài cũng kêu gọi họ, hãy giúp bảo tôn 
và quảng bá di sản văn hóa và văn minh phong phú của 
Tây- Tạng mà ngài lo ngại đang có nguy cơ bị hủy diệt. 

Trong chuyến viếng thăm Chile đó, Đức Đạt-Lai 
Lạt-Ma cũng thuyết pháp cho công chúng về để tài 
“Sức Mạnh Của Từ Bi” (The Power of Compasslion), 
với hơn 7,000 thính giả tham dự. Những người Chile 
này, nhất là giới thanh niên, rất chú tâm lắng nghe 
những lời thuyết pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma. 

Sau cuộc thuyết pháp, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã hội 
kiến với các vị Bộ Trưởng Giáo Dục, Bộ Trưởng Văn 
Hóa, và Bộ Trưởng Nội Vụ. 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO CHÍ LỰI 413 


Nhà lãnh đạo Phật Ciáo Tây- Tạng, cũng đã đàm đạo 
rất thân mật với Đức Hồng Y Francisco Javier Errazur1z 
Ossa, Tổng Giám Mục của Giáo Khu Santiago. Vì Đức 
Đạt Lai Lạt Ma và Đức Hồng Y có nhiều quan điểm 
tương đồng với nhau. 


Cho nên, cuộc đàm đạo này đã kéo dài lâu hơn dự 
trù. Hơn 50 nhiếp ảnh viên và phóng viên, đã chờ đợi 
bên ngoài phòng họp để phỏng vấn hai nhà lãnh đạo 
tinh thần. 


6. Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Tăng Già 
Làng Mai viếng Chile trong năm 2014 

Trong hơn 20 năm qua, những tác phẩm viết về Phật 
Pháp của Thiền sư Thích Nhật Hạnh đã được phổ biến 
rộng rãi trong những nước nói tiếng Tây Ban Nha, qua 
những cuốn sách của Thây, được dịch từ Anh ngữ sang 
tiếng Tây Ban Nha. Trong số những nước đó, đương 
nhiên có Chile. Trong những năm gần đây, lại có thêm 
những phim truyền hình về đạo pháp do Thầy thực hiện 
được chuyển âm hoặc phụ đề bằng tiếng Tây Ban Nha. 


Vào tháng Tư năm 2014, Thiên sư Thích Nhất Hạnh 
đã cùng với 57 tăng sĩ thuộc Làng Mai đến viếng thủ 
đô Madrid của Tây Ban Nha, để khởi sự cho hàng loạt 
những chương trình truyền bá Phật pháp trong những 
nước nói tiếng Tây Ban Nha. Một số Phật tử thuần 
thành, từ những nước thuộc Châu Mỹ La Tỉnh, đã đi 
cùng với phái đoàn nói trên của Làng Mai, để học kinh 
nghiệm cho những chương trình hoằng dương đạo pháp 
ở quê hương họ. 


414 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


“Chuyến Đi Tỉnh Thúc”, đã phái những tăng sĩ 
Làng Mai thuộc những nước nói tiếng Tây Ban Nha 
sang 5 nước Châu Mỹ La-Tinh, gôm Chile, Ecuador, 
Colombla, NIca-ragua, 
và Mexico. Tăng Thân 
Làng Mai tin tưởng rằng, 
những chương trình 
hoằng dương Phật Pháp 
sẽ giúp cho con số Phật 
tử trong 5 quốc gia trên 
đây gia tăng gấp bội.“ 

7 tăng sĩ môn đệ của Thầy Thích Nhất Hạnh thuộc 
những nước Châu Mỹ La Tỉnh, đã đi thuyết pháp khai 
tâm cho hàng ngàn thanh thiếu niên và thây giáo, để 
dạy họ thực hành chánh niệm và tinh thần tỉnh thức tại 
những trung tâm tu học và những “Ngày Chánh Niệm 
Cho Thây Giáo ”, những lớp huấn luyện Tỉnh Thức dành 
cho thanh thiếu niên và những buổi thuyết pháp dành 
cho công chúng ở thủ đô Santiago của Chile; thủ đô 
Quito của Ecuador; thủ đô Bogotá của Colombla; thủ 
đô Managua của NIca-ragua và thủ đô Mexico CIty của 
Mexico, từ ngày 21 tháng 9, 2014, cho đến ngày 4 tháng 
L1, 2014. Một trong những châm ngôn của chương trình 
Chánh Niệm và Tỉnh Thức này là “Los nnos ƒelices 
cambiaran el mundo ” — “Những trẻ em hạnh phúc sẽ 
thay đổi thế giới. ” 











Tuy rằng, tỉ lệ Phật tử tại Chile trong những năm 
đầu khi Phật giáo vừa du nhập ở mức tương đối thấp, 
nhưng từ thập niên 1990, tỉ lệ này đã gia tăng đáng kể. 


4_ http://plumvillage.org/news/a-wake-up-tour-In-latin-amerIca/ 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO CHÍ LỰI 415 





-.,_ 
- 


c - =A 
' +“ bự PA UY HA ` 






Chuyến đi hoằng dương Phật pháp của 
tang thán Làng Mai ở Châu Mỹ La Tĩnh. 


-ÐÀ AnlZ/ 


Ả£ 24 ~2wU 





Tăng sĩ Làng Mai thuyết pháp ở Chile. 


416 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Một tăng sĩ thuộc Tang Thán Làng Mai trả lời những câu 
hỏi của thính giả sau cuộc thuyết pháp ở Sanfiago, Chile. 


Những người Phật tử Chile bản xứ, khi tìm hiểu 
Phật pháp họ đã có tinh thần nghiên cứu tương đối kỹ 
lưỡng và họ cũng thích ứng dụng những điều mà họ tìm 
hiểu được từ giáo pháp vi diệu do Đức Phật khai thị vào 
cuộc sống thực tế của mình, như một phương cách giúp 
họ tự thăng hoa đồng lúc hỗ trợ người khác cùng thăng 
hoa trong khả năng có thể. 


7. Kết luận 


Tại Chile, hiện nay chưa có nhiễu Tăng sĩ để hướng 
dẫn quần chúng tu học trong khi nhu cầu tu học Phật 
pháp cũng đang là một nhu cầu quan yếu cho đất nước 
Và con người. 


TỦNứ QUAN LỊUII 3Ú 
PHẬT GIÁ (UBA 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Cuba có tên chính thức Cộng Hòa Cuba (tiếng Tây 
Ban Nha: República de Cuba), là đảo quốc có diện 
tích lớn nhất trong vùng Biển Caribbean; phía bắc là 
tiểu bang Florida của Hoa-Kỳ và đảo quốc Bahamas; 
phía đông là đảo quốc Haiti; và phía nam là đảo quốc 
Jamaica; thủ đô và thành phố lớn nhất là Havana. Cuba 
có diện tích tổng cộng 109,884km”, dân số trong năm 
2015 gồm 11,239,000 người. 

Người Âu Châu đầu tiên đến Cuba là nhà thám 
hiểm Christopher Columbus vào năm 1942; trong thời 
gian đó vùng quần đảo này đã có những bộ lạc thổ dân 
da đỏ sinh sống. 

Từ năm 1511 bắt đầu có những di dân từ Tây Ban 
Nha đến định cư và từ năm 1526 thực dân Tây Ban Nha 
đưa những nô lệ từ Phi Châu sang đây làm việc canh 
nông. Từ cuối thế kỷ XVIII, thuộc địa Cuba của Đế 
Quốc Tây Ban Nha trở thành trù phú nhờ trồng mía và 
xuất cảng đường. 

Vào thế kỷ XIX, bắt đầu có những phong trào đòi 
độc lập, nhưng những cuộc nổi loạn đã bị dẹp yên. Sự 


418 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


can thiệp của Hoa-Kỳ trong cuộc Chiến Tranh Tây Ban 
Nha-Hoa-Kÿ (Spanish-American War) kéo dài I0 nắm 
đã giúp cho Cuba ly khai ra khỏi Đế Quốc Tây Ban 
Nha, trong năm 1898. Tuy nhiên, sau cuộc chiến tranh 
đó, quân đội Hoa-Kỳ tiếp tục chiếm đóng Cuba hơn 3 
năm. Tới năm 1902, Cuba trở thành một quốc gia cộng 
hòa độc lập; nhưng sau đó bị cai trị bởi quân đội và 
những chính trị gia độc tài tham nhũng. 


Chế độ Cộng Sản 

Eidel Castro, lãnh đạo quân nổi loạn và lật đổ chính 
phủ độc tài của Tổng Thống Fulgencio Batista trong 
năm 1959 để lên cầm quyền. Nhưng thay vì đem lại tự 
do cho Cuba, Castro thiết lập chế độ cộng sản độc tài 
toàn trị kéo dài gần 5 thập niên. 

Từ năm 1961, Hoa-Kỳ cắt đứt liên lạc ngoại giao 
với Cuba. Trong năm 2008, Fidel Castro từ chức để 
nhượng quyền cho người em trai là Raul Castro.! 


Trong thập niên 1990, kinh tế của Cuba suy thoái 
trầm trọng sau khi Liên Bang Xô Viết sụp đổ và Cuba 
không còn nhận được viện trợ mỗi năm khoảng hơn 
4 tỷ Mỹ-kim. Nhiều người Cuba đã tìm cách nhập 
cư bất hợp pháp vào Hoa-Kỳ bằng thuyền bè. Trong 
năm 2014, cơ quan Bảo Vệ Duyên Hoa Kỳ (US Coast 
Guard) đã ngăn chặn 2,111 người Cuba ở ngoài biển 
toan nhập cư bất hợp pháp, đây là con số cao nhất kể 
từ nắm 2006. 


l https://www.c1a.gov/]library/publications/the-world-factbook/geos/ 
cu.html 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO CUBA 419 


Gulf of 
Mexico 





Trong năm 2015, Tổng Thống Barack Obama tái 
lập bang giao với Cuba và tòa đại sứ của hai nước mở 
cửa lại vào ngày 20 tháng 7, 2015. 


2. Thành phần tôn giáo 

Theo thống kê trong năm 2010: 60% dân chúng 
Cuba là tín đồ Thiên Chúa Giáo Roma; 5% là tín đồ 
các giáo phái Tin Lành và Ki-Tô-Giáo Chính Thống: 
11% là tín đồ các tín ngưỡng dân gian cổ truyền của 
những người gốc Phi Châu và các tôn giáo thiểu số, 
như Do Thái Giáo, Phật Giáo, Hồi Giáo, v.v.; 24% dân 
chúng tự nhận là những người không có tôn giáo hoặc 
vô thần.? 


2 htfps://en.wIkIpedia.org/wIki/Religion in Cuba 


420 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Tuy rằng hiến pháp của Cuba cho phép tự do tôn 
giáo nhưng trên thực tế đó chỉ là sự ngụy trang. Sau khi 
lên cầm quyền, cộng sản Cuba đóng cửa những nhà thờ, 
quốc hữu hóa những tài sản của các tổ chức tôn giáo. 

Những hành động đàn áp tôn giáo mạnh bạo đến 
nỗi, Castro đã ra lệnh đóng cửa ngay cả đến ngôi trường 
trung học của giáo phái Dòng Tên Jesuit, nơi mà chính 
ông và người em trai Raul Castro đã theo học trong 
thời niên thiếu. Ngôi trường đó chỉ là một trong hơn 
400 trường học Thiên Chúa Giáo trên toàn quốc, đã bị 
đóng cửa. 

Nhưng trong thời gian gần đây, tôn giáo đang dân 
dân hôi sinh ở Cuba. Từ khi lên cầm quyền, chính phủ 
của Raul Castro nới lỏng sự ngăn cấm những sinh hoạt 
tôn giáo công khai. Họ đã cho phép các nhà thờ mở 
cửa lại, chấm dứt những ngăn cấm khắt khe, thí dụ như 
trang trí đèn hoa trong dịp LỄ Giáng Sinh. 


Năm 2014 chính quyên đã cho phép kiến thiết ngôi 
nhà thờ mới, đầu tiên kể từ năm 1959. 

CIáo Hội Thiên Chúa Giáo Roma được phép gia 
nhập một số sinh hoạt chính trị, thí dụ như làm trung 
gian hòa giải những vụ tranh chấp giữa chính quyển và 
những người phản kháng bất đồng chính kiến. 

Một sự kiện đáng kể nhất, là Đức Giáo Hoàng 
FrancIsco đã cho phép hai chính phủ Hoa-Kỳ và Cuba 
sử dụng Tòa Thánh Vatican như là địa điểm để gặp gỡ 
và mở những cuộc thương thảo, dẫn tới bản tuyên bố 
trong tháng 12 năm 2014, rằng hai quốc gia sẽ tái lập 
liên lạc ngoại ø1ao. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO CUBA 421 





Chủ tịch Raul Castro của Cuba viếng Tòa Thánh Vafican 
đề gạp Đức (Giáo Hoàng Francisco trong thàng 5 năm 2015 


` 


Chủ Tịch Raul Castro của Cuba đã gây nhiều ngạc 
nhiên, khi ông viếng Đức Giáo Hoàng Francisco trong 
tháng 5 năm 2015. 


Dù trong thời gian gần đây đã có một số tiến bộ 
trong vấn đề tự do tôn giáo, nhưng mấy chục năm bị 
mất tự do đã làm thay đổi sinh hoạt tôn giáo ở Cuba rất 
nhiều. 

Trước năm 2008, trong khi Eidel Castro còn cầm 
quyền, những hạn chế sinh hoạt tôn giáo đã khiến cho 
nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo lén lút hành đạo, bằng 
cách quy tụ giáo dân tại những tư gia của họ, thay vì 
cử hành thánh lễ trong nhà thờ. Bộ Ngoại Giao Hoa- 
Kỳ ước tính, có tới khoảng 10,000 những “nhà thờ tw 
øia” như vậy." 


3_http://www.usatoday.com/story/news/2015/09/22/cuba-religion- 
pope-franc1s-vI1sit/325S1927/ 


422 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Hiện trạng sinh hoạt tôn giáo ngày nay, đã có vẻ 
khả quan. Ông Pedro Lazo, chủ tịch của Liên Hội Hồi 
Giáo Cuba, gần đây nói rằng: “Chính phú Cuba, đang 
muốn để cho dân chúng được hưởng tự do tôn giáo 
hoàn toàn, không những chỉ tuân theo đúng như Hiến 
Pháp, mà còn bằng những hành động cụ thể của chính 
phú”. Ông nói thêm rằng: “7y Liên Hội Hồi Giáo 
Cuba chỉ chính thúc xuất hiện trong năm 2007, nhưng 
f thập miên 1990, chúng tôi đã thực hành những sinh 
hoạt tôn giáo mà không bị cản trở. ” 


Bà Joannet Delgado, Tổng Giám Đốc của Hội Phật 
Giáo Soka Gakkai Cuba, nhận xét rằng, bầu không 
khí tự do tôn giáo trên đảo quốc này đang khai thông, 
thuận lợi cho những sinh hoạt của Soka Gakkai, để cổ 
võ cộng tôn trong hòa bình và sống hòa hợp với môi 
trường thiên nhiên. 

Điều Khoản 8 trong Hiến Pháp của Cuba nói: “Nhà 
Nước công nhận, tôn trọng, và bảo đảm tự do tôn giáo. 
Các tín ngưỡng và tôn giáo đều được hưởng sự đối xử 
bình đẳng. ” 


3. Phật giáo du nhập Cuba 


Những Phật tử đầu tiên đến Cuba là những công 
nhân di dân Trung Hoa đến xứ này làm việc trong 
những năm giữa thế kỷ XIX, kế đó là những di dân 
Nhật-Bản đã tới đây trong tiên bán thế kỷ XX. Nhưng 
vào thời gIan đó, những sinh hoạt tôn giáo của họ chi 
quy tụ trong những cộng đồng di dân, chưa truyền bá 
cho những người bản xứ. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO CUBA 423 


Từ thập niên 1990, một số đoàn thể Phật Giáo của 
người bản xứ đã phát triển mà không có liên hệ với 
những tổ chức tôn giáo của các cộng đồng thiểu số. 
Những đoàn thể đó, được hướng dẫn bởi những vị đại 
sư thuộc các tông phái Phật Giáo khác nhau đã đến 
Cuba từ Âu Châu và Hoa-Kỳ. Ngày nay, ở Cuba có 
những đoàn thể Phật Giáo sau đây: 

Hai đoàn thể thuộc Thiền Tông Tào Động (ở thủ 
đô Havana và ở thành phố Artemisa), có liên hệ với 
Tăng Già Quốc Tế (International Sangha) của Thiên 
Sư Kosen Thibaut, là một môn đồ người Pháp của Đại 
Sư Nhật-Bản Deshimaru. 

Thiền nội quán Vipassana, có một tổ chức gồm 
những Phật tử thực hành phương pháp thiển nội quán 
này ở thủ đô Havana, đảm nhiệm những lớp học và 
những khóa an cư thiển nội quán. Thêm vào đó là Phật 
tử Eduardo Pimentel, một nhà huấn luyện yoga nổi 
tiếng ở Cuba, quảng bá phương pháp thiền nội quán của 
vị đại sư Miến Điện gốc Ẩn-Độ S.N. Goenka, và ngài 
đã tạo mối liên hệ giữa những thiên giả người Cuba với 
những Phật tử ở Hoa-Kỳ. 

Phật Giáo Tây- Tạng có những sinh hoạt của tông 
phái Kim Cang Thừa Karma Kagyu do Lama Ole 
Nydhal, người Đan Mạch, điều hành. 


4. Thiền Tông Tào Khê Đại Hàn ở Cuba 
Đầu năm 2016, Thiên Sư Jingwan, thuộc Thiền 
Tông Tào Khê Đại Hàn, đến viếng thăm Cuba và sau 
đó ngài bày tỏ lạc quan về triển vọng truyền bá Phật 
Cáo ở xứ này. 
4 http://link.springer.com/ 
referenceworkentry/10.1007/978-3-319-08956-0_ 126-1 


424 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Thiền Sư Jinswan, trả lời trong một cuộc phỏng vấn 
của hãng thông tấn Nam Hàn Yonhap vào Tháng Hai 
năm 2016: “Trước đây tôi tưởng rằng, Cuba là một quốc 
gia Thiên chúa giáo thuần nhất, nhưng tôi đã ngạc nhiên 
một cách thích thú khi thấy trong nước này có nhiều giáo 
đường thuộc những tôn giáo khác nhau”. Trong cuộc 
phỏng vấn đó, Thiển Sư Jingwan cũng nói rằng, theo 
ngài nhận xét thì ở Cuba ngày nay có tự do tín ngưỡng." 

Theo một cuộc khảo sát trong năm 2010 của Trung 
Tâm Nghiên Cứu Pew (Pew Research Center), trụ sở 
ở Washington, D.C., trong dân số Cuba gồm hơn I1 
triệu người có khoảng 0.1% là Phật tử (nghĩa là khoảng 
11,000 Phật tử) ° 


Thiền Sư Jingwan nói: “Ty rằng tôi chưa có dịp 
truyền bá Phật Giáo Đại Hàn ở Cuba, nhưng tôi tin 
rằng, thủ đô Havana có thể trở thành một địa điểm quan 
trọng, để nuôi dưỡng Phật Giáo Đại Hàn ở Châu Mỹ 
La-Tinh... Cuba, gồm một quân đảo dễ giao thông với 
các nước trong vùng Biển Caribbean. Xứ này có thời tiết 
mùa đông ấm áp, vì vậy rất thuận tiện để xây chùa gân 
bờ biển để tiếp đón những tu sĩ Phật Giáo đến viếng. ” 

Thiển Sư cũng nói thêm rằng, ngài hy vọng trong 
tương lai các cộng đồng Phật Giáo ở Đại Hàn, Nhật- 
Bản, và Đài Loan có thể hợp tác với nhau để truyền bá 
Phật Giáo.' 


5 hfttps://www.buddhistdoor.net/news/korean-monk-hopes-to-spread- 
buddhIst-teachings-1n-cuba 

6 https://www.buddhistdoor.net/news/korean-monk-hopes-to-spread- 
buddhist-teachings-In-cuba 

7 https://www.buddhistdoor.net/news/korean-monkK-hopes-to-spread- 
buddhist-teachings-In-cuba 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO CUBA 425 


Bản tin của 
Thông Tấn Xã 
Yonhap nói rằng, 
cuộc thăm viếng 
Cuba của Thiển 
Sư Jlingwan, đã 
được sắp đặt bởi 
một tổ chức dân 
sự cổ động øiao Thiển Sư Jingwan thuộc Thiên Tông 
lưu văn hóa giữa Tđo-Khế của Phật Giáo Đại Hàn (Ä 
Nam Hàn và PHẾ TH BẤ) viêng Cuba đâu năm 
Eibs. 2016 đê quan sát triên vọng quảng bả 

! Phật Giáo Đại Hàn ở Cuba. 

Thiên Sư là một 

tăng sĩ cao cấp của Thiền Tông Tào Khê Đại Hàn và 
đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc của Viện Nghiên Cứu 
Văn Hóa Phật Cñáo MulJinJang (Mulinjang Buddhist 
Culture Research Insftitute). 

Năm 1994, Thiền Tông Tào Khê Đại Hàn (kK##ñÿ 
#L 1114 ZZ) điều hành 1,725 ngôi chùa với 10,056 tăng 
sĩ và 9,125,991 Phật tử." 


Trong cuộc viếng thăm kéo dài một tuần lễ, vào 
tháng Giêng năm 2016, Thiên Sư Jingwan đã gặp gõ 
các giới chức chính phủ Cuba và các nhà lãnh đạo của 
những tổ chức dân sự, thiển sư đã thảo luận với họ về 
triển vọng quảng bá Phật Giáo Đại Hàn ở Cuba.? 





$ hffps://en.wIkIipedia.org/wIk1⁄Jogye_ Order 
9 https://en.wlkIpedia.org/wIk1⁄Joeye_ Order 


426 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


5. Soka Gakkai Quốc Tế ở Cuba 


Từ thập niên 1970, một 
số người Cuba đã trở thành 
hội viên của Soka Gakkal 
trong thời gian họ sống ở 
nước ngoài. Năm 1996, Tiến 
ST DalIsaku Ikeda, Chủ Tịch 
của tổng hội Soka Gakkal 
Quốc Tế (SGI) đến thăm 
viếng Cuba theo lời mời của | §SKA 6AKKAI 
chính phủ nước này.!° Ông REPUBLICA DEt 
được tặng huân chương cao CUBA 
quý nhất của Cuba và bằng 
Tiến sĩ Danh dự của Đại Học Havana. 





Tuy rằng, trong cuộc viếng thăm chỉ 3 ngày vị 
chủ tịch Soka Gakkai không có dịp tiếp xúc với quần 
chúng, nhưng đã được các cơ quan truyền thông loan 
tin rộng rãi. 

Một thời gian ngắn sau cuộc viếng thăm đó, Soka 
Gakkai Quốc Tế bắt đầu phát huy ở Cuba và tới năm 
2007 được chính thức công nhận là một đoàn thể tôn 
giáo. Ngày nay SƠI, có trụ sở trên toàn quốc Cuba. 


Khi chị hội SGI-Cuba mới thành lập vào năm 1996, 
chỉ có 7 gia đình trở thành hội viên, hiện thời tổng số 
hội viên trên toàn quốc gồm hơn 1,000.!! 


I0 Soka Gakkai in Cuba: Glocalization Modes and Religious 
Conversion Processes in Á .Japanese Religion, by Cnrardo Plasencia 
Rodriguez 

II hftp:/www.sg1.org/people-and-perspectives/Buddhism-In-Cuba. 
html 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO CUBA 427 


Ngày nay, triết lý hòa bình của Phật Giáo mà Soka 
Gakkai Quốc Tế quảng bá, ngày càng phổ biến trong 
xã hội Cuba. 

Vào tháng 10 năm 2015, chi hội SGI-Cuba là một 
trong 23 đoàn thể tôn giáo đã tham dự cuộc Hội Thảo 
Quốc Tế Đối Thoại Liên Tôn Và Hòa Bình Thế Giới 
(International Meeting for Interfaitth DIialogue and 
World Peace) ở Havana. 


2 


Rù LFNTRO NIHN cũ I0NAL 
0›4;I8))D\I9690)I3)10)MIĐI959 


g. 


L2 )à`ềĐ  Eeeiagabil 
ý 7»)! 1((0-| 5172 sẽ laHbaa 0 





Bích chương của Cuộc Hội Thảo Quốc Tế 
Đổi Thoại Liên Tôn Và Hòa Bình Thể Giới 
(International Meeting ƒor Interƒaith Dialogue 
and World Peace) ở Havana 


Trong dịp đó, cuộc triển lãm của SGI-Cuba với chủ 
đề “Bãi Bỏ Vũ Khí Hạch Tâm” đã được nhiều người đến 
xem bày tỏ sự ủng hộ nhiệt thành. Gần đây, Chủ Tịch 
Raul Castro đã lên tiếng ca ngợi Soka Gakkai Quốc Tế 
và nói rằng, tổ chức này đang đóng góp nhiều công đức 
vào sự ổn định và hòa bình của Cuba.!? 

Sau đây là lời tự thuật của Bà Joannet Geleado, 
Tổng Giám Đốc (general director) của Chi Hội SGI- 


12_ hftp:/www.sg1.org/people-and-perspectives/Buddhism-rn-Cuba.html 


428 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Cuba, kể lại những 
chi tiết về tiến trình 
bà trở thành Phật tử 
và gia nhập đoàn thể 
này: 

“Gia đình tôi, bắt 
đâu tiếp xúc với Phật 
Giáo khi chị tôi kết 
hôn với một hội viên 
Soka Gakkqi người 
Nhật-Bản và chị ấy 
gia nhập đoàn thể 
này vào năm I974. 
Sau đó, chị ấy cùng 
chông về Nhật-Bản sống ở thành phố Yokohama. Tại 
đây, chị tôi tích cực tham gia những sinh hoạt của Soka 
GakkaI. 


Trong một cuộc hội thảo của những nữ hội viên tại 
trụ sở địa phương của Soka Gakkai, chị tôi lên diễn đàn 
nói chuyện để chia sẻ về kinh nghiệm bản thân, sau 6 
năm thực hành Phật Pháp, cuộc đời chị ấy đã cải tiến 
như thế nào. Trong cuộc hội thảo đó, có sự hiện diện 
của Bà Kaneko lkeda, phu nhân của Chủ Tịch DaisaĂU 
lkeda. 


Sau cuộc hội thảo Bà Ikeda nghe nói về tình cảnh 
khó khăn tài chánh mà gia đình chị tôi đang phải đối 
phó. Bà Ikeda ngỏ lời an ủi khuyến khích và nói: “Khi 
chị thực hành Phật pháp một cách nhiệt thành, thì đời 
sống của chị sẽ tiến triển để giúp chị có thể du hành qua 
lại giữa Nhật-Bản và Cuba bất cứ khi nào chị muốn. ” 





Bà Joannet Delgado, tổng giám đốc 
Chi Hội SGŒI-Cuba 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO CUBA 429 


Khoảng một tuần sau, chị tôi có dịp gặp Ông Ikeda 
fqI frỤ SỞ HÓI frÊn. Ông nhiệt thành khích lệ chị tôi và 
cho biết rằng ông đã được phu nhân thuật lại tình cảnh 
của chị và ông tin rằng chị có một sứ mạng quan trọng 
trong đời. Sự khích lệ đó, đã tạo một bước ngoặt trong 
đời chị. 

Năm 1984, chị tôi về thăm Cuba lần đầu tiên, sau 
10 năm xa quê hương. Khi về thăm nhà, chị ấy chia sẻ 
kinh nghiệm thực hành Phật pháp với mẹ tôi, khiến cho 
mẹ tôi xúc động tới độ bà cũng quyết tâm sẽ bắt đâu 
thực hành. Một năm sau, cha tôi cũng bắt đâu tụng 
niệm “Nam-myoho-renge-kyo” (Nam-mô Diệu Pháp 
Liên Hoa Kinh). 


Trong năm 1990, sau khi đã thăng tiến hoàn cảnh 
tài chánh, chị tôi và chồng đã mời cha mẹ tôi sang 
Nhật-Bản thăm gia đình họ. Tại đây, cha mẹ tôi có dịp 
học hỏi thêm về Phật pháp. 


Trong thời gian đó, bản thân tôi không quan tâm 
tới Phật Giáo. Khi ấy tôi đang theo học khoa hóa-sinh 
(biochemistry) tại Đại Học Havana, đông thời đi làm 
với công việc nghiên cứu và tôi không tin tưởng khi chị 
tôi nói rằn,ø người ta có biến cải bất cú chuyện gì nếu 
tụng niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (Nam- 
myoho-renge-kyo). 


Một hôm, mẹ tôi đưa cho tôi một số bản dịch Anh 
Ngữ từ những sách của Ông Ikeka nói về Phật Giáo 
mà bà đã đem về từ Nhật-Bản và bà hỏi tôi có thể dịch 
sang tiếng Tây Ban Nha được không. Trong khi dịch 
những sách đó, tôi thấy có nhiều điều khiến tôi quan 
tâm đến triết lý thâm thúy của Phật Giáo. Tới lúc đó, 


430 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


tôi bắt đầu hiểu những gì mà chị tôi đã hết súc cố gắng 
dạy tôi về triết lý của Phật Giáo. 

Từ đó, tôi quyết tâm tụng niệm Nam-myoho-renge- 
kyo và sau đó tôi đã được hưởng lợi ích đâu tiên: Tôi 
tạo được đủ điều kiện để đi dự một cuộc hội thảo khoa 
học quốc tế ở Ecuador trong năm 1993 và bài thuyết 
trình về cuộc nghiên cứu của tôi trong cuộc hội thảo đó 
đã thành công mỹ mãn. 


Nhưng đối với tôi, điều quan trọng nhất là tôi đã 
có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với các thành viên của 
Soka Gakkai Quốc Tế ở Ecuador. Tôi thấy họ giống như 
những người cùng một gia đình thân ái và nhờ họ mà tôi 
bắt đầu nhận ra chân giá trị của Soka Gakkai Quốc Tế. 

Khi trở về Cuba, tôi nói chuyện với nhiều đông 
nghiệp về Phật Giáo. Mặc dù Cuba là xú theo chủ 
nghĩa xã hội, nhưng tự do tôn giáo được bảo đảm. Tuy 
nhiên, đa số dân chúng là tín đồ Ki-Tô-Giáo hoặc thực 
hành tôn giáo truyền thống tổng hợp của thổ dân và 
những người gốc Phi Châu. Vì vậy, không có nhiều 
người quan tâm tới triết học Đông phương như Phật 
Giáo. 

Đông thời, trong năm 1996, mối bang giao giữa 
Cuba và Hoa-Kỳ lại càng xấu hơn nữa. Trong tình 
trạng căng thẳng chính trị đó, bỗng dưng xảy ra một 
chuyện khó tin: Chủ Tịch Ikeda của Soka Gakkai Quốc 
Tế tới viếng thăm Cuba. Cuộc viếng thăm của ông được 
tất cả các giới truyền thông loan tải. Đài TV truyền 
hình trực tiếp những cảnh ông tới phi cảng, ông đọc 
diễn văn tại Đại Học Havana và nghỉ lễ ông được tặng 
Huân Chương Felix Varela Đệ Nhất Đẳng. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO CUBA 431 


s. 


k⁄! ` ‹ “ 
\ ⁄ 
Ề— m 
- CN: Ð Guớ 


`.” - 
) l},. 





Ba Joannet Delgado (thư ba từ trái) 
và gia đình trong năm 1996. 





Tiến Sĩ Daisaku Ikeda của SGI cặp Chủ Tịch Fidel Casiro 
ở Havana năm 1996. 


Một điều gây nhiều ngạc nhiên nhất là khi tôi thấy 
Chủ Tịch Fidel Castro mặc bộ đồ “vét” (suif) khi tiến? 
đón ông lIkeda - trước đó tôi chưa bao giờ thấy ông 


mặc y phục nào khác hơn bộ quân phục! 


Dù bận nhiều việc quan trọng trong thời gian thăm 
viếng, ông Ikeda đã dành thời gian để nhiệt thành khích 


432 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


lệ các hội viên SGI. Ông tmỜi cha mẹ tôi tới khách sạn, 
ôm ông bà một cách thân mật khi chào đón và ngỏ lời 
khích lệ. 

Trong cuộc viếng thăm 3 ngày, ông lkeda đã rót 
đây niềm hy vọng vào tim của những hội viên Cuba 
sống rải rác trên toàn quốc. Đó là thời gian chỉ hội 
SƠI-Cuba bắt đầu kết tỉnh. Sau đó, từng bước mội, 
chúng tôi tự thúc đẩy mình hãy trở thành những công 
dân gương mẫu để tạo sự tin cậy và truyền bá triết lý 
Phật Giáo ở quê nhà. 

Trong năm 2015, Cuba và Hoa-Kỳ đã tái lập bang 
giao. Ở thời điểm trọng đại này đối với quốc gia, chúng 
tôi quyết tâm tỉnh tấn tận lực để hướng dẫn quê hương 
thân yêu tiến về phía hòa bình và an lạc. ” 


Mặc dù đất nước Cuba trải qua hơn 5 thập niên bị 
cai trị dưới chế độ xã hội chủ nghĩa Cộng sản, nhưng 
theo nhận định của một số người thì niễm tin tôn giáo 
vẫn còn có mặt trong đời sống của dân chúng. 


6. Kết luận 


Phật giáo du nhập Cuba thời gian chưa đủ dài để có 
thể phát triển rộng khắp. Tuy nhiên, qua suy nghĩ của 
những người Phật tử bản xứ, niễm tin yêu và hy vọng 
về một tương lai tươi sáng của Phật giáo tại Cuba đang 
là một biểu hiệu khả tín nhất là những người con Phật 
muốn đóng góp tình thương và sự hiểu biết của mình 
vào một đất nước mà hơn bao giờ hết, người dân rất 
cần đến những dưỡng tố tâm linh hơn là một chủ nghĩa 
xã hội. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO CUBA 433 






Gia năm 2015, hội viên SGI-Cuba cứ hành kỷ niệm 20 
nam ngày chủ tịch lkeda viêng Cuba lân đáu tiên năm 1996. 


Một cuộc họp của chỉ hội SGŒI-Cuba ở Havana. 


TÔNứ QUAN LỊUII 3Ú 
PHẬT GIÁ DENMARK — ĐAN MẠCH 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Cùng với hai nước Na Uy và Thụy Điển, Đan Mạch 
là các quốc gia thuộc vùng cực Bắc Âu Châu được gọi 
là Scandinavia. Đan Mạch là một vương quốc quần đảo, 
gôm 406 hòn đảo lớn và nhỏ, diện tích 42,916 km? với 
bờ biển tổng cộng 7,314 km, có biên giới phía nam với 
Đức Quốc, phía đông-bắc giáp Biển Baltic, phía tây- 
bắc giáp Biển Bắc Hải, dân số gồm khoảng 5,700,000 
người (theo thống kê năm 2015). Đan Mạch là một 
quốc gia quân chủ lập hiến theo thể chế Nghị Viện với 
Quốc Hội gồm 179 Dân Biểu. Thủ đô và thành phố 
lớn nhất là Copenhagen. Ngôn ngữ chính là tiếng Đan 
Mạch, Anh ngữ là ngoại ngữ thông dụng nhất, đa số 
người Đan Mạch thông thạo tiếng Anh. 


Vương quốc Đan Mạch bắt đầu thành hình vào thế 
kỷ thứ X. Năm 1849, Đan Mạch bãi bỏ chế độ quân 
chủ chuyên chế, để ban hành hiến pháp đầu tiên và áp 
dụng chế độ quân chủ lập hiến. Đan Mạch giữ địa vị 
trung lập trong Thế Chiến Thứ Nhất, nhưng trong Thế 
Chiến Thứ Hai bị Đức Quốc Xã chiếm đóng, mặc dù 
vân đứng trung lập. 


436 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


8e/tíc 
Sea 





` Ề 

c «4 5 T7 f Đ ¿ 
XÃ < - D  .— .~< %Ẳ .. _ “ .. sấ; 
2 QERMANY. ¬- << {2 s.⁄ˆ+ 


Quốc kỳ và bản đồ Đan Mạch 


Ngày nay, Đan Mạch là một trong những quốc gia 
có mức sống cao nhất thế giới và thường được coi là 
một trong những nước hạnh phúc nhất thế giới.! 


2. Thành phần tôn giáo 

Hiến pháp đầu tiên của Đan Mạch ban hành năm 
1849 có điều khoản bảo đảm tự do tôn giáo. 

Theo thống kê năm 2015, có 77.8% dân chúng 
Đan Mạch tự nhận là thành viên của Giáo Hội Đan 
Mạch (Church of Denmark), thuộc giáo phái Tìn Lành 
Lutheran, nhưng chỉ có khoảng 3% dân chúng toàn 
quốc thường xuyên đến nhà thờ dự thánh lễ vào mỗi 
Chủ Nhật. 


l_ www.forbes.com/2010/07/14/world-happIest-countrIes 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐAN MẠCH 437 


Hồi Giáo là tôn giáo lớn thứ nhì ở Đan Mạch, gồm 
khoảng 3% dân số, hầu hết tín đồ của tôn giáo này là 
những di dân. Theo thống kê năm 2009, Đan Mạch có 
19 cộng đồng Hồi Giáo. 

Tổng số tín đồ của những tôn giáo khác vào khoảng 
2% dân số, gồm Do Thái Giáo, Phật Giáo và Ẩn-Độ 
Cáo. 


3. Phật Giáo du nhập Đan Mạch 


Trong thế kỷ XIX, người Đan Mạch bắt đầu biết về 
Phật Giáo qua những thủy thủ và những nhà ngoại g1ao 
đã đến làm việc trong sứ quán Đan Mạch ở những nước 
Viễn Đông như Trung Hoa, Nhật Bản, Miến Điện, Thái 
Lan và qua những học giả đã nghiên cứu về văn hóa 
và tôn giáo Đông phương. Trong thế kỷ XX, vào năm 
1921, Bác Sĩ Christian F. Melbye thành lập Hội Phật 
Giáo đầu tiên ở Đan Mạch. Nhưng, tổ chức Phật Giáo 
sơ khai này chỉ thu hút được rất ít hội viên, cho nên đã 
giải tấn trong năm 1950, trước khi Bác Sĩ Melbye từ 
trần vào năm 1953.? 

Từ cuối thập niên 1950, lại có nhiều người Đan 
Mạch quan tâm đến Phật Giáo, đặc biệt là Phật Giáo 
Mật Tông Tây- Tạng, sau khi Tây- Tạng bị Trung Cộng 
xâm chiếm, khiến cho Đức Đạt-Lai Lạt-Ma cùng với 
hàng trăm ngàn người Tây-Tạng phải chạy ra ngoại 
quốc sống lưu vong. 

Tới đầu thập niên 1970, cặp vợ chồng Ole và Hannah 
Nydahl, thành lập những trung tâm đầu tiên của tông 


2_ Theo Thông Tân Xã DR của Đan Mạch 


438 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


phái Phật Giáo Tây- Fạng Karma Kagyu ở Copenhagen. 
Lần sóng Phật Giáo thứ ba, đến với Đan Mạch là từ cuối 
thập niên 1970 khi những người tỊ nạn từ Việt-Nam tới 
Đan Mạch định cư. Ngày nay, có khoảng 15,000 người 
Việt-Nam sinh sống ở Đan Mạch, đa số là Phật tử. 


4. Số lượng Phật Tử ở Đan Mạch 


Không có con số thống kê chính xác về tổng số Phật 
tử ở Đan Mạch, nhưng theo Ciáo Sư Jorn Borup (thuộc 
Phân Khoa Nghiên Cứu Tôn Giáo của Đại Học Aarhus 
thì, năm 2009 có khoảng 20,000 Phật tử ở Đan Mạch. 
Trong số đó, khoảng 80% là những di dân đến từ các 
nước Á Châu với khoảng 9,000 Phật tử Việt-Nam và 
khoảng 6,000 Phật tử Thái Lan (trong số này có nhiều 
phụ nữ Thái Lan đã sang Đan Mạch để lập gia đình với 
những người đàn ông bản xứ.) Số 20% Phật tử còn lại là 
những người Đan Mạch chính gốc - và đa số là tín hữu 
của tông phái Kim Cang Thừa Tây- Fạng. 

Theo Giáo Sư Borup, tuy rằng Phật tử ở Đan Mạch 
chỉ gồm dưới 0.5% dân số, nhưng ngày càng có thêm 
nhiều người Đan Mạch có cảm tình với Phật Giáo và 
quan tâm tìm hiểu giáo lý từ bi của Đức Phật để đáp ứng 
với những khao khát tâm linh. (7heo Giáo Sư Borup, 
một vị Giám Mục thuộc Giáo Hội Đan Mạch bình luận 
trên một tờ báo rằng, Phật Giáo chứ không phải Hồi 
Giáo, là “mối đe dọa” thực sự đối với Ki-Tô-Giáo.) Vị 
giám mục ngụ ý rằng trong tương lai sẽ có nhiều người 
Đan Mạch cải đạo để trở thành Phật tử. ) 


3 Jorn Borup — http://www.globalbuddhism.org/9/borup06§.htm 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐAN MẠCH 439 


Trong hậu bán thế kỷ XX, một số người Đan Mạch 
đã đến những tu viện Thiền Tông Nhật Bản để tu hành 
hoặc nghiên cứu về Phật Giáo. Trong số đó, có Thiền 
Sư Denko Mokudo (thế danh là John Mortensen, sanh 
năm 1947), sau một thời gian tu hành ở Nhật Bản ngài 
sang Hoa-Kỳ để đảm nhiệm chức vụ Viện Chủ của 
Thiền Đường Pine HH, ở tiểu bang New York. Sau 
đó, Thiên sư trở về Đan Mạch để thành lập Trung Tâm 
Thiền Skandinavisk Zen Center trên một hòn đảo nhỏ, 
đồng thời đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ Tịch của Hội 
Nghiên Cứu Thiên (Zen Studies Society) ở New York. 

Tuy, Thiên Tông Nhật Bản là một tông phái Phật 
Giáo nổi tiếng, nhưng hiện thời ở Đan Mạch tông phái 
này có ít tín đồ, sôm 7 chi hội, với tổng cộng khoảng 
100 hội viên thường xuyên tụ họp để thực hành thiền 
định. 


Cặp vợ chồng Ole Nydahl và Hannah Nydahl là hai 
người, đã có công đức giúp cho Phật Cñáo Kim Cang 
Thừa Tây-Tạng thu hút nhiều người Đan Mạch, trở 
thành tín đồ của tông phái này. 

Năm 1968, họ sang Nepal du lịch để hưởng tuần 
trăng-mật sau khi kết hôn. Trong thời gian ở Nepal, 
họ gặp gổ các vị Lạt-Ma Kim Cang Thừa Tây- Tạng, 
được nghe thuyết giảng về Phật Pháp và trở thành Phật 
tử. Ông Ole Nydahl đã được vị Karmapa đời thứ XVI, 
đứng đầu tông Karma Kasyu, cho phép thọ giới Lạt- 
Ma, mặc dù ông đã lập gia đình. Sau khi từ Nepal trở 
về Đan Mạch, Lama Ole và Hannah Nydahl thành lập 
Trung Tâm Phật Giáo đầu tiên ở Copenhagen. 


440 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Vào cuối thập niên 2010, tông phái Kim Cang Thừa 
Karma Kasyu có 15 chi hội ở Đan Mạch với tổng cộng 
khoảng 4,000 tín đồ, trong số đó có khoảng 2,500 Phật 
tử đã quy y tam bảo trong những nghi lễ do các vị Lạt- 
Ma cử hành.? 

Có khá đông “?huyên nhân” Việt-Nam đã đến Đan 
Mạch định cư vào cuối thập niên 1970, khiến cho tổng 
số Phật tử ở đây tăng lên nhanh chóng. Nhất là, sau khi 
chính phủ Đan Mạch cho phép họ đón thân nhân từ 
Việt-Nam sang định cư theo thủ tục đoàn tụ gia đình. 
Các cộng đồng người Việt bắt đầu kiến thiết những 
ngôi chùa và thính các vị tăng sĩ từ những nước khác 
tới trụ trì và hướng dẫn về Phật Pháp. 

Theo Giáo Sư Borup, tuy Thiên Sư Thích Nhất 
Hạnh là người Việt-Nam, nhưng trong những địp Ngài 
sang viếng Đan Mạch để thuyết pháp Ngài đã thu hút 
nhiều Phật tử Đan Mạch hơn là Phật tử gốc Việt-Nam. 


5. Phật Giáo Nam Tông ở Đan Mạch 

Vào cuối thập niên 2010, ngoài hai Hội Thiền Nội 
Quán Vipassana với đa số thành viên là những người 
bản xứ, phần đông tín đồ của Phật Giáo Nam Tông 
ở Đan Mạch là những di dân đến từ Thái Lan và Sri 
Lanka. Khoảng 95% trong tổng số khoảng 8,000 di 
dân người Thái ở Đan Mạch là Phật tử và họ thường 
xuyên đi lễ trong ba ngôi chùa chính yếu của Phật Giáo 
Nam Tông Thái Lan (Watpa Copen-hagen, Wat Thai 
Denmark Brahmav-Ihara, và Wat Buddha Denmark). 


4_ Jorn Borup — http://www.globalbuddh1sm.org/9/borup06§.htm 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐAN MẠCH 441 


Vào cuối thập niên 2010, ở Đan Mạch có khoảng 
10,000 di dân đến từ Sri Lanka và đa số là những người 
tị nạn thuộc sắc dân Tamil, tín đồ của Ẩn-Độ Giáo. 
Nhưng, cũng có khoảng 1,200 người SrI Lanka ở Đan 
Mạch thuộc sắc dân Singhalese (Sin-ga-lis) mà đa số là 
Phật tử và họ có một Tu Viện Phật Giáo ở Copenhagen. 


6. Khó kết hợp những Cộng Đồng Phật Tử 
khác biệt chủng tộc 

Năm 1991, Lama Lakha của Phật Giáo Tây- Tạng 
ở Đan Mạch đã thành lập tổ chức Buddhist Forum với 
chủ đích kết hợp tất cả những cộng đồng Phật tử ở Đan 
Mạch, không phân biệt chủng tộc và tông phái, tới năm 
1993 tổ chức này gia nhập Liên Hội Phật Giáo Âu Châu 
(European Buddhist Union). 

Năm 2008, chỉ có tổng cộng 32 tổ chức Phật Giáo 
Bắc Âu (gồm cả một số cộng đồng Phật tử Thụy Điển 
và Na Uy) là thành viên của Buddhist Forum, với 
khoảng 200 Phật tử là thành viên thực thụ có ghi danh. 


Các nhà quan sát về Phật Giáo ở Đan Mạch nói 
rằng, nguyên nhân chính khiến cho tổ chức Buddhist 
Forum không thành công trong nỗ lực kết hợp các cộng 
đồng Phật tử khác nhau là vì lý do dị biệt về sắc tộc và 
văn hóa, chứ không phải do chia rẽ về giáo lý hoặc kỳ 
thị chủng tộc. 

Họ phân tích rằng, các cộng đồng Phật tử Việt- 
Nam, Tích Lan và Thái Lan không có những liên hệ về 
ngôn ngữ và truyền thống văn hóa - là hai yếu tố chính 
trong những sinh hoạt của Phật tử ở các ngôi chùa của 
các cộng động di dân Á Châu. 


442 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Họ đến chùa, để nghe thuyết pháp bằng ngôn ngữ 
riêng, gặp øỡ những đồng hương có cùng truyền thống 
văn hóa và cùng chủng tộc để hàn huyên, ăn những 
thực phẩm truyền thống v.v... 


7. Đức Đạt-Lai Lạt-Ma đời thứ 14 thăm viếng 
Đan Mạch 

Đức Đạt-Lai Lạt-Ma đã thăm viếng Đan Mạch nhiều 
lần. Năm 1973, ngài đến viếng vương quốc này lần đầu 
tiên và dự lễ khánh thành Trung Tâm Phật Giáo của tông 
phái Karma Kagyu do Lama Ole Nydahl tạo lập. 

Ngài trở lại viếng Đan Mạch năm 1996, nhưng 
không được thủ tướng đương thời tiếp đón, vì ông ta lo 
ngại bị Trung Cộng phản đối và làm thiệt hại tới liên hệ 
mậu dịch quan trọng ø1ữa hai nước. 


Cuộc viếng thăm Đan Mạch của ngài vào năm 
2000, cũng bị thủ tướng đương thời tránh né và chỉ ra 
phi trường để tiễn ngài lên máy bay. 





| 





Lama Zopa Rinpoche thăm viễng Đan Mạch 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐAN MẠCH 443 


Năm 2003, 
Đức Đạt Lai 
Lạt Ma trở lại 
viếng Đan Mạch 
và được Thủ 
Tướng Anders 
Fogh  Rasmus- 
sen chính thức 
nghênh đón, với 
sự hậu thuẫn của 
toàn thể chính 
phủ, bất kể sự 
phản đối của 
- Bắc Kinh. 

TẠM 9. Công đức 
NG `. truyền bá Phật 
Đức Đạt-Lai Lạt-Ma viễng Đan Mạch Giáo Tây-Tạng 
(rong năm 2009 và được Thủ Tưở"sg của Lama Ole 
Lars LokRe Rasmussen tiêp đón. Nydahl 





Lama Ole Nydahl là người đã có nhiều công đức 
truyền bá Phật Giáo Tây-Tạng ở Tây Phương, từ Âu 
Châu cho tới Bắc Mỹ, Nam Mỹ, và Úc Châu. 

Ông sanh năm 1941, tại thủ đô Copenhagen của 
Đan Mạch. Thời thanh niên, ông theo học những môn 
triết học, Anh ngữ và Đức ngữ tại Đại Học Copenhagen 
và ở Munich, Đức Quốc. 


9, Tiếp xúc với Phật Giáo lần đầu tiên 
Năm 1968, vợ chồng ông bà Ole và Hannah Nydahl 
đã có dịp tiếp xúc với Phật Giáo lần đầu tiên trong khi 


444 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


họ đi du lịch ở Nepal để hưởng 
tuần trăng mật, sau khi kết 
hôn. Tại thủ đô Kathmandu 
của Nepal, họ gặp gỡ Lạt-Ma 
Lopon Tsechu Rinpoche, là 
người được xem là một trong 
những đại sư uyên bác nhất về 
Phật Pháp trong vùng Hy Mã 
Lạp Sơn. 

Năm 1969, Ole và Hannah 
Nydahl có dịp gặp ngài 
Karmapa đời thứ XVL người — tưma Ole Nydahi 
đứng đầu tông phái Karma 
Kaguy (tông phái Khẩu Truyền) thuộc Kim Cang Thừa 
của Phật Giáo Tây- Tạng. Ole và Hannah Nydahl, được 
ngài Karmapa đời thứ XVI và những lạt-ma cao cấp của 
tông phái Karma Kaguy khai tâm và truyền giảng trực 
tiếp về những giáo pháp của Kim Cang Thừa, như Truyền 
Tâm Ấn, Pháp Thời Luân Kim Cương (Kalchakra), 
Nguyện Thực Hành Hạnh Bồ Tát - Bồ Tát nguyện Thiền 
Quán theo phương pháp Mật Tông v.v. 








QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐAN MẠCH 445 





CS — 1... „_. 
: “{ 
Vợ chông ông bà Ole và lHannah Nydahi 


10. Những hoạt động của Lama Ole Nydahl từ 
năm 1972 


Năm 1972, sau khi ông Ole và bà Hannah Nydahl đã 
thụ huấn về Phật Pháp và thiển quán ở Nepal trong thời 
gian 3 năm, ngài Karmapa đời thứ XVI đã dạy họ trở về 
Âu Châu để hoằng dương Phật Pháp. Ngài viết thư cho 
Nữ Hoàng Margrethe Đệ Nhị của Đan Mạch, để tiến cử 
họ. Kể từ đó, Lama Ole và Hannah Nydahl được giao 
phó trọng trách đại diện cho tông phái Karma Kaguy, 
để thành lập những trung tâm Phật Giáo và truyễn giảng 
Phật Pháp trong những nước Tây phương. Họ đã được 
ø1ao phó nhiệm vụ, cử hành nghi thức quy y Tam Bảo 
cho những tân Phật tử. Từ năm 1972, cho đến nay Lama 
Ole Nydahl đã cử hành nghi thức quy y cho hơn 500,000 
tân Phật tử, hầu hết là người Tây Phương. 

Sau khi trở về Đan Mạch, Lama Ole và Hannah 
Nydahl sử dụng tiền được hưởng øia tài để mua một 


5 _http://www.lama-ole-nydah]l.org/books-and-media/entering-the- 
điamond-way/ 


446 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


ngôi nhà dùng làm trung tâm đầu tiên của Kim Cương 
Thừa Tây- Tạng ở Copenhagen. Trung tâm này, đã được 
hoàn thành vào năm 1973, đúng vào dịp Đức Đạt-Lai 
Lạt-Ma sang thăm viếng Âu Châu lần đầu tiên và ngài 
đã chứng minh và chủ lễ LỄ khánh thành trung tâm này. 

Sau đó, Lama Ole và Hannah Nydahl đã thành lập 
những trung tâm Phật Giáo Kim Cương Thừa đầu tiên 
ở những quốc gia khác như Áo Quốc, Na Uy, và Thụy 
Điển. 

Vào năm 2012, trên khắp thế giới có tổng cộng 
629 trung tâm Phật Giáo Kim Cương Thừa, đa số được 
thành lập ở Âu Châu, Nga và Hoa-Kỳ. 

Những Phật sự đó, rất quan trọng trong tiến trình 
hoằng dương Phật pháp ở Tây phương khi những trung 
tâm Phật Giáo Kim Cương Thừa cung cấp những khóa 
học thiển quán bằng những ngôn ngữ bản xứ, như tiếng 
Anh, tiếng Đức, tiếng Nøa, tiếng Tây Ban Nha v.v... vì 
vậy các thiển sinh dễ hấp thụ mà không cần phải hiểu 
biết những ngôn ngữ Đông phương. 

Lama Ole Nydahl tin rằng, điều kiện thiết yếu để 
giúp cho Đạo Phật hoằng dương và bắt rễ sâu ở Tây 
phương đó là các tân Phật tử cần được thụ huấn thiển 
quán và nghe thuyết pháp bằng ngôn ngữ của chính họ. 

Các trung tâm Km Cương Thừa do Lama Ole thành 
lập, đều do những Phật tử phát tâm làm Phật sự để cúng 
dường trong sứ mệnh xiến dương chánh pháp và không 
nhận bất cứ khoảng tiễn thù lao nào. 

Từ năm 1973, ngài Ole và Hannah Nydahl đã tổ 
chức những chuyến đi thuyết pháp ở Tây phương cho 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐAN MẠCH 4471 


các vị Lạt-Ma Tây-Tạng cao cấp, đầu tiên là khắp Âu 
Châu, rồi tới Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nga và Úc Châu. 

Từ năm 1975, trong khi các nước Đông Âu còn bị 
các chế độ cộng sản cai trị và hạn chế cho phép người 
ngoại quốc nhập cảnh, hai vị đã bắt đầu thuyết pháp và 
thành lập những trung tâm Phật Giáo ở Ba Lan; sau đó, 
họ tới những nước Đông Âu khác. 

Năm 1966, Lama Ole Nydahl cùng với vài người 
bạn thân tín lén vào Tây- Tạng mà không xin phép nhà 
cầm quyển Trung Cộng. Chuyến đi đó đã được ghi lại 
trong cuốn phim tài liệu có nhan để là “Chuyến Du 
Hành Bí Mật Đến Đông Tây Tạng” (Secret Journey to 
East Tibef). 


Năm 19659, Lama Ole Nydahl thành lập trung tâm 
Phật Giáo Kim Cương Thừa đầu tiên ở Liên Bang Xô- 
Viết, trong khi chế độ cộng sản chưa sụp đổ và sau đó 
đã sang Nøa để thuyết pháp mỗi năm một lần. 

Năm 2000, thầy đã cung thỉnh Ngài Karmapa 
đời thứ XVII sang viếng Âu Châu lần đầu tiên và đã 
có khoảng 6,000 thính giả đến nghe thuyết pháp ở 
Dusseldorf, Đức Quốc. 

Tháng 4 năm 2007, bà Hanah Nydahl từ trần ở 
Copenhagen vì bệnh ung thư. Bà đã để lại nhiễu công 
đức qua những công tác phiên dịch kinh sách từ tiếng 
Tây-Tạng sang Anh ngữ, Đức ngữ, và tiếng Đan Mạch. 
Bà là giảng sư tại Viện Phật Giáo Karmapa Quốc Tế 
(Karmapa International Buddhist Institute) ở New 
Delhi, thủ đô Ẩn-Độ. Bà thường đảm nhiệm công tác 
hướng dẫn các vị Lạt Ma cao cấp Kim Cương Thừa, khi 
họ thăm viếng các nước Tây Phương. 


448 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Năm 2009, Lama Ole Nydahl tháp tùng ngài 
Karmapa đời thứ XVH, Thrinley Thaye DorJe, khi ngài 
viếng nước Nga lần đầu tiên. Tại đây, ngài được vị 
Thượng Thủ Hambo Lama của Phật Giáo Nga tiếp đón. 

Năm 2010, Lama Ole Nydahl được mời tham gia 
Nghi LỄ Pháp Thời Luân Kim Cương do Đức Sakya 
Trinzin, vị Lạt Ma đứng đầu Tông Phái Sakya của Phật 
Giáo Tây-Tạng, cử hành ở Luân Đôn, Anh Quốc. 


Năm 2012, ghi dấu thành tích 40 năm phục vụ của 
Lama Ole Nydahl cho Phật Ciáo Kim Cang Thừa ở Tây 
phương. Trong buổi lễ kỷ niệm thành tích này, ngài 
Karmapa đời thứ XVTI và các vị Lạt Ma Tây- Tạng cao 
cấp đã cảm tạ ông về những công đức phụng sự Phật 
Giáo ở Tây phương. 

Giáo Sư Jorn Borup thuộc Đại Học Aarhus nói rằng, 
Lama Ole Nydahl đã “?ạo ảnh hưởng bên vững nhất 
trone sứ mệnh hoằng dương Phật Pháp ở Đan Mạch. ” 

Không có thống kê đích xác về số tân Phật tử ở 
Tây phương đã quy y hoặc có thiện cảm với Đạo Phật 
do ảnh hưởng truyền bá Phật Giáo của hai vị Ole và 
Hannah Nydahl, nhưng có thể ước tính vào khoảng 
70,000 người.” Chỉ riêng ở Đức Quốc, Liên Hội Phật 
Cáo Đức ước tính có khoảng 20,000 tân Phật tử thường 
xuyên đến viếng những trung tâm Kim Cương Thừa, 
hoặc gia nhập những chị hội địa phương của tông phái 


6 Borup, Jørn (2008). “Critical Note: Buddhism in Denmark”. Journal 
of Global Buddhism. ISSN 1527-6457. 

7 Scherer, Burkhard (2009). “Interpreting the Diamond Way: 
Contemporary Convert BuddhIsm 1n Transitlon”. Journal of Global 
Buddhism. 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐAN MẠCH 449 


này. Đức Quốc là nơi có nhiều trung tâm Kim Cương 
Thừa nhất ở Âu Châu. 


Trong số những tác phẩm của Lama Ole Nydahl có 
những sách đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ, như “Đi 
Vào Kim Cương Thừa — Phật Giáo Tây- lạng Hội Ngộ 
lây Phương” (Entering the Diamond Way — Tibetan 
Buddhism Meets the West). Đây là cuốn sách rất thích 
hợp để giới thiệu Phật Giáo Tây-Tạng cho người Tây 
phương. Trong cuốn sách này, Lama Ole Nydahl kể 
lại cuộc hành trình tâm linh của ông và vợ của mình 
vào năm 1968, và họ đã gặp nhân duyên thù thắng, để 
trở thành đệ tử người Tây phương đầu tiên của ngài 
Karmapa đời thứ XVI. Tác giả nói rằng, khi viết cuốn 
sách này ông muốn: “bốt một nhịp câu giữa hai thế 
giới, và nhất là để chia sẻ với tất cả những ai đi tìm bản 
thể đích thực của họ...” Tác giả nói thêm, ông muốn 
giới thiệu với người Tây phương về “phương pháp đạt 
giác ngộ đã được thực chứng từ lâu. ” 


Tại Đan Mạch, hiện có một số chùa Việt Nam như 
Chùa Quảng Hương, Chùa Liễu Quán, Chùa Giác Hải, 
Chùa Vạn Hạnh, Niệm Phật Đường An Lạc, Niệm Phật 
Đường Quang Minh. 


11. Kết luận 


Phật giáo tại Đan Mạch, có đủ các hệ phái nhưng 
số lượng Tín đồ thì không nhiều như một số quốc gia 
khác tại Âu châu. Tuy nhiên, ngày nay giáo pháp từ bị, 
hòa bình, vị tha, vô ngã của đạo Phật đã trở thành quen 
thuộc và ảnh hưởng một cách thầm lặng lên nếp sống, 
cũng như nên văn hóa của người dân bản địa. 


450 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Sau khi tìm hiểu về sự dấn thân không ngừng nghỉ 
của Lama Ole Nydahl, nhiễu người đã có chung một 
cảm nghĩ rằng, nếu tại Đan Mạch có thêm một số người 
hết lòng vì đạo như vợ chồng của ông Ole Nydahl, thì 
chắc chắn Phật giáo không chỉ phát triển mạnh ở Đan 
Mạch mà còn có khả năng lưu bố khắp nơi trên thế giới, 
và thực tế này cho thấy yếu tố nhân sự luôn là yếu tố 
chủ yếu và quyết định trong mọi lãnh vực, dù đó là đạo 
hay đời. 


TẾN( QUAN LI(H §Ú 
PHẬT IÁ0 ('ERMANY — ĐỨC 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Cộng Hòa Liên Bang Đức, tọa lạc tại miễn trung- 
tây Âu Châu, gồm có 16 bang, với diện tích 357,021 
km”. Thủ đô Berlin là thành phố lớn nhất. Đức Quốc 
có biên giới với những nước Đan-Mạch, Ba-lan, Cộng 
Hòa Tiệp, Áo, Thụy Sĩ, Pháp, Lục-Xâm-Bảo, Bỉ, và 
Hà-Lan. Với dân số 81 triệu người, nước Đức là quốc 
gia đông dân cư thứ nhì ở Âu Châu, sau Nga. 

Những tranh chấp quyển lực, giữa các quốc gia Âu 
Châu trong tiền bán thế kỷ XX, đã khiến cho nước Đức 
can dự vào hai cuộc Thế Chiến khốc liệt, với hậu quả 
là sau Đệ Nhị Thế Chiến, nước Đức bị chiếm đóng bởi 
Hoa-Ky, Nga, Anh và Pháp từ năm 1945. Vào thời cao 
điểm của Chiến Tranh Lạnh, trong năm 1949 nước 
Đức bị phân chia thành hai quốc gia, gồm Cộng Hòa 
Liên Bang Đức ở phía Tây (được gọi là Tây-Đức, West 
Gemany) và Cộng Hòa Dân Chủ Đức (được gọi là 
Đông- Đức, East Germany). Sự suy tàn của Liên Bang 
Xô-Viết trong giai đoạn cuối cùng của Chiến Tranh 
Lạnh đã giúp cho hai nước Đức thống nhất vào năm 
1990. 


452 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Vào thế kỷ XXIL, nước Đức trở thành một trong 
những cường quốc hùng mạnh và thịnh vượng nhất, với 
nên kinh tế lớn thứ IV thế giới, tính theo Tổng Sản 
Lượng Nội Địa (GDP). Năm 1957, Đức là thành viên 
sáng lập của Cộng Đồng Âu-Châu (và từ năm 1993 
Cộng Đồng này đã trở thành Liên Hiệp Âu-Châu). Dân 
tộc Đức, đã có một lịch sử văn hóa lừng danh trên thế 
giới, về triết học, văn chương, nghệ thuật, âm nhạc và 
khoa học. 


2. Thành phần sắc tộc gồm: 

° 91,5% dân số là người Đức 

° 2.4% dân số là những người gốc Thổ Nhĩ Kỳ mà 
trong những năm giữa thế kỷ XX đã được tuyển 
mộ sang Tây-Đức làm nhân công trong thời gian 
Tây-Đức phát triển mạnh về kỹ nghệ nhưng thiếu 
nhân công. Đa số thành phần này là tín đồ Hồi 
Cáo. 

°Ò 6.1% dân số là những di dân đến từ những nước 
Âu-Châu, phần đông là người Hy-Lạp, Ý, Ba- 
Lan, Nøa, và Tây-Ban-Nha. 


3. Thành phần tôn giáo 

° _ Tín đồ Ki-Tô-Giáo gồm 67% dân số, với khoảng 
một nửa trong số này là tín đồ Thiên Chúa Giáo 
và một nửa thuộc các giáo hội Tìn-Lành. 

°- Hồi Giáo gồm 3,7% dân số. 

°_ Phần còn lại gồm 28.3% dân số là tín đỗ của các 
tôn giáo khác (như Do-Thái-Giáo, Ẩn-Độ Giáo, 
Phật Cáo, v.v...) và những người tự nhận là 
không có tôn giáo, hoặc vô thân. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐỨC 453 





Báhchíe.} 
C?ZE€C 








Quốc kỳ Ð 
Cộng Hỏa Liên Bang Đực 


4. Phật Giáo tại Đức 

Tương tự như ở Vương Quốc Anh và Pháp, giới trí 
thức, nghệ sĩ và học giả là những người Đức đầu tiên 
đã chú ý tới Phật Giáo từ thế kỷ XIX. Đây là chuyện 
đương nhiên, vì nước Đức là quê hương của nhiều văn- 
thi-sĩ, triết gia nổi tiếng thế giới —- như các triết gia 
Kant, Hegel, Nietzsche, và các thi sĩ Goethe, Schiller 
và Hesse. 


Phật Giáo Đức, đã có hơn 150 năm lịch sử. Triết gia 
Arhtur Schopenhauer (I7SS-1IS60) là một trong những 
người Đức đầu tiên đã chịu ảnh hưởng từ Phật Giáo. 
Sau đó, có những Phật tử hoặc những nhà nghiên cứu 
về tôn giáo Đông phương tự nhìn nhận rằng họ đã chịu 


454 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


ảnh hưởng từ triết gia Schopenhauer, như Karl Eugen 
Neumamn, Paul Dahlke, George Grimmm, Friedrich 
Zimmermamn, và vị tỳ-kheo người Đức đầu tiên là 
Trưởng Lão Nyanatiloka. 


Học giá Karl Eugen Neumamn (1865-1915) là 
người đầu tiên dịch nhiều kinh sách Phật Giáo từ Pali 
ngữ sang Đức ngữ. 

Ngoài ảnh hưởng từ 
triết gia Schopenhauer, 
còn có ảnh hưởng từ 
những học g1ả nghiên cứu 
về văn hóa Ấn-Độ, như 
Hermann Oldenberg, 
với cuốn sách biên khảo 
nhan đề “Đức Phật: 
Cuộc Đời, Giáo Lý, và 
Đòng Tu” (nguyên văn 
Đức ngữ: “Buddha SeIn 
Leben  Seinne Lehre, 
Seine Gemeinde”, đã 
được dịch sang Anh ngữ là “Buddha: HIs Life, Hs 
Doctrine, His Order”), xuất bản năm 1881. 


Năm 1879, học giả Đức Friedrich Max Mueller 
(1823-1900) xuất bản bộ sách “Những Thánh Thư Của 
Phật Tử” (The Sacred Books of the Buddhists) bằng 
Anh ngữ và là người đồng sáng lập Hội Kinh Điển Pali 
trong năm I8SS1 ở Luân-Đôn. 





Karl Eugen Neumann 


Năm lS86, Friedrich Zimmermann (bút hiệu 
Subhadra Bhikshu) xuất bản cuốn “Phật Giáo Vấn 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐỨC 455 


Đáp” (nhan đề Đức ngữ 
“Buddhistischer KatechI- 
smus”) được phiên dịch 
từ cuốn sách “Buddhist 
Catechism” của nhà sáng 
lập Hội Thông Thiên Học 
Henry Steel Olcott. 

Năm 1903, nhà nghiên 
cứu về tôn giáo Ẩn-Độ là 
Karl Seidensticker thành 
lập Hội Phật Giáo đầu 
tiên ở LeIpz1g. 

Năm 1903, Phật tử 
Đức là Anton Florus 
Gueth phát tâm xuất gia và thọ giới sa-di ở Miến-Điện 
và năm 1904 trở thành vị tỳ-kheo người Đức đầu tiên, 
với pháp danh là Nyana-tiloka. Ngài đã dịch nhiễu kinh 
sách Phật Giáo sang Đức ngữ. Năm I9[I1I, ngài thành 
lập tu viện “Đảo Ấn Tu” (Island-Hermnitage) trên một 
hòn đảo hẻo lánh ở Tích Lan và đã thu hút nhiều Phật 
tử Tây phương đến xuất gia tu học và thọ giới tỳ kheo. 
Cho đến nay, tu viện này vẫn còn thu hút nhiễu Phật tử 
Tây phương đến tu hành và trở thành những vị tỳ kheo 
hoặc tỳ kheo mI.' 


= ®SUBñADRA 
03101,43510 





Trong những năm đầu thế kỷ XX, một số kinh sách 
Phật Giáo quan trọng đã được dịch từ tiếng Pali sang 
Đức ngữ bởi những học giả Đức. Trong số đó, người 
nổi tiếng nhất là Karl Eusen Neumann (1865-1915), đã 
dịch phần lớn Đại Tạng Kinh Pali. 


l Theo Martin H. Petrich, “Buddhism In Germany” 


456 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Năm I922, nhà văn 
Hermann Hesse xuất bản 
kiệt tác “Siddhartha” 
mô tả cuộc hành trình 
tâm linh của một người 
Ẩn-Độ tên là Siddhartha 
trong thời của Đức Phật 
Cô-Đàm. “Siddhartha” 
cũng là tên của Đức 
Phật trước khi ngài xuất 
gia, Cuốn tiểu thuyết 
này đã được hai dịch giả 
Phùng Khánh và Phùng 
Thăng dịch sang Việt 
ngữ và do nhà Xuất Bản 
Lá Bối in năm 1965 ở 
Sài-Gòn, với nhan để 
là “Câu Chuyện của 
Dòng Sông. ” 

Hermann Hesse, 
được tặng Giải Nobel 
Văn Chương năm 1946. 
Những tác phẩm nổi 
tiếng của ông, đã khiến 
cho nhiều thanh niên 
Đức tìm hiểu về Phật 
Giáo. 

Năm 1924, Bác SĩPaul 
Dahlke thiết lập ngôi 
chùa đầu tiên ở Đức, với 








Nhà văn Hermann Hesse 


HIERIMANN ItSSF 


'.N. T1. 1ïÏNh N.k..V.N. 


= l h3 4/0 139)006100.12.1).1100u. 


Kiệt tác '.Siddhartha ` của 
nha văn Hermann Hesse 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐỨC 457 


tên tiếng Đức là “Das 
Buddhistische Haus” 
(“Nhà Phật Giáo”) ở 
thủ đô Berlin. Ngôi 
chùa này, được xem 
là trung tâm Phật 
Cáo Nam Tông lâu 
đời nhất và lớn nhất 
ở Âu-Châu và đã 
được chính phủ Đức 
liệt kê vào danh sách 
Di Sản Quốc Gia. 
Bác S1 Paul Dahlke 
đã du hành sang Tích 
Lan nhiều lần trước 
Đệ Nhất Thế Chiến 
và đã quy y để trở 
thành Phật tử. Kiến trúc của ngôi chùa, được phát họa 
với những chủ đề phản ảnh những nét văn hóa đặc thù 
của Phật Giáo và được khánh thành vào năm 1924. 





Bác Sĩ Paul Dahlke (người thiết 
lập ngôi chùa đâu Hiên ở Đức) và 
một vị thây dạy ông học Pali ngữ 


Bác Sĩ Dahlke, sử dụng ngôi chùa này như là trung 
tâm Phật Giáo của Đức Quốc. Trong thời Đức Quốc 
Xã, nhà cầm quyền đã cấm Phật tử tụ họp và xuất 
bản kinh sách. Sau chiến tranh, ngôi chùa đó đã bị bỏ 
hoang. 

Năm 1952, một thương gia và Phật tử Tích Lan tên 
là Asoka Weeranatna thành lập Hội Phật Pháp Đức 
(German Dharmaduta Society), với sứ mạng truyền bá 
Phật Pháp ở Đức và các nước Tây phương. 


458 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





weseiyl Bồi. 2 .| 


Chua Das Buddhistische Haus (Nhà Phật NI 
ở thủ đô Beriim. 





Khu vườn và một trong những tòa tháp của chùa được lấy 
cảm hứng từ kiên trúc Sri LanÀa truyện thông. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐỨC 459 


Năm 1957, ông Asoka Weeranatna nhân danh Hội 
Phật Pháp Đức mua ngôi chùa hoang phế “Nhà Phật 
Cáo” ở thủ đô Berlin từ hậu duệ của Bác Sĩ Dahlke. 
Sau đó ngôi chùa được trùng tu và trở thành trụ sở chính 
của Hội Phật Pháp Đức. Chư Tăng đa số từ Tích Lan, 
đã đến viếng ngôi chùa và ở lại để đảm nhiệm những 
công tác hoằng pháp ở Đức và những nước Âu-Châu. 
Ngôi chùa này, được mở cửa thường trực để đón tiếp 
khách thập phương và mỗi năm có hàng ngàn người 
đến thăm viếng, lễ bái. 

Vào tháng 6 năm 2015, lần đầu tiên một phụ nữ 
Đức đã thọ giới ty-kheo-m tại tu viện AneJa Vihara 
dành riêng cho nữ tu sĩ. 


6. Các tông phái Phật Giáo ở Đức 

Phật Giáo ở Đức, lúc đầu 
chỉ gồm hầu hết là những chư 
Tăng và Phật tử Nam tông. 
Nhưng từ sau Đệ Nhị Thế 
Chiến, Phật Giáo Thiền Tông 
Nhật Bản đã được truyền bá 
sang nước này. 


Những tác phẩm của triết 
øia Đức Martin Heidegser 
đã hấp dẫn một số triết gia 
Nhật chịu ảnh hưởng từ Thiền 
Tông và vài người trong SỐ  puế Gia Đức Martin 
đó đã đến Trường Đại Học  /#œ¡đegger có những tư 
Ereiburg ở Đức để thọ giáo từ  zưởng phù hợp với giáo 
triết gia nổi tiếng này. lý Thiên Tông 





460 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Những cách diễn giải của Heidegser về “tánh 
không” (“nothingness”) đã được so sánh với những 
giáo lý về tánh-không, hay “sự trống rỗng” (sunyata) 
trong Phật Giáo.? 

Triết gia Nhật Shin ichi Hisamatsu (A2 E——) 
(1889-1980) và học giả Nhật D. T. Suzuki, đã có nhiễu 
công đức truyền bá Phật Giáo Thiên Tông ở Đức Quốc. 
Kể từ thập niên 1960, nhiều tổ chức Phật Giáo Thiền 
Tông đã được thành lập khắp nước Đức. Sau thời kỳ 
Phật Giáo được các giới trí thức Đức tiếp nhận và ca 
ngợi, ngày càng có thêm nhiều người Đức thực hành 
thiển quán. 

Ngày nay, một số đại sư Thiển tông Nhật Bản 
thường xuyên tới viếng Đức và các nước Âu Châu khác 
để thuyết pháp hoặc hướng dẫn những khóa thực hành 
thiển quán. Sau thời gian thăm viếng, một số vị đại 
sư Nhật đã ở lại Âu-Châu, thí dụ như Đại Sư Taisen 
Deshimaru Roshi đã ở lại Pháp Quốc từ năm 1967, cho 
đến khi viên tịch năm 1982. 


Năm 2005, Tổng Hội Phật Giáo Đức (German 
Buddhist Union), ghi nhận trên toàn quốc có khoảng 
245,000 Phật tử thuần thành, trong số này khoảng 50% 
là di dân gốc Á Châu. Trong thời gian đó, khắp nước 
Đức có khoảng 600 đoàn thể Phật Giáo, so với con số 
15 đoàn thể Phật Giáo trong năm 1977. 

Ngày nay, hầu hết mọi tông phái Phật Giáo đều 
hiện diện ở Đức: gồm Nam Tông, Bắc Tông và Kim 
Cang Thừa của Phật Giáo Tây Tạng. Tuy rằng, tổng số 


2_ Theo Martin H. Petrich, “Buddhism 1n Germany” 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐỨC 461 


Phật tử Đức vẫn còn ít, nhưng những giáo lý của Đức 
Phật được nhiều người Đức ưu ái và tìm hiểu. Các tiệm 
sách ở Đức, thường trưng bày khá nhiều tác phẩm viết 
về Đạo Phật. 


Nhiều người Đức, dù không là Phật tử nhưng ham 
thích học hỏi và thực hành thiên quán. Có những Phật 
tử Đức, tin tưởng rằng trong tương lai đóa Sen Phật 
Pháp sẽ nở rộ trong quê hương họ." 


7. Công đức truyền bá Phật Pháp ở Đức quốc 
của Phật Tử Tích Lan Asoka Weeraratne 


Trong số 
những người có 
công đức trọng 
đại đối với lịch sử 
Phật Giáo ở Đức 
có hai người nổi 
tiếng nhất là Bác- 
S1 Paul Dahlke 
và thầy Asoka 
\Weeraratne. 


Bác Sĩ Dahlke 
là một trong những Phật tử đầu tiên ở Đức và ông đã 
kiến thiết ngôi chùa nổi tiếng ở thủ đô Berlin, vào năm 
1924. Ông cũng đã viết gần 20 cuốn sách về Phật Giáo 
và phiên dịch một số kinh sách từ Pali ngữ sang Đức 
ngữ. 

Phật tử Asoka Weeraratne là người thành lập Hội 
Truyền Bá Phật Pháp Đức (German Dharmaduta 





Ông Asoka Weeraratne 


3 Theo Martin H. Petrich, “Buddhism In Germany” 


462 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Society) và giúp thành lập tu viện Phật Giáo đầu tiên 
ở Âu Châu. 

Trong số những đóng góp của ông có ba công trình 
quan trọng nhất là: 

° Thành lập Hội Truyền Bá Phật Pháp Đức năm 
1952, với mục đích truyền bá Phật Giáo ở Đức và 
các nước Tây phương. 

°« Thành lập Tu Viện Phật Giáo Berlin (Berlin 
Buddhist Vihara) năm 1957 và cung thỉnh chư 
Tăng Tích Lan đến đây trụ trì để thuyết pháp và 
chủ lễ. 

°ồ Thành lập một trong những Tu Viện Sơn Lâm 
(Mitiri-gala Forest Hermitage) lớn nhất ở Tích 
Lan năm 1967. 


Ông Asoka Wee-rarat-ne, sanh năm 1918 trong một 
gia đình làm nghê sản xuất nữ trang và đồ kim hoàn nổi 
tiếng ở Tích Lan. Sau khi thân phụ từ trần, ông cùng với 
người anh cả trong gia đình khuếch trương công ty kim 
hoàn rất thành công về kinh doanh. Nhưng sứ mệnh cao 
cả trong đời ông là truyền bá Phật pháp ở Tây phương. 

Trong chuyến viếng thăm Tây Đức lần đầu tiên năm 
1951 (6 năm sau Đệ Nhị Thế Chiến), ông Weeraratne 
có địp tiếp xúc với nhiều người Đức đã bị mất gia đình 
và tài sản trong chiến tranh. Hoàn cảnh đáng thương 
của họ, khiến ông xúc động mạnh và đồng thời nhận 
thấy, dân chúng nước này đang khao khát đi tìm giải 
đáp cho những vấn để tâm linh trước những bất an, khổ 
đau trong đời sống thực tế. Sau cuộc chiến tranh để 
lại những tang thương, mất mát và một đất nước điêu 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐỨC 463 


tàn, họ khao khát được sống trong hòa bình và bất bạo 
động. Họ đã không tìm thấy giải đáp trong tôn giáo 
truyền thống, vì vậy nhiều người Đức bắt đầu hướng về 
triết học và tôn giáo Đông phương. 


Cũng trong thời gian đó, nước Tích Lan mới được 
Đế Quốc Anh trao trả độc lập, sau mấy trăm năm bị thực 
dân cai trị. Do đó, dân chúng nước này đang hướng về 
một chân trời mới tươi sáng được hưởng tự do và độc lập. 
Dân chúng Tích Lan mà đa số là Phật tử tin tưởng rằng, 
họ có thể giữ một vai trò đáng kể trên thế giới. Nhiều 
Phật tử cũng như Tăng đoàn Tích Lan, có hạnh vọng 
truyền bá giáo lý từ bi của Đức Phật ở Tây phương. 

Sự hội tụ do hoàn cảnh lịch sử gây ra, một phía là 
dân chúng Đức đang muốn hướng về Đông phương để 
tìm giải đáp cho những khao khát tâm linh và một phía 
là người Tích Lan mới được độc lập đang muốn truyền 
bá Phật Pháp ở Tây phương, đã dẫn tới những hội ngộ 
đặc thù khiến cho Phật Giáo đã có thuận duyên phát 
huy ở Đức quốc. 


Sau khi trở về nước từ Tây Đức, ông Weeraratne tin 
tưởng rằng, Đạo Phật có thể phát huy ở đó. Vì vậy, ông 
đã thành lập Hội Truyền Bá Phật Pháp Tích Lan (Lanka 
Dhammaduta Society) trong năm 1952, đến năm 1957 
tổ chức này đổi tên thành Hội Truyền Bá Phật Pháp 
Đức (German Dharmaduta SocIety). VỊ Thượng Tọa 
học giả người Đức nổi tiếng ngài Nyana-tiloka Maha- 
Thera là hội trưởng đầu tiên của Hội Truyền Bá Phật 
Pháp Đức và ông Asoka Weeraratne giữ chức Thư Ký 
của Hội. 


464 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Năm 1953, ông Weeraratne thăm viếng Tây Đức 
lần thứ nhì, để tìm hiểu và quan sát về những sinh hoạt 
của Phật Giáo tại xứ này. Trong chuyến đi đó, ông thăm 
viếng hầu hết những thành phố lón, gặp những người 
đứng đầu các tổ chức Phật Giáo địa phương và ông đề 
nghị họ góp sức thành lập Hội Truyền Bá Phật Pháp 
Đức. Trong chuyến đi này, ông cũng nhắm mục đích 
tìm kiếm một địa điểm thích hợp để thiết lập Tu Viện 
và Trụ Sở Phật Giáo Trung Ương, dùng làm nơi cư ngụ 
cho những vị tỳ-kheo Tích Lan sang Đức thuyết pháp. 

Sau khi trở về Tích Lan giữa năm 1953, ông 
Weeraratne viết một phúc trình với nhan đề là “Phật 
Giáo ở Đức”. Trong đó, ông tường thuật những cảm 
tưởng và những chi tiết khi tiếp xúc với những Phật tử 
Đức. Sau đó bản phúc trình này được xuất bản để phân 
phát trong dân chúng trên toàn quốc Tích Lan, để vận 
động họ đóng góp vào nỗ lực truyền bá Phật Pháp ở 
Tây phương. 


$. Người Đức và Phật Giáo 

Trong bản phúc trình nói trên ông Weeraratne viết: 
“Nhãn quan tổng quát của người Đúc, đã thay đổi 
nhiều sau chiến tranh. Những kinh nghiệm bi thảm từ 
hai trận đại chiến, đã dạy cho họ bài học rằng, mọi sự 
trên thế gian đều là vô thường. Nếu bây giờ, chúng ta 
hỏi họ về những gì đã xảy ra trong chiến tranh thì mọi 
người Đúc sẽ chỉ nói: Tất cả đã tiêu tan. ”* 

Phật Giáo, với giáo lý minh bạch của Tứ Diệu Đế 
và Tam Ấn như là đặc tánh của mọi pháp và mọi vật 


4 Asoka Weeraratne pioneer 1n developrng post-war Sr1 Lanka-German 
tles — tác giả Senaka Weeraratne 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐỨC 465 


trên thế gian, đã khiến nhiều người Đức coi đây là giáo 
lý vi diệu nhất trong lịch sử thế giới. 

Với hạnh nguyện quyết tâm truyền bá Phật Pháp ở 
Tây phương, năm 1954, ông Weeraratne nhân danh Hội 
Truyền Bá Phật Pháp mở một ngân quỹ lạc quyên để 
quyên góp tài chánh nhằm gửi những phái đoàn truyền 
bá Phật Giáo đến Đức, giống như Hoàng Tử Mahinda, 
con Vua Asoka của Ấn Độ đã truyền bá Phật Pháp ở 
Tích Lan và ông kêu gọi dân chúng hãy tích cực phát 
tâm cúng dường. Chiến dịch lạc quyên ngân quỹ truyền 
bá Phật Pháp, đã được ông Weeraratne phát động vào 
năm 1954, với sự ủng hộ của thủ tướng Tích Lan và 
nhiều viên chức cao cấp trong chính phủ. Chính ông 
Weeraratne, đã đóng góp một số tiên khá lớn vào ngân 
quỹ này. 

Hội Truyền Bá Phật Pháp, đã tài trợ cho chuyến đi 
thuyết pháp đầu tiên ở Đức trong tháng 6 năm 1957, 
với sự cầm đầu của ba vị cao Tăng Tích Lan và ông 
Weeraratne cũng đã tháp tùng chuyến đi này. 


8.1. Mua ““Ngôi Chùa Phật Giáo” ở thủ đô Berlin 
Một trong những công đức trọng đại nhất của ông 
Weeraratne, trong tiến trình truyền bá Phật Giáo ở Đức 
là ông đã tích cực thương lượng với hậu duệ của Bác 
Sĩ Paul Dahlke, để mua ngôi chùa Das Buddhistische 
Haus ở thủ đô Berlin. Năm 1957, ông đã đi gặp một 
người cháu của Bác Sĩ Dahlke ở cách xa Berlin 500km 
để thương lượng mua ngôi chùa do Bác Sĩ Dahlke kiến 
thiết trong năm 1924 (sau khi BS Dahlke từ trần năm 
1928, những người trong gia đình ông đã bỏ hoang phế 
ngôi chùa). Ông Weeraratne đã ở lại Đức gần 6 tháng 


466 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


trong năm 1957, để thương lượng và hoàn tất thủ tục 
mua ngôi chùa ở Berlin. 

Sau đó, ngôi chùa này đã được Hội Truyền Bá Phật 
Pháp trùng tu thành một tu viện để cung ứng nơi cư 
trú, nhằm đón tiếp chư Tăng từ Tích Lan sang Đức để 
hoằng dương Phật Pháp. 

Từ năm 1957, đã có nhiều chư Tăng từ Tích Lan và 
những nước Phật giáo khác, đến tu viện này để thuyết 
pháp. 

Trong một bài thuyết trình về sự phát triển của Phật 
Giáo ở Đức, Bác Sĩ Hans Wolfgang Schumamn, một học 
giả nổi tiếng về lịch sử Phật Giáo Đức, đã phát biểu: 

“Một trong những Trung Tâm Phật Giáo quan 
trọng là Ngôi Chùa Phật Giáo do Bác Sĩ Paul Dahlke 
kiến thiết ở Berlin, trong năm 1924. Ngôi chùa này, đã 
tôn tại trong tình trạng hoang phế sau Thế Chiến Thứ 
Hai và có lẽ sắp bị bán đấu giá và bị phá húy. Nếu, 
Hội Truyền Bá Phật Pháp Đúc, không đứng ra mua để 
trùng tu, sau đó dùng làm nơi cư trú cho chư Tăng từ 
Tích Lan sang thuyết pháp và đảm nhiệm những khóa 
học thiên định... ” 


Trong đoạn kết luận của bài thuyết trình nói trên, 
Bác Sĩ Schumamn phát biểu: “Những rrợ giúp của các 
Hội Phật Giáo Á Châu, nhất là Tích Lan, trong những 
thời kỳ nghiêm trọng, đã giúp cấp cứu cho ngọn lửa 
Đạo Pháp ở Đúc khỏi bị dập tắt bởi cơn giông tố, do 
những biến chuyển lịch sử gây ra. Điều này có đủ để 
khiến cho người Đúc phải biết ơn hay không ?”° 


5 Asoka Wecraratne pIoneer In developing post-war Sr1 Lanka- 
German ties, tác giả Senaka Weeraratne 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐỨC 467 


Năm 1972, ông Asoka Weeraratne rời khỏi chức vụ 
thư ký Hội Truyền Bá Phật Pháp, sau 20 năm phục vụ, 
để xuất gia và sau đó thọ giới tỳ-kheo và gia nhập Tăng 
Đoàn Tích Lan, với pháp danh là Dhamma-nIsanthi 
Thera. Sau 27 năm ẩn tu trong Tu Viện Sơn Lâm do 
chính thây thành lập, thầy được toàn dân Tích Lan kính 
mến và thầy đã viên tịch năm 1999, thế thọ 80 tuổi. 


Công đức truyền bá Phật Giáo ngài ông Asoka 
Wee-rarat-ne ở Đức Quốc vô cùng trọng đại. Thầy đã 
đi tiên phong trong những nỗ lực xiển dương đạo pháp 
ở Đức và giúp thiết lập tu viện đầu tiên tại xứ này. Ngài 
đã đóng góp những công đức vô cùng quan trọng, vào 
những liên hệ tôn giáo và văn hóa giữa Tích Lan và 
Đức Quốc. 

Sứ mệnh hoằng pháp của thầy Wee-rarat-ne, đã được 
nhiều người Tích Lan so sánh với công đức xiến dương 
Phật Pháp của Hoàng Tử Mahinda (con Vua Asoka) ở 
Tích Lan trong Thế Kỷ thứ II trước Tây Lịch. 


9, Đại Trưởng Lão Nyanatiloka 


Tỳy-Theo Nyanatiloka, sanh năm 1878 ở thành 
phố Wiesbaden, Đức Quốc, thế danh là Anton Gueth, 
trong một gia đình danh giá, thân phụ là một giáo sư 
kiêm hiệu trưởng của trường Trung Học Wlesbaden. 
Trong thời niên thiếu, ông là một nhạc sĩ vĩ cầm tài giỏi 
kiêm soạn nhạc gia, nhưng ông đã từ bỏ sự nghiệp âm 
nhạc, với tương lai đầy hứa hẹn, để du hành sang Đông 
phương học hỏi về Phật Giáo. 


6 Asoka Weecraratna Germany”s “Mahinda Thera' -- tác giả Senaka 
\Weeraratne 


468 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Trưởng Lao Nyanapomika Thera trao 
tượng Phật cho ông Asoka Weeraratne đê đem 
sang Đức truyên bà Phát giáo. 


Tỳ-Theo Nyanatiloka là người Tây phương đầu tiên 
đạt danh hiệu “Đại Trưởng Lão” (Maha- Thera), đây là 
danh hiệu dành cho những tu sĩ Phật Ciáo Nam tông đã 
thọ giới tỳ-kheo từ 20 năm trở lên. Sau 53 năm thọ giới 
tỳ-kheo, khi ông viên tịch ở Tích Lan năm 1957, chính 
phủ nước này đã cử hành quốc tang. 

Những kinh sách do ông biên khảo hoặc phiên dịch 
đã đóng góp đáng kể vào công đức truyền bá Phật Giáo 
ở Tây phương trong tiên bán thế kỷ XX. 

Trong thời niên thiếu, ông hưởng đời sống hạnh 
phúc. Cậu thiếu niên Anton là người yêu thiên nhiên, 
thích đi chơi một mình ở những khu sơn lâm thanh tịnh 
và ưa học hỏi về những vấn để tôn giáo, với ước vọng 
trở thành một nhà truyễn giáo đạo Thiên Chúa ở Phi 
Châu. Từ năm 17 tuổi ông ăn chay trường, tránh uống 
rượu và tránh hút thuốc lá. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐỨC 469 


Trong thời gian đó, ông ham đọc những sách triết 
học của những triết gia lớn, như Plato, Descartes, Kant 
và nhất là Schopenhauer (là triết gia Đức đã am hiểu và 
ca ngợi Phật Giáo). Ông cũng thích học ngoại ngữ, ưa 
tìm hiểu về các quốc gia và dân tộc trên thế giới. Một 
hôm, trong khi viếng một nhà hàng bán thức ăn chay, 
ông được nghe một diễn giả của Hội Thông Thiên Học 
diễn thuyết về Phật Giáo. Ngay khi đó, ông quyết định 
trở thành Phật tử. Ngày hôm sau, vị giáo sư dạy âm 
nhạc tặng ông một ấn bản của cuốn sách “Phật Giáo 
Vấn Đáp” (Buddhist Catechism) của Subhadra Bhiksu 
và một cuốn sách khác nói về giáo lý của Đức Phật. Hai 
cuốn sách đó, đã khiến ông phát tâm nguyện trở thành 
một tu sĩ Phật Giáo ở Á Châu. 

Trong năm 1902, ông có ý định sang Ấn Độ tu hành 
để trở thành tỳ-kheo. Để có tiền lộ phí từ Âu Châu sang 
Ấn Độ, ông trình tấu đàn vĩ cầm ở Trung Đông trên 
đường sang Ấn Độ. Rôi từ Ấn Độ ông sang Tích Lan. 

Trong năm 1903, ở tuổi 25, ông tới Tích Lan, rồi 
sang Miến Điện để gặp vị tu sĩ người Anh nổi tiếng 
đương thời là Ty-Kheo Ananda Metteyya và thọ giới 
Sa-di trong tháng 9 năm 1903 tại một tu viện ở Miến 
Điện. Chỉ vài tháng sau đó, đầu năm 1904, ông thọ giới 
tỳ-kheo, với pháp danh là Nyanatiloka. Kể từ đó, ông 
chuyên cần học Pali ngữ và những kinh điển thuộc về 
V¡i-Diệu-Pháp (Abhidhamma). 

Vì muốn nghiên cứu sâu rộng hơn về Pali ngữ và 
Đại Tạng Kinh Pali, cho nên trong năm 1905 ông từ 
Miến Điện sang Tích Lan tu hành. Trong thời gian ở 


470 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Tích Lan, ông đảm nhiệm cử hành nghi thức thọ giới 
sa-di cho một số Phật tử Tây phương. 


Cuối năm 1906, ông trở lại Miến Điện để tiếp tục 
phiên dịch Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikaya), đồng 
thời xuất bản cuốn kinh sách đầu tiên của ông bằng 
tiếng Đức nhan đề là “Lời Phật Dạy” (“Das Wort des 
Buddha”). Bản dịch Anh ngữ nhan đề “The Word oƒthe 
Buddha” đã trö thành một trong những kinh sách Phật 
Giáo phổ biến nhất trong thời hiện đại ở Tây phương, 
được tái bản nhiều lần và được dịch sang nhiều ngôn 
ngữ trên thế giới. Năm 1907, ông thuyết pháp lần đầu 
tiên trước công chúng Miến Điện về Tứ Diệu Đế. 

Trong hai năm 1909 và 1910, ông trở lại Âu Châu 
với mục đích hợp tác với một số Phật tử Tây phương, 
thành lập tu viện Phật Giáo Nam tông đầu tiên ở Âu- 
Châu, nhưng không thành công. 


Sau khi trở về Tích Lan trong năm 1911, ông được 
một Phật tử người Thụy Šĩ mua tặng một hòn đảo nhỏ 
ở ngoài khơi miền Nam Tích Lan để thành lập một tu 
viện ẩn tu với tên là Island Hermitage. Từ năm 1911 tới 
năm 1914, đã có 4 người Đức, 2 người Mỹ và l người 
Áo thọ giới tỳ-kheo tại tu viện này. 

Năm 1914, ông tới vương quốc Sikkim trong vùng 
Hy Mã Lạp Sơn với ý định sang viếng thăm Tây Tạng, 
nhưng BẠP nhiễu cản trở, nên ông không đi Tây Tạng 
được. Ông trở lại Tích Lan cùng với hai người Tây Tạng 
và sau đó họ thọ giới tỳ-kheo tại Đảo Ấn Tu. Nhưng, 
khi Thế Chiến Thứ Nhất khởi phát trong năm 1914, 
đời sống tu hành thanh tịnh đã của ông bị cắt ngang. 
Trong năm đó, ông và những kiêu dân Đức sinh sống 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐỨC 471 


ở những thuộc địa của Đế Quốc Anh bị chính quyền 
Anh quản thúc và bị đưa tới những trại giam. Trong 
năm 1915, ông bị gửi tới một trại tù ở Úc Châu. Trong 
năm 1916, chính quyền Anh trả tự do cho ông, với điều 
kiện ông phải trở về Đức. Nhưng ông sang Hawail, rồi 
sang Trung Hoa với ý định sang Miến Điện để sống 
trong vùng dân cư gồm Phật tử ở gần biên giới Trung 
Hoa. Sau khi Trung Hoa liên kết với các nước Âu Châu 
chống Đức, ông bị chính quyên Trung Hoa quản thúc 
và gửi về Đức năm 1919. 

Trong năm 1920, sau khi bị chính quyền Anh từ 
chối cho phép trở lại Tích Lan và những nước Á Châu 
thuộc địa của Đế Quốc Anh, ông đi cùng hai tu sĩ Phật 
Ciáo Đức sang Nhật Bản. Tại đây, ông dạy Pali ngữ và 
Đức ngữ trong những trường đại học. Trong thời ø1an 
này, ông tiếp tục những công trình phiên dịch kinh điển 
Pali ngữ. Trong năm 1921, ông viếng Indonesia và mắc 
bệnh sốt rét. Sau khi khỏi bệnh, ông từ Indonesia sang 
Thái Lan với hy vọng có thể sống và tu hành trong xứ 
Phật Ciáo Nam tông này. Nhưng, mặc dù đã được Tòa 
Đại Sứ Thái Lan ở Nhật Bản cấp chiếu khán, ông bị bắt 
ø1ữ ở Thái Lan, vì bị nghi là gián điệp. Sau khi được trả 
tự do, ông trở lại Nhật Bản. 

Trong năm 1926, chính quyển Anh cho phép ông 
cùng với những môn đệ người Đức trở lại Tích Lan. Tu 
viện trên Đảo Ấn Tu, đã bị bỏ hoang nhiều năm cho nên 
cần phải tái thiết. Từ năm 1926 tới nắm 193 là thời kỳ 
cực thịnh và phát triển của Đảo Ấn Tu. Trong thời gian 
đó có nhiều học giả, Phật tử, và các nhà ngoại giao đã tới 
viếng và ở lại trên đảo. Trong năm 1928, ông cùng với 


472 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


tỳ-kheo Anagarika Govinda thành lập Tổng Hội Phật 
Giáo Quốc Tế (International Buddhist Union). 


Từ nấm 1931 tới năm 1932, có nhiễu người Tây 
phương thọ giới tỳ-kheo trên Đảo Ấn Tu, phần đông 
là người Đức, như KÃ -Kheo Nyanaponika, sau này trở 
thành một học giả Phật 
Giáo nổi tiếng. Tất cả 
những người có (tầm 
nguyện thọ giới tỳ-kheo, 
đều thụ huấn Pali ngữ từ 
Trưởng lão Nyanatiloka, 
vì ông coI sự thông thạo 
tiếng Pali là điều kiện 
cần thiết để có thể am 
hiểu chính xác những 
kinh sách Phật Giáo 
Nam Tông, vì vào thời 
đó những bản dịch kinh 
điển từ Pali ngữ sang 
các ngôn ngữ Âu Châu 





Đại Trưởng Lao _ 
Nyanatiloka Mahathera thường thiêu chính xác. 


Trong năm 1939, khi 
Anh Quốc tuyên chiến với Đức Quốc Xã, Trưởng Lão 
Nyanatiloka và những tu sĩ gốc Đức ở Tích Lan bị quản 
thúc. Lúc đầu, họ bị giam giữ ở Tích Lan, rồi tới năm 
1941 họ bị gửi tới những trại tù lớn của Đế Quốc Anh 
ở Ấn Độ. 


Trong năm 1946, Trưởng Lão Nyanatiloka và các 
môn đệ người Đức của ông được chính quyền Anh cho 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐỨC 473 


phép trở lại Tích Lan và họ trở về tu hành trên Đảo Ấn 
Tu. Sau đó, có nhiều Phật tử Tây phương đã thọ giới tỳ- 
kheo ở đây. Cuối năm 1950, Trưởng Lão Nyanatiloka 
trở thành công dân Tích Lan, sau khi xứ này được Đế 
Quốc Anh trao trả độc lập. (Trước đó ngài không thể 
nhập tịch, trong lúc Tích Lan là thuộc địa của Đế Quốc 
Anh). 

Năm 1951, vì lý do sức khỏe ông rời Tu Viện Ấn 
Tu tới thành phố Kandy, miễn Trung Tích Lan, và các 
môn đệ người Đức đi theo ông tới đó. 

Năm 1954, Trưởng Lão Nyanatiloka và môn đệ 
Nyanaponika là hai tu sĩ Phật Giáo gốc Tây phương 
duy nhất được mời tham dự Đại Hội Kết Tập Kinh 
Điển Phật Giáo Thứ VI ở Yangon, Miến Điện. Tại Đại 
Hội này Tỳ-Kheo Nyanaponika, đã đọc thông điệp của 
Trưởng Lão Nyanatiloka trong Lễ Khai Mạc. 


Trưởng Lão Nyanatiloka viên tịch ngày 28 tháng 
5 năm 1957 ở Colombo, Tích Lan, và được chính phủ 
nước này cử hành quốc tang. 


Những tác phẩm chủ yếu của 
Trưởng Lão Nyanatiloka bằng Anh ngữ: 


° Word of the Buddha (Lời Phật Dạy) 

°« Guide through the Abhidhamma-PItaka (Hướng 
Dẫn Về Vi-Diệu-Pháp Tạng) 

° . Buddhist Dictionary: Manual of Buddhist Terms 
and Doctrines (Tờ Điển Phật Giáo: Tra Cứu Từ 
Noữ Phật Học và Giáo Lý) 

°Ò Buddhaˆs Path to Deliverance (Con Đường Giải 
Thoát của Đức Phật) 


474 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


I0I-m9)/0i0s10i9)/liï1- 
S1£|(<)-} 
(®i9)a)(-)0019)L7)(19)31-1906 
lo 


Thera, Nyanatliloka Â. 





Bio=e: Thịx is niH he acEuidÍ hị gi CSPEPT 





Những Tác Phẩm Chủ Yếu của Trưởng Lão Nyanatiloka 
bang Anh ngữ 


I0: 1s 3š 0© Nxej gi 
to Deliverance 


Nyanaftiloka Thera 





QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐỨC 475 


°Ổ The Four Sublime States (“Bốn Tâm Thúc Cao 
Thượng” hay “Tứ Vô Lượng Tâm `) 
° . Fundamentals of BuddhIsm: Four Lectures. (Giáo 
Lý Căn Bản của Phật Giáo: Bốn Bài Thuyết Pháp). 
Ngài cũng đã phiên dịch nhiều kinh sách quan trọng 
từ Pali ngữ sang Đức ngữ, soạn thảo những sách về văn 
phạm và từ điển Pali bằng tiếng Đức. 


Trong tiên bán thế kỷ XX, với tư cách là vị tỳ-kheo 
Tây phương kỳ cựu nhất, Trưởng Lão Nyanatiloka đã 
thu hút nhiều đệ tử người Tây phương thông tuệ và 
cho tới nay ảnh hưởng của ngài, vẫn còn tiềm tàng 
trong những tác phẩm của họ. Ngày nay, sau hơn Ì 
thế ký, tác phẩm “Lời Phật Dạy” của vị Đại Trưởng 
Lão khả kính vẫn còn được nhiều Phật tử trên thế giới 
tìm đọc. 


10. Ảnh hưởng của Phật giáo trong nên giáo 
dục và giới trí thức 

Những thế kỷ trước đây tại Đức, Phật giáo đã được 
giới trí thức nghiên cứu vì nhu câu tri thức nên nặng 
phần kiến thức. Nhưng ngày nay, giáo lý của Phật giáo 
đã và đang trở thành một dưỡng tố quan yếu, giúp giải 
quyết những bế tắc trong đời sống thường nhật. Đồng 
thời, nâng cao giá trị nhân sinh và giúp cho cuộc sống 
thật sự an lạc, hạnh phúc và thành tựu. 

Nhiều trường đại học tại Đức, Giáo lý Phật giáo 
được xem như một môn học chính trong chương trình 
giảng dạy và để có thể tốt nghiệp văn bằng tiến SĨ, các 
Ứng viên Tiến sĩ bắt buộc phải thông thạo các cổ ngữ 
như tiếng Pali, Hán văn, Sanscrit... 


476 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Tại Đức, có những chương trình đặc biệt chuyên 
về nghiên cứu, trong đó có chương trình của Deutsche 
Forschungs Gemeinschaft (DFG), một tổ chức quan 
trọng hàng đầu trong các chương trình nghiên cứu khoa 
học của Đức. Tổ chức này, đặc biệt quan tâm bảo trợ 
cho các công trình nghiên cứu, thu thập, lưu trữ, sao 
chép, phân loại các bộ kinh điển của Phật giáo đã được 
viết trên những vỏ cây, tấm gỗ hay trên những phiến lá 
bối được tìm thấy tại Nepal, Tây Tạng hay những nơi 
hẻo lánh khác. Đây là những di sản, được đánh giá là 
vô giá của Phật giáo nói riêng và thế giới nhân loại nói 
chung trên bình diện Tôn giáo, văn hóa và triết học. 

Đạo Phật, đi vào đời sống của người dân Đức như 
một mạch nguồn âm thầm nuôi dưỡng sức sống, một sức 
sống an lạc, thanh thản, giải thoát nhưng lại là một cuộc 
sống hài hòa, thân thiện và xem mọi cá thể như những 
người anh em, dù không có cùng màu da hay chủng tộc. 


11. Hình thành Hội Phật giáo Đức 


Năm 1955, Hội Phật Giáo Đức-DBG được hình 
thành, năm 1958 Hội Phật Giáo Đức đã đối thành Liên 
Hội Phật Ciáo Đức — DBỤU. Liên Hội Phật Giáo Đức là 
một tổ chức giữ mối liên lạc giữa các đoàn thể, tổ chức, 
cộng đồng Phật giáo tại Đức và khắp nơi trên thế giới. 

Liên Hội Phật Giáo Đức, thường xuyên tổ chức 
những Hội nghị thường niên của Liên Hội. Đồng thời, 
có những Hội chợ Triển lãm Quốc tế, các cuộc Hội 
thảo với những chủ đề lớn như “Thời gian-Trí tuệ- 
Đời sống”; “Phật giáo trong nghiên cứu và cuộc đời”; 
“Những nẻo đường đưa về Tự do Tâm thức”; “Tỉnh 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐỨC 471 


yếu của Phật giáo”; “Trở về an tĩnh nội tâm qua sự tôn 
trọng giá trị tha nhân” v.v... với sự gặp gõ của nhiều 
vị Cao Tăng, các nhà trí thức, học giả và đông đảo Phật 
tử mọi giới cũng như những người có cảm tình với Phật 
giáo vì tìm thấy được sự cởi mở, hài hòa, từ bi và trí tuệ 
của Đạo Phật. 

Các nhà xuất bản lớn tại Đức, thường triển lãm các 
sách báo Phật giáo cũng như giới thiệu những khám 
phá mới mẽ của họ về Phật giáo, một tôn giáo luôn ẩn 
mình trong nhu hòa, bất bạo động nhưng đã mang lại 
sự hòa bình an lạc cho muôn sinh. 


Sau khi chiến tranh kết thúc, những sinh hoạt của 
Phật giáo đa phần chỉ tại các đô thị hay những thành 
phố lớn. Đến đầu thập niên 1960, Phật giáo tại Đức 
mới hướng đến những vùng nông thôn. Chư Tăng và 
những người Phật tử tại thành phố Hamburg là những 
người tiên phong khi phát tâm xây dựng “Căn nhà tĩnh 
lặng” tại Schleswlg-Holstein Rosenburg, một vùng 
thôn quê cách xa thị tứ. Sau đó một số “Căn nhà Tĩnh 
lặng” tương tự cũng đã được thành lập, tại các vùng 
nông thôn ở miễn nam nước Đức, với mục đích tìm 
hiểu và ứng dụng rốt ráo hơn những giáo pháp, do đức 
Phật khai thị nhất là qua việc so chiếu với những khám 
phá của nên khoa học hiện đại. 

Trong quá trình phát triển của Phật giáo tại Đức, một 
Phật sự quan trọng không thể không nhắc đến đó là vào 
năm 1975 Phật Giáo Đức đã tham gia thành lập “Lên 
Hội Phật giáo Âu châu — EBU” tại Paris. Đây là tổ chức 
Phật giáo, giữ nhiệm vụ thực hiện những cuộc tiếp xúc 
với các tổ chức quốc tế, các cuộc Hội Nghị thường niên 


478 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


dựa theo mô hình của DBU. Liên Hội Phật Giáo Âu 
Châu (EBU) hiện đang là thành viên của UNESCO. 


Vào thế kỷ XX, những Trung tâm tu học đã được 
xây dựng bởi nhiều vị cao tăng Đức. Phần lớn, những 
cơ sở Phật giáo tại Đức đều được gọi là Trung tâm tu 
học chứ không mang danh nghĩa tự viện. Hiện nay, tại 
Đức có hơn 30 tự viện, Trung tâm tu học và trên 600 tổ 
chức Phật giáo, do chính người bản xứ thành lập. Liên 
hội Phật giáo Đức là tổ chức đã mang lại nhiều kết quả 
hoằng pháp khả quan nhờ vào sự hành hoạt năng động, 
đa diện và khả năng kết hợp trong tinh thần Lục hòa. 


12. Phật Giáo Việt Nam tại Đức 

Hiện nay có hơn 100,000 người Việt định cư rải 
rác khắp nơi ở Đức. Hiện có trên 20 chương trình phát 
thanh Việt ngữ và khoảng 40 Nguyệt san và Tuần báo 
bằng tiếng Việt. Trên 7 ngôi chùa, 14 Chi hội và 8 Gia 
đình Phật tử của Phật giáo Việt Nam cũng đang góp 
phần vào sứ mệnh xiển dương chánh pháp hóa độ quần 
sanh tại Đức quốc. 

Chùa Viên Giác ở thành phố Hannover, do Hòa 
thượng Thích Như Điển sáng lập và đang là viện chủ 
là một trong những ngôi chùa lón tại Đức, được khởi 
công xây dựng năm 961 và hoàn thành vào năm 1991. 
Chùa Viên Giác vừa là Trung tâm Tu học, đồng thời 
cũng vừa là Trung tâm văn hóa được nhiều người biết 
đến tại Đức. 

Viện Phật học Ứng dụng Châu Âu (European 
Institute of Applied Buddhism) do Thiên sư Thích Nhất 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐỨC 479 


Hạnh thành lập năm 2008, cũng là một Trung tâm Phật 
giáo có tầm cỡ tại Đức. Theo dự kiến, Trung tâm này sẽ 
là nơi tổ chức các cuộc hội thảo, các khóa tu, các khóa 
giảng dạy phương thức đối phó với những vấn đề như 
xung đột, sân hận, phiễn não v.v... 


Năm 2015, một Nghĩa Trang Phật giáo có tên là 
“Nơi Trở Về” đã được khánh thành tại Dresden, thuộc 
miên Đông nước Đức với diện tích 2,000m”. Trung tâm 
của nghĩa trang là một tượng Phật nặng 10 tấn được làm 
bằng đá Granit và được thờ trên bệ thờ hình bát giác 
tượng trưng cho Bát Chánh Đạo, 


Trước đó tại Berlin và Hannover, Nghĩa Trang Phật 
giáo cũng đã được xây dựng. 


13. Các truyền thống Phật giáo tại Đức 

Do bối cảnh lịch sử, người dân Đức đã có nhân 
duyên giao tiếp với nhiều truyền thống văn hóa Đông 
phương nhất là các truyễn thống Phật giáo tiêu biểu 
như Đại thừa, Nguyên thủy và Kim Cương thừa, đặc 
biệt là qua việc trao đối văn hóa, học thuật và tôn giáo, 
Thiền quán của Phật giáo đã có một tác hưởng lớn trong 
ngành tâm lý trị liệu. 

Ông Karlíried Graf von Dũrckheim (1896-1988), 
đã thiết lập Trưng tâm trị liệu tâm lý bằng Thiền tại 
vùng rừng đen ở Đức. Đây là một phương pháp tâm lý 
trị liệu được đặt trên căn bản của Phật pháp và đã chứng 
tỏ là có sự hiệu nghiệm cao. Ngày nay, thiển được xem 
như là một sinh hoạt không thể thiếu trong đời sống của 
những người dân Đức. Vì, Thiền có khả năng giữ được 


480 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


w+t 


vz^. 


4 
' 
¬..—...—. 
' l HIAa- 
\ + 


f4 
X4 


N 





Nghĩa trang Phật giáo có tên là “Nơi Trở Về” 
tại Dresden, thuộc miên Đóng nước Đức. 


° - &X &, 
9e 2. 
4 .x 4 +... 


` 





FƑÖ__ x KÉc ¬ - - ‹ __“~.“_u ——- 
“2® 7” se S4”... 226099 “tại 
là ¿o4 ào w* vs ^ & sẻ _. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐỨC 481 


sự quân bình cân thiết giữa đời sống vật chất và tâm 
linh trong một xã hội mà thường khi con người phải 
đối diện với quá nhiều căng thẳng xuất phát từ nhiều 
nguyên nhân sâu xa. 

Những người Phật tử Đức, vừa tỉnh tấn tu học vừa 
ứng dụng những tỉnh hoa của Phật giáo vào cuộc sống 
thực tế, vừa dấn thân trải rộng từ tâm để góp phần giảm 
thiểu nỗi bất an, thống khổ mà con người đang thường 
trực đối diện. 

Mặc dù, Phật giáo Đức chưa có những cơ sở tầm cõ 
như Thiên Chúa Giáo và Tìn Lành ở Đức, nhưng chư 
Tăng và quý Phật tử thuộc nhiều sắc tộc và tông phái 
khác nhau, vẫn không ngừng nỗ lực mang đạo vào đời 
như là sự biểu tỏ lòng tri ân và báo ân lên đức Phật. 
Đông thời, thể hiện tâm bồ đề giữa thời đại mà nhiều 
người thường gọi “Pháp nhược Ma cường ” hiện nay. 

Bảo vệ môi sinh, dùng thiền để chữa bệnh, giúp đỡ 
người nghèo khó, nâng cao sự hiểu biết, hòa giải những 
xung đột, xây dựng sự hòa kính, chấm dứt những phiên 
não... là những mục tiêu quan yếu mà Phật giáo Đức 
đã đang hướng đến. 

Nhiều truyền thống Phật giáo thuộc nhiều sắc tộc 
như Thailand, Miến Điện, Tây Tạng, Việt Nam, Nhật 
Bản, Trung Hoa, Tích Lan, Đại Hàn... đang hành hoạt 
tại Đức và trong tinh thần đa nguyên, nhưng đồng quy 
về một cứu cánh đó là giải thoát và giác ngộ... 

Như đã được trình bày trước đây, khi đạo Phật 
mới được truyền vào Đức, ở giai đoạn đầu Phật giáo 
Theravada được du nhập từ Tích Lan, Thái Lan, Miến 
Điện đã có một ảnh hưởng lớn, tuy nhiên sau đó Phật 


482 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


giáo Mahayana bao gồm Nhật Bản, Tây Tạng, Trung 
Quốc, Việt Nam, Đại Hàn đã phổ biến khắp nơi và ảnh 
hưởng sâu rộng trên toàn nước Đức. 


14. Phật Giáo Đức đón nhận tân Phật tử 

Tuy rằng, người Đức đã biết đến Phật Giáo từ lâu, 
nhưng chỉ trong thời gian gần đây nhiều người thuộc 
xã hội dòng chính mới bắt đầu chính thức quy y để trở 
thành Phật tử. Trong năm 2007, Liên Hội Phật Giáo 
Đức ước tính trên toàn quốc có khoảng 130,000 người 
Đức bản xứ là Phật tử (không kể những di dân đến Đức 
định cư từ những quốc gia Phật Giáo). 

Ông Helge Latenza, một giới chức của Liên Hội 
Phật Giáo Đức nói: “Hiển nhiên, chúng tôi đang có 
chiều hướng gia tăng hội viên. ” 7 

Có người nói rằng Phật Giáo ở Đức đang trở thành 
một “rào lưu thời thượng” (vogue). Nhưng ông 
Latenza đã trình bày về vấn đề qua một góc cạnh khác, 
ông nói: “Có một số người, thích đi theo trào lưu trên 
bình diện hời hợit. Nhưng sự thật, Phật Giáo là một 
tôn giáo đã cung ứng một cách đích thực giải đáp cho 
những vấn nạn của thời đại. ” 


Có những người đặt câu hỏi rằng, tại sao Phật 
Giáo ngày càng thêm thịnh hành ở Đức? Ông David 
Schneider, một giáo sư về giáo lý Phật Giáo Tây Tạng, 
giải thích rằng, một yếu tố quan trọng khiến cho Đạo 
Phật thu hút nhiều người Đức là vì Đạo Phật là tôn giáo 
chủ trương tinh thần từ bi, bao dung và luôn luôn sẵn 


7 1.Buddhism 1n Germany Finding New Adherents / http:/Wwww. 
dw.com/en/buddh1sm-1n-germany-finding-new-adherents/a-28 15300 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐỨC 483 


sàng đón nhận bất cứ ai. Ông nói: “Trong lịch sử, chưa 
bao giờ xảy ra chiến tranh vì Phật Giáo. Tôi thấy rằng, 
ngày nay nhiều người rất sợ những tổ chức cực đoan 
thuộc mọi tôn giáo. Giáo lý Đạo Phật chủ trương trung 
dung, xa lánh sự cực đoan. Vì vậy không có những Phật 
fử cực đoan. `” 


15. Đức Đạt Lai Lạt Ma: Sứ Giả Phật Giáo 

Sự hấp dẫn của Phật Giáo ở nhiều nơi trên thế giới, 
một phân là nhờ uy tín của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông 
Schneider nói: “Giới fruyên thông chú ý nhiều tới Phật 
Giáo một phân là nhờ uy tín của Đúc Đạt Lai Lạt Ma. 
Ngài là một sứ giả xuất chúng. "Ẻ 

Bà Inken Prohl, giáo sư thần học tại Đại Học 
Heidelberg, Đức quốc, đồng ý rằng Đức Đạt Lai Lạt 
Ma đã có nhiều công đức quảng bá Phật Giáo ở Tây 
Phương. 

Nhưng, bà tin rằng nhiều người Đức cũng đi tìm 
tỉnh thần từ bi khoan dung và tìm giải đáp cho những 
câu hỏi tâm linh mà tôn giáo truyền thống của họ không 
thể đáp ứng. 

Bà nói: “Ngày nay, nhiều người đi tìm lối sống 
thích hợp cho cuộc đời họ. Sự hấp dẫn những cảm quan 
là điều quan trọng và Phật Giáo hấp dẫn họ nhờ thiền 
định, thể dục và thẩm mỹ đơn sơ. ”° 


$ 1.Buddhism 1n Germany Finding New Adherents / http://www. 
dw.com/en/buddh1sm-1n-germany-finding-new-adherents/a-28 15300 
2.Buddhism 1n Germany Finding New Adherents 

9 Buddhism In Germany Finding New Adherents 


484 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


16. Một số quý nỉ sư danh tiếng trong lịch sử 
Phật Giáo Đức 
16.1. Ni Sư Uppalavanna 


NI Sư Uppalavanna, sanh năm 1Š56 tại Hamburg, 
trong một g1a đình thượng lưu. Là nhạc sĩ và được thừa 
hưởng một gia tài rất lớn, của gia đình. Nhưng, Ni sư 
rất ham học kinh sách Phật Giáo. Năm 1920, Ni sư 
đã sang Nhật Bản và trở thành giáo sư ngôn ngữ học 
tại những trường đại học Nhật, trong thời g1an 5 năm, 
đồng thời học hỏi về Phật Giáo Đại thừa. 

Năm 1926 NI sư sang Tích Lan. Thọ giới tỳ-kheo 
ni năm 1928 và đã ẩn tu suốt 25 năm trong một tu viện. 
Trong suốt thời gian tu hành hơn 50 năm, Ni sư không 
bao giờ lầm bệnh và đã viên tịch năm 1982 ở Colombo, 
Tích Lan, thế thọ 96 tuổi.!?° 


16.2. Ni-Sư Ayya Khema 


NI sư Ayya Khema, sanh năm 1923 ở Berlin trong 
một gia đình Do Thái. 

Năm 1955, NI sư thọ giới ty-kheo mi tại Lây Lai Tự 
Ởở Nam Califormia. 

Năm 1978, NI Sư đã giúp thành lập tu viện sơn lầm 
Wat Buddha Dhamma ở gần Sydney, Úc. Tại Colombo, 
Tích Lan và giúp thành lập Trung Tâm Nữ Phật Tử 
Quốc Tế (Internationam Buddhist Women's Centre) để 
dùng làm trung tâm huấn luyện chư Ni. 


I0 Buadhismm and Monastic Cormmunmifies in Gerrmany, by Carola Rolofi. 
/ http://buddhismandaustralia.com/Iindex.php?tile=Buddhism_ and _ 
monasfilc communifles in ermany by Carola Roloff 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐỨC 485 


Năm 1997, NI sư khánh thành tu viện Metta 
Vihara, là tu viện sơn lâm đầu tiên ở Đức và những lễ 
thọ giới tỳ-kheo đầu tiên bằng tiếng Đức đã được cử 
hành tại đây. 

Năm 1987, Ni sư phụ trách phối trí Đại Hội Tì Kheo 
Ni Quốc Tế đầu tiên trong lịch sử Phật Giáo. Nhân dịp 
này, Đại Hội đã thành lập hội Sakya-dhita, là đoàn thể 
nữ Phật tử quốc tế đầu tiên trên thế giới. 

Tháng 5 năm 1987, Ni sư là vị tỳ-kheo ni đầu tiên 
đọc diễn văn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York về 
đề mục “Phật Giáo và Hòa Bình Thế Giới . 

Ni sư là tác giả của 25 cuốn sách bằng tiếng Anh và 
tiếng Đức, về thiển định và về Phật pháp. Những sách 
này đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ. 


16.3. Thiên Sư Gesshin Myoko 


Là một thiền sư 
nổi tiếng của Phật Giáo 
Đức, sanh năm 1931 tại 
Frankfurt, Đức Quốc, là 
một thi sĩ và họa sĩ. 

Ni sư sống nhiễu 
năm ở California, Hoa 
Kỳ. Tại đây, NI sư là đệ 
. tử của Đại Sư Nhật Bản 
Joshu Sasakl. Pháp danh 
€Gesshin Mykyo. 

Năm 1981, NI sư gặp 
. Đại lão Hòa thượng Thích 
Thiên Sư Œesshin Myoko Mãn Giác thuộc phái Thiền 

Prabhasa Dharma Lâm-Tế Việt Nam và năm 





486 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


1965 Đại lão Hòa thượng Thích Mãn Giác đã cho NI sư 
pháp hiệu là Prabhasa Dharma và Ni sư trở thành môn đồ 
thừa kế đời thứ 45 của Dòng Thiền Lâm-Tế Việt Nam. 

Từ năm 1980, cho tới khi viên tịch năm 1999 NI sư 
đã huấn luyện nhiều thiền sinh ở Hoa Kỳ và Âu Châu 
và khai triển một dòng Thiền không tùy thuộc vào bất 
cứ đất nước nào hoặc nền văn hóa nào, tuy rằng vẫn 
duy trì một số đặc điểm của hai dòng Thiền Việt Nam 
và Nhật Bản. 

NI sư đã từng nói: 
“Các bạn đều biết 
rằng tôi phát xuất từ 
truyền thống Phật 
Giáo Thiền Tông. 
Nhưng khi chúng ta đi 
theo một con đường 
tâm linh và đi cho tới 
tận cùng, cho tới tận 
sốc của vạn pháp, thì 
lúc đó tất cả chúng ta 
đều đi tới cùng một 








nguôn: nguôn của GŒesshin \yoko 
vạn pháp. Đó là Con Prabhasa Dharma 


Đường của Thiền. 

Thiên chỉ có nghĩa là quán tưởng, nhưng là một pháp 
quán đặc thù. Đó là cách đi tìm cõi ý thức trong đó vạn 
pháp chưa bị phân chia thành quá khứ, hiện tại và Vị 
J7) 5P Xoh 


II International Zen Institute — 
http://www.zenInstitute.org/en/1z1ae/tradition/main.html 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐỨC 487 


17. Phật Giáo thời hiện đại 

Qua những gì mà chúng ta ghi nhận được, rõ ràng 
Phật giáo Đức đã không chỉ xuất hiện những bậc cao 
Tăng thạc đức mà còn có những vị Ni trưởng xuất 
chúng, đã không ngừng hy hiến đời mình cho sự nghiệp 
hoằng pháp lợi sanh. 


Trong những thập niên gần đây, Phật giáo đã trở 
thành một tôn giáo được nhiều người biết đến tại nước 
Đức, nhiều người Đức gốc bản xứ đã phát tâm quy y 
Tam Bảo, thọ trì năm giới và nhiều người đã phát tâm 
thế phát xuất gia để cống hiến đời mình cho sứ mệnh 
xiến dương chánh pháp lợi lạc quần sanh. 


Trong thời gian chính quyền Nazi (1933-1945) do 
Adol' Hitler (1889-1945) cầm quyên, các tổ chức Phật 
giáo tại Đức đã bị cấm đóan. Tuy nhiên, ở vào thời kỳ 
hậu chiến, các tổ chức đã tiếp tục hành hoạt và nhiều tổ 
chức Phật giáo khác được hình thành. 


Nhiều cơ quan truyền thông Phật giáo cũng lần lược 
xuất hiện, rất nổi tiếng nhất là hai tạp chí tiếng Đức, 
tỜ “Liên hoa” (Lotusblatter) và tờ “Những người thời 
hiện đại ” (Mitwelt). 


Đức là quê hương của nhiều nhà tư tưởng lớn, trong 
đó có triết gia Heiderger, Herder, Kant, Friedrich W. 
Nietzsche, Hegel... Tuy nhiên, một số triết gia đã chưa 
có thể nhìn ra được sự khác biệt căn bản giữa Phật giáo 
và Ấn giáo. 

Cụ thể là Triết gia Hegel, đã hiểu lầm phương pháp 
thiền quán của Phật giáo giống như cách ngồi thiên 
của thần Krishna của Ấn giáo. Triết gia Hegel đã xem 


488 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Ấn giáo như là loại “?huốc phiện của mọi người” (The 
opIum of people). 

Karl Marx sử dụng khái niệm này của Hegel khi đề 
cập đến một tôn giáo lớn ở phương Tây. 

Từ cuối thế kỷ XIX, ảnh hưởng của Phật giáo trong 
mọi tầng lớp xã hội Đức là một dấu ấn hết sức đặc hữu 
mà điển hình là triết thuyết của Arthur Schopenhauer 
(1788-1860), triết gia người Đức rất nổi tiếng. Dù sao thì 
triết gia Schopenhauer đã tự khẳng định rằng những mô 
tả của ông về Phật giáo mới chỉ là bước khởi đầu. 

Ông xác nhận: “Đến năm 1818, khi tác phẩm của 
tôi được ấn hành, tại châu Âu những bài viết về Phật 
giáo hãy còn quá ít. Vì thế, những gì mà tôi đã viết về 
Phật giáo thật sự chưa hoàn chỉnh và không đây đủ. ” 

Ở vào giai đoạn cuối đời, ông đã đâu tư thì giờ và 
năng lực để nghiên cứu về kinh Kim Cương (Diamond 
Sufra, qua bản dịch của Issak Jakob Schmidt) và giáo 
pháp Niết bàn. 

Sau Schopenhauer có Friedrich W. Nietzsche 
(1844-1900), cha để của triết thuyết Siêu Nhân, 
Triết gia Nietzsche đã thừa nhận ông là học trò và là 
người chịu ảnh hưởng giáo lý Phật giáo qua triết gia 
Schopenhauer. 

Những tác phẩm Phật giáo, do chính người Đức viết 
đã tạo một ảnh hưởng lớn lao trong nếp sống văn hóa 
Đức. 

Số người tìm hiểu và thực hành thiển định, ngày 
một càng gia tăng tại Đức, thực tế này cho thấy, Phật 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐỨC 489 


pháp đang là một nhu câu lớn ở xứ sở mà hiện nay nên 
khoa học kỹ thuật ngày một phát triển nhanh chóng. 


18. Kết luận 


Một đất nước, đã trải qua những cuộc chiến đẫm 
máu, đặc biệt là sự phân chia lãnh thổ, do hoàn cảnh 
lịch sử khắc nghiệt. Tuy nhiên, sau khi thống nhất Đông 
và Tây Đức, Nước Đức đã trở thành một quốc gia hùng 
mạnh trên mọi phương diện. 


Nhưng, dù sao thì sau khi trải nghiệm những tan 
thương mất mát ngoài ý muốn, hơn bao giờ hết, người 
dân Đức đang cần rất nhiều đến một đời sống, mà ở 
đó sự hụt hãng của tâm hồn, sự bất an của tâm thức sẽ 
được bù đắp một cách tương xứng, để con người không 
còn là công cụ của tham sân s1, mà ngược lại hoàn toàn 
chủ động trong mọi hành tác, nhằm hướng đến một đời 
sống tâm linh thật sự giải thoát và an lạc. 

Hy vọng một ngày nào đó, Phật giáo Đức sẽ đáp 
ứng thỏa đáng những khát ngưỡng sâu kín mà người 
dân Đức đang cần đến. 


TẾN( QUAN LI(H §Ú 
PHẬT GIÁ0 FSI0NIA 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Cộng Hòa Estonia là một quốc gia trong vùng 
Baltic, miền Bắc Âu Châu, phía bắc giáp Vịnh Phần 
Lan, phía Tây giáp Biển Baltic, phía Đông có biên giới 
với Nøa, và phía Nam có biên giới với Latvia. Toàn thể 
lãnh thổ của Estonia bao gồm vùng đất trên lục địa và 
khoảng 2,000 hòn đảo lớn và nhỏ trong Biển Baltic, với 
diện tích tổng cộng 45,339 km?. Dân số gồm khoảng 
1,300,000 người. Dân tộc Estonia có cùng nguồn gốc 
chủng tộc và ngôn ngữ với dân tộc Phân Lan. 

Estonia là một nước cộng hòa theo thể chế nghị 
viện, được phân chia thành 15 quận hạt, với thủ đô và 
thành phố lớn nhất là Tallinn. Estonia là thành viên của 
Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu và Minh Ước Bắc 
Đại Tây Dương. 

Trong quá khứ, Estonia hầu như luôn luôn bị ngoại 
quốc đô hộ. Vào năm 1940, Estonia bị cưỡng bách sáp 
nhập vào Liên Bang Xô-Viết như là một bang cộng 
hòa. Đến năm 1991, được trao trả độc lập sau khi Liên 
Bang Xô-Viết tan rã, và sau đó Estonia mau chóng áp 
dụng chính sách kinh tế thị trường tự do. 


492 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


| ⁄⁄.VW ú `...) 
22 2 7 Nguốc ¿vefas St.Petersburg 










Helsinki CaHkT-fleTep6ypr 
__.~ 
”.£ _ ý me Lo, 
: VÀ”. qg ÐV YUIKMH 
ý NA". ©Ô Ố. /....... 
Stockholm m— “4 b ì [aruwHa `. 
{ ` 
: | ® 3 Veliky 
\ lãi j Novgorod 
` vậy : n ( 
_——. Eetonia - NÓ ven) 
Baltic Sea 4 Saaremaa ưng ta Tan vú o s 





Gotland 


\ 


- Map data ©2017 Google 
Quốc Kỳ Èstonia 
Bản Đồ Fstonia 


2. Thành phần tôn giáo 

Estonia không có “quốc giáo,” với tỷ lệ khá cao của 
những người tự nhận là không có tôn giáo hoặc vô thần. 
Theo một cuộc thăm dò ý kiến trong năm 2005, chỉ có 
16% dân chúng Estonia tin rằng có Thượng Đế. Tuy 
nhiên đồng thời có 54% dân chúng nói rằng mặc dù họ 
không là tín đỗ của tôn giáo nào, nhưng họ tin tưởng 
có thần linh hoặc có những lực siêu nhiên chi phối đời 
sống tâm linh. 


3. Lược sử Phật Giáo Estonia 
3.1. Thầy Karl Tonnisson, Tu sĩ Phật Giáo đầu 
tiên của Estonia 

Thời tuổi trẻ, Thầy Tonnisson đã quan tâm nghiên 
cứu triết học tại trường Đại Học St. Petersburg của 
Nga và Ở trọ tại tư g1a của một người bạn của thân phụ 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO EST0NIA 493 


ông là học giá Esper 
Ukhtomsky, một 
chuyên gia về văn 
hóa Đông phương. 
Trong thời gian đó, 
Thầy Tonnisson đã 
có dịp gặp gỡ nhiều 
nhà trí thức và tu sĩ 
Phật Giáo đến viếng 
nhà ông Ukhtomsky, 
trong số đó có Lạt Ma 


22 2 _. 2 725 
4 "ử JRy 


Agvan DorzIJev, một 
vị thầy của Đức Đạt 
Lai Lạt Ma đời thứ 
XĨIIH. 

Trong năm 1893, Thây Karl Tonisson sang Latvia tị 


nạn cộng sản trong năm T923 và 
đổi tên thành Kqarlis lennisons 





đã có một thời gian ít 
nhất là vài năm, ông 
Tonnisson đến xứ Buryatia ở biên giới Mông Cổ để 
nghiên cứu về Phật Giáo. Do vậy, lịch sử Phật Giáo 
của Estonia thời sơ khai đã có liên hệ trực tiếp với Phật 
Cáo Buryatia. 

Trong thập niên đầu tiên của thế kỷ XX, Thầy Estonia 
đi nhiều nơi ở Á Châu và thường gặp øỡ những tu sĩ Phật 
Giáo Tây Tạng. Trong số đó, có Lạt-Ma Agvan Dorzijev 
mà trước đó Thây thường gặp ở St. Petersburg. Trong 
năm 1909, Thầy bắt đầu xuất bản những sách về Phật 
Giáo ở Latvia và Estoma. 


494 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 










Chua St Petersburg 
của Phật Giáo Nơa, 
HƠI S1# ÏOHHISOH frụ 
frl ft năm 1920 tới 
năm 1925 


Sư Karl Tonnisson và Thầy Friedrich Voldemar Lustig 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO EST0NIA 495 


Năm 1920, Thầy được Lạt-Ma Agvan Dorzijev bổ 
nhiệm vào chức vụ Viện Chủ của Tự Viện St Petersburg, 
do chính Lạt Ma Asvan Dorzijev thiết lập năm 1905. 


Năm 1923, cộng sản Nga bắt đầu ngăn cấm những 
hoạt động tôn giáo, vì vậy Thầy Tonnisson phải sang 
lánh nạn ở Latvia và trở thành công dân Latvia với tên 
mới là Tu-51ĩ Karlis TennIsons. 


Năm 1924, thây thành lập hội Phật Giáo đầu tiên ở 
thủ đô Riga của Latvia và thiết lập một tự viện tại đây. 


Trong năm 1925, Thầy xuất bản cuốn sách với nhan 
để là “Những Điều Tu-Sĩ Tennisson Muốn Cống Hiến 
Cho Dân Chúng Latvia. ` 


Từ năm 1909 tới năm 1930 Thầy đã xuất bản 16 cuốn 
sách bằng những ngôn ngữ Estonia, Nga, và Latvia. 


3.2. Friedrich Lustig: Tu sĩ Phật Giáo thứ nhì 
của Estonia 


Thầy Friedrich Lustig, vị tu sĩ thứ nhì trong lịch 
sử của Phật Giáo Estonia, sanh năm 1912. Vào cuối 
thập niên 1930, Thầy tham dự những buổi thuyết pháp 
của Thây Tonnisson trong thành phố Narva, miễn đông 
Estonia, và được thu nhận làm môn đệ. Kể từ đó hai 
người luôn luôn ở gần nhau cho tới cuối đời. 

Vào năm 1931, Thầy Tonnisson và môn đệ Lustig 
khởi hành bằng đường bộ để đi từ Âu Châu sang Á 
Châu, với mục đích đến Tây Tạng để nghiên cứu về 
Phật pháp. Họ lưu lại Trung Hoa từ năm 1935 đến năm 
1936. 


496 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





ỦỆ: 
S1 Karl Tonisson và Sư Friedrich Lusiig cùng Với các VỊ 
Lạt-Ma của BuryaHa tham dự Hội Nghị Phát Giáo 
Quốc Tế ở Nepal năm T956. 


Trong thời gian xảy ra Thế Chiến Thứ Hai, họ tu 
hành trong những ngôi chùa ở Thái Lan. Năm 1941, 
Thầy Tonnisson và môn đệ đã viết những bài đăng trên 
báo chí ở Thái Lan để phê bình chính phủ Thái về chính 
sách ủng hộ quân phiệt Nhật, và năm 1949 họ bị chính 
quyền Thái trục xuất sang Miến Điện. 


Hai vị tu sĩ Estonia ở lại Miến Điện tu hành, Thầy 
Lustig được giao phó chức vụ quản thủ một thư viện ở 
thủ đô Rangoon. Vài năm sau, Thầy Lustig trở thành 
một thi sĩ Phật Giáo nổi tiếng, và đã phiên dịch những 
thi phẩm từ ngôn ngữ Miến Điện sang Anh ngữ. Hai tu 
sĩ Estonia này ở lại tu hành cùng với các thầy tỳ-kheo 
Nam tông trong những ngôi chùa Miến Điện cho tới 


QUYỂN II  TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO EST0NIA 497 


khi viên tịch, mặc dù bản thân họ tu hành theo thuyển 
thống Đại Thừa của Phật Giáo Tây Tạng. 


Năm 1956, họ đã tham dự Hội Nghị Phật Giáo Quốc 
Tế Thứ IV (Fourth International Buddhist Conference) 
ở Kathmandu, Nepal và có dịp gặp gỡ những vị Lạt-ma 
đến từ Bang Cộng Hòa Buryatia, thuộc Liên Bang Xô- 
Viết. 

Thầy Tonnisson, 
viên tịch vào năm 1962 
ở Miến Điện và sau đó 
được Tăng-Già Miến 
Điện tôn vinh là Bồ- 
Tát, đây là một vinh 
dự hiếm có theo truyền 
thống Nam tông. Thầy 
Lustig đã viên tịch ở 
Rangoon năm 1989. 
Thuở sinh thời hai tu 
sĩ Estonia được xem là 
đại diện cho Phật lử *““ “- mm. là 
vùng Baltic, vì Ngài Thây Friedrich Lusiig 
TonIsson đã được Đức 
Đạt Lai Lạt Ma đời thứ XIII bổ nhiệm vào chức vụ lãnh 
đạo cao nhất của Phật giáo tại ba xứ Baltic là Estonia, 
Latvia và Lithuamia. 





` 


_~— 


Có điều rất đáng tiếc, vì chế độ cộng sản ngăn cấm 
mọi hoạt động tôn giáo, cho nên họ đã không thể truyền 
bá Phật pháp trong vùng Baltic mà đã phải sống lưu 
vong ở Á Châu để tu hành. 


498 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


3.3. Tu sĩ Vello Vaartnou có công đức với Phật 
Giáo Estonia hiện đại 

Hiện nay Lạt-Ma Vello Vaartnou là vị tu sĩ đứng 
đầu tông phái Mật Tông Tây Tạng Ninh Mã (Nyingma) 
Ở Eston1a. 

Thầy sanh năm 1951, trên Đảo Saaremaa của 
Estomia, trong khi xứ này còn là một bang cộng hòa 
của Liên Bang Xô-Viết. 

Năm 1964, ở tuổi 13, thầy đã nhận thức rằng mình 
là Phật tử trong khi tình cờ được đọc một cuốn sách 
về Phật Giáo. Trong thời bị công sản cai trị, ở Estonia 
không có vết tích gì về Phật Giáo. 

Mấy năm sau đó, thầy nhận ra rằng chỉ có một con 
đường duy nhất để học và thực hành Phật pháp là đi 
sang Bang Cộng Hòa Buryata tại biên giới Liên Xô và 
Mông Cổ. 

Năm 1975, thầy đến viếng tu viện Ivolga ở Buryatia 
lần đầu tiên để xin thọ giáo, nhưng bị từ chối, vì các vị 
Lạt Ma tại đây ngân ngại, không muốn thu nhận một 
Phật tử người Tây phương, đồng thời họ cũng muốn 
thử thách nguyện vọng tu hành của người thanh niên 
Estomia này. 


Không nản chí, năm 1976 thầy Vaartnou trở lại Tu 
Viện Ivolga và được thu nhận vào Tu viện để tu học. 
Tu Viện Ivolga thuộc tông phái Mật Tông Gelugpa 
Tây Tạng, trong khi Thầy Vaartnou muốn tu hành 
theo truyền thống của tông phái Ninh-Mã; nhưng thầy 
không thể lựa chọn, vì vào thời bấy giờ Gelugpa là tông 
phái Phật Giáo duy nhất tại Liên Bang Xô-Viết, sau khi 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO EST0NIA 499 


nhiều tu viện Phật Giáo ở Nga và Mông Cổ đã bị nhà 
cầm quyên cộng sản phá hủy. 


Từ năm 1976 tới năm 1987, thầy Vaartnou đã thọ 
giáo từ những vị Lạt-Ma học giả uyên thâm trong Tu 
Viện Ivolga. Trong số đó, có Lama Munko, sau này trở 
thành Tăng Thống của Phật Giáo Liên Bang * 


Thây Vaartnou 
là vị tu sĩ Estonia `. 
đầu tiên đã 
được ban danh 
hiệu Geshe theo 
truyền thống Phật 
Giáo Tây Tạng. ' 

Năm 1982, thầy 
Vaartnou thành 
lập Hội Huynh 
Đệ Phật Giáo 
Estoma, theo 
truyền thống của 
tông phái Mật 
Tông Tây Tạng Ninh-Mã ở thủ đô Tallinn, vào lúc 
chính quyển Liên-Xô đã nới lỏng sự kiểm soát hoạt 
động tôn giáo. 





Vello Waartnou và Sư Phụ là Munko 
Lama tại Tu Viện lvolea ở BuryaHa. 


Trong vòng vài năm họ phiên dịch và xuất bản 
nhiều kinh sách Phật Giáo. Đồng thời, thiết lập một thư 
viện lưu trử những kinh sách của Phật Giáo Tây Tạng 
do Tu Viện Ivolga cung cấp. Những liên hệ giữa Phật 
l http:/www.estonica.org/en/Culture/Buddhism 1n Estonia/ 


Foundation of a practical Buddhist tradiion In Estonia Dby_ 
Vello_ V%o°C3%A4%C3%A4rtn%C33%B5ư/ 


500 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Giáo Estonia và Tu Viện Ivolga rất chặt chẽ. Phật tử và 
tu sĩ Estonia thường tới viếng tu viện này để chiêm bái 
và thọ giáo, đồng thời các vị lạt-ma của Buryatia cũng 
thường tới viếng Estonia để thuyết pháp. 

Tu Viện Ivolga, đã có công đức lớn lao trong tiến 
trình truyền bá Phật Giáo ở Estonia và những nơi khác 
tại Liên Bang Xô-Viết. 

Năm 1987, thầy Vaartnou và Hội Huynh Đệ Phật 
Giáo Estonia thành lập Đảng Quốc Gia Độc Lập 
Estonia để công khai chống chế độ cộng sản độc tài. 


Tháng Giêng năm 1988 họ mở một cuộc họp báo 
Ởở Moscow và mời ký giả của những tờ báo lớn ở Tây 
phương tham dự. Trong đó, có những nhật báo nổi 
tiếng, như New York Times, Washington Post, đài 
truyền hình ABC News và một tuần báo của Thụy 
Điển. Trong cuộc họp báo này, thầy Vaartnou tuyên bố 
sẽ thành lập Đảng Quốc Gia Độc Lập Estonia. 


Nhưng sau đó thầy Vaartnou bị trục xuất ra khỏi 
Liên Bang Xô-Viết. Vương Quốc Thụy Điển lập tức 
đón nhận và ban quốc tịch cho thầy như một chiến sĩ 
tận tâm tranh đấu cho nhân quyển. 


Trong thập niên 1990, thầy tu hành trong các tu 
viện vùng Hy-Mã-Lạp Sơn. 

Năm 2006, thầy trở về Estonia và thành lập Hội 
Phật Giáo Ninh-Mã Estonia, đồng thời khởi động dự án 
Từ Điển Bách Khoa Phật Giáo Ninh-Mã Estonia trực 
tuyến trên mạng Internet. Lúc đầu, dự án này nhằm 
mục đích dành cho các Phật tử thuộc tông phái Ninh- 
Mã, nhưng sau đó thầy Vaartnou nhận thấy có nhiều 


QUYỂN II  TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO EST0NIA 501 


người trong công chúng cũng muốn tìm hiểu. Vì vậy, 
thầy đã khai triển dự án để bao gồm hàng ngàn tiết 
mục, đã được phiên dịch sang ngôn ngữ Estom1a. 


4. Kết luận 


Có thể nói, Phật giáo tại Estonia đã gặp nhiều 
chướng duyên nghịch cảnh, tuy nhiên ở đâu hạt giống 
Bồ Đề được gieo xuống, ở đó chắc chắn chân lý sẽ 
bừng sáng và nhờ thế con người sẽ thật sự sống một đời 
người với tất cả ý nghĩa của NGƯỜI. 





TẾN( QUAN LI(H §Ú 
PHẬT IÁ0 II0ILANI — HÀ LAN 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Vương Quốc Hà-Lan (Kingdom of Netherlands, 
cũng thường được gọi là Holland), bao gồm xứ Hà-Lan 
là thành phần chính ở lục địa Âu Châu và ba hòn đảo 
trong vùng biển Caribbean. Hà-Lan tọa lạc ở miền Tây 
Âu Châu, phía Đông giáp Đức, phía Nam giáp Bỉ, có 
bờ biển ở Bắc Hải. Thủ đô và thành phố lớn nhất là 
Amsterdam, nhưng thủ đô hành chánh là thành phố 
The Hague. 


Hà-Lan có diện tích 41,543 km2, dân số hiện thời 
khoảng 17,000,000 người. Với mật độ dân số 408 người 
trên mỗi km”, Hà-Lan là một trong những nước có mật 
độ dân số cao nhất thế giới. 

Vào cuối thế kỷ XVIII, Hà-Lan thuộc quyển cai 
trị của Pháp, Vương Quốc Hà-Lan được thành lập vào 
năm 1814, sau khi Hoàng Đế Napoleon của Pháp bị 
truất phế. 

Trong Thế Chiến Thứ Nhất, Hà-Lan đứng trung 
lập. Trong Thế Chiến Thứ Hai, tuy đứng trung lập 
nhưng vẫn bị Đức Quốc Xã xâm chiếm. 


504 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


“/“.. i3 


_ Blạck 
Sea 
Ấn SỢI.I i = . ` CS cay cac ' P- 


Quốc Kỳ và bản đô Hà Lan (Netherlands) 





Hà-Lan là thành viên sáng lập của Liên Hiệp Âu 
Châu (EU), Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO) và 
Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là nơi đặt trụ 
sở của Tòa Án Quốc Tế (International Court of Jusfice). 
Với diện tích chỉ bằng Tiểu Bang Tennessee của Hoa- 
Kỳ, Hà-Lan là nước xuất cảng thực phẩm nhiều hạng nhì 
trên thế giới, sau Hoa Kỳ, nhờ kỹ thuật canh tác hiện đại 
và khí hậu ôn hòa. 

Ngày nay Hà-Lan là một trong những nước phát triển 
và thịnh vượng nhất thế giới. 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO HÀ LAN 505 


2. Thành phần tôn giáo 

Trước thế kỷ XX, đa số dân chúng Hà-Lan là tín 
đồ Ki-Tô-Giáo, trong đó khoảng 2/3 là tín đồ đạo Tin 
Lành, và 1/3 là tín đồ Thiên Chúa giáo Rôma. 

Ngày nay, chỉ có khoảng 40% dân chúng là thành 
viên của những giáo hội và khoảng 6% thường xuyên 
đi dự thánh lễ ở nhà thờ mỗi tháng từ một lần trở lên 
(theo thống kê trong năm 2010). 

Hiện thời khoảng 1/3 dân chúng Hà-Luan là tín đồ Ki- 
Tô-Giáo. Hồi Giáo là tôn giáo lớn thứ nhì, với khoảng 
825,000 người (gồm 5% dân số). Phần đông tín đồ Hồi 
Giáo là những di dân đến từ hai xứ cựu thuộc địa của 
Hà-Luan là Indonesia và Surinam, phần còn lại là những 
công nhân di trú đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và Morocco và 
những người ty nạn đến từ những nước Hồi Giáo, như 
Iraq, Afghamistan. 

Khoảng 6% dân Hà-Lan là tín đồ của những tôn giáo 
khác, như Ẩn-Độ Giáo, Do Thái Giáo và Phật Giáo. 

Hiện thời, ở Hà-Lan có 250,000 người tự nhận là 
Phật tử, đa số là người bản xứ, phần còn lại là những di 
dân đến từ các nước Á Châu. 

Theo thống kê năm 2009, ở Hà-Lan có khoảng 
19,000 người Việt Nam sinh sống, phần đông là người 
{¡ nạn. 


3. Phật Giáo du nhập Hà-Lan 


Vào thế kỷ XVII, người Hà-Lan bắt đầu biết về Phật 
giáo qua những sách của các nhà truyền giáo Hà-Lan ở 
An-Độ đã viết về các tôn giáo của xứ này. 


506 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


4. Thời kỳ sơ khai 


Năm 1841, học giả J.H. Halbertsma (1789-1869), 
xuất bản tác phẩm “Phật Giáo và Đúc Phật” (Het 
Buddhisme en zijn Stichter) dựa vào những sách về 
Phật Giáo bằng Anh ngữ. 

Năm 1879, học giả J.P. van der Vegte xuất bản cuốn 
sách “Đạo Phật vd Giáo Lý của Đức Phật” được dịch 
sang ngôn ngữ Hà-Lan, từ tác phẩm bằng Anh ngữ của 
học giả người Anh W, T. Rhys-Davids. 

Năm I§97, học giá C. J. Wijnaendts Francken 
xuất bản cuốn sách biên khảo với nhan đề “Thế Giới 
Quan của Phật Giáo” (“Het boeddhisme en z1Jn 
wereldbeschouwing”: “Buddhism and 1(s world-view'”). 


Trong năm 1889, học giả S. van Houten xuất bản 
bộ sách biên khảo mang tựa đề “Giáo Lý của Đúc 
Phật Theo Kinh Điển Phật Giáo Nam Tông” (“The 
Teaching of the Buddha according to the holy books of 
Southern Buddh1sm”). 

Năm 1905, học giả Felix Ortt xuất bản tác phẩm 
“Phúc Âm của Đức Phật” được dịch từ cuốn The 
Gospel of Buddha của học giả Mỹ gốc Đức Paul Carus. 

Trong năm 1902, học giả H.U. Meyboom dịch sang 
tiếng Hà-Lan từ thi phẩm trường thiên bằng Anh ngữ 
“Ánh Hào Quang Á Châu” (The Light of Asia)của 
SIr Edwin Arnold.! 


L http://www.buddhachannel.tv/portail/spip.php?article3746 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO HÀ LAN 507 


5. Thời kỳ từ cuối thế kỷ XIX 

Công trình nghiên cứu sâu rộng về Phật Giáo, ở 
Hà-Lan khởi đầu qua sự bổ nhiệm học giả Hendrik 
Kern vào chức vụ giáo sư Phạn ngữ tại Đại Học Leiden 
UnIversity. 

Từ năm 1882 tới năm 1884, ông xuất bản bộ sách 
“Lịch Sử Phật Giáo ở Ân-Độ” gồm 2 quyển, và một 
cuốn sách khác đó là cuốn “Hướng Dẫn về Phật Giáo. ” 

Sau khi Ciáo Sư Hendrik Kern mãn nhiệm, người 
thay thế ông là Giáo Sư Jacob Speyer (1849-1913), là 
người đã phiên dịch một số kinh điển Đại Thừa cùng 
với cuốn jø/aka-maia kể chuyện về những tiễn kiếp 
của Đức Phật, từ Phạn ngữ sang tiếng Hà-Lan. 

Người kế nhiệm Giáo Sư Speyer là nhà Khảo Cổ 
Jean Philippe Vogel (1871-1956), là người đã trở thành 
nổi tiếng sau khi chứng minh rằng thành phố Kasia của 
Ản-Độ ngày nay chính là thánh địa Kusinara, là nơi 
Đức Phật đã tịch hiện Niết Bàn. Ông cũng là người đã 
thi hành những công trình khảo cổ về khu di tích Phật 
Ciáo Borobudur vĩ đại trên Đảo Java, Indonesia, trong 
thời gIan xứ này là thuộc địa của Hà-Lan. 


6. Thời kỳ sau thế chiến thứ II 


Sau Thế Chiến Thứ Hai, Hội Thông Thiên Học đã 
øiúp quảng bá thêm cho Phật Giáo ở Hà-Lan. Người 
điêu hành Chi Hội Thông Thiên Học Hà-Lan là Bà 
Sprutenburg, một học giả đã từng sang Ẩn-Độ nghiên 
cứu về tôn giáo. Bà thường xuyên tổ chức những cuộc 
hội họp tại tư gia và hấp dẫn nhiều thính giả đến từ 
khắp nơi trong nước, để thảo luận về Phật Giáo. 


508 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Trong số đó có Giáo sư Ernst Verwaal, là người đã 
thành lập Hội Ái Hữu Phật Giáo Hà-Lan và ấn hành 
một đặc san nhỏ viết về Phật Giáo. 

Trụ sở của Hội này đặt tại thành phố The Hague, 
thủ đô hành chánh của Hà-Luan; và trong năm 1966 phu 
nhân của Đại Sứ Thái Lan ở Hà-Lan thường xuyên mời 
các hội viên tới thăm viếng Tòa Đại Sứ để thảo luận về 
Phật pháp. 


7. Thành lập Hội Phật Giáo Toàn Quốc 

Trong năm 1966, Hội Ái Hữu Phật Giáo Hà-Lan 
đổi tên thành “Hội Phật Giáo Hà-Lan”. Tổ chức này 
đảm nhiệm những lễ hội và sinh hoạt Phật Giáo, thuộc 
tất cả mọi tông phái. Từ năm 1968 cho tới nay, Hội 
Phật Giáo Hà-Lan ấn hành một đặc san định kỳ. Ngày 
nay, Hội này có một kênh truyền hình riêng để quảng 
bá Phật Giáo. 


8. Thiền Tông ở Hà-Lan 

Thiên Sư Thích Nhất Hạnh ở Pháp, đã thiết lập một 
Tu viện tại Hà-Lan để hướng dẫn quần chúng tu tập về 
thiển quán. 

Trong cộng đồng người Việt ở Hà Lan, còn có Chùa 
Vạn Hạnh do Thượng tọa Thích Thông Trí Trụ trì và tại 
ngôi chùa này cũng có Gia Đình Phật Tử sinh hoạt với 
mục đích Đào luyện thanh-thiếu-đồng niên thành Phật 
tử chân chính, nhằm góp phần xây dựng xã hội theo 
tinh thần Phật giáo. 


Các hội Thiền tông của Nhật Bản cũng có nhiều chi 
hội ở Hà-Lan, trong số đó nổi tiếng nhất là Thiền Viện 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO HÀ LAN 509 





— nh . ị 
“=ïc ..Ä...-." -—..-:.. “6. 


Thiên Viện Zen River (Sông Th 


lên) 
Zen River (Sông Thiền). Đây là một thiển viện tầm cỡ 
quốc tế thuộc tông phái Thiền Tào Động Nhật Bản. 

Thiển viện này, thường xuyên tổ chức những khóa 
huấn luyện thiển định, với sự hướng dẫn của vị Viện 
Chủ là Thiên Sư Tenkei Coppens Roshi và những phụ 
tá của ngài. 

Ngoài Hà-Lan ra, Thiên viện này còn đảm nhiệm 
những công tác truyền bá Thiền Tào Động trong những 
nước khác ở Au Châu. 

Chùa Phật Quang Shan của Đại sư Tĩnh Vân ở Đài 
Loan, thuộc truyền thống Bắc tông đã có một chi nhánh 
tên là Chùa Hà Hoa (He Hua) ở Amstersdam. Ngôi 
Long Tuyển Đại Bi Tự, một Tự viện Phật giáo Trung 
Quốc, cũng đã được thành lập tại Hà Lan. 


9. Phật Giáo Nam Tông ở Hà-Lan 


Trong năm 1971, một thương gia Hà-Lan để nghị 
thiết lập một ngôi chùa thuộc Nam Tông ở Hà-Lan với 
sự yếm trợ của Tòa Đại Sứ Thái Lan. 


510 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Chùa Hà Hoa (He Hua) của Phát Giáo Đài Loan ở Hà-Lan 


Năm 1973 ngôi Chùa Buddharama đã được khánh 
thành tại thành phố Waalwijk. Ngày nay tu viện này có 
một đoàn thể Phật tử riêng tên là “Thanh Niên Phật tử 
Hà-Lan” (Young Buddhists Netherlands) và xuất bản 
một đặc san định kỳ.? 


10. Phật Giáo Tây- Tạng ở Hà-Lan 

Năm 1977, Phật tử Han de Wit, môn đệ của Lạt 
Ma Chogyam Trungpa, thuộc tông phái Kim Cang 
Thừa Kagvu của Tây- Tạng, thành lập một trung tâm ở 
Amsterdam để truyền bá Phật pháp và huấn luyện thiển 
định theo truyền thống Phật Giáo Tây-Tạng. Trung tâm 
này còn có chi nhánh trong những thành phố khác. 

Tông phái Ninh Mã của Phật Giáo Tây- Tạng cũng 
có những trung tâm sinh hoạt và huấn luyện thiền định 


2 http://www.buddhachannel.tv/porta1l/spip.php?article3746 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO HÀ LAN 511 





Chùa Buddharama tại thành phô WaalwÙk 


ở nhiều nơi, Tông phái này cũng có một tiệm sách ở 
Amsferdam. 


11. Hiện tình và triển vọng 

Năm 1971, trên toàn quốc Hà-Lan chỉ có khoảng 
900 Phật tử. Kể từ đó, số Phật tử đã gia tăng nhanh 
chóng. Các nhà quan sát cho rằng, nguyên nhân của 
sự kiện này là, trong thời hiện đại người dân Hà-Lan, 
giống như ở nhiều nước Tây phương khác, có những 
khao khát và nhãn quan mới về xã hội và đời sống và 
họ không tìm thấy giải đáp từ những tôn giáo truyền 
thống. 

Năm 1990, trên toàn quốc Hà-Lan chỉ có tổng cộng 
42 đoàn thể và tổ chức Phật Giáo. Trong năm 2010 con 
số đã lên gần 100. Trong đó, có nhiễu đoàn thể là chi 
nhánh của trụ sở chính ở thủ đô. 


Một đoàn thể Phật tử Hà-Lan có nhiều công đức là 
tổ chức “Tuyên Úy Phật Giáo Trong Nhà Tà” chuyên 


512 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


trách săn sóc và giáo huấn tù nhân, được chính phủ 
bảo trợ để đảm nhiệm những chương trình huấn nghệ 
và giáo dục cho tù nhân, với sự cộng tác của trường 
Đại Học Miễn Phí Amsterdam (Free University of 
Amsferdam\). 


Như những tia nắng ấm và những làn gió mát, tựa 
như những mạch nguồn thầm lặng và dưỡng khí trong 
lành, Từ bi và Trí tuệ của Phật giáo đã và đang là những 
dưỡng tố quan yếu không thể thiếu trong đời sống của 
mọi xã hội đặc biệt là xã hội đây khai phóng như xứ sở 
Hà Lan hiện nay. Phật giáo, không chỉ là phương pháp 
sống lành mạnh, an lạc, giải thoát, giác ngộ mà còn 
chính là sức sống, một sức sống mầu nhiệm của mọi sự 
sống trong vũ trụ bao la vô tận. 


12. Kết luận 

Trong những năm sân đây, Phật Giáo đã phát triển 
nhanh chóng ở Hà-Luan. Trong năm 1998, chỉ có khoảng 
16,000 người tự nhận là Phật tử, trong số đó khoảng 
4,000 là người bản xứ và khoảng 12,000 là di dân đến 
từ những nước Á Châu. Hơn 10 năm sau, một cuộc 
thăm đò trong năm 2009 cho thấy, có khoảng 250,000 
người tự nhận là Phật tử và có nhiều người rất có cảm 
tình với Phật Giáo." 

Với đà phát triển này, các nhà xã hội học cho rằng 
Phật Giáo tại đất nước này sẽ ngày một phát triển tốt 
đẹp. 


3_http://www.buddhistchannelT.tv/index.php?id=3,8220,0,0,1,0Z. 
VwMLpkesQzc 


QUYỂN II s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO HÀ LAN 513 





Người Hà Lan hân hoan niêm nở chào đón Đức Đạt-Lai 
Lạt-Ma l4 khi ngài đên viêng Hà Lan, 2014 





Đức Đạt-Lai Lạt-Ma 14 viêng Hà-Lan, 2014 


TẾN( QUAN LI(H §Ú 
PHẬT GIÁ GREE(E — HY LẠP 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

Cộng Hòa Hy-Lạp (tiếng Anh: Hellenic Republic) 
là một quốc gia miền đông-nam Âu Châu. Theo thống 
kê, năm 2015 dân số Hy-Lạp gồm khoảng II triệu 
người. Thủ đô và thành phố lớn nhất là Athens. 


VỊ trí của Hy-Lạp, nằm tại “ngã ba đường” của ba 
lục địa Châu Âu, Châu Á và Châu Phi. Toạ lạc ở mũi 
phía nam Bán Đảo Balkan, Hy-Lạp có biên giới chung 
với các nước Albamia, Cộng Hòa Macedomia, Bulgaria 
và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Với diện tích tổng cộng 131,957 km”, lãnh thổ Hy- 
Lạp có hơn 2000 hòn đảo lớn và nhỏ, nhưng chỉ 227 
hòn đảo có dân cư sinh sống. Khoảng 80% lãnh thổ của 
Hy-Lạp là đôi núi. 

Hy-Lạp là một trong những quốc gia có lịch sử lâu 
dài nhất thế giới và được coi là cái nôi của văn minh và 
văn hóa Tây phương, là nơi khai sanh của thể chế dân 
chủ, triết học Tây phương, Thế Vận Hội, các môn khoa 
học chủ yếu, toán học, và kịch nghệ. 

Vào thế kỷ IV trước Tây Lịch, Vua Philip Đệ Nhị, 
thống nhất đất nước Hy-Lạp lần đầu. Con trai ông là 


516 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Đại Đế Alexander, đã mau chóng chinh phục những 
vùng phía đông, đồng thời truyền bá văn hóa và khoa 
học của Hy-Lạp trong vùng trải rộng từ miễn đông Địa 
Trung Hải cho tới Sông Indus ở Ấn Độ. 

Đến thế kỷ thứ II trước Tây lịch, Hy-Lạp bị Đế 
Quốc La-Mã sáp nhập và trở thành một phần lãnh thổ 
của đế quốc này và triều đại thừa kế của Đế Quốc La- 
Mã là Đế Quốc Byzantine. 

Trong thế ký thứ I Tây Lịch, Giáo Hội Hy-Lạp 
Chính Thống được thành lập. Đây là một biến chuyển 
lịch sử quan trọng, khiến cho đa số dân chúng Hy lạp 
ngày nay là tín đồ của tôn giáo này. 

Vào thế kỷ XV, Hy-Lạp bị Đế Quốc Ottoman của 
người Thổ Nhĩ Kỳ sáp nhập. Năm 1830, Hy-Lạp giành 
được độc lập, sau một cuộc chiến tranh chống lại Đế 
Quốc Ottoman. 

Ngày nay, Hy-Lạp là một quốc gia dân chủ, kinh tế 
phát triển, và dân chúng có mức sống cao, là thành viên 
sáng lập của Liên Hiệp quốc, thành viên của Liên Hiệp 
Âu Châu và Minh Ước Bắc Đại Tây Dương. 


2. Thành phần tôn giáo 

Hiến pháp của Hy-Lạp nhìn nhận Đạo Ki-Tô Chính 
Thống Đông Phương (Eastern Orthodox Christianity) 
là tôn giáo “thịnh hành” của quốc gia, trong khi bảo 
đảm quyên tự do tôn giáo của người dân. Chính phủ 
không có những thống kê liên quan đến con số tín đồ 
của các tôn giáo và trong những tài liệu kiểm tra dân số 
không có những câu hỏi về tôn giáo. 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO HY LẠP 517 





Quốc Kỳ và bản đồ Hy Lạp 


Theo một cuộc thăm dò dư luận vào năm 2010, 
có 79% công dân Hy-Lạp nói rằng họ “tin tưởng có 
Thượng Đế”, 15.8% nói rằng họ “rất sùng đạo” (“very 
religious”). Tín đồ Thiên Chúa giáo Rôma gồm khoảng 
50,000 người. 

Hồi Giáo là tôn giáo lớn thứ nhì ở Hy-Lạp. Theo 
ước tính có khoảng 100,000 người bản xứ là tín đồ Hồi 
Giáo, cộng thêm khoảng hơn 200,000 tín đồ là những 
di dân mới đến định cư từ những quốc gia Hồi Giáo. 

Dân Do Thái đã sinh sống ở Hy-Lạp hơn 2,000 năm. 
Trong những năm đầu thế kỷ XX, cộng đồng Do Thái ở 
Hy-Lạp gôm khoảng 100,000 người; nhưng ngày nay, 
tín đồ Do Thái Giáo ở Hy-Lạp chỉ còn khoảng 7,500, 


518 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


phần đông tập trung ở thủ đô Athens và những thành 
phố lớn. 


Hiện thời, con số Phật tử người bản xứ không cao, 
nhưng trong những thập niên vừa qua số Phật tử ở Hy- 
Lạp đã gia tăng đáng kể, vì đã có nhiều di dân đến từ 
các quốc gia Phật Giáo Á Châu. 

Ngày nay, trong hầu hết những thành phố lớn ở 
Hy-Lạp đều có những chùa, tu viện, hoặc trung tâm 
Phật Giáo. 


3. Phật Giáo ở Hy-Lạp 

Phật Giáo, đã có lịch sử lầu dài ở Hy-Lạp và trong 
văn hóa Hy-Lạp. Trong Anh ngữ có danh từ “Greco- 
Buddhism "`— dịch nguyên văn là “ Phật Giáo Hy-Lạp”. 
nhưng có thể dịch là “Phật Giáo Theo Cung Cách Hy- 
Lạp”, dùng để định nghĩa sự tổng hợp giữa văn hóa 
Hy-Lạp và Phật Giáo (cultural syncrefism between 
Hellenistic culture and Buddhism), đã thành hình và 
phát triển từ thế ký thứ IV trước Tây lịch cho đến thế 
kỷ thứ V Tây lịch trong vùng mà ngày nay thuộc lãnh 
thổ của các nước Afghanistan, Pakistan, và miễn tây- 
bắc Ẩn-Độ. 


Sự tổng hợp văn hóa đó là hậu quả từ những cuộc 
tiếp xúc khi những đạo quân người Hy Lạp đi chính 
phục những vùng nói trên, khởi đầu là chiến dịch 
“đông-chỉnh” của Đại Đế Alexander và sau đó các cựu 
tướng lãnh trong đạo quân của ông, thành lập những 
vương quốc ở Ẩn-Độ. Những vương quốc đó, đã tôn tại 
cho tới thế kỷ thứ V Tây lịch, trước khi bị các đạo quân 
thánh chiến Hồi Giáo xâm chiếm. 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO HY LẠP 519 


Sự tương tác giữa văn hóa Hy-Lạp và Phật Giáo, bắt 
đầu xảy ra khi Đại Đế Alexander chinh phục Đế Quốc 
Ba-Tư, cùng với vùng tây-bắc Ẩn-Độ và vùng Trung Á 
vào năm 334 trước Tây lịch. Kể từ đó, người Hy-Lạp 
bắt đầu tiếp xúc với Phật Giáo. Một điểm quan trọng là 
trong đạo quân viễn chinh của Đại Đế Alexander, đã có 
những triết gia Hy-Lạp đương thời đi theo làm cố vấn 
và các triết gia này đã nghiên cứu về Phật Giáo. 

Sau khi Đại Đế Alexander từ trần đột ngột vào năm 
323 trước Tây lịch, các tướng lãnh trong đạo quân viễn 
chinh của ông thành lập những vương quốc do họ cai 
trỊ trong vùng Tiểu Á (Asia Minor), Trung Á và tây- 
bắc Ẩn-Độ. Về sau, một trong những vương quốc đó tự 
tách riêng ra để thành lập Vương Quốc Hy-Lạp-Bactria 
(đã tôn tại từ thế kỷ thứ II đến thế kỷ thứ II trước Tây 
lịch), kế đó trở thành Vương Quốc Ấn- Độ-Hy-Lạp 
(Indo-Greek Kingdom tôn tại từ thế kỷ thứ II đến thế 
kỷ thứ I trước Tây lịch), rồi trở thành Đế Quốc Quý 
Sương (Kushan Empire, tổn tại từ thế kỷ thứ I đến thế 
kỹ thứ HI Tây lịch). 

Sự giao thoa và tương tác, giữa hai nên văn hóa Phật 
Giáo và Hy-Lạp, đã tôn tại trong thời gian lâu dài gần 
10 thế kỷ (từ thế kỷ thứ IV trước Tây lịch cho tới thế kỷ 
thứ V Tây lịch), trước khi xứ Ẩn-Độ bị xâm lăng bởi 
những đạo quân Hung-Nô và sau đó là những đạo quần 
Hồi Giáo. 

Trong số những bằng chứng về sự tương tác giữa 
người Hy-Lạp và giáo lý Đạo Phật trong thời glan 
nói trên, có kinh điển nổi tiếng “Milinda Vấn Đạo” 
(Milindapanha), gồm những lời đối thoại giữa Vua 


520 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Milinda (DI Lan Đà) và Đại Sư Nagasena (Na Tiên tỳ 
kheo), được ghi chép theo văn phong giống như của 
triết gia Hy-Lạp, Plato.! 


Trong lịch sử Phật Giáo, Vua Milinda được xem là 
vị quân vương có nhiều công đức với đạo pháp, giống 
như Vua Asoka của Ẩn-Độ và Vua Kanishka của triều 
đại Quý Sương (Kushan). 


Theo kinh điển Mahavamsa (Đại Biên Niên Sử) 
của Phật Giáo Nam Tông, đại bảo tháp Anura-dhapura 
ở Sri Lanka đã được thiết lập và cúng dường bởi một 
phái đoàn gồm 30,000 vị tỳ kheo đến từ Alexandria vào 
khoảng năm 130 trước Tây lịch. 


Trong Mahavamsa, ghi thêm rằng, vị Đại Trưởng 
Lão người Hy-Lạp tên Mahadharma-raksita (Pali ngữ 
có nghĩa là Đại Hộ Pháp) cầm đầu một phái đoàn gồm 
30,000 tỳ kheo đi từ Alexandria sang Sri Lanka, để 
cúng dường ngôi đại bảo tháp. Sự kiện được chép trong 
sử sách như vậy cho thấy rằng, Phật Giáo đã phát huy 
trong vương quốc của Vua Milinda và cho thấy trong 
thời trị vì của vị quốc vương Phật tử này, Tăng-Đoàn 
Hy-Lạp đã hành hoạt tích cực. 

Một số những cống hiến của Phật tử Hy-Lạp ở Ấn- 
Độ đã được ghi chép, thí dụ như trong sử sách của tiểu 
quốc Gandhara mô tả một thủ lãnh tên là Theodorus đã 
kiến thiết bảo tháp để thờ xá lợi của Đức Phật. 

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những chữ ghi khắc 
trên một bình hoa đặt trong bảo tháp, được kiến thiết 
trong thời trị vì của Vua Milinda. Lời ghi khắc trên 


l http://www.dhammawIkI.com/1ndex.php?title=Greece 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO HY LẠP 521 


bình hoa viết bằng ngôn ngữ Gandhara, được dịch sang 
Anh ngữ là “The meridarch Theodorus has enshrined 
relics of Lord Shakyamumi, for the welfare of the mass 
of the people” ( “Thủ lãnh Theodorus đã trân trọng cất 
Ø1 xá lợi của Đúc Phật Thích-Ca Mâu-N, vì phúc lợi 
của đại chúng `). 


Các nhà khảo cổ đã tìm thấy ở Afghanistan, những 
văn bản viết bằng tiếng Hy-Lạp trong đó có những lời 
tán dương chư Phật, trong số đó có Đức Phật A Di Đà 
của Phật Giáo Đại Thừa. Bằng chứng khảo cổ cho thấy, 
những văn bản này được viết sau thế kỷ thứ H Tây lịch. 


Các học giả Phật Giáo cho rằng, một số những yếu 
tố dẫn tới phong trào Phật Giáo Đại Thừa (tách riêng ra 
khỏi tông phái Thượng Tọa Bộ), do những vị tỳ kheo 
trong vùng tây-bắc Ẩn-Độ khởi xướng, có lẽ đã phát 
xuất trong thế kỷ thứ I trước Tây lịch, trùng hợp với 
thời gian có nhiều tương tác giữa vấn hóa Hy-Lạp và 
Phật Giáo ở vùng tây-bắc Ấn- Độ. 


Họ quan niệm rằng, những kinh sách chủ yếu của 
Phật Giáo Đại Thừa đã được xuất hiện sau năm 100 
trước Tây lịch, trong khi có những phân phái giữa các 
vị tỳ-kheo liên quan tới những vấn đề thuộc về bản thể 
siêu hình (questlons of metaphysical essenfialism) và 
có thể triết học Hy-Lạp hoặc Phật Giáo Hy-Lạp đã ảnh 
hưởng tới phong trào Đại Thừa nói trên. 

Sau cuộc chính phục của Đại Đế Alexander, nhiều 
người Hy Lạp đã di cư sang Ấn- Độ, và đương nhiên họ 
đã tạo ảnh hưởng đối với văn hóa xứ này. 


2_ Nicholas Sims-WIlliams, “A Bactrian Buddhist ManuscrIpt” 


522 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 





Đồng tiên có hình Vua 
Miihnda 


Tượng Phát của Phát Giáo 
Tửy Lạp 





Vua Asoka triệu tập Đại Hội Kết Tập Kinh Điển 
Lân Thứ III, vào khoảng năm 250 trước Tây lịch, tại 
Thành Pataliputra (ngày nay là thành phố Patna, thủ 
phủ của Bang Bihar của Ẩn-Ðộ), do Tôn Giả Mục Kiền 
Liên Tử Đế Tu (Thera Mogsaliputta) chủ tọa. 


Mục đích của Đại Hội Kết Tập này là nhằm thanh 
tịnh Tăng Đoàn bằng cách, đưa những người ngoại đạo 
đã gia nhập tăng-đoàn không phải vì thành tâm muốn 
trở thành tỳ-kheo, mà chỉ vì muốn được hưởng những 
ưu đãi của triều đình dành cho giới tu sĩ ra khỏi Tăng 
Đoàn. 

Sau khi đại hội kết thúc, Vua Asoka đã gửi những 
phái đoàn hoằng pháp đi khắp nơi trên thế giới thời bấy 
giờ (thế giới trong thời đại của Vua Asoka chỉ bao gồm 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO HY LẠP 523 


Á Châu, vùng Trung Đông, vùng ven biển phía bắc Phi 
Châu và miền Nam Âu Châu). 

Một số những “sốc lệnh” (hay “chỉ dụ”) của Vua 
Asoka khắc trên trụ đá và bia đá, mô tả những ý hướng 
và hạnh nguyện của ngài, nhằm hoằng dương Phật 
pháp trong khắp những lãnh thổ, do người Hy- Lạp 
kiểm soát thời bấy giờ, trải rộng từ biên giới Ấn- Độ 
cho tới Hy-Lạp. 


Nội dung của những sắc lệnh đó cho thấy rằng, triều 
đình của Vua Asoka đã hiểu biết rõ về hệ thống chính 
trị trong những lãnh thổ do người Hy-Lạp kiểm soát: 

Những tên gọi của các vua chúa và vị trí những 
lãnh thổ của họ đã được nêu lên và họ là những người 
đã tiếp nhận sự truyền bá Phật Giáo của Vua Asoka, 
như: 


°_ Vua Antiochus Đệ Nhị của Vương Quốc Seleucid 
(261-246 trước TL) 

° Vua Ptolemy Đệ Nhị của AI Cập (285-247 trước 
1I—) 

°_ Vua Antigonus Gonatas của Vương Quốc 
Macedonia (276-239 BC) v.v. 


Một trong những sắc lệnh của Vua Asoka khắc trên 
bia đá có nội dung như sau: “Sự hoằng đương Đạo 
Pháp đã thành công ở đây. Tại biên giới (Ấn- Độ) và ở 
cả những nơi cách xa hàng ngàn dặm, nơi Vua Hy-Lạp 
AnHochos cai trị, đạo pháp đã được truyền bá cùng với 
những nơi khác, dưới sự cai trị của bốn quốc vương, 
sồm Vua Ptolemy, Vua Anftigonos, Vua Magas và Vua 
Alexander... ” 


524 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Theo những 
kinh điển Pali, 
một số sứ giả của X 
` _ +xF 0. + ” Q 
Vua Asoka là #“ St 230 0 X6 
~. ° K _ ' Cà * Đ c: s.ằnh Xỉ rẻ Km EU "gà nai - vn 
những vị ty-kheo ' 2á) S2 Tý x 
E v^ CS ANbscr hai T xo #1: !- + Và VAN ý, 
"S - À rủ 41h TEroc-keu + dvÄctfx: đề.» - Do P. 
gốc Hy-Lạp. Điều _ s22 đÁ Cà cC cán S22 Với, 


này cho thấy, có 
sự liên quan mật 
thiết giữa những 
VỊ lãng sĩ“ Phật 


Giáo Ấn- Độ và i4 đá khắc lâu hai ngôn ngữ lly- 
Hy-Lạp Lạp và ngôn ngữ ramic nói trên 





Sách Đại Biên Niên Sử (Mahavamsa) viết: 


“Khi Trưởng Lão Mục Kiên Liên Tử Đế Tu (Thera 
Mogsaliputta), cố vấn Đạo Pháp của Vua Asoka, kết 
thúc Đại Hội Kết Tập Kỳ III, ngài phái các vị Trưởng 
Lão đi các nơi để truyền bá Đạo Pháp. Ngài đã phái 
thây tỳ-kheo Hy Lạp pháp danh là Dhammara-kkhia 
đến vùng phía Tây. ” 


Vua Asoka, cũng đã dựng những bia đá ghi khắc 
những sắc lệnh bằng ngôn ngữ Hy-Lạp và ngôn ngữ 
Aramic. Trong số đó, có một bia đá đã được các nhà khảo 
cổ tìm thấy ở Kandahar, ngày nay thuộc Afghanistan, 
với nội dung ghi khắc bằng hai ngôn ngữ Hy-Lạp và 
ngôn ngữ Aramic: “Sau mười năm trị quốc, Vua Được- 
Chư-Thiên-UƯu-Ái (danh xưng của Vua Asoka) muốn 
truyên bá Đạo Pháp Từ Bì cho mọi người và kể từ nay 
vua đã khiến cho người ta giàu lòng từ bị hơn và mọi sự 
đều phát huy tốt đẹp khắp thế giới. ” 


QUYỂN II » TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO HY LẠP 525 


Trong thời đại của Vua Asoka, đã có những cộng 
đồng Phật tử hiện hữu ở những địa phương do người 
Hy-Lạp cai trị, nhất là ở Alexandria, Ai Cập. Các nhà 
khảo cổ, đã tìm thấy những mộ bia bằng đá trong nghĩa 
trang ở Alexandria thời xưa có khắc hình Bánh Xe 
Pháp Luân." 


Các học giả tin rằng, triết gia Hy-Lạp Hegesias của 
xứ Cyrene (thế kỷ thứ II trước TL) đã chịu ảnh hưởng 
từ những giáo lý Đạo Phật do các vị sứ giả của Vua 
Asoka truyền bá. 


Triết gia Hegesias sống trong lãnh thổ của Vua 
Maøsas xứ Cyrene, và trên một bia đá của Vua Asoka 
chi khắc rằng ngài đã gửi phái đoàn hoằng pháp đến xứ 
này. Các học giả cho rằng đoạn văn sau đây của Triết 
gia Hegesias phù hợp với Phật Giáo: “Bậc hiền nhân 
không chuyên tâm đi tìm thú vui, họ tránh những điều 
xấu, họ xem điều tốt nhất là hãy sống an lạc, thoát khỏi 
những hệ lụy và đau khổ; và mục tiêu này có thể đạt 
được bởi những ai xem thường lạc thú... ”? 


4. Triết gia Pyrrho của Hy-Lạp chịu ảnh hưởng 
từ Phật Giáo 

Triết gia Pyrrho, xứ Elis (miễn Nam Hy-Lạp) 
được xem là người đã lập ra triết thuyết “hoài nghỉ” 
(Skepticism) của triết học Hy-Lạp. Ông đã đi theo đoàn 
quân viên chinh của Đại Đế Alexandrer, sang vùng 
Trung-Á và Ẩn-Độ từ năm 334 đến năm 324 trước Tây 
3 https://en.wiIkipedia.org/wIk1/Edicts of Ashoka 


4 Trích dẫn từ sách “Lives and Opinions of Eminent Philosophers”, của 
sử gia Hy-Lạp Diogenes Laertius (thế kỷ thứ 3 Tây Lịch) 


526 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


lịch, khi đạo quân 
này chinh phục 
Đế Quốc Ba-Tư. 
Ở Ân-Độ ông đã 
có dịp gặp những 
vị tu sĩ Phật Giáo. 





` ĩ ra | 
4VZZ | 
+. _ 4 xuÀ 
Ác dịk 
Ồ /v ¬ x.. 
\ r ì 
".‹ NI 
-Í xí 






TỊY 
Ị 
I 


Trong cuốn 
sách biên khảo có 
nhan để “Greek 
Buddha: Pyrrho ˆs 
Encounter with 
Early Buddhism 
In Central Asia” 
(“Phật Hy-Lạp: 
Pyrrho Diện 
Kiến Phật Giáo 


\ \ ` 


——=>—— FễỄễ————— TT 
rờ | 
` , * 
c « ' 
, ‹ 
Í Uy. 
Ạ L4 s4, b 
{ r> 411.44 
tÁd 4 
- : \ F 8 
- _`.~. pho 
|!\ 28 
” , tIấI 
⁄ 1= j |: 5011.a0 
xẻ Ca _. x ` 1 “ 4 $ : \ +‡4. 
0 “ 
- = + 
“ vV XS 
` 4 Lo vệ 
.. < ˆ 5 ,J (* Hà > 
>- “ ^⁄% 3 - “ ⁄ › .A Xa. 
— : - ` c— ẤN 
` — ¬% .“ ỗ - “ -4 ⁄- í 
-————- ⁄ ĩ “ r - ' “ 
= - “ ấ ` k é j 
` —— ị " Y⁄  N À4 
.- á / Ự, ‹ ` 
—= ˆ V#Z , ~-'` + ' 
¬ W “hà 
Ù my 
=- --© 
° 3 
x 


thÊY 


———~“.^~ 
›ex‡‡ “té 


ly ẤP 
Pmm 





Thời Sơ Khai ở 7 PyRRHO.— 
Trung Á”), học Triết gia Pyrrho 
giả ChrIstopher I. 


Beckwith cho biết triết gia Pyrrho đã chịu ảnh hưởng 
từ giáo lý Đạo Phật khi ông lập triết thuyết Hoài Nghĩ 
“Pyrrhonian SkepficIsm.” 

Theo học giả Beckwith, người khai sinh /riết thuyết 
Hoài Nghi ö Tầy phương, đã chịu ảnh hưởng từ Phật 
Giáo trong thời gian ông sống ở Gandhaha, một vương 
quốc trong vùng Trung-Á phía tây-bắc Ẩn-Độ. 

Từ “skepticism” (“triết thuyết hoài nghi”) phát xuất 
từ chữ “skeptikos”, dùng để mệnh danh cho những 
người luôn luôn tra vấn không ngừng, luôn luôn giữ 
tinh thần phóng khoáng, đối với những kiến thức mới 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO HY LẠP 527 


phát hiện và sẵn sàng xét lại những ý kiến của chính 
mình." 

Triết gia Pyrrho, đã tóm tắt triết thuyết của ông như 
sau: 


“Bất cú ai, muốn được hạnh phúc cân phải xét tới 
ba câu hỏi sau đây: 

‹_ Thứ nhất, bản chất của vạn sự vật (sồm những 

vấn đề luân lý, đạo đức, v.v...) là gì? 

°Ò _ Thứ nhì, chúng ta nên có thái độ như thế nào đối 

với chúng ? 

°Ổ Thứ ba, thái độ của chúng ta sẽ dẫn tới những 

hậu quá gì?” 

Câu trả lời của ông là: 

Xét về vạn sự vật, tất cả đều là vô phân biệt (chữ 
Hy-Lạp: adiaphora) trên phương diện luận lý, đều là 
bất quân bình, bất khả đo lường (astathmeta), đều là 
bất ổn định (anepikrira). 


Vì vậy, những giác quan, những nhận thúc, những 
quan điểm, những tin tưởng của chúng ta đều không thể 
cho chúng ta biết điều gì là chân lý, điều gì là giả dối; 
vì vậy, chúng ta không thể tin cậy vào vạn sự vật. 

Trái lại, chúng ta nên giữ thái độ lãnh đạm, Không 
có ý kiến (adoxastous), không thiên vị (aklineis) phía 
này hay phía kia, và cương quyết từ chối lựa chọn 
(akradantous). ”° 


5_ hfttp://www.scepticalbuddhIsm.com/scepticIsm/ John Danvers 
6 “Greek Buddha: Pyrrhoˆs Encounter with Early Buddhism 1n Central 
Asla”by Christopher I. Beckwith 


528 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


Các nhà nghiên cứu triết học nói rằng 3 điểm 
“aqdiaphora, astathmeta, và anepikrita” trong Triết 
Thuyết Hoài Nghi của Pyrrho rất tương đồng với “Tam 
Pháp Ấn” (Ba dấu ấn của chánh pháp) trong Phật 
Giáo, gồm vô fhường (Anitya), khổ (Dukkha), và vô 
ngã (Anatma). 


5. Phật Giáo ở Hy-Lạp ngày nay 

Theo mạng lưới buddhanet.Info, ngày nay trên toàn 
quốc Hy-Lạp có tổng cộng 22 tu viện và trung tâm Phật 
Giáo, thuộc các tông phái Đại Thừa, Nguyên Thủy và 
Km Cang Thừa. 

Trong năm 1975, các Phật tử Hy-Lạp đã mời Lama 
Ole Nydahl, tu sĩ người Đan Mạch của tông phái Karma 
Kagvu, thuộc Phật Giáo Kim Cang Thừa Tây- ạng 
sang Hy-Lạp để thuyết pháp. 

Kể từ đó nhiều vị Lạt Ma Tây-Tạng và các học giả 
Phật Giáo Tây Tạng sang Hy-Lạp để thuyết giảng về 
giáo lý, triết học Phật Giáo và huấn luyện thiên định. 

Năm 1976, Lama Nydahl tháp tùng ngài Karmapa 
RangJung Dorje Rigkpe đời thứ XVI của Phật Giáo Tây- 
Tạng, đến viếng thủ đô Athens và nhân dịp này ngài đã 
thành lập trung tâm Phật Giáo đầu tiên ở Hy-Lạp. 

Năm 1985, các Phật tử thuộc Trung Tâm Phật Giáo 
Athens cộng tác với Lama Ole Nydahl để thành lập 
trung tâm an cư và thiển định Bertsen Karma Ling ở gần 
thành phố Korinthia, là nơi mà các tổ chức Phật Giáo 
quốc tế đã hợp lực, để kiến thiết Bảo Tháp Kalachakra 
Stupa vào năm 2010. 


QUYỂN II » TÔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO HY LẠP 529 


Trong năm 2001, Phật Giáo được chính thức công 
nhận là một tôn giáo ở Hy-Lạp, bình đẳng với các tôn 
ø1áo kỳ cựu. 

Trong năm 2004, nhân dịp có “Thế Vận Hội Athens 
2004” Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế đã ủy thác cho Lama 
Ole Nydahl đảm nhiệm công tác cử hành những nghi 
lễ Phật Giáo cho các phái đoàn lực sĩ Phật tử tại Lầng 
Thế Vận. 

Trong năm 2005, Bà Hannah Nydahl tháp tùng ngài 
Karmapa Thaye DorJe Trinlei đời thứ XVII của tông 
phái Karma Kagyu tới viếng Athens lần đầu tiên. 


Trong năm 2015, ba trung tâm Phật Cáo Kim Cang 
Thừa trên toàn quốc đã cộng tác để tổ chức lễ kỷ niệm 
40 năm hiện diện của tông phái Karma Kagvu ở Hy-Lạp. 

Sau cuộc gặp gỡ lý thú giữa hai nền văn minh Đông 
- Tây trong suốt chiêu dài lịch sử, do ý thức được giá 
trị tâm linh siêu việt, nhiễu người Hy-Lạp đã trở thành 
Phật Tử thuần thành. Những pho tượng Phật do các 
nghệ nhân Hy Lạp điêu khắc đã là một phần không thể 
thiếu trong những tác phẩm nghệ thuật giá trị trong nên 
văn hóa Phật giáo (và đã có mặt trong rất nhiều ngôi 
chùa Phật giáo ở khắp nơi.) 

Ngay từ thế kỷ thứ V và thứ VI trước Tây Lịch, Hy- 
Lạp đã có một nền văn minh cao, được các sử gia đánh 
giá là nền văn minh căn bản cho văn hóa và học thuật 
Tây phương, ảnh hưởng sâu đậm đến nền văn hóa Âu 
Châu và La Mã. 


Khi bắt gặp nền văn minh Từ bi và Trí tuệ của Phật 
giáo, Hy Lạp đã tự chuyển mình và ảnh hưởng của nền 


530 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂN II 


văn minh Phật giáo ngày một gia tăng đáng kể. Ít nhất 
đã có một vị vua tài ba người gốc Hy-Lạp đã trở thành 
Phật tử thuần thành, sau đó đã phát tâm xuất gia, tu 
hành tinh tấn và chứng đắc quả A La Hán đó là vua 
Menander — tức Milinda (DI Lan Đà) 


Thời kỳ đánh dấu sự phát triển của Phật giáo tại 
Tây phương, đã tạo nên một sự kết hợp văn hóa độc 
đáo giữa văn hóa đạo Phật với Hy Lạp Cổ Đại và đã 
được phát triển rực rỡ trong suốt 8 thế kỷ, từ thế kỷ 
thứ IV trước Tây lịch đến thế kỷ thứ V sau Tây lịch 
tại Trung Á. 


6. Kết luận 


Các học giả có thẩm quyển, đều nhận định rằng 
giá trị của Phật giáo khi được giới thiệu và truyền bá 
tại các nước phương Tây đặc biệt là tại Hy Lạp, chính 
là nhờ vào yếu tố hàn lâm của một hệ thống triết học 
hoàn chỉnh, rất thích hợp với phương pháp nghiên cứu 
khoa học của Tây phương. Đó là chưa kể đến yếu tố 
của một tôn giáo từ bị, vô ngã, giải thoát, giác ngộ, 
bình đẳng — những yếu tố giúp chuyển hóa hữu hiệu 
những vết thương xuất phát từ tham, sân, si, mạn, nghi 
và ác kiến. 


Sách & Tài Liệu Tham Khảo 
(QUYỀN II) 


Blacker, Carmen. 7e Cafalpna Bow: Ả Study oƒ 
ShamanisfIc PracHces In Japan. 2d ed. London: Allen 
& UnwIn, 1986. 


Bowring, Richard John. The Religious TradiHons 
oƒ.Japan, 200-1600. Cambridge, UK: Cambridge 
UnIversity Press, 2005. 


Earhart, H. Byron. Japanese Religion: Umity and 
Diwersiiy. 4th ed. Belmont, CA: Wadsworth- Thomson 
Learning, 2004.. 


Kasahara, Kazuo, ed. 4 H¡sfory oƒ.Japanese Religion. 
Translated by Paul McCarthy and Gaynor SekImor1. 
Tokyo: Kösel, 2001. 

Kashiwahara, Yusen, Köyu Sonoda, and Köyu Sonoda. 
Shapers oƒ.Japanese Buddhism. Translated by Gaynor 
SekimorI. Tokyo: Kösel, 1994. 

Matsunaøa, DaIgan, and Alicia Matsunaga. FoundaHon 
Ooƒ.Japanese Buddhism. 2 vols. Los Angeles: Buddhist 
Books International, 1974. 


532 T0LSPGTG s QUYỂN II » SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢ0 


°Ò . Matsuo, Ken]I. 4 H¡sfory oƒ.Japanese Buddhism. 
Folkestone, UK: Global Oriental, 2007. 


°Ồ Swanson, Paul, and Clark Chilson, eds. Nanzan Guide 
fo Japanese Religrons. Honolulu: UnIversify of Hawal1”1 
Press, 2006. 


°Ò  Brlan D. Victorla, Zen af War (Lanham, MD: Rowman 
& Littlefield, 2"4ed., 2006) 


°Ò - ChrIstopher Ives, “Ethical Pitfalls in Imperial Zen 
and Nishida Philosophy” 1n Rude Áwakenings- Zen, 
the Kyoto Shool, and the Quesfion oƒ Nafionalism, ed. 
James W. HetIsig and John C. Maraldo (Honolulu, HI: 
UnIversity of Hawall Press, 1994) 


° - Thomas R.H. Havens, N¡shi 41mane and Modern 
Japanese Thouøhf (Princeton, NỊ: Princeton n1versity 
Press, 1970) 


°Ò . Kenncth B. Pyle, “MeIJi ConservatIsm” 1n The 
Cambridse lHistory oƒ.Japan: The Nineteenth Cenfury 
(vol. 5), edited by Marlus B. Jansen (Cambridge: 
Cambridge UnIverstty Press, 1989) 


°Ò - Bob Tadashi Wakabayashi, Modern Japanese Thoughf 
(Cambridge: Cambridge UnIversity Press, 1998) 


°Ò - lames E. Ketelaar, Óƒ HereHcs and Martyrs In Me 
Japan: Buddhism and lts Persecufion (Princeton, NỈ: 
Princeton UnIversIty Press, 1993) 


°Ò - Judith Snodprass, Presenfing Japanese Buddhism 
£o the West: ()rientalism, ()ccidentalism, and the 
Columbian Exposifion (Raleigh, NC: UnIversIty of 
North Carolina, 2003) 

ÖÒỒ  Richard H. Seager, 7e Dawn oƒ Relieious Pluralism: 
Woices ƒrom the World Parhament oƒ Religions, 1895 
(Chicago: Open Court Publishing, 1993), 


SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO s T0LSPGTG s QUYỀN II So S, 


Stephen R. Prothero, The White Buddhist: the sian 
()dyssey oƒ Henry Steel (icoff (Bloomington, ÏN: 
Indiana University Press, 1996) 

Christopher Ives, “The Mobilization of Doctrine: 
Buddhist Contributions to Imperial Ideology in Modern 
Japan, ˆ.Japanese .Journal oƒ Religiowus Sfudies 26: |-2 
(1999) 

D. T. Suzukl, Zen and.Japanese Culfure (London: 
Taylor & Francis, 1970) 

Millard C. Lind, Yuhweh ls a Warrior: The Theoloøy of 

Warƒfare 1n Ancienf lsrael (Waterloo, ON: Herald Press, 
1980). 

Joseph M. Kitigawa, ®eligron 1n .Japanese Flisfory 
(New York: Columbia UnIversity Press, 1966) 


* 


Buswell, Robert E., Jr. The Korean Ápproach to Zen: 
The Collected Works oƒ Chinul. Honolulu, 1983. 


Buswell, Robert E., Jr. 72 Formafion oƒ Ch an 
ldeoloøy 1n China and Korea: The WaJjrasamadhi-Sua, 
a Buddhist 1pocryphon. Princeton, T989. 


Buswell, Robert E., Jr., ed. Czren£s and 
Countercurrenfs: Korean Inƒfluences on the East Ảsian 
Buddhist Tradrfions. Honolulu, 2005. 


Buzo, Adrian and Tony Prince, trans. Kywunyð-jðn: The 
LỰc, Times and Sonøs oƒ a Tenth Century Korean Mon. 
Svdney, 1993. 


Chappell, David W., and Ichishima Masao. 7”7en-f ai 
Buddhism: An ()utline oƒ the Fourƒfold leachings. 
Honolulu, 19854. 

Chun, Shin-Yong, ed. Buadhist Culture in Korea. Seoul, 
1974. 


534 T0LSPGTG s QUYỂN II » SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢ0 


°ồ Chung, Bongkll. The Scripfures oƒ Won Buddhism- Ả 
lranslaHon oƒ the Wonbuleyo KyoJðn with Introduction. 
Honolulu, 2003. 


5Ò _.Cleary, J.C., trans. 4 Buddha from Korea: The Zen 
leachingøs oƒ Taego. Boston, 1988. 


°Ò _. Grayson, James Huntley. Korea: 4 Relgious History. 
Oxford, 1969. 


ÖÒ Ha, Tae-hung, and Œrafton K. Mintz, trans. Sanguk 
fusa: Legends and Flistory oƒ the Three Kinedoms oƒ 
Ancienf Korea. Seoul, 1972. 


°Ò Han, Sung Yang, Yùn-hua Jan, and Shotarö hda. 7e 
Hye Cñh o Diary: Memoir oƒ the Pilorimaee to the Five 
Regions oƒ India. Berkeley, 1954. 

° _ Kamstra, J.H. Encounter or SyncreHsm: The IniHal 
ŒGrowfh oƒ.Japanese Buddhism. Leiden, 967. 


°Ò . Keel, Hee-sung. C”imul: Founder oƒ the Korean Sờn 
Tradirion. Berkeley, 1984. 


°Ò . Kim, Han-Kyo, ed. Sudies on Korea:  Scholar § 
Œwïde. Honolulu, 1980. 


°Ö_ Kusan SunIm. The Way oƒ Korean Zen. lranslated by 
Martine Fages. New York, 1965. 


°Ò . Lancaster, LewIs R., and ChaI-shin Yu. eds. 
Assimilation oƒ Buddhism in Korea: Religious Maturity 
and InnovaHon 1m the Silia Dynasfy. Berkeley, 1991. 

°Ò Ö. Lancaster, LewIs R., and ChaI-shimn Yu, eds. Buaddhism 


im the Early Chosỡn: Suppression and lransƒormatfion. 
Berkeley, 1996. 

°Ò . Lancaster, LewIs R., and ChaI-shin Yu, eds. 
Imtroduction oƒ Buddhism to Korea: New Cultural 
Pafferns. Berkeley, 1989. 

°Ò _. Lancaster, LewlIs R., KIkun Suh, and Cha1-shin Yu, eds. 
Buddhism In Koryo- Á Royal Religion. Berkeley, 1995. 


SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO s T0LSPGTG s QUYỀN II shJ9) 


Lee, Peter H. 4nholoøy öoƒ Korean Literature: From 
kEarly Times to the Nineteenth Cenfury. Honolulu, 19ST. 


Lee, Peter H., trans. L/ves oƒ Eminent† Korean MlonÀs: 
The Haedong Kosửng Chốn. Cambridge, 1969. 


Lee, Peter H., ed. Souzcebook oƒ Korean C1vilzatfion, 
Volume l: rơm karly Times to the Sixteenth ( enfUry. 
New York, 1993. 


Mueller, Mark, trans. Mirror oƒ Zen: 4 Korean 
Buddhism Classic, Grand Master Sosan. SeouL, n.d. 


Muller, A. Charles. 7e 5#ra oƒ Perƒfect EnliightenmeH1: 
Korean Buddhism s Guide to MeditaHion (Hiĩth 
Commentary by the Sòn Monk Kihwa). Albany, N.Y. 1999. 


Odin, Steve. Process Metaphysics and Hua-yen 
Buddhism: 1 Crifical Study öoƒ Cumulative PenefraHon 
vs. Inferpenerrafion. Albany, 1982. 


Park, Sung Bae. Buddhist Faith and Sudden 
Enhehtenmemí. Albany, N.Y., 1983. 


The Principal Book of Won-Buddhism, Korean-Englsh 
(Wonbuleyo Chong7on). Iksan, Korea, 2000. 


ShIm, Jae-ryong. Korean Buddhism: TradiHon and 
lransƒormafion. Seoul, 1999, 


Takeuchi, Yoshinorl, et al., eds. Buddhist Spiriftuality 
LH: Later China, Korea, Japan, and the Modern Worid. 
New York, 1999, 


Barrd, lan (2012). Lao Buddhist Monks" Involvement 
in Political and Military Resistance to the Lao People”s 
Democratic Republic Government since 1975 7e 
Journal oƒ 4sian Studies 71:3 

Barrd, lan (2013). Millenarian Movements In Southern 
Laos and Northeastern SIiam (Thailand) at the Turn of 
the Twentieth Century: Reconsidering the Involvement 


536 T0LSPGTG s QUYỂN II » SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢ0 


of the Champassak Royal House. Souh East sia 
Research Vol.21/2.. 


°Ö Brown,M. & Zaslof, J.J. (1956). Ápprenfice 
Revolutionaries-: The Communist MÑovemenf in Laos, 
1930_-T95 Stanford: Hoover Institutlon Press 


°Ò  Evans, GŒ. (1996). The Poliics oƒ Ritual and 
Remembrance: Laos Since 1975 Honolulu: n1versIty 
Of Hawal”1 Press 

° - Finot, LouIs (1917). Recherches sur la littérature 
laottenne, Pwuileftin de Ì `Ecole Francaise d Extreme- 
@rienf Vol. 17/5 

°Ò . Grabowsky, V. (2007). BuddhIsm, Power and Political 
Order 1n Laos 1n Harris, I. (ed) Buddhisrn, Power and 
Political Order Abingdon: Routledge 

° - Holt, John (2009). SpIrits of the Place: Buddh1sm and 
Lao RelipgIous Culture. UnIversity of Hawall Press 

° - Ivarsson, Soren (2006). Creafing Laos. The making of 
a bLao space between Indochina and Siam, I660-1945. 
Copenhagen: NIAS. 

°Ò - Kourilsky, Gregory (2006). Recherches sur Ì 1nsfifute 
bouddique au Laos (1930-1949). Le circonstances de 
sa crẻafion, son acHon, son échec. unpublished Master 
thests, Paris: EPHE. 

°Ò _ Ladwlg, Patrice (2006). 1ppiying the Dhammda to 
confemDporary soctety: Socially enegaged Buddhism and 
developmenf work in Lao PDR, ]uth Pakai — UNDP 
Development Journal 7 

°Ò . Ladwlg, Patrice (2008). Between cultural preservafion 
and this-worldly commitment: Modern1zation, social 
activism and the Lao Buddhist sangha. In Goudineau, 
Yves & Michel Lorillard (eds.). Nouvelles recherches 
gur le Laos. Paris and Vientiane: EFEO. 


SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO s T0LSPGTG s QUYỀN II >i 


Ladwlg, Patrice (2009). Prediger der Revolution: Der 
buddhistische Klerus und seine Verbindungen Zur 
Kommunmistischen Bewegung 1n Laos (1957—1975). 
Jahrbuch fur Historische Kommunistmusƒorschung, VoOI. 
51, 


Ladwlg, Patrice (2011). The GenesIs and Demarcatlon 
of the Religious Fleld: Monasterles, State Schools, and 
the Secular Sphere 1n Lao Buddhism (1893—1975). 
SO7ourn. Journal oƒ Social lssues In Southeast 1sia 
Vol.26/2, 2011, 

Ladwlg, Patrice (2014). Millennialism, Charisma and 
Utopia: Revolutlonary Potentialitles In Pre-modern Lao 
and Thai Theravada BuddhIsm. Polrics, Religion & 
ldeology Vol. 15/2), 


Ladwlg, Patrice (2015). WorshippIng relics and 
animating statues. Transformafions of BuddhIst 
statecraft In contemporary Laos. M4odern Ảsian Studies 
Vol.49/6, 2015, 


Ladwlig, Patrice (2016). Emotions and narratIve: 
ExcessIve ø1ving and ethical ambivalence 1n the Lao 
Vessantara-Jataka. In Collins, Steven (ed.). Readings of 
the Vessantara Jataka. New York: Columbia UnIversIty 
Press 


Lafont, P-B. (1982). Buddh1sm 1n Contemporary Laos 
in Stuart-Fox, M. (ed) Confemporary Laos: Sftudies In 
the Poliics and Sociefy 0ƒ the Lao People s Democrafic 
Repubiic (pp. 14§—162) St Lucla: UnIversity of 
Queensland Press 

Lorrillard, Michel (2006). Insights on the Difusion of 
Lao BuddhIsm. 1n Lagrrarde, FrancoIs (ed.). Buadhisf 
Legacies In Mainland Southeast Asia. Paris: EFEO. 
Lorrillard, Michel (2008). Pour une géographIe 
hIstorique du bouddhI1sme au Laos. in GoudIneau, Yves 


538 T0LSPGTG s QUYỂN II » SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢ0 


& Michel Lorrillard (eds.). Recherches nouvelles sur le 
Laos. Bangkok: EFEO. 


°Ò . McDamiel, Justin (2008). Gafhering leaves and ljing 
words. Flistories 0ƒ Buddhist monasfic Fducafion 
in Laos and Thailand. Washington: n1versity of 
Washington Press 


°Ò . Moppert, FrancoIs (1978). Mouvemenft de résistance 
aqw pouvoir colonial ƒrancais de la minorité profo 
indochinoise đu piateau des Bolovens au Sud-Ùaos 
1901—T93T. Unpublished PhhD dissertation, UniversIte 
de Paris VII. 


5Ö . Morey, L. (1998). Religion, state and socIety 1n 
contemporary Laos ®eligron, Stafe and Sociefy 26: Ì 


°Ò - Morey, L. (2002). Relipion 1n Laos Today ®eligion, 
Sfafe and Sociefy 30:4 

°Ò - Parmentier, Henry (1988). L art du Laos (2 vol.). Par1s: 
EFEO. 


° - Peltier, Anatole (1988). Le roman classique Lao. ParIs: 
EEEO. 


°Ò . Pholsena, V. (2006). Posf-war Laos: The PoliHics oƒ 
Cuilture, Flistory and ldenfify Singapore: Institute of 
Southeast AsIan Studies 


°Ò . Sahal, Sachchidanand (1973). 7e Ramayana in Laos: 
a study In the ŒGvay Ùvorahb¡i. Dehli: D.K. Publishers. 


°Ö . Senesoulin, Bounleuth (2014). 7e Lao Sangha of 
Luang Prabang and ifs Social Role im the Post-I975 
Period. Göttingen: DORISEA Working Paper [http:// 
www.dorisea.de/de/node/1632| 

°Ö  Stuart-Fox, M. (1996). Buddhist Kingdom, Marxisf 
Sfate: The Making oƒ Modern Laos Bangkok: White 
Lotus Co., Ltd 


SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO s T0LSPGTG s QUYỀN II 5339 


Taillard, ChrIstian (1974). Essa1 sur la bi-polarisation 
aufour du vat et de lécole des villages Lao de la plaine 
de Vientiane: Le bouddh1sme populalre confronte au 
développement économique. 4s7e đu Sud-est e† Monde 
Tmnsulindren Vol. 5⁄3, 


Trankell, I-B. (2000). Royal Relics: Ritual & Soclal 
Memory 1n Louang Prabang 1n Evans, GŒ. (ed) Laos: 
Cultfure and Sociefy Singapore: InstItute of Southeast 
As1an Studies 


Zago, Marcel (1978). Un bonze accuse. Pójes ef 
lropiques VoI. 47] 


Kimura B. (2003).Present S1tuation of Indonesian 
Buddhism: In Memory of Bhikkhu Ashin Jinarakkhita 
Mahasthavrra, Nagoya Studies In Indian Culture and 
BuddhIsm 

Contemporary Indonesian BuddhIsm and MonotheIsm 
lem Brown 

Journal oƒ Southeast 4sian Stfudies, Vol. [§, No. Ì 
(Mar., 1987), Published by: Cambridge UnIversity Press 
on behalf of Department of History, National UnIversity 
Of Singapore 

History of Buddh1sm 1n Indonesia: Past and Present 
(Khmer Edition)(Khmer) by Khath Bunthorn, 
Paperback — July 14, 2017 


Paranavitana, Senarat. Ceylon and Malaysia. Colombo, 
Sr1 Lanka: Lake House Investments, 1966. 


Wheatley, Paul. The Golden Khersonese; Studies In the 
Hiistorical Geography oƒthe Malay Peninsula beƒore 


540 T0LSPGTG s QUYỂN II » SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢ0 


A.D. 1500. Kuala Lumpur, Malaysia: Un1versIty of 
Malaya Press, 1961. 

°Ö . McDougall, Colin. Buaddhism in Malaya. Singapore: D. 
Moơore, L956. 

°Ò Lee, Raymond L. M.; Ackerman, Susan Ellen 
(1997). “? Search oƒ Nirvana `, 1m: Sacred Tensions: 
Modermty and Religious Transƒormation In Malaysia. 
Universtty of South Carolina Press 

°Ò . Samarawlckrama, ViJaya. 4 Buddhist Reflects on 
Malaysian Buddhism. Kuala Lumpur, Malaysia: 
Sasana Abhrwurdhi Wardhana SocIety and SrI Jayanti 
Assoclation, 2003. 


°Ò  Udita, Galle. Brieƒ History oƒ Buddhism In South FEasf 
Asia with Special Reference f0 SiInøapore. S1IngapOFe: 
Buddha Vihara SocIety, 2002. 


* 


°Ö  Kuah-Pearce Khu Eng. Institute of Southeast Asian 
Sfudies, 2009 

°Ò  State, SocIety and Religious Engineering: Towards a 
ReformIst Buddh1sm 1n Singapore (Second Edition) 

°Ò - Buddhist Trends in Southeast Asia, Trevor Ling editor 

° - BuddhIsm, ConfucianIsm and the Secular State In 
SInøapore 

°Ò - Natilonal UnIversity of Singapore. Department of 
Department of SocIology, National UnIversity of 
SIngapore, [987 

° _ Irevor Ling, Natlonal UnIversIty of Singapore. 
Department of Department of Sociology, National 
UniIversIty of Singapore, 1987 Publisher 

°Ö . BuddhIsm In Asia: Revival and ReInvention. 2000 


SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO s T0LSPGTG s QUYỀN II 5341 


Nayanjot Lahiri, Upinder Sinph, editors .Manohar 
Publishers & DIstrIbutors, 2017 

Ong, Y.D. Puddhism in Singapore—4 Short Narratfive 
Hisfory. Singapore: Skylark Publication 2005 

Chia, Jack Meng Tat. 2009. Teaching Dharma, 
Grooming Sanpgha: The Buddhist Collepe of Singapore. 
SOJOURN: Journal of Soc1al Issues in Southeast As1a 
24, I[(Aprnl) 


“Buddhism 1n Costa Rica ”. The Costa Rican News. 
2012. Retrieved 17 December 2017. 
Jump up to: abc “EjJ despertar de Buda ”. La Naclón. 
2012. Retrieved 17 December 2017. 

“bl nacimienfo de la Casa Zen y los inicios del 
budismo en Cosfa Rica ”. Amelia Rueda. Retrieved T7 
December 2017. 

“Casa Zen de Costfa Rica ”. Retrieved T7 December 
2017. 

“Hisforia `. SGI Costa Rica. Retrleved 19 December 
2017. 
1ibef in Cosfa Rica Archived 2017-03-28 at the 
Wayback Machine (oficlal website, 1n spanIsh) 
VỊsIt of H.H. the XIV Dalai Lama - 2004 
ArchivedSeptember 21, 2006, at the Wayback Machine 
(in spanish) 
http://www.sg1.org/1n-focus/2014/bolrvia-buddhist- 
vIiew-human-rights.html 
http://wwW.søIparaguay.org/v3/1index.htmÏl 
http://www.sg1.org/1n-focus/2014/bolivia-buddhist- 
vIiew-human-rights.html 
http://wwW.søIparaguay.org/v3/1index.html 


MU( IỊ( 


LỜI TỰA 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 
2. Thành phần tôn giáo 
3. Phật giáo du nhập Nhật-Bản 
4. Thái Tử Shotoku nhiệt thành ủng hộ Phật Giáo 
5. Thời kỳ Nara Phật Giáo được triều đình bảo trợ 
6. Sáu tông phái Phật Ciáo Nhật trong thời kỳ Nara 
7. Thời kỳ Helan (794-1185) 
Š. Thành lập Chân Ngôn Tông 
0, PG Nhật-Bản cuối thế kỷ XI tới giữa thế kỷ XIV 
10. Đạo Phật hướng về đại chúng 
L1. Ngài Pháp Nhiên và Tịnh Độ Tông 

- Tịnh Độ Tông bị ganh ghét 
12. Đại Sư Thân Loan thành lập Tịnh Độ Chân Tông 
13. Thiền Tông Lâm Tế 
10. Thiền Tông Tào Động 
15. Đại Sư Nhật Liên và Kinh Pháp Hoa 
1ó. Phật Giáo Nhật-Bản từ thế kỷ XIV tới thời hiện đại 
17. Phát huy văn hóa từ thế kỷ XIV tới thế kỷ XVI 
18. Thời kỳ Momoyama (1573-1603) 

- Phật Giáo bị Lãnh Chúa đàn áp 
19. Thời kỳ Edo (1603-1867) 


10 
II 
12 
14 
l4 
ló 
20 
2I 
9/8 
24 
24 
25 
Si 
28 
29 
30 
3l 
3l 
22 


544 TỔNG6QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIÓI s QUYỂN II ° MỤC LỤC 


- Nhật Bản tự cô lập và cấm truyền bá Ki-Tô Giáo 
20. Phật Giáo thời Đế Quốc Nhật (1848-1945) 

- PG bị áp chế trong thời Minh Trị Thiên Hoàng 
21. Thời hiện đại — 1945 cho tới nay 
22. Những đặc tính của Phật Giáo Nhật-Bản 
23. Phật Giáo và Thần Đạo bổ túc cho nhau 
24. Tập quán lễ bái của Phật Tử Nhật 
25. Chức năng khác nhau của bốn loại chùa ở Nhật Bản 
26. Ảnh hưởng sâu rộng của Phật Giáo ở Nhật Bản 
27. Giáo dục công chúng về Đạo Phật 
28. Kết luận 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐẠI HÀN 

I. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

2. Phật Giáo trong thời đại 3 Vương Quốc Cao Ly, Bách Tế 

và Tân La từ năm 57 trước Tây Lịch đến năm 668 sau T.L 

2.1.PG Đại Hàn triều đại Tần La (668-918) 
2.2. Triều đại Cao-Ly (918-1392) 
2.3. Triều đại Triều Tiên, 1392-1910) 

3. Phật Giáo trong thời Triều Tiên bị Nhật Bản đô hộ 

4. Phật Giáo Triều Tiên từ năm 1945 tới nay 

5. Những thăng trầm của PG Nam-Hàn sau Thế Chiến II 

ó6. Tình hình Phật Giáo Đại Hàn hiện đại 

7. Phật Giáo tại Bắc Hàn 

8. Kết luận 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 

1. Bối cảnh địa lý và lịch sử 

2. Thời sơ khai của PG Tây Tạng dưới triều vua Trisong 
Detsen, thế kỷ thứ VII 

3. PG Tây Tạng dưới triều vua Langdarma, thế kỷ thứ IX 

4. Phật Giáo Tây Tạng trong thế kỷ thứ X 

5. Phật Giáo Tây Tạng ở thế kỷ thứ XI đến thế kỷ XV 


32 
34 
34 
3 
3 
36 
39 
40 
42 
43 
45 


49 


531 
53 
si 
57 
59 
60 
62 
ÓÓ 
T2 
14 


SÑ 


30 
30 
30 
6Ï 


MỤC LỤC s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIÚI e QUYỂN II 


6. Phật Giáo Tây Tạng trong thế kỷ XVI 
7. Phật Giáo Tây Tạng trong thế kỷ XX 
8. Khai triển mẫu tự Tây-Tạng dịch kinh sách Phật giáo 
9. Phật Giáo Tây Tạng với 4 trường phái chủ yếu 

a.1. Phái Nyinemapa (Cổ Mật - Mũ đỏ) 

a.2. Trường phái Gelugpa - Mũ vàng 

a.3. Trường phái Sakyapa — Mũ trắng 

a.4. Trường phái Kagyupa — Mũ đen 
10. Các Vị Dalai Dama 
11. Truyền thống Hóa Thân 
[2. Mạn-đà-la trong Phật Ciáo Tây Tạng 
13. Trung Quốc thi hành chính sách diệt chủng văn hóa 
l4. Đức Dalai Lama đời Thứ 14 vượt biên ty nạn 
15. Nạn đói ở Tây Tạng từ năm 1960 tới 1962 
1ó. Chính sách đồng hóa của Trung Cộng 
17. Phật Giáo Tây Tạng được truyền bá ở Tây phương 
I8. Chủ trương bảo vệ Môi Sinh và Hòa Bình 

của Đức Dalai Lama thứ 14 

19. Đức Dalai Lama thứ 14 thoái vị ngôi lãnh đạo thế tục 
20. Những niên biểu quan trọng trong lịch sử Tây Tạng 
21. Sơ lược quá trình nổi dậy chống Trung Cộng 
22. Kết luận 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO LÀO 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

2. Phật Giáo du nhập vào đất nước Lào 

3. Phật Giáo trong thế kỷ XI và XI 

4. Phật Giáo Lào trong thế kỷ thứ XII 

5. Vai trò của chư Tăng tại Lào 

6. Truyền thống xuất gia ngắn hạn 

7. Ngôi chùa là trung tâm đời sống của người Lào 
8. Phật Giáo Lào vào cuối thập niên 1950 

0. Phật Giáo dưới thời cộng sản Pathet Lào 


5345 


82 
82 
83 
34 
S6 
S7 
90 
02 
95 
96 
I0I 
[I0 
[I0 
12 
113 
113 


[14 
115 
I[15 
II 
L19 


I2I 
124 
125 
l5 
bi 
127 
I25 
130 
51 


546  TỔNGQUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIÓI s QUYỂN II ° MỤC LỤC 


10. Chánh sách Pathet Lào đối với Phật 

11. Tình trạng Phật Giáo Lào từ cuối thập niên 1980 
12. Phật Giáo Lào từ thập niên 1990 

13. Ảnh hưởng sâu đậm của Phật Giáo tại nước Lào 
14. Phật Giáo Lào hiện nay 

15. Kết luận 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO CAM BỐT 


1. Địa lý và dân số 

2. Nét đặc sắc của Phật giáo Campuchia 
3. Phật giáo du nhập Campuchia 

4. Thời kỳ Phù Nam 

5. Thời kỳ Chân Lạp 

6. Thời Kỳ Angkor 

7. Phật giáo dưới thời Pháp thuộc 

8. Phật giáo dưới thời Cộng Sản 

9. Ảnh hưởng sâu đậm của Phật giáo 
10. Những đóng góp của Phật giáo 
11. Kết luận 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NAM DƯƠNG 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 
2. Thành phần tôn giáo ở Indonesia 
3. Phật Ciáo du nhập Indonesia 
4. Phật Giáo tại Indonesia 
4. Các bậc Cao Tăng từng dừng chân ở Indonesia 
5. Dưới triểu đại Sriwijaya 
6. Thời kỳ suy vong 
7. Các tông phái Phật Cáo Indonesia 
8. Ngôi đền cổ Borobudur 
- BỊ tín đồ Hồi Giáo đặt bom và núi lửa phun 
0. Thời hiện đại 
10. Kết luận 


2 
157 
13 
141 
141 
142 


145 
146 
147 
147 
146 
149 
153 
153 
154 
159 
160 


1ó5 
167 
1ó 
1ó 
1ó9 
71 
71 
173 
173 
lãIl 
lãIl 
185 


MỤC LỤC s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIÚI e QUYỂN II 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO MÃ LAI 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

2. Thành phần tôn giáo trong dân chúng 

3. Phật Giáo ở Malaysia 

4. Hồi Giáo bành trướng 

5. Những tổ chức Phật Giáo ở Malaysia 
5.1. Hội Đồng Phật Giáo Theravada Malaysia 
5.2. Hội Phật Giáo Nalanda Malaysia 
5.3. Hội Phật Ciáo Soka GakkaI Malaysia 
5.4. Hội Phật Ciáo Soka Gakkal 

6. Phong cách kiến trúc Phật Giáo tại Malaysia 

7. Kết luận 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂN GIA BA 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

2. Phật giáo du nhập SIngapore 

3. Phật giáo ở Singapore 

4. Những Tổ Chức Phật Giáo ở Singapore 
4.1. Tổng Hội Phật Giáo Singapore 
4.2. Trung Tâm Phật A-Di-Đà 
4.3. Hội Phật Tử Singapore 

5. Một số tự viện tại Singapore 
5.1. Tu viện Kong Meng San Phor Kark 
5.2. Chùa Phật, Bảo tàng Lịch sử 
5.3. Tu viện Lian Shan Shuang L1n 
3.4. Wat Ananda Metyaram Thailand 
5.5. Chùa Phật Sakya MunmIi Gaya 
3.6. Maha Sasam Ramsi 
5.7. Tu viện Foo Hai Ch”an 
5.6. Chùa Hai Inn 
5.0. Chùa Thian Hock Keng 
5.10. Jin Long S1 Temple 

6. Kết luận 


347 


187 
I8 
189 
191 
195 
I5) 
196 
197 
99 
200 
202 


203 
205 
205 
206 
206 
207 
206 
209 
209 
210 
2 )lÌ 
211 
22 
213 
214 
215 
SÌïs 
216 
2l6 


548 TỔNGQUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIÓI s QUYỂN II ° MỤC LỤC 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂN TÂY LAN 
1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

2. Thành phần tôn giáo 

3. Phật Giáo ở Tân Tây Lan 

4. Kết luận 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO COLOMBIA 
I. Bối cảnh lịch sử và địa lý 
2. Thành phần tôn giáo 
3. Phật Giáo ở Colombia 
3.1. Hội Từ Thiện Phật Pháp 
3.2. Thiền Sư Densho Quintero 
4. Đức Dalai Lama thăm viếng Colombia năm 2006 
- Những trung tâm, tự viện PG tại Colombia 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO COSTA RICA 
1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 
2. Thành phần tôn giáo 
3. Phật Giáo ở Costa Rica 
3.1. Thiền viện Casa Zen de Costa Rica 
4. Đức Dalai Lama viếng Costa Rica hai lần 
5. Kết luận 
- Một số tự viện tại Costa Rica 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO MỄÊ TÂY CƠ 
1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 
2. Thành phần tôn giáo 
3. Phật Giáo ở Mexico 
3.1. Giám đốc Nhà Tây-Tạng là Phật tử Mexico 
4. Đức Đạt-Lai Lạt-Ma viếng Mexico 3 lần 
5. Một số cơ sở Phật Giáo tại Mexico 
6. Kết luận 


9⁄/2ÄÌ| 
222 
224 
5⁄2 1| 


SẺ 
SIỆN, 
SON, 
25/ 
238 
239 
243 


251 
So) 
9 h3o) 
254 
255 
260 
264 


267 
209 
209 
271 
272 
2Tï 
281 


MỤC LỤC s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIÚI e QUYỂN II 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VENEZUELA 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 
2. Thành phần tôn giáo 
3. Phật giáo ở Venezuela 
3.1. Trung Tâm Thiên Nội Quán ở Caracas 
3.2. Trung Tâm PG Soka Gakkai ở Venezuela 
3.3. Kim Cang Thừa của PG Tây- Tạnga 
3.4. Lama Ole Nydahl được truyền giáo pháp 
3.5. Lama Ole Nydahl tin tiền kiếp ông là Phật tử 
4. Kết luận 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ÁI NHĨ LAN 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 
2. Thành phần tôn giáo 
3. Phật giáo Ái Nhĩ Lan 
4. Trung Tâm Phật Giáo Dublin 
3. Irung Tâm Phật Ciáo Tara Kadampa 
6. Trung Tâm Phật Ciáo Tây Tạng ]ampa Lng 
7. Trung Tâm Phật Giáo Kim Cang Thừa Ái Nhĩ Lan 
. Pự Viện Kagyu Samye Dzong 
9. Trung Tâm Thiên Quán Rigpa Ireland 
10. Tăng Sỹ gốc Ái-Nhĩ-Lan U Dhammaloka 
- Tiểu sử Ngài Laurence O"Rourke 
11. Kết luận 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ÁO QUỐC 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

1.1. Trở thành quốc gia Trung Lập vĩnh viễn 

2. Thành phần tôn giáo 

3. Phật Giáo Áo Quốc 

4. Phát triển sau thế chiến thứ Hai 

5. Năm 1983 Phật Giáo được Áo chính thức công nhận 


5349 


283 
285 
286 
286 
287 
287 
285 
269 
290 


295 
296 
297 
298 
299 
300 
300 
302 
302 
305 
305 
305 


307 
307 
309 
309 
3II 
312 


550 TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÊ GIỚI s QUYỂN If ° MỤC LUC 


6. Dạy giáo lý Phật Giáo trong trường học toàn quốc 

7. Săn sóc ấu nhi 

8. Chương trình phát thanh Phật Giáo Áo 

9. Đặc san của Liên Hội Phật Giáo Áo 

10. Thư Thông Tin của Liên Hội Phật Giáo Áo 

11. Công đức của học giá Karl Eusen Neumamn trong 
tiền trình phát triền của Phật Giáo Ao 

12. Thiền đường Bodhidharma Zendo ở Vienna 

13. Tông phái Thiền Lâm Tế ở Áo 

14. Chi Hội Soka Gakkai Quốc Tế tại Áo 

15. Bảo Tháp Thế Giới Hòa Bình ở Vienna 

16. Phật Giáo Kim Cang Thừa Tây Tạng phát triển ở Áo 

17. Kết luận 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO Á CĂN ĐÌNH 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

2. Thành phần tôn giáo 

2.1. Di dân Á Đông ở Argentina 

3. Phật Ciáo ở Argentina 

4. Các tông phái Thiên du nhập Argentina 


5. DỊ dân Trung Hoa, Đại Hàn đem Phật Giáo vào Argentina 


6. Di dân Nhật Bản đem theo Phật Giáo Tịnh Độ Tông 
7. Phật Giáo Tây- Tạng ở Argentina 

6. Areentina rước Ngọc Xá Lợi Phật nắm 2004 

9. Kết luận 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BỈ 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

2. Phật Giáo ở Vương Quốc Bỉ 
3. Thập niên 1950 

4. Từ thập nên 1970 

4.1. Trung Tâm Phật Giáo tại Bỉ 
Š5. Phật Giáo Việt Nam ở Bỉ 


In 
315 
316 
316 
317 


317 
319 
320 
320 
b ĐI] 
Z2 
324 


bi 
329 
330 
Bói 
338 
339 
340 
341 
343 
344 


345 
346 
350 
332 
3) 
355 


MỤC LỤC s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỂNII 551 


6ó. Những Tổ Chức của Thây Thích Nhất Hạnh ở Bỉ 2) 
7. Kết luận 356 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BỒ ĐÀO NHA 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý ¬)/ 
2. Thành phần tôn giáo 359 
3. Phật Giáo ở Bồ Đào Nha 339 
4. Thiền Tông ở Bồ Đào Nha 360 
5. Đức Đạt-Lai Lạt-Ma viếng Bồ Đào Nha 2 lần 363 
6. Kinh sách Phật Giáo dịch sang ngôn ngữ Bồ Đào Nha 365 
7. Kết luận 3Ó6 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BOLIVIA 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 367 
2. Phật Giáo ở Bolivia 368 
3. Chi Hội Soka Gakkai Quốc Tế Bolivia 369 
4. Kết luận 3/0 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO PARAGUAY 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 371 
2. Phật Ciáo du nhập Paraguay °Ý #2 
3. Chi Hội Soak Gakkai Quốc Tế ở Paraguay 373 
4. Tân Phật tử Paraguay 374 
5. Kết luận 376 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BA TÂY 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 381 
2. Thành phần tôn giáo ở Brazil 382 
3. Phật Giáo du nhập Brazil 384 
4. Số lượng Phật tử tại Brazil 385 
5. Phật Giáo Bắc Tông ở Brazil 385 


6. Phật Ciáo Tây Tạng ở Brazil 3686 


552  TỔNGQUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIÓI s QUYỂN II ° MỤC LỤC 


7. Phật Giáo Nam Tông ở Braz1l 

8. Tình trạng hiện thời của Phật Ciáo ở Braz1l 

9. Ảnh hưởng quan trọng của Phật Giáo Nhật ở Brazil 
10. Phật Giáo Nhật-Bản ở Brazll 

11. Ba giai đoạn phát triển của Phật Giáo Brazil 

12. Phật giáo du nhập Brazil cùng với di dân Á Châu 
13. Phật Giáo hấp dẫn những học giả và trí thức Brazil 
14. Phật giáo ở Brazil vươn lên tầm cỡ quốc tế 

15. Kết luận 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO CHÍ LỢI 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

2. Thành phần sắc tộc 

3. Thành phần tôn giáo 

4. Phật giáo du nhập Chile 

5. Đức Dalai Lama I4 và Chile 

6. Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Tăng Già Làng Mai 
viêng Chile trong năm 2014 

7. Kết luận 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO CUBA 
1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 
- Chế độ Cộng Sản 
2. Thành phần tôn giáo 
3. Phật giáo du nhập Cuba 
4. Thiền Tông Tào Khê Đại Hàn ở Cuba 
5. Soka Gakkai Quốc Tế ở Cuba 
6. Kết luận 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐAN MẠCH 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 
2. Thành phần tôn giáo 
3. Phật Giáo du nhập Đan Mạch 


367 
369 
390 
395 
398 
399 
400 
403 
405 


407 


407 
406 
409 
410 
410 


413 
416 


417 
415 
419 
422 
423 
426 
432 


435 
436 
4357 


MỤC LỤC s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIÓI e QUYỂN II 


4. Số lượng Phật Tử ở Đan Mạch 

5. Phật Giáo Nam Tông ở Đan Mạch 

ó. Khó kết hợp những Cộng Đồng Phật Tử khác chủng tộc 
7. Đức Đạt-Lai Lạt-Ma đời thứ 14 thăm viếng Đan Mạch 
8. Công đức truyền bá PG Tây-Tạng của Lama Ole Nydahl 
9. Tiếp xúc với Phật Giáo lần đầu tiên 

10. Những hoạt động của Lama Ole Nydahl từ năm 1972 
11. Kết luận 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐỨC 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 
2. Thành phần sắc tộc gồm: 
3. Thành phân tôn giáo 
4. Phật Giáo tại Đức 
ó6. Các tông phái Phật Ciáo ở Đức 
7. Công đức truyền bá Phật Pháp của Asoka Weeraratne 
8. Người Đức và Phật Giáo 
8.1. Mua “Ngôi Chùa Phật Giáo” ở Berlin 
0, Đại Trưởng Lão Nyanatiloka 
- Những tác phẩm chủ yếu của Nyanatiloka 
10. Ảnh hưởng của PG trong nên giáo dục và giới trí thức 
[1. Hình thành Hội Phật giáo Đức 
12. Phật Giáo Việt Nam tại Đức 
13. Các truyền thống Phật giáo tại Đức 
14. Phật Giáo Đức đón nhận tân Phật tử 
15. Đức Đạt Lai Lạt Ma: Sứ Giả Phật Giáo 
1ó. Một số mi sư danh tiếng trong lịch sử Phật Giáo Đức 
16.1. Ni Sư Dppalavanna 
16.2. Ni-Sư Ayya Khema 
16.3. Thiền Sư Gesshin Myoko 
L7. Phật Giáo thời hiện đại 
18. Kết luận 


hi b 


438 
440 
441 
442 
443 
443 
445 
449 


451 
452 
452 
453 
459 
461 
464 
465 
467 
4/3 
475 
4/6 
475 
479 
482 
483 
484 
484 
484 
485 
487 
489 


554 TỔN6QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIÓI s QUYỂN II ° MỤC LỤC 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ESTONIA 
1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 
2. Thành phần tôn giáo 
3. Lược sử Phật Giáo Estonia 
3.1. Karl Tonnisson, Tu sĩ Phật Giáo đầu tiên 
3.2. Friedrich Lustig: Tu sĩ Phật Giáo thứ nhì 
3.3. Vello Vaartnou có công với PG Estomia hiện đại 
4. Kết luận 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO HÀ LAN 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

2. Thành phần tôn giáo 

3. Phật Giáo du nhập Hà-Lan 

4. Thời kỳ sơ khai 

5. Thời kỳ từ cuối thế kỷ XIX 

6. Thời kỳ sau thế chiến thứ I 

7. Thành lập Hội Phật Giáo Toàn Quốc 
8. Thiền Tông ở Hà-Lan 

0, Phật Giáo Nam Tông ở Hà-Lan 
10. Phật Giáo Tây- Tạng ở Hà-Lan 
11. Hiện tình và triển vọng 

12. Kết luận 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO HY LẠP 

1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 

2. Thành phần tôn giáo 

3. Phật Giáo ở Hy-Lạp 

4. Triết gia Pyrrho của Hy-Lạp chịu ảnh hưởng Phật Giáo 
5. Phật Giáo ở Hy-Lạp ngày nay 

6. Kết luận 

Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


491 
492 
492 
492 
495 
496 
501 


505 
505 
505 
506 
507 
507 
506 
508 
509 
510 
511 
D22 


515 
516 
518 
325 
528 
530 


53l 


CÙỦNG TÁC GIÁ / DỊCH GIÁ 


Sách Đã Xuất Bản 


°« Pháp Tu Quan Âm (dịch) 

°Ö Trung Luận (dịch) 

°Ò _. Phật Ciáo Và Tâm Lý Học Hiện Đại (đ¡ch) 

°ồ Bước Vào Thiển Cảnh (d¡ch) 

°_ Đại Cương Triết Học Trung Quán (đ¡ch) 

° Đại Tạng Kinh Nhập Môn (ä¡ch) 

°ồ Cẩm Nan Nhân Sinh (d¡ch) 

°« . The Four Sublime States: Doctrine & Practice 1n 
Buddhism. 

°« . Thập Nhị Môn Luận (ä¡ch) 

°_ Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21(đ¡ch) 

°Ö Ö Phủ Định Thức & Biện Chứng Pháp 
Trung Quán (ä¡ch) 

° Thiển Trong Nghệ Thuật Bắn Cung (đj¡ch) 

°_ 7hơ: Giọt Sương Huyễn Hóa 

s«- Thơ: Hoa Nở Trời Tây 

°Ò Lược Sử Thời GIan (d¡ch) 

° _. Con Đường Dẫn Tới Hạnh Phúc Đích Thực (đ¡ch) 

°ỔỒ Tứ Vô Lượng Tâm 


Beginning and Development of Buddhist Education 
in Vietnam (Luận Án Tiến Sĩ) 

Dharma of Leadership: A Journey for Leaders 

from The Teaching of The Buddha. 


Taking Refuge in The Buddha, Dharma, Sangha 
and ReceIving The FIve Precepts. 


Buddhist Meditation Practice 


Bát Chánh Đạo: Con Đường Dẫn Đến An Lạc 
Đích Thực. 


Phật Giáo Và Khoa Học 

Phật Giáo Và Phân Tâm Học 

Phật Giáo Và Xã Hội 

The Key To Happiness: The Buddha Way 

Phật Ciáo Và CIáo Dục 

Kinh Tứ Thập Nhị Chương — Dịch & Giảng 

Kinh Bát Đại Nhân Giác — Dịch & Giảng 

Phật Giáo Và Thiên Nhiên 

Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới — Quyền I 
Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới — Quyển II 
Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới — Quyển III 


Sách Sắp Xuất Bản 

°Ò _. Phật Giáo Và Chính Trị 

°Ò _ Phật Giáo Và Nữ Giới 

° _. Phật Giáo Và Nghệ Thuật 
°Ồ Ö Mindfulness Meditation 


IÌII NI | NI 


TÔNG QUAA 
LI(I 3Ú 


PHẬT GIÁI 





